Chương XIH 
Phâm Mười ba bài kệ 


474. Chuyện trái xoài (Tiền thân Amba) 

Trước kỉa, khi trẫm bảo chàng trai... 

Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Devadatta (Đê-bà-äạt-ẩa). 
Đề-bà-đạt-đa không thừa nhận bậc Đạo Sư của mình và bảo: 


- Chính ta sẽ là bậc Chánh đăng giác và Sa-môn Gotama không phải là bậc Đạo Sư hướng dẫn của 
Ía. 


Vì vậy, khi xuất định, ông gây chia rẽ trong Tăng chúng. Sau đó dân dà ông tiễn về Xá-vệ, ở bên 
ngoài Tỉnh xá Kỳ Viên, thì mặt đát hả miệng, ông rơi vào địa ngục Avìci (A-t} hay Vô gián địa 
ngục). Lúc áy tất cả Tăng chúng đếu nói chuyện áy tại Chánh pháp đường: 


- Này Hiển hữu, Đề-bà-đạt-đa đã xa rời bậc Đạo sư và bị hủy diệt khủng khiếp, đó là sinh vào 
một đời sông khác trong địa ngục -fỳ sâu thăm. 


Bác Đạo sư bước vào hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì, hội chúng thưa với Ngài. Ngài bảo: 


- Không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa cũng như nay, Đê-bà-đạt-đa đã xa rời bậc Đạo sư của 
mình và bị hủy diệt khủng khiêp. 


Nói vậy xong, Ngài kề một chuyện quá khứ. 


Một thời, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạl, cả gia đình của vị tế sư trong triều bị bệnh sốt rét 
tiêu diệt. Chỉ một người con trai duy nhât phá được tường nhà trôn thoát đi xa. 


Chàng đến Takkasilà và học tập đủ các nghệ thuật kỹ năng với một vị giáo sư tiếng tăm lừng lẫy 
khắp thiên hạ. 


Sau đó chàng từ giã sư phụ, và ra đi, với ý định chu du khắp nhiều miền; trên bước giang hồ, 
chàng đến một làng ở biên địa. Gần đó là một làng của giai cấp hèn hạ Chiên-đà-la (Candàla). 
Thời đó Bồ-tát cư ngụ trong làng này, và ngài là một bậc hiền trí. Ngài biết một thần chú làm cho 
quả trên cây mọc rộ lên trong lúc trái mùa. 


Một buôi sáng kia, ngài mang đòn gánh đi ra khỏi làng mãi đến tận cây xoài mọc trong rừng, 
khiđứng cách đó bảy bước, ngài đọc thần chú và rảy một bụm nước vào cây đó. Trong chớp mắt, 
lớp lá khô rụng hết, lớp lá non mọc mầm, hoa nở rồi hoa tàn rụng, các trái xoài nhú ra. Song chỉ 
trong chốc lát chúng đã chín mọng ngọt ngào thơm ngát, xoài lớn nhanh như loại trái thần rồi rụng 


xuống đất! Bậc Đại sĩ chọn ăn tùy thích, rồi chất đầy hai giỏ trên đòn gánh, đem trái đi bán và kiếm 
tiền nuôi vợ con. 

Lúc bấy giờ, chàng trai Bà-la-môn thấy bậc Đại Sĩ bán xoài chín trái mùa. Chàng suy nghĩ: "chắc 
hắn phải nhờ công năng của một loại thần chú nào đó xoài ấy mới mọc được. Người này có thể dạy 
ta một thần chú vô giá". Chàng rình ngắm kỹ cách thức bậc Đại sĩ hóa phép ra các thứ xoài của 
ngải, và phát hiện việc này một cách chính xác. 


Sau đó chàng đi đên nhà bậc Đại sĩ lúc ngài chưa trở về từ khu rừng ây, rôi làm như thê chưa biệt gì 
cả, chàng hỏi người vợ của bậc Đại sĩ: 


- Đại sư đâu rôi? 
Bà đáp: 
- Đã vào rừng. 


Chàng đợi cho đến khi ngài về, liền tiến tới phía ngoài, đỡ lây đòn gánh và đôi thúng từ vai 
ngải,đem hệt đô đạc vào nhà và đặt ở đó. 


Bậc Đại sĩ nhìn chàng trai bảo vợ: 


- Này hiền thê, chàng trai này đến đây để được dạy thần chú; song chẳng có thần chú nào ở lâu với 
gã ây cả vì gã là người không tôt đâu. 


Còn chàng trai nghĩ thầm: "Ta sẽ học được thần chú bằng cách làm tôi tớ cho thầy ta". 


Thê là từ đó chàng làm mọi công việc trong nhà như gánh củi, giã gạo, nầu nướng, mang đên thây 
đủ các thức cân thiệt đê rửa mặt rửa chân. 


Một ngày kia bậc Đại sĩ bảo chàng: 
- Này con, đem cho ta một cái ghế đầu để gát chân. 
Chàng ta chẳng còn cách nào khác, liền để hai chân của bậc Đại sĩ lên đùi mình suốt đêm. 


Vào mùa sau, bà vợ của ngài sinh hạ một con trai, chàng lại làm đủ mọi việc phục dịch trong thời 
bà ây sinh sản. Một ngày nọ, bà vợ bảo bậc Đại sĩ: 


- Này phu quân, cậu trai dù là ở gia1 cấp quý tộc, lại hạ mình làm mọi việc tôi đòi, phục dịch cho 
nhà ta chỉ vì muôn có thân chú. Vậy phu quân hãy dạy thân chú cho cậu ây đi, dù thân chú có chịu 
ở với cậu ây hay không. 


Ngài đồng ý việc đó. Ngài liền dạy thần chú cho cậu trai và bảo thế này: 
- Con ạ, đây là thần chú vô giá, con nhờ nó sẽ được vinh quang phú quý tột bực. Nhưng hễ khi 


nào đức vua hoặc vị đại thân của ngài có hỏi ai là thây dạy con thì con đừng dâu tên ta; vì nêu con 
hô thẹn vê chuyện người dạy con câu thân chú kia là một người hạ đăng và con bảo răng thây dạy 


con là một vị Bà-la-môn quyên cao chức trọng thì con sẽ chăng được kêt quả gì do thân chú đem 
đến cả đâu. 


- Tại sao con lại phải dâu tên của sư phụ kia chứ? Khi nào con được ai hỏi thì con sẽ nói chính sư 
phụ đây. 


Sau đó chàng kính lễ thầy rồi từ giã cái thôn làng hạ đẳng kia, chàng vừa ra đi vừa suy nghĩ mãi về 
thân chú ây, kịp lúc đên Ba-la-nại. Tại đó chàng bán xoài và thu được nhiều tiên bạc. 


Bây giờ, một ngày kia người g1ữ vườn ngự uyên dâng vua một trái xoài gã mới mua từ chàng trai 
ây. Sau khi ăn xoài, vua hỏi gã kiêm được ở đâu ra trái xoài ngon ngọt như thê. Gã đáp: 


- Tâu Chúa thượng, có một chàng trai mang xoài trái mùa tới bán. Tiêu thần đã mua được từ chàng 
ây. 
Vua bảo: 


- Hãy dặn cậu ta từ nay mang xoài đến đây cho trẫm. 


Người ấy làm y lời đặn, từ đó chàng đem xoài đến cung vua. Vua mời chàng đến phục vụ ngài, 
từ đó chàng trở thành bẻ tôi phục địch vua, được hưởng đại phú quý, dần dần chàng được vua rất 
tin cậy. 


Một ngày nọ vua hỏi chàng: 


- Này thiếu sinh, khanh kiếm ra xoài trái mùa này ở đâu mà ngon ngọt, thơm ngạt ngào và màu sắc 
tươi đẹp thê? Có phải một vị Long vương, Kim sĩ điêu hay thân linh nào đó ban thưởng cho khanh, 
hoặc đây là phép tiên chăng? 


- Tâu Đại vương, chẳng ai cho tiểu sinh cả - chàng trai đáp - song tiểu sinh có một thần chú vô giá 
và đây là thần lực của chú ấy. 


- Được, thế khanh có định biểu diễn cho trẫm xem thần lực của chú này một ngày nào đó chăng? 
- Tâu Chúa thượng, tiểu sinh xin sẵn sàng thực hiện điều đó hầu Chúa thượng - chàng đáp. 


Hôm sau vua cùng chàng ta vào vườn ngự uyên và ngài phán bảo chàng hãy biểu diễn thần chú. 
Chàng trai vâng dạ và đi đến gần cây xoài, đứng cách chừng bảy bước đọc thần chú và rảy nước 

vào cây. Trong chốc lát cây xoài sinh trái như cách đã tả trên đây: một đám xoài rụng xuống ào ào 
như cơn bão; đám người xem vô cùng thích thú vung vẫy khăn để hoan nghênh. Còn vua dùng xoài, 
xong thưởng công chàng hậu hỉ, rồi bảo: 


- Này thiếu sinh, ai đã dạy khanh thần chú kỳ diệu này? 
Bấy giờ chàng nghĩ thầm: "Nếu ta bảo một kẻ Chiên-đà-la hạ đăng đã dạy ta thì ta sẽ bị làm nhục, 


hội chúng sẽ chế diễu khinh thị ta, nay ta đã thuộc lòng thần chú này, ta không bao giờ có thê mắt 
nó. Được rôi, ta sẽ nói đó là một giáo sư lây lừng thiên hạ. 


Vì thế, chàng nói dối và bảo: 
- Tiêu thần đã học được tại Takkasilà từ một danh sư lẫy lừng thiên hạ. 


Khi chàng nói những lời phủ nhận thầy dạy mình như thế, lập tức thần chú biển mất. Còn vua rất 
hoan hỷ, cùng chàng trở vê kinh thành. 


Một ngày kia, vua muốn ăn xoài, liền đi vào ngự uyên ngồi trên ghế đá, nơi thường dùng vào 
những dịp quốc lễ, ngài ra lệnh chàng trai đem xoải dâng ngài. Chàng trai tuân lệnh đi đến cây 
xoài, đứng xa bảy bước, bắt đầu đọc thần chú, song thần chú không công hiệu. Lúc ấy chàng biết 
mình đã mất thần chú, nên đứng im đầy hồ thẹn. Còn vua suy nghĩ: "Trước kia chàng này đã dâng 
xoài ào ào như mưa dông ngay giữa đám đông người, nay chàng đứng như trời trồng, vì nguyên cớ 
nào đây?". 


Vì thê ngài ngâm vân kệ đâu hỏi chuyện ây: 


1. Trước kia, khi trẫm bảo chàng trai, 
Lớn nhỏ, chàng đem đủ loại xoài, 
Nay trái trên cây không xuất hiện, 
Dù chàng vẫn đọc chú kia hoài. 


Khi nghe vậy, chàng trai nghĩ thầm rằng nếu chàng bảo hôm nay trái cây không thể có được thì vua 
sẽ tức giận, vì thế chàng nghĩ cách nói dối để lừa vua, liền ngâm vần kệ thứ hai: 


2. Thời gian không hợp: đợi khi nảo, 
Kết hợp hành tỉnh giữa cõi cao, 

Gặp gỡ đúng thời, giây phút đến, 

Sẽ dâng xoài chín thật dôi dào! 


"Cái gì thế này?" Vua tự hỏi. "Chàng trai trước kia chắng hề nói chuyện hành tinh gặp gỡ cả". 
Ngài liền ngâm vần kệ đề điều tra vẫn đề này: 


3. Bữa trước, chàng không nói lúc nảo, 
Hay mùa gặp gõ các vì sao, 

Song xoài thơm ngái, ngon thanh vị, 
Màu đẹp, chàng dâng trâm biết bao! 


4. Buổi nọ, chàng phô diễn trái cây, 
Nhờ câu thân chú, thật tài thay, 
Nay không làm được, dù chàng đọc, 
Trâm muốn hỏi chàng ý nghĩa đây. 


Nghe thế chàng trai suy nghĩ: "Không nên lừa phỉnh vua bằng lời dối trá. Nếu như khi ta nói sự thật 
mà ngài trừng phạt ta thì cứ đê ngài trừng phạt; song ta phải nói sự thật này”. Rôi chàng ngâm hai 
vần kệ: 


5. Một người hạ đẳng chính là thầy, 
Dạy đúng chú thần hữu hiệu đây, 
Bảo: Được hỏi tên thây, chủng tộc, 
Con đừng giấu, kẻo chủ thân bay! 


6. Thân được hỏi thăm bởi Đại VƯƠN, 
Dù thân đã biết thật tỉnh tường, 

Vẫn mong lừa phỉnh, thân khai dối: 
"Thân chú kia là của đạo nhân ”. 

Thân nói dối, nay đành mắt chủ, 
Đăng cay, lòng tiếc việc sỉ cuồng. 


Nghe chàng nói điều này, vua tự nhủ: "Kẻ độc ác này không biết giữ gìn một kho báu vĩ đại dường 
ấy! Khi người ta có báu vật vô giá, thì nguồn gốc gia tộc có liên quan gì đến báu vật đó đâu?". 
Trong cơn thịnh nộ, ngài ngâm các vần kệ sau: 


/Ậ Cây nimb, hông phượng hoặc thâu dâu, 
Bất cứ loại cáy gô thể nào, 

Nơi đó thấy tầng Ofig mật ngọt, 

Người xem cây ấy tốt hàng đầu. 


ở. Dù là Đạo sĩ, Khaft-fi-ya, 
Vệ-xá, Chiên-đả-la, Thủ-đaà, 
Puh-ku-sa, người ta học táp, 
Thảy đêu tôi thượng với đời ta. 


9. Trừng phạt oät con tệ bạc này, 
Hoặc lôi cổ nó giết đi ngay, 

Kho tàng đã được bao công khó, 
Lại vứt vì tâm ngã mạn đây! 


Quân sĩ của vua theo lời, bảo: 


- Hãy trở lại thầy dạy anh và xin ngài tha thứ, rồi nếu anh học được thần chú lần nữa thì hãy vềđây; 
còn nêu không thì đừng bao giờ hòng đê mắt đên xứ này nữa. 


Nói thế xong, họ đuôi chàng đi. 


Cậu trai hoàn toàn bơ vơ lạc lõng. Chàng nghĩ thầm: "Chắng có nơi nảo cho ta nương tựa trừ thầy 
ta ra. Ta quyêt trở vê với thây ta, xin thây tha tội cho, rôi xin học thân chú lại". 


Vậy là chàng vừa than khóc vừa tiến về phía làng ấy. Bậc Đại sĩ thấy chàng đến, liền chỉ cho vợ 
ngài và bảo bà: 


- Này hiền thê, hãy nhìn thằng khốn kia trở lại, mà thần chú đã biến mất rồi. 


Chàng đên gân bậc Đại sĩ, kính lễ ngài và ngôi xuông một bên. Ngài hỏi: 


- Tại sao con đến đây? 
Chàng đáp: 


- Thưa sư phụ, con đã nói dôi, chôi bỏ về vị sư phụ của mình nên nay con hoàn toàn tiêu tan sự 
nghiệp. 


Sau đó chàng kê lại lôi lâm của mình trong một bài kệ và xin thân chú lân nữa: 


10. Kẻ nào nghĩ mặt đất san bằng, 
Đang trải dài ra dưới gót chán, 
Liên ngã vào ao, hô, vực thẳm, 
Vấp vào gốc rễ mục, long thân. 


TI. Vật giống. Sợi dây, kẻ giảm lên, 
Hóa ra con rắn, sắc đen huyễn; 
Kẻ kia sa căng vào trong lửa, 

Vì mắt mù không thể xét xem. 


12. Con phạm lội, nên mắt chú thần, 
Nhưng còn sư phụ, bậc Hiển nhân, 
Xin thây tha thứ cho lần nữa, 

Nhìn tận mắt thầy, hưởng đặc âm! 


Nhưng sư phụ chàng đáp: 


- Sao nảy, con bảo gì vậy? Chỉ cân ra dâu cho kẻ mù lòa là nó tránh được ao hô đủ thứ rôi; còn 
tađây đã dạy thân chú cho con một lân, con lại muôn gì nữa đây chứ? 


Rôi ngài ngâm các vân kệ sau: 


13. Đúng cách, ta từng dạy bảo ngươi, 
Chủ kia, ngươi học đúng theo thời, 

Ta đà giảng đủ phần tỉnh túy, 

Ngươi khéo làm hay, chú chẳng rời. 


14. Ai đây cực nhọc, hỡi ngu nhân, 
Học chú thân gian khổ, khó khăn, 
Đối với loài người trên hạ giới, 
Rồi khi kẻ ngốc đã làm ăn, 

Cuối cùng nó lại đem quăng bỏ, 
Cũng chỉ vì môm nói dối gian. 


15. Với kẻ ngu sỉ muốn dối gian, 
Người không tự chế, kẻ vong ân, 
Củt ngay, đừng hỏi gì ta nữa, 

Ta chăng còn cho nó chủ thân! 


Bị thầy dạy đuổi như vậy, chàng trai nghĩ thầm: "Đời còn có nghĩa lý gì với ta nữa?". Rồi chàng 
vào rừng sâu và chêt bơ vơ một mình ở đó. 


Sau khi chẳm dứt Pháp thoại này, bậc Đạo sư bảo: 
- Không phải chỉ bây giờ, này các Tỷ-kheo, Để-bà-đạt-đa mới chối bỏ vị thầy dạy của mình, và 
phải chịu tiêu diệt thảm khóc. 
Và nói xong Ngài nhận diện Tiên thân: 
- Thời ấy, Devadatta (Đê-bà-đạt-äa) là kẻ vong ân bội nghĩa kia, Ảnanda (A-nan) là vua, và Ta 
chính là người Candala (Chiên-đàả-1a) hạ đăng. 
-ooOoo- 
475. Chuyện cây hồng phượng vĩ (Tiền thân Phandana) 
Người đứng cẩm rìu ở dưới fay.. 
Chuyện này bậc Đạo sư kề trên bờ sông Rohini, về một việc tranh chấp cãi cọ trong gia đình. 


Hoàn cảnh này được mô tả đây đủ trong số 546. Tiên thân Kunàla. Vào dịp này, bậc Đạo sư dạy 
bảo đảm thân tộc áy, Ngài nói: 


Một thời kia vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, ngoài kinh thành là một làng thợ mộc. Trong làng 
có một người Ba-la-nại làm nghê kiêm sông băng cách mang gô từ rừng về đóng xe kéo. 


Vào thời ấy có một cây hồng phượng vĩ đại thọ ở vùng Tuyết Sơn. Một hắc Sư tử thường đến nằm 
dưới gốc cây ấy săn mồi.. Một ngày kia gió đánh mạnh cây khiến một cành cây khô rơi xuống, 
trúng vai Sư tử, cành đập mạnh vào khiến cho nó đau đớn vùng lên chạy trốn vì sợ hãi, sau đó quay 
lui nhìn trên con đường vừa mới chạy qua, khi chẳng thấy có gì cả; nó suy nghĩ: "Chắng có sư tử, 
cọp, beo hay con gì nữa đuổi theo ta ở đây, thì ta chắc vị Thần cây không chịu cho ta nằm đó. Ta 
muốn xem có đúng vậy không?". Suy nghĩ thế nó liền giận dữ thật vô lý, vừa đánh vào cây vừa thét 
lên: 


- Ta chăng ăn một ngọn lá nào bẻ trên cây của ông, cũng chăng bẻ gãy cành nào, thê sao ông chịu 
cho các loài vật khác ở đây, mà ông không chịu cho ta ở? Ta có làm gì sai trái đâu, cứ đợi vài ngày 
nữa, ta sẽ phá nát gôc rê cành lá ông, ta sẽ làm ông tan tác từng mảnh! 


Sư tử măng rủa vị Thân cây như vậy, rôi bỏ đi tìm một người. 


Lúc ây, người thợ mộc Bà-la-môn nói trên cùng với hai ba người khác đã dùng xe tải đên vùng lân 
cận ây đê kiêm gô đóng xe. Gã đê chiêc xe một nơi, rôi câm búa rìu trong tay đi tìm cây gô, gã 


chợt đến gần cây phượng vĩ. Con sư tử thấy gã, liền đi đến đứng dưới gốc cây vì nó nghĩ thầm: 
"Hôm nay ta phải trừ khử kẻ thù của ta mới được". Người kia thấy nó và vội chạy trồn ra khỏi vùng 
rừng cây đó. Sư tử nghĩ thầm: "Ta phải nói chuyện với kẻ đó trước khi nó chạy đi mất". Rồi nó 
ngâm vân kệ đầu: 


1. Người đứng cẩm rìu ở dưới tay, 
Đi lui, đi tới chốn rừng này, 

Mau lên, nói rõ cho ta biết, 

Ông muốn cây gì ở chốn đây? 


"Ô kìa! thật là kỳ diệu! - Người kia bảo khi nghe lời â ấy - ta thê chưa bao giờ nghe thấy súc vật 
nói được như người. Chắc chắn nó sẽ biết rõ loài cây nào có gỗ tốt để đóng xe. Ta muốn hỏi nó" 
Nghĩ vậy, gã liền ngâm vần kệ thứ hai: 


2. Trên đôi, dưới Vực, khắp đồng bằng, 
Làm chúa, ngài đi khắp núi rừng, 

Nói thật cho nghe, ta muốn hỏi, 

Cây gì tốt để bánh xe lăn? 


Sư tử nghe vậy nghĩ thầm: "Bây giờ ta đã được toại nguyện rồi!". 
Nó liền ngâm vần kệ thứ ba: 


3. Chẳng keo, tai igựa, chẳng chiên-đàn, 
Chẳng bụi cây nào tốt gỗ hơn, 

Cây ây, phượng hông. như vẫy gọi 

Làm xe gô tốt nhất trần gaH. 


Kẻ kia nghe vậy rất hài lòng, nghĩ thầm: "Thật là một ngày tốt lành đưa ta vào rừng. Đây là một vị 
nào mang lôt thú vật chỉ bảo cho ta cây gô tôt đê làm bánh xe. Kỳ lạ thật, song lại tuyệt quá!” Vì 
vậy, gã hỏi Sư tử vân kệ thứ tư: 


4. Cành lá cây kia kiểu thế nào, 
Thân cáy trông thảy, loại ra sao, 
Mong ngài nói thật, ta xin hỏi, 
Đề biết loài cây ây ở đâu? 
Sư tử ngâm hai vần kệ đáp lời: 
5. Này cây cành rũ thấy là đà, 
Cong xuông, song không gãy trước giò, 


Cây phượng vĩ hông này đáy bạn, 
Góc cây thường đứng của nhà ta. 


6. Đề làm vành trục hoặc khung cân, 
Đối bánh, hay bát cứ mọi phản, 


Cây giống như vây đêu ích lợi, 
Cho người khi đóng chiếc xe lăn. 


Sau khi tuyên bố như vậy, Sư tử đứng xích ra một bên, lòng mừng khấp khởi. Còn người thợ mộc 
bắt đầu đẫn cây. Lúc ấy, vị Thần cây nghĩ thầm: "Ta không hề làm rớt cành nảo trên con thú kia, 
mà nó lại nối cơn thịnh nộ thật phi thời, bây giờ nó lại đang muốn phá nhà ta, và ta cũng sẽ bị hủy 
diệt nữa. Vậy ta phải tìm cách đập tan oai lực của nó". Vì thế vị Thần này giả dạng tiều phu, đến 
gần gã thợ mộc kia bảo: 


- Này người kia, anh kiếm được cây này đẹp quá! Thế anh định làm gì khi chặt nó đây? 
- Làm bánh xe. 

- Sao, có kẻ nào bảo anh là cây ấy làm bánh xe tốt lắm ư? 

- Đúng thế, một con hắc Sư tử. 


- Tốt lắm, hắc Sư tử khéo nói lắm. Song, này ta bảo anh là lột được da cô Sư tử màu đen rồi phủ lên 
quanh vành ngoài của bánh xe như một tâm chăn băng sắt, chỉ một mảnh rộng chừng bôn lóng tay 
thôi thì bánh xe vững vàng lăm, anh sẽ hưởng lợi rât lớn nhờ đó. 


- Nhưng làm sao ta kiếm được da Sư tử bây giờ? 


- Sao anh ngu thế? Cây này đứng trong rừng, nó chạy đi đâu được. Anh cứ đi tìm sư tử kia đã chỉ 
bảo cho anh cây này và hỏi nó xem phải chặt phần cây nào, rồi đem nó về đây. Sau đó, nó chẳng 
nghi ngờ gì cả và chỉ nơi này nơi nọ, cứ chờ lúc nó nhe hàm răng ra thì lấy chiếc rìu bén nhất đập 
nó trong khi nó đang nói, giết nó đi mà lột da ra, ăn phần thịt ngon nhất, rồi hãy chặt cây tủy thích. 


Như thê là Thân cây nôi cơn thịnh nộ. 
Đê giải thích vân đê này, bậc Đạo sư ngâm các vân kệ sau: 


7. Cây kia lập tức bảo như vây, 
Y nguyện ước ao được tỏ bày: 
"Ta cũng có điều này muốn nói 
Này Bhà-rad hối, hãy nghe đây! 


8. Từ bên vai chúa tế khu rừng, 
Anh hãy cắt ra rộng bồn phân, 
Bao phủ da quanh vành gỗ ấy, 
Rồi xe sẽ mạnh gấp đôi lân. 


9. Cây kia phút chốc nồi lôi đình, 
Trut xuống loài sư tứ đã sinh, 

Cả với loài chưa xuất hiện nữa, 
Gây ra tàn sát khiến hôn kinh. 


Người thợ làm xe nghe theo lời chỉ dẫn của Thần cây, kêu to: 
- Ôi hôm nay thật là một ngày may măn cho ta. 
Rồi gã đi giết Sư tử, chặt cây xuống và đi về. 

10. Cây phượng vĩ tranh đầu chúa rừng, 

Chúa rừng tranh đâu với cây thân, 


Mỗi bên tranh chấp nhau như vậy, 
Đem lại bên kia họa tử vong. 


11. Vậy giữa người, nơi có hận hiễm, 
Hoặc là cãi cọ nổi hãng lên, 

Khác nào thú dữ và cây gỗ, 

Chúng nhảy như loài Công múa men. 


12. Đáy này Ta bảo, chính điều lành, 
Là lúc các ông thuận ÿ tình, 

Hãy giữ đông tâm, đừng cãi vã, 

Như cáy và thu đã thi hành. 


13. Nên tập bình an với mọi người, 

Điều này bác trí tăn dương hoài, 

Ai mong an ôn và chân chánh, 

Tôi hậu bình an sẽ đạt thôi. 
Khi đám người ấy nghe lời khuyến giáo của vua, họ liền giải hòa với nhau. 
Sau khi chấm dứt Pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Tiền thân: 

x 
- Vào thời ấy, Ta là vị Thân sống trong rừng kia và đã chứng kiến toàn thể câu chuyện này. 
-ooOoo- 

476. Chuyện Chúa Thiên Nga Có Thần Tốc (Tiền thân Javana-Hamsa) 
Này Thiên nga đến đậu nơi nà)... 


Chuyện này do bác Đạo sự kể tại Kỳ Viên về Kinh Dalhadhamma Suttanfa hay Kinh Thí dụ các 
Tưực sĩ. 


Đức Thể Tôn dạy: 


- Này các Tỷ-kheo, giả sứ có bốn thiện xạ đứng ở bón điêm trên một vòng tròn, bón lực sĩ khéo 
huận luyện, thát tài giỏi, thiện xáo nghề cung tên, băn ra bôn mũi tên từ bôn điêm, Tasẽ láy bón 


mũi tên vừa được bắn ra trước khi chúng chạm xuống đất; phải chăng rõ rằng các ông đêu đồng ý ỷ 
rằng kẻ đó là một người rất nhanh nhẹn và chỉnh là hiện thân của tốc lực tuyệt vời! Vậy mà, này 
các Tỷ-kheo, dù tốc lực của người kia nhanh đến đâu đi nữa, dù cho thần kỳ như tốc lực của mặt 
trăng, mặt tròi, cũng còn cái khác nhanh hơn. Này các Tỷ-kheo, Tabảo tốc lực của người kia dù 
cho thân kỳ đến đâu đi nữa, dù nhiễu vị Thiên bay nhanh hơn cả mặt trăng, mặt trời, vân còn có cái 
khác nhanh hơn chư Thiên ấy nữa. Này các Tỷ-kheo, tốc lực của người kia thân diệu là dường ấy 
(như trên). Tuy thế còn nhanh hơn cả chư Thiên biết bay là sự biến hoại của Tứ đại hợp thành sự 
sống. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông phải học tập điều này, phải tỉnh cân. Thật vậy, Tabảo các 
ông phải học tập điều này!" 


Hai ngày sau lời giáo huấn này, Tăng chúng bàn luận chuyện đó trong Chánh pháp đường: 


- Này các Hiển hữu Tỷ-kheo, bậc Đạo sư trong địa vị tôi thượng của một bậc Chánh Đăng Giác,đã 
chứng mình bản chất của những gì tác hợp nên sự sống, chỉ rõ đời sống thật là giả tạm và yếu ớf 
mỏng manh khiến cho Tăng chúng lần người ngoại đạo phải hết sức kinh hoàng. Ôi! Thân diệu 
thay uy lực của đức Phát! 


Bậc Đạo sư bước vào, hỏi Tăng chúng đang bàn luận điều gì. Các vị thưa với Ngài và Ngài bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Tađạt Trí tuệ Viên mãn mà dùng lời khuyến giáo để báo trước cho Tăng 
chúng thấy rõ Tứ đại thật là giả tạm thì cũng chẳng kỳ diệu gì. Ngay cả khi Ta hóa sinh từ một 
chim thiên nga, Ta cũng chứng tỏ tính cách giả tạm của Tử đại trong đời sống và bằng Giáo pháp 
của Ta, đã gây kinh hoàng cho cả triểu đình một vị vua cùng với chín vị vua ở Ba-la-nạai nữa. 


Nói xong, Ngài kề một chuyện quả khứ. 


Một thời khi vua Brahmadatta lên ngôi ở Ba-la-nạl, bậc Đại sĩ được sinh làm một chúa Thiên nga 
có thần tốc, sống trên núi Cittakùta, dẫn đầu một đoàn gồm chín mươi ngàn Thiên nga khác. Một 
ngày kia, sau khi cùng cả đoàn đi ăn lúa mọc hoang trong cái hồ ở vùng đồng băng xứ Diêm-phù- 
đề (Ấn Ðộ), ngài bay qua không gian (như thể một tâm thảm vàng óng ánh trải dài từ đầu nọ đến 
đầu kia của kinh thành Ba-la-naï) và lượn chằm chậm như đùa chơi về phía núi Cittakùta. Lúc bấy 
giờ vua Ba-la-nại trông thấy ngài, liền bảo các triều thần: 


- Con chim đăng kia ắt hăn là chim chúa như trẫm đây. 

Vua sinh lòng yêu mên chúa chim, nên đã đem vòng hoa, hương liệu và dâu thơm đi tìm bậc Đại sĩ 
và bảo trình diễn đủ loại âm nhạc cho ngài nghe. Khi bậc Đại sĩ thây vua tôn vĩnh ngài như vậy, 
ngài hỏi các chìm Thiên nga kia: 

- Khi một ông vua muôn tôn vinh ta như vậy, vua ây muôn gì chăng? 


- Tâu Chúa thượng, ngài muốn bầu bạn với Chúa thượng. 


- Được rôi, thê thì ta bâu bạn với vua ây! 


Ngài bảo và ngài làm bạn với vua, rôi sau đó bay về tô. 


Một ngày kia, sau việc kết bạn này, vua vào ngự uyễn và đi đến hồ Anotatta, chim chúa bay đến 
gần vua với một cảnh mang đầy nước và cánh kia mang bột gỗ Chiên-đàn, chim rảy nước lên mình 
vua Và rắc bột gỗ Chiên-đàn cho vua nữa, trong lúc hội chúng đang nhìn theo, ngài lại cùng với đàn 
chim bay về Cittakutà. Từ lúc ấy về sau, vua cứ mong ngóng bậc Đại sĩ mãi; ngài thường nân ná 
chờ đợi vừa nhìn con đường bậc Đại sĩ đến và nghĩ thầm: "Hôm nay thân hữu ta sẽ đến". 


Lúc bấy giờ hai con thiên nga non trẻ nhất trong đàn của bậc Đại sĩ, quyết định thi đua với mặt trời, 
vì vậy chúng xin phép bậc Đại sĩ thử sức bay qua với mặt trời. Ngài bảo: 


- Này các chú, tốc lực mặt trời rất thần kỳ, các chú không bao giờ có thê thi đua với mặt trời đâu. 
Các chú sẽ chết tiêu tan trong cuộc thi tài ây. Vậy các chú đừng đi. 


Lần thứ hai chúng xin phép, rồi lần thứ ba. Song Bồ-tát phản đối chúng đến lần thứ ba chúng xin. 
Tuy nhiên, chúng vẫn khăng khăng giữ ý định đó, không tự lượng sức mình, rồi cương quyết 

bay đua với mặt trời mà không tâu trình với chúa chim. Vì thế, trước lúc rạng đông, chúng đã đậu 
trên đỉnh núi Yugandhara (một trong bảy rặng núi lớn quanh núi Meru: Tu-di). 


Bậc Đại sĩ thấy vắng chúng, liền hỏi chúng đi đâu. Khi ngài nghe những việc xảy ra , ngài nghĩ 
thâm: "Chúng sẽ chăng bao giờ đủ sức bay đua với mặt trời, và chúng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc so 
tài ấy. Ta phải cứu mạng chúng mới được". Vì vậy, ngài bay đến đỉnh núi Yugandhara và đậu bên 
cạnh chúng. Khi vằng nhật xuất hiện trên đường chân trời, đôi tiểu thiên nga vùng lên, lao tới đằng 
trước theo mặt trời, bậc Đại sĩ cũng bay theo chúng. Con chim bé nhất bay tới trước giờ ngọ thì 
ngất xỉu. Bên trong khớp xương đôi cánh nó cảm thấy như thê đang bị lửa đốt. Rồi nó ra hiệu cho 
bậc Đại sĩ: 


- Thưa đại huynh, tiêu đệ không tiếp tục được nữa. 
Bậc Đại sĩ bảo: 
- Đừng sợ, ta sẽ cứu chú. 


Rồi mang nó trên đôi cánh dang rộng của mình, ngài an ủi nó, đưa nó về núi Cittakùta đặt nó xuống 
giữa đàn thiên nga, sau đó ngài lại bay đi bắt kịp mặt trời, đến bên cạnh chim kia. Con chim ấy 

bay đua với mặt trời cho đến gần đúng ngọ thì ngất ngư và thấy như thê lửa đang thiêu đốt trong 
khớp xương ở đôi cánh của nó. Nó vừa làm dấu cho bậc Đại sĩ vừa kêu lên: 


- Thưa đại huynh, tiêu đệ không thể tiếp tục được nữa. 


Ngài cũng an ủi nó như trên, rồi mang nó trên đôi cánh dang rộng của mình, ngài đưa nó về đỉnh 
Cittakùta. Vào lúc ấy mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Bậc Đại sĩ suy nghĩ: "Hôm nay ta sẽ thử xem 
uy lực của mặt trời ra sao". Thế là chỉ cần phóng lui một vòng, ngài đã đậu trên đỉnh Yugandhara. 
Sau đó vừa tung cánh lên là ngài bắt kịp mặt trời, ngài bay đi, lúc tiễn về phía trước, lúc lùi lại đằng 
sau, ngài nghĩ thầm: "Đối với ta thì chuyện bay đua với mặt trời thật là vô ích, chỉ do trí ngu sĩ mà 
ra cả, nó có nghĩa lý gì đối với ta đâu? Ta muốn bay đến Ba-la-nại, nói cho thân hữu của ta là vua 
ấy một lời khuyến giáo về công bình và chân chánh". 


Rồi quay lại trước khi mặt trời dân đi xuống giữa không gian, ngài bay qua toàn cõi thế giới từđầu 
chí cuối xong, ngài giảm dần tốc lực, bay từ đầu nọ đến đầu kia toàn xứ Diêm-phù-đề, cuối 

cùng đến thành Ba-la-nại. Cả kinh thành này với chu vi chừng mười hai dặm, như thể đang nằm 
dưới bóng chim chúa, không có một khe hở nào lộ ra; rồi tốc lực giảm dần, những lỗ trống, kẽ hở 
lại xuất hiện trên bầu trời. Bậc Đại sĩ bay chằm chậm rồi đáp xuống từ không trung, hạ cánh trước 
song cửa. Vua vui mừng reo lớn: 


- Thân hữu của ta đang đên kìa! 
Rôi đặt chiêc bảo tọa băng vàng cho chím đậu, vua phán: 
- Xin Hiên hữu vào đây, an tọa tại nơi này. 
Và ngài ngâm vân kệ đâu: 
1. Chúa Thiên nga, đên đậu nơi đây, 
Lòng trâm thiết tha điện kiên ngài, 
Hãy chọn thứ gì ngài thấy được, 
Nay ngài là chúa tê nơi này. 
Bậc Đại sĩ đậu trên bảo tọa băng vàng. Vua xoa vào dưới đôi cánh của ngài những loại dâu thơm đã 
lọc sạch cả trăm lân, hay còn hơn thê nữa, cả ngàn lân, ban cho ngài thứ gạo mêm mại và 
nước đường trong cái đĩa băng vàng, rôi nói chuyện với ngài với giọng ngọt ngào như mật: 
- Này Hiên hữu, ngài đên đây một mình, vậy ngài từ đâu lại? 
Chim chúa kê hêt mọi việc. Sau đó vua bảo ngài: 
- Này Hiên hữu, xin ngài lần nữa biêu diễn tốc lực của ngài so với mặt trời kia. 
- Thưa Đại vương, tốc lực ây không thê phô diễn được. 
- Vậy xin ngài biêu diễn một việc tương tự như thê. 


- Được lắm, thưa Đại VƯƠng, ta Sẽ biểu diễn một việc tương tự như vậy. Xin triệu tập các xạ thủ 
băn nhanh như chớp lại đây. 


Vua liền ra lệnh triệu tập họ. Bậc Đại sĩ lựa bốn nØười rồi cùng họ từ cung điện đến sân châu. Nơi 
đó, ngài bảo dựng một trụ đá, và buộc vào cô ngài một cái chuông nhỏ. Sau đó, ngài đậu trên đỉnh 
trụ đá, đặt bôn xạ thủ quay lưng từ trụ đá hướng ra bôn phía, bảo: 


- Thưa Đại vương, xin ra lệnh cho bốn xạ thủ bắn ra cùng một lúc bốn mũi tên về bốn hướng và ta 
sẽ chụp lấy bốn mũi tên ấy trước khi chúng chạm mặt đất rồi đặt xuống chân các xạ thủ. Đại vương 
sẽ biết khi nào ta đi nhặt các mũi tên nhờ tiếng chuông reng reng, song Đại vương chăng trông 
thấy được ta đâu. 


Sau đó đồng loạt các xạ thủ bắn bốn mũi tên ra, ngài liền chụp lấy chúng và đặt dưới chân đám xạ 
thủ kia, còn mọi người thây ngài đang đậu trên trụ đá. 


- Thưa Đại vương, ngài đã thấy tốc lực của ta chăng? 
Rồi ngài nói tiếp: 


- Thưa Đại vương, tốc lực ấy không phải là tốc lực bậc nhất của ta đâu, cũng không phải là tốc lực 
bậc trung mà là tôc lực kém nhật trong các tôc lực thâp kém: thê mà nó đã chứng tỏ cho Đại vương 
thây ta nhanh nhẹn đên mức độ nào. 


Sau đó, vua hỏi ngài: 
- Này Hiên hữu, thê có tôc lực nào nhanh hơn tôc lực của ngài chăng? 


- Thưa Hiền hữu, có chứ. Nhanh hơn tốc lực của ta đến trăm lần, à không, cả ngàn lần, là sự biễn 
hoại của Tứ đại trong đời sông của loài hữu tình: Chúng tan rã như vậy đó, chúng bị tiêu diệt như 
vậy đó. 


Bằng cách ấy ngài đã làm sáng tỏ cách thế giới hữu hình hoại vong như thế nảo, bị hủy diệt như thế 
nào từng giây từng phút. Khi nghe nói vậy, vua sợ chêt, không còn giữ bình tĩnh được nữa, mà ngât 
xiu đi. Cả hội chúng kinh hoàng, rảy nước vào mặt vua, khiên ngài hôi tỉnh. Sau đó bậc Đại sĩ nói 
VỚI VUA: 


- Thưa Đại vương, chớ sợ hãi, nhưng hãy nhớ đến thần chết. Hãy tiễn lên trong đường công chính, 
bô thí và làm thiện sự, phải găng tính cân. 


Lúc ấy vua đáp lại: 


- Tâu Chúa thượng, nếu không có một Đạo sư hiền trí như ngài, trẫm không thể nào sông được, vậy 
xin ngài đừng trở vê đỉnh núi Cittakùta nữa, mà hãy ở lại đây, dạy bảo trầm, xin hãy làm Đạo sư đê 
giáo hóa trầm. 


Rôi vua ngâm hai vân kệ thỉnh câu ngài: 


2. Nhờ nghe nói đến người mình yêu mến, 
Ma tình yêu thương được dưỡng nuôi hoài, 
Lòng nhớ nhung người văng bóng dân phai, 
Vì nghe, thấy, khiến người sinh lưu luyến, 
Xin hãy cho ta đặc ân diện kiến. 


3. Giọng nói ngài thật thán đi bên ta, 
Diện kiến ngài còn thắm thiết hơn xa, 
Vì ta thích được cùng ngài diện kiến, 

Thiên nga hỡi, ở cùng ta, xin đến! 


Bồ tát đáp: 


4. Ví dù ta ở lại với Quân vương, 

Trong cảnh vinh quang dường ấy được ban, 
Song ngày kia, choáng men nông, Chúa thượng 
Có thể truyền: "Đem chúa chỉm ra nướng!" 


- Không đâu - Vua nói - Lúc có ngài ở bên cạnh, trâm sẽ không bao giờ đụng đên men rượu nông 
nữa. 


Rôi vua cam kêt hứa hẹn điêu này qua vân kệ sau: 


9. Thức uống, ăn kia thật đáng rủa nguyễn 
Nếu trâm quý yêu hơn cả bạn hiển! 

Trâm không ném, dâu gioi nào hay ngựm, 
Bao lâu ngài ở lại đây cùng trâm! 


Sau vân kệ này, Bô-tát ngâm sáu vân kệ khác: 


6. Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chỉm muông, 
Cũng rất dễ dàng được cảm thông, 
Tiếng nói người đời, tuy rõ thể, 

Vô cùng tối nghĩa, hỡi quân vương! 


7. Con người thường nghĩ: "Bạn thân mình, 
Quyến thuộc là đây, bạn chí tình!" 

Song tình bằng hữu thường hay mắt, 

Căm hận, oán thù lại khởi sinh. 


ổ. Ai được ngài thương, cũng quỷ ngài, 
Gần ngài, dù ở tận phương trời, 
Song người sống cận kê ngài đó, 
Lòng ngài hờ hững, cũng xa vời. 


9. 4i ở nhà ngài, dạ mến thương, 
Vẫn ân cần, dẫu cách trùng dương, 
Nhà ngài ai ở, tâm thù nghịch, 

Xa cách trùng dương, vẫn oán hờn! 


10. Những người thù nghịch, Chúa công ôi! 
Dù ở gần nhau, vẫn cách vời. 

Song hỡi Đại vương-nuôi-quốc-độ, 

Các hiển nhân kết hợp nhau hoài! 


11. Ai ở quả lâu sẽ thấy rằng 

Thán bằng có lúc hóa cửu nhán, 
Trước khi để mất tình thân hữu, 
Ta giã biệt ngài, cất bước chân. 


Sau đó vua nói với ngài: 


12. Dù trẫm chấp tay lại cố nài, 
Ngài không hê chịu để vào tai, 
Chẳng dành lời nói cho bằng hữu 
Tha thiết cầu mong giúp đỡ hoài. 
Trâm khát khao ngài ban đặc huệ: 
Trở về đây viễng trẫm nay mai. 


Thế rồi Bồ tát đáp lời: 
13. Nếu không gì gián đoạn dòng đời, 
Vì thứ ngài, ta, Chúa thượng ôi! 
Còn sống, hỡi Người-nuôi-đại-chúng, 
Ta bay về lại chốn đây thôi, 
Rồi ta còn dịp lành tương kiến, 
Trong lúc ngày đêm lở lững trôi. 


Với lời nhăn nhủ vua xong, bậc Đại sĩ lên đường vê núi Cittakùta. 


x 


Khi bậc Đạo sư chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 


- Như vậy, này các Tỷ kheo, ngày xưa, ngay cả khi Ta được sinh vào loài súc vật, Ta đã chứng 
mình tính cách mong manh của Tứ đại trong cuộc sống và tuyên thuyết Chánh pháp. 


Nói vậy xong, Ngài nhận diện Tiên thân: 
- Vào thời ấy, Ànanda là vua, Moggallàna (Mục-kiên- liên) là con chim trẻ nhất, Sàriputta (Xá-lợi- 
phát) là chim non thứ hai, hội chúng của đức Phật là tất cả Thiên nga, và Ta chính là Chúa Thiên 
nga có thân lốc. 

-ooOoo- 
477. Chuyện Tiểu Đạo Sĩ Nàrada (Tiền thân Culla-Nàrada) 
Không có củi nào được bổ ra.., 
Chuyện này bậc Đạo sư kề trong lúc trú tại Kỳ Viên về các trò quyến rủ của một cô gải thô tục. 
Thời ấy, Ta biết rằng có một cô gái chừng mười sảu tuổi, con của một người dân thành Xá-vệ là 
một cô gái có thê đem vận may đên cho đàn ông, song chăng có nam nhân nào chọn nàng cả. Vì 
vậy, mẹ nàng nghĩ thâm: "Con gải ta đã đến tuổi trưởng thành. Song chẳng ai chọn nó cả. Ta muốn 


dùng nó như miễng mỗi câu cả, khiến Lủo một vị xuất gia tu hành trong dòng họ Thích-ca phải 
hoàn tục và nó sống nương nhờ vị ấy". 


Lúc bấy giờ, có một thiện gia nam tử ở Xá-vệ, đã quyết tâm tu hành và gia nhập Tăng chúng. 
Nhưng từ khi chàng đã thọ Đại giới xong, chàng lại mát cả tước vọng tu tập và cứ sông chuyên lo 
tô điểm bản thân chàng. 


Người nữ cư sĩ này thường hay dọn sẵn cháo gạo trong nhà và nhiễu thức ăn loại cứng, loại mêm, 
rồi đứng ở cửa trong khi Tăng chúng đi ngang qua đường phố và cố tình xem ai là người có thể bị 
lòng thèm ăn của ngon vật lạ lôi cuốn. Kìa lũ lượt trên đường là đám nam tử hành trì Tam Tạng 
Kinh, Luật, Luận, song bà không tùn được ai có thể mắc vào môi của bà cả. Giữa các vị mang bình 
bát đắp y kia là những vị pháp sư thuyết giáo với giọng ngọt ngào như mật, di chuyển như đám 
mây bông bênh trước gió, bà chẳng thấy ai cả. 


Song cuối cùng bà chợt thấy một nam nhân tiến tới, khóe mắt xoa dầu thơm, tóc buông xõa, mang 
chiếc y trong bằng thứ lụa mượt mà, chiếc y ngoài được giặt giũ sạch sẽ, bình bát có màu sắc đẹp 
như loại bảo châu, chiếc dù thật vừa ý, một con người buông thả các căn theo sở thích, toàn thân 
một màu đồng vàng bóng lộn. "Đây chính là người mà ta có thể bắt lẫy!" Bà nghĩ thầm và đảnh lễ 
vị kia, bà đến cầm lẫy bình bát và mời ông vào nhà. 


Bà dọn chỗ ngôi cho ông, đưa cháo gạo và các thức khác. Rôi sau bữa ăn, bà yêu cầu ông ghé nhà 
bà làm nơi nghỉ chân lui tới trong tương lai. Vì thê, ông thường viêng thăm nhà đó về sau, dân dân 
với thời gian trở nên thân thiết. 


Một ngày kia, bà cư sĩ ấy nói cốt cho ông nghe: 


- Trong nhà này, chúng ta sung sướng làm, duy chỉ một điểu là ta chăng có con trai hay con rể đê 
bảo tôn gia sản thôi. 


Ông nghe được, tự hỏi không biết lý do gì bà lại nói vậy, chẳng mấy chốc dường như việc đó 
đã đám sâu vào tìm ông. Bà ta bảo con gái: 


- Con hãy quyến rủ người này đi, hãy tìm cách điều khiển chàng theo ÿ con. 

Vì thể sau đó, cô gái tô điểm đây mình đủ loại trang sức và quyến rủ vị kia, dùng đủ mảnh lới xảo 
quyệt của nữ nhân. (Ta phải hiếu răng "một cô gái thô tục” đây không có nghĩa là thân hình mập 
mạp, nhưng dù mập hay gây, cô ta cũng bị gọi là "thô tục” vì mãnh lực năm thứ dục tình của cô f4). 
Sau đó, nam tử kia còn trẻ lại bị dục tình chỉ phối, nên lòng thâm nghĩ: Nay ta không thể nào tu 
theo Giáo pháp của đức Phật được nữa". Và ông đi đến Tình xá đặt y bát xuống, nói với các vị 
giáo thọ của mình: 

- Tâm con đang thôi thất. 

Rồi các Tỷ-kheo ấy dẫn ông đến bậc Đạo sư và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ kheo này đang thối thất. 


Ngài hỏi: 


- Này Tỷ kheo, họ bảo rằng tâm ông đang thối thất. Có đúng vậy không? 

- Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy. 

- Thế việc gì khiến ông như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, một cô gải thô tục. 

Ngài báo: 

- Này Tỷ kheo, ngày xưa, lâu lắm rồi, khi ông ở trong rừng, chính cô gái này đã cản trở đời thanh 
tịnh của ông và đã làm hại ông rất nhiễu, thê thì tại sao ông lại sinh thối thát vì cô ta nữa? 

Rôi theo lời thỉnh cầu của tăng chúng, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


x 


Một thời kia, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát được sinh vào một gia đình Bà-la-môn rất 
giàu có. Sau khi thành đạt việc học vấn, ngài về điều hành cả tài sản. Kế đó, bà vợ ngài sinh một 
con trai rồi qua đời. Ngài suy nghĩ: "Cũng như vợ yêu quý của ta, cái chết sẽ không chừa ta đâu, 
vậy gia đình có nghĩa gì với ta nữa? Ta muốn xuất gia tu hành". 


Vì thê, ngài từ bỏ mọi tham dục, cùng con trai ngài đi vào vùng Tuyêt Sơn, ở đó cùng sông đời ân 
sĩ, tu tập Thiên định và Thăng trí, cư trú trong rừng, sinh sông băng trái cây và củ rừng. 


Vào thời ấy, dân chúng ở biên địa cướp phá xứ sở, sau khi tấn công một thị trần và bắt các tù nhân, 
bọn chúng chất đầy chiến lợi phẩm, trở về biên địa. Trong đám ấy, có một cô gái tuyệt đẹp, song 
đầy mánh khóe giả dối. Cô ta nghĩ thầm: "Các đàn ông này khi mang chúng ta đi xa nhà, sẽ biến 
bọn ta thành nô lệ, quyết tìm cách trốn thoát". Vì vậy, cô ta bảo: 

- Thưa chủ nhân, thiếp muốn nghỉ chân, vậy cho thiếp đi nghỉ chân một lát. 

Nàng đánh lừa bọn cướp như thế, rồi trốn đi. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát đã đi vào rừng tìm củ quả, để con trai ở lại am lá. Trong khi ngài đi vắng, cô 
gái đang lang thang trong rừng, bước đên am này vào sáng sớm, quyên rủ chàng trai băng dục tình, 


phá hủy công đức của chàng và chính phục chàng theo ý mình. Nàng bảo chàng: 


- Sao chàng lại ở trong rừng, này đôi ta cùng về một làng kia làm nhà riêng cho ta ở. Tại đó đôi ta 
dê dàng tận hưởng mọi lạc thú ái tình. 


Chàng bằng lòng và bảo: 
- Nay cha ta đang ở trong rừng kiếm trái cây, khi nào gặp lại cha ta thì sẽ cùng nhau đi xa. 
Lúc ấy, cô gái thầm nghĩ: "Cậu trai khờ dại này chẳng biết gì cả, song còn cha cậu ắt hắn đã xuất 


gia tu hành lúc tuổi già. Khi ông ấy về nhà, ông ây sẽ biết ta làm gì ở đây kệ đánh đập ta, lôi cổ kéo 
căng ta ra, quẳng ta vào rừng sâu. Vậy ta muôn đi ngay trước khi ông ây về" 


Rồi chỉ rõ dấu hiệu đi đường xong, nàng liền đi ngay. Sau khi nàng vừa khuất bóng, chàng trai trở 
nên buôn bã, không làm phận sự hàng ngày như thường lệ, mà đi trùm kín từ đầu tới chân nằm dài 
ra trong am lá, u sầu phiền muộn. 


Khi bậc Đại sĩ đem mớ quả rừng vệ nhà, ngài quan sát dâu chân cô gái: "Đây là dầu chân một nữ 
nhân”, ngài nghĩ thầm: "Ắt hắn công đức của con trai ta đã mất rồi". Sau đó ngài bước vào am đặt 
mớ quả rừng xuống và ngâm vần kệ đầu hỏi con trai ngài: 


1. Không có củi nào được bổ ra, 
Và không kéo nước tự ao hồ, 
Cũng không có lửa nào con nhỏ, 
Đờ đân năm sao giống kẻ rô? 


Nghe giọng của cha, chàng trai vùng dậy đánh lễ cha và hết sức cung kính, chàng thổ lộ rằng chàng 
không thể nào chịu được cuộc sống trong rừng nữa, và chàng ngâm đôi vần kệ: 


2. Con không thể sống ở sơn lâm, 
Cuộc sống trong rừng thật khó khăn, 
Con quyết điểu này, Ca-diếp hỡi! 
Con mong trở lại chốn phàm nhân. 


$. Này Đại sĩ ơi, hãy dạy con, 

Khi con từ giã, bước lên đường, 
Thế nào phong tục trong toàn quốc 
Con phải biết cho thật tỏ tường. 


Bậc Đại sĩ bảo: 
- Này con, được lăm, ta sẽ dạy con mọi phong tục trong nước. 
Và ngài ngâm đôi vân kệ: 
4. Nêu con đã quyết chí xa rời 
Các trải cây rừng với săn khoai, 
Vê sông thị thành, nghe dạy bảo 
Làm sao phong cách hợp theo đời. 
3. Tránh nơi vách đá, chôn hạng sâu, 
Thuốc độc, rời xa, dâu loại nảo, 
Bước thận trọng nơi loài răn ở, 
Đóng bùn nhơ bản, chờ sa vảo. 


Con trai vị ân sĩ không hiêu được lời khuyên côt lõi ây, liên hỏi: 


6. Cách đả, dốc cao ấy có gì 
Liên quan đên Thánh đạo ta đi, 


Bùn nhơ, thuốc độc cùng loài răn? 
Xin nói điêu này với tiêu nhỉ. 


Vị ấy đáp lời giải thích: 


7. Có thuốc uống kia ở cõi trần, 
Mà người ta gọi rượu, con thản, 
Thơm tho, nhự mật ong ngon ngọt, 
Giá rẻ, đây hương vị dịu dàng, 
Cải ấy, Na-ra-da, bậc trí 

Bảo là thuốc độc đổi hiền nhân. 


6. Và bọn nữ nhán ở cõi trần, 

Làm người ngu trí phải điên cuỗng, 
Chúng lôi đảm trẻ người non đạ, 
Như bão dưới đường bắt hạt bông, 
Ta nói vực sâu là đấy nhé 

Đang nằm ngay trước mặt hiển nhân. 


9. Được đời trao tặng đại vinh quang, 
Ân súng, lộc nhiễu, tiếng tối vang, 
Này đó, Nà-ra, bùn cầu uỄ 

Có cơ làm bẩn các hiển nhân. 


10. Để vương cùng với đảm quân thân 
Đang ngự trong cung chốn thể nhân, 
Này đó, Na-ra đêu chức trọng, 

Mỗi vua là một chúa oai hùng. 


1. Trước chân vua chúa, các quản Vương, 
Con nhớ đừng nên chọn bước đường 

Vì đó, Na-ra là rắn cả, 

Những người ta đã nói, con thương. 


12. Ngôi nhà con đến để xin ăn, 
Khi mọi người an tọa trước bản, 
Nếu thấy tốt lành trong chỗ ấy, 

Thì con ăn uống thỏa thuê lòng. 


13. Khi người kia dọn bữa mời con, 
Thực hiện điều này lúc uống ăn: 
Đừng uống quá chừng, ăn quá độ, 
Tranh xa nguồn dục lạc phàm trần. 


14. Rượu chè, chuyện phiếm, bạn tà gian, 
Các tiệm bản buôn của thợ vàng, 


Con hãy tránh xa nhự những kẻ 
Đi trên đường lộ chăng bình an. 


Trong khi người cha cứ tiếp tục nói mãi, nói mãi bên tai, chàng trai dần dần hồi tỉnh và nói: 
- Thưa phụ thân, con đã chán chê cõi phàm trần rồi. 
Sau đó vị cha dạy cho chàng tu tập từ tâm và các thiện pháp khác. Người con nghe theo lời cha dạy 
bảo, chăng bao lâu phát khởi Thiên định trong tâm trí chàng. Và cả hai cha con không bao giờ 
gián đoạn Thiên định, nên được tái sinh vào cõi Phạm thiên. 
x 


Khi bậc Đạo sư đã chẳm dứt Pháp thoại, Ngài nhận diện Ti ïên thân: 


- Vào thời ấy, cô gái thô tục này là thiếu nữ kia, Tỷ-kheo thối thất là con trai vị ẩn sĩ, và Ta chính 
là người cha. 


-ooOoo- 
478. Chuyện Sứ Thần (Tiền thân Dùta) 
Trâm tư trên bến nước sông Hằng.., 
Chuyện này bác Đạo sư kể trong lục tru tại Kỳ Viên, về việc tán thán trí tuệ của Ngài. 
Trong Chánh pháp đường, Tăng chúng đang bàn luận: 
- Này các Tỷ kheo Hiên hữu, tài trí của đẳng Thập lực thật dôi dào phương tiện thiện xảo biết baol 
Ngài đã chỉ cho vương tử Nanda (em trai của Ngài) thấy cả bây thiên nữ xong khiến vị ấy đắc 
Thánh quả; Ngài lại trao chiếc y cho chàng tiểu thị giả của Ngài và giáo hóa cho chàng chứng quả 
Thánh quả bồn Thiên chứng. Ngài chỉ đóa hoa sen cho người thợ rèn nọ khiến người ấy đạt Thánh 


quả. Thát Ngài đang hóa độ chúng sinh với muôn vàn phương tiện khác nhau. 


Bậc Đạo sư bước vào hỏi Tăng chúng đang ngồi bàn luận chuyện gì; các vị trình với Ngài, Ngài 
bảo: 

- Đây không phải là lần đầu tiên Như Lai có đủ phương tiện thiện xảo và tài trí để biết rõ việc gì 
sẽ đem lại kết quả như ý đâu, mà ngày xưa Như Lai cũng đã đáy đủ tải trí. 


Nói vậy xong, Ngài kề một chuyện quá khứ. 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nạl, cả nước đó không có vàng vì vua áp bức toàn 
dân và lây hêt kho vàng. Vào thời ây, Bô-tát sinh vào một gia đình Bà-la-môn ở một làng nọ trong 
xứ KàsI. Khi ngài đên tuôi khôn lớn, ngài đên Takkasilà và nói: 


- Ta sẽ kiếm tiền để trả học phí cho sư phụ ta sau, bằng phương pháp xin của bố thí một cách kín 
đáo. 


Ngài đi đến thọ giáo và khi đã hoàn thành việc học tập, ngài nói: 


- Thưa sư phụ, con sẽ dùng hệt năng lực tính cân của con đê đem vê dâng sư phụ sô tiên xứng đáng 
với việc sư phụ dạy bảo. 


Thế là xin phép từ giã thầy dạy, ngài ra đi tất cả vùng đó đề cầu bố thí. 


Sau khi ngài đã kiếm được vài lạng vàng theo đúng cách chơn chánh và ngay thắng, ngài ra về định 
trao tận tay thầy mình, Tôi trên đường đi đã dùng thuyền vượt qua sông Hằng. Khi con thuyền tròng 
trành trên mặt nước, số vàng ẫy rơi mắt. Ngài suy nghĩ: "Xứ này thật khó kiểm vàng, nếu ta lại đi 
lần nữa đề kiếm tiền trả thầy ta thì sẽ chậm trễ lắm, vậy nếu ta cứ ngôi tuyệt thực bên bờ sông Hằng 
thì sao? Dần dần cũng có lúc đức vua biết được việc ta ngồi đây, và vua sẽ phải một vài cận 

thần đến, nhưng ta sẽ chăng nói gì với họ. Sau đó, chính đức vua sẽ đến và nhờ đó ta sẽ kiếm được 
tiền học phí trả thầy ta". 


Vì vậy, ngài đắp thượng y lên mình, đặt sợi dây tế đàn ra ngoài và ngôi bên bờ sông Hằng như thể 
một pho tượng vàng trên vùng cát bạc. Đám đông đi ngang qua thấy ngài ngồi đó không ăn thứ gì 
cả, liền hỏi tại sao ngài ngồi như vậy. Nhưng ngài không nói lời nào với dân chúng cả. Hôm sau, 
dân làng kế cận hay tin ngài ngồi đó, cũng đến hỏi han, nhưng ngài cũng không nói gì; dân chúng 
thấy ngài kiệt sức như vậy thì vừa bỏ đi vừa thương xót than vẫn. 


Ngày thứ ba, dân từ kinh thành kéo đến, ngày thứ tư là các bậc quyền cao chức trọng trong kinh 
thành, ngày thứ năm là đám triều thần quanh vua, ngày thứ sáu, vua sai các đại thần đến, nhưng 
ngài chẳng hề nói với ai điều gì. Ngày thứ bảy, vua lo ngại đến gặp ngài và xin ngài giải thích qua 
vần kệ đầu: 


1. Trâm tư bên bến nước sông Hằng, 
Và tại sao chàng chẳng nói năng, 

Để trả lời ta truyền nhắn hỏi, 

Hay chàng dấu chuyện khổ đau chăng? 


Nghe lời này, bậc Đại sĩ đáp: 


- Tâu Chúa thượng, nôi sâu của thân chỉ được thô lộ cho người có thê vứt bỏ nó đi chứ không nói 
với aI khác được. 
Rôi ngài ngâm bảy vân kệ: 


2. Hối Đại VƯƠng nuôi-xứ-Kà-si! 
Số ngài ví thứ gặp sâu bị, 

Nỗi sâu chớ lộ cho người khác, 
Nếu kẻ này không có ích gì. 


3. Song nếu ai san sẻ một phán 


Nồi sâu, nhờ thê lực quyên năng, 
Thì con người ây đang sáu muộn 
Nói rõ người kia mỌi ưỚớC mOHg. 


4. Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chìm muông 
Củng rất dễ dàng được cảm thông, 
Tiếng nói người đời, tuy rõ thể 

Vô cùng khó hiểu, hỡi Quân vương! 


3. Con người thường nghĩ: "Bạn thân mình, 
Quyến thuộc bà con, bạn chí tình”, 

Song mối tình thân thường biến mắt, 

Oán thù, căm hận, lại sân sinh! 


6. Người không được hỏi gặn nhiễu lân, 
Nói chẳng đúng thời nỗi khổ tâm, 

Chắc chắn làm phiên lòng bạn hữu, 
Mong mình an ồn, phải than van. 


7. Tìm kiếm cơ may để nói năng, 
Biết người hiển trí lại đông lòng, 
Bạn hiển tỏ nỗi ưu cùng bạn, 

Ý nghĩa nằm sau tiếng dịu dàng. 


§. Song, nếu trí nhân thấy rõ ràng, 
Không gì giải được nỗi gian truân, 
Điều gì đem nói cho người biết, 
Cũng chẳng đạt thành quả ước mong, 
Bác trí một mình đành nín lặng, 

E dè nhân nhục đến sau cùng. 


Bậc Đại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua bảy vần kệ trên để giáo hóa vua, rồi ngâm thêm bốn vần 
nữa để kế chuyện ngài đi kiếm tiền trả cho thầy dạy: 


9. Đại vương! Thần đã phải lang thang, 
Nhiễu nước, kinh thành, môi quốc vương, 
Thị trấn, thôn làng, câu bố thí 

Bởi vì học phí, quyết lòng mang. 


10. Đến trước thêm ai, mọi chủ nhà, 
Triểu thần, đạo sĩ hoặc thương gia, 
Cầu xin mỘt ít vàng, thân được 
Chừng một hay hai lạng á ấy mà, 
Chúa thượng, số vàng nay đã mắt 
Nên thần buôn bã thật sâu xa. 


1]. Các sứ giả không thế lực gì 
Làm thân thoát khỏi nồi sáu bi, 
Thán đà cân nhắc hoài cho kỹ, 
Chúa thượng! Thán không giải thích chỉ. 
12. Song ngài, uy lực đủ, Anh quán! 
Giải thoát cho thân nôi khô thân. 
Vì xớt kỹ ngài nhiêu đức độ, 
Thân cho ngài biết thật tỉnh tường. 
Khi vua nghe lời cảm khái ấy, liền đáp: 


- Này chàng Bà-la-môn, thôi đừng phiên muộn nữa. Vì trâm sẽ tặng học phí cho chàng đem trả thây 
giáo. 
Rôi vua hoàn lại gâp đôi sô vàng cũ. 
Đê làm sáng tỏ vân đê này, bậc Đạo sư ngâm vân kệ cuôi cùng: 

13. Đại vương nuôi dưỡng-cả-giang-san, 

Hoàn lại người kia một sô vàng, 

Trỏn vẹn với lòng tin tưởng nhát, 

Trước chàng đã có, gáp đổi lán. 

x 


Khi bậc Đạo sư đã chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 


- Như vậy, này các Tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ Như Lai mới đây đủ phương tiện thiện xảo, xưa 
kia Nhự Lai cũng vân như vậy. 


Rồi Ngài nhận diện Tỉ yên thân: 


- Vào thời ấy Ànanda (A-nan) là vua, Sàriputta (Xá-lợi-phất) là vị giáo thọ, và Ta là chàng thanh 
niên kia. 


-ooOoo- 
479. Chuyện Cây Bồ Đề và Thánh Đề Kalinga (Tiền thân Kalinga-Bodhi) 
Kha-linh, Thánh đễ Chuyển Luân Vương.., 


Chuyện này bậc Đạo sư kề trong khi trú tại Kỳ Viên về việc Tôn giả Ànanda cử hành lễ cúng dường 
cây Bô-đề. 


Trong lúc đức Như Lai đi du hành vì mục đích thâu nhận những người đủ cơ duyên để thọ giáo, 
dân chúng thành Xá-vệ tiễn đến Kỳ Viên, tay cầm đây vòng hoa thơm ngát, thấy không có nơi nào 
khác để tỏ lòng ngưỡng mộ sùng kinh, liền đặt hoa bên cổng vào Hương phòng của đức Phật rồi ra 
ấi. Việc này đã gây được niêm hoan hỷ rất lớn. Song Trưởng giả Anàthapindika (Cáp Có Đóc) 
nghe được chuyện ấy; khi đức Như Lai trở về, vị trưởng giả liên đến thăm Tôn giả Ànanda và nói 
với ngài: 


- Thưa Tôn giả, tỉnh xả này không được cúng dường trong lúc đức Như Lai dụ hóa, và không có 
nơi nào cho dân chúng dáng hoa thơm đê tỏ lòng sùng bài. Xin Tôn giả từ bì thưa với đức Như Lai 
về ván đê này đê Ngài cho biết xem có thê tìm được nơi nào dùng vào mục đích này chăng? 


Vị Tôn giả kia sẵn sàng làm theo, liên thưa đức Phật: 
- Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu loại bảo Tháp? 

- Này Ảnanda, có ba loại. 

- Bạch Thế Tôn, đó là các loại nào? 


- Bảo tháp thở kim thân, bảo tháp thờ các vật thường dùng hay mang trên người và bảo tháp thờ 
các kỷ vật (ảnh tượng). 


- Trong lúc Thể Tôn còn tại thế, có thể xây một bảo tháp được chăng? 


- Không được, này Ảnanda, không thể xây một bảo tháp thờ kim thân, loại tháp đó chỉ được xây khi 
nào một đức Phật diệt độ (đắc Niết bàn vô dư y). Một bảo tháp thờ kỷ vật cũng không đúng đâu vì 
mối liên hệ chỉ tùy thuộc vào tâm tưởng mà thối. Còn cây Đại Bồ-đề đã được chư Phật sử dụng, 
nên rất đáng làm nơi chiêm bái, dù chư Phát còn tại thể hay diệt độ. 


- Bạch Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn du hóa xa xôi, ngôi Đại Tỉnh xá Kỳ Viên này không có nơi 
nương tựa, và dán chúng không có nơi nào để có thể tỏ bày lòng quy ngưỡng. Xin Thể Tôn cho 
phép con trông một hạt giống từ cây Đại Bồ-đê (ở Bô-để Đạo tràng) ngay trước cổng Tỉnh xá 

này được chăng? 


- Dĩ nhiên nên làm như vậy lăm, này Ananda, và nó cũng sẽ là một nơi an trú cho Ta như trước kia. 


Tôn giả này nói lại chuyện ấy với trưởng giả Cấp Có Đóc, bà Visàkkad và vua Pasenadi. Sau đó, tại 
cổng Tỉnh xá Kỳ Viên, Tôn giả đào một lô để trồng cây Bồ-đề và nói với Đại trưởng lão 
Moggallàna (Mục-kiên-liên): 


- Tiêu đệ muốn trông một cây Bô-đê trước Tỉnh xá Kỳ Viên, xin Tôn huynh kiêm cho tiêu đệ một 
quả Bó-đề có được chăng? 


Vị Trưởng lão kia rất sẵn sàng đông ý 3, liễn bay qua không gian đến tận vùng đất có cáy, Bồ- đệ ấy. 
Ngài lây đặt dưới tắm y một quả Bồ-để đang rụng ra khỏi thân cây nhưng không rớt xuống đất, và 
mang nó về giao cho Tôn giả Ànanda. Vị Tôn giả này báo tin cho vua xứ Kosala biết là mình sắp 


trông cây Bô-đê. Vì thể, buôi chiêu vua đên cùng một đám tùy tùng đồng đảo, sau đó ông Cáp 
Có Đóc và bà Visakkà cũng đến cùng một đảm người mộ đạo nữa. 


Ở chổ cây Bô-để sắp được trồng, Tôn giả Ànanda đặt một chiếc bình vàng, dưới đáy có lỗ, đựng 
đây đát tăm nước hương thơm ngáit. Tôn giả bảo: 


- Tâu Đại vương, xin hãy trông hạt giống Bô-đề này. 


Và Tôn giả trao hạt ấy cho vua. Song vua nghĩ rằng VƯƠN quốc này không ở trong tay mình 
mãi được, nên để cho ông Cấp Cô Độc trông, liên giao hạt giông cho vị trưởng giả đại phú kia. 
Sau đó, ông Cấp Cô Độc xới đất thơm lên và thả hạt giống vào. Vừa lúc hạt rơi ra khỏi tay vị ấy, 
ngay trước mắt mọi người, vọt lên một cây Bỏ-đề con, to cỡ bằng đầu lưỡi cày, cao chừng năm 
mươi cubit (Ieubit = 45cm) tứ phía nảy ra năm cành lớn dài 50cubit, như thân cây ấy. Cây đứng 
sừng sững như thế quả là một chúa tế rừng xanh, một phép lạ hy hữu thân kỳ. 


Vua tưới quanh thân cây những bình bằng vàng, bằng bạc, tất cả tám trăm bình đựng đây nước tỏa 
hương thơm ngái, tươi đẹp với vô số hoa sen xanh. Bao giờ cũng vậy, vua ra lệnh tát cả một dãy 
dài bình bát đựng đây thực phẩm và một sàng tọa làm băng bảy báu vật, có lớp nhủ vàng rảy lên, 
rồi dựng một bức tường bao quanh vùng áy, lại xây một nhà canh công làm bằng bảy báảu vật. Vua 
bày tỏ lòng sùng kính đặc biệt trọng thể như vậy đối với cây Bồ-đề. 

Trưởng lão Ànanda đến gân đức Như Lai và thưa với Ngài: 

- Bạch đức Thế Tôn, vì lợi lạc của chúng sinh, xin Tỉ hé Tôn thị hiện ngay dưới cây Bồ-đề con vừa 
mới trồng này sự chứng đặc Vô thượng Chánh đăng giác mà Thê Tôn đã thành tựu dưới góc cáy 
Bồ-đề trước kia. 

- Này Ảnanda, ông nói gì thể? Không có nơi nào khác có thể chịu đựng nổi sức mạnh của Ta nếu 
Ta ngồi nơi đó đê chứng đặc quả vị mà Ta đã chứng đấc trong khu vực có cáy đại Bô-đê trước kia 
cả đâu. 

Tôn giả Ảnanda lại nói: 


- Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì lợi lạc của chúng sinh mà dùng cây Bôồ-đề này làm nơi nhập đại 
định, bao lâu mặt đát chôn này đủ sức chịu đựng sức mạnh của Thê Tôn. 


Bác Đạo sư liên sử dụng nơi mới trồng cáy Bó-đề đy đề nhập đại định suốt một đêm. 


Tôn giả Ananda liên thông báo với vua và mọi người khác, rồi gọi nó băng tên "Hội Bó-đê”. Và 
cây này do Tôn giả Ananda trông nên được đặi tên là cây Bô-đề của Ananda. 


Vào thời ấy, Tăng chúng bắt đầu nói đến việc trên tại Chánh pháp đường: 


- Này hiên hữu, ngay khi đức Như Lai còn tại thế, Tôn giả Ànanda đã xin trồng một cây Bồ-đề và 
cứ hành đại lê củng dường cây ây. Ủy lực của Tôn giả thát cao cả thay! 


Bậc Đạo sư đi vào hỏi Tăng chúng đang bàn luận điều gì. Các vị thưa với Ngài, Ngài bảo: 


- Này các Tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên nanda hướng dẫn hội Chúng loài người trên 
khắp bốn châu thể giới cùng các đảm tùy tùng đông đảo mang đến vô số vòng hoa thơm và mở Hội 
Bồ-đề trong vùng Đạo tràng quanh cây Bồ-đề kia đâu. 


Nói xong, Ngài kề một chuyện quả khứ. 


Một thuở nọ, trong vương quốc Kalinga tại kinh thành Dantapura, có một vị vua mệnh danh là 
Kalinga cai trị. Vua có hai vương tử tên là Mahà-Kalinga và Culla-Kaling. Thời ấy các nhà tiên 

tri đã đoán rằng vị thái tử sẽ cai trị sau khi vua cha băng hà, còn vị vương đệ sẽ trở thành nhà tu 
khổ hạnh, sông đời khất sĩ; tuy thế, con trai vị sau này sẽ làm một đắng Chuyển luân Thánh vương 
(Ràja Cakkavatti: vị vua ngự trị toàn cầu bằng Chánh pháp). 


Thời gian trôi qua và khi vua cha băng hà, thái tử lên ngôi báu, còn vương đệ làm phó vương. VỊ 
vương đệ cứ nghĩ rằng con trai mình sau này sẽ là một Chuyển luân vương, nên sinh lòng kiêu mạn 
về cớ đó. Vua không chịu được chuyện này, liền ra lệnh cho một vị sứ thần truy bắt Phó Vương 
Kalinga. VỊ sứ giả kia đi đến bảo: 


- Tâu Điện hạ, Đại vương muôn sai bắt ngài, vậy ngài hãy lo cứu mạng mình. 


Vương tử này liền chỉ cho vị sứ thần được giao trọng trách này thấy chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng 
của mình, một tâm thảm thật đẹp và một cây kiêm: Có ba bảo vật tât cả. Rôi vương đệ bảo: 


- Khanh phải nhận ra được vương nhi ta nhờ những tín vật này và phò vương nhi lên ngôi báu. 


Cùng với những lời dặn dò này, vương tử vội trốn vào rừng. Tại đó, chàng dựng một am thất ở một 
nơi đẹp, vừa ý và sống như người tu khổ hạnh trên một bờ sông. 


Lúc bây giờ, trong vương quốc Madda ở kinh thành Sàgala, vua Madda vừa hạ sinh một công chúa. 
Về phân công chúa này, cũng như vương tử kia, các nhà tiên trí đoán rằng nàng sẽ phải làm nhà tu 
khổ hạnh, song con trai nàng lại sẽ thành một Chuyển luân vương. Các vị vua ở Diêm-phù- đề 

(Ân Ðộ) nghe tin đồn ấy, liền đồng một lúc đến bao vây kinh thành. 


Vua nghĩ thầm: "Nay ta gả con gái ta cho một quốc vương nào thì các vị vua kia sẽ nổi giận. Vậy ta 
phải cô gắng cứu mạng con gái ta". 


Vì thế, vua cùng hoàng hậu và công chúa cải trang trốn vào rừng, và sau khi đựng một am thất hơi 
xa bờ sông, phía trên thảo am của vương tử Kalinga, họ cùng sông tại đó như người tu khô hạnh, ăn 
toàn những thứ cây trái lượm hái được. 


Hai vị cha mẹ muốn con gái được an ồn, nên đề nàng ở lại trong am, rồi đi ra hái trái rừng. Trong 
lúc hai vị đi vắng, nàng lượm đủ các loại hoa kết thành vòng hoa. Bấy giờ, trên bờ sông Hằng có 
một cây xoài nở hoa đẹp, tạo thành một cái thang thiên nhiên. Nàng trẻo lên đó, đùa chơi và tìm 
cách thả vòng hoa xuống nước. 


Một ngày kia, vương tử Kalinga vừa bước ra khỏi nước sau khi tắm thì vòng hoa nọ vướng lên tóc 
chàng. 


Chàng nhìn hoa và bảo: 


- Một nữ nhân nào đã kết hoa này, song đó không phải là một người đàn bà trưởng thành mà là một 
cô gái còn thơ dại. Ta phải kiêm nàng mới được. 


Thế là chàng đâm ra sỉ tình, đi lên phía thượng lưu sông Hằng, cho đến khi chàng nghe nàng ca hát 
băng một giọng ngọt ngào trong lúc ngôi trên cây xoài. Chàng đên gân gôc cây, vừa thây nàng liên 
bảo: 


- Này giai nhân, nàng là loài gì thế? 

- Thưa công tử, thiếp là người - Nàng đáp. 

- Thế thì hãy xuống đi - Chàng bảo. 

- Thưa công tử, không được, vì thuộc dòng dõi Sát-đề-ly. 

- Thưa công nương, ta cũng vậy, xin nàng bước xuống. 

- Thưa công tử, không được, thiếp không xuống đâu. Lời nói không làm nên một Sát-đề-ly; nếu quả 
thật ngài là một vị Sát-đê-ly, xin hãy kê cho thiệp nghe những điêu bí mật của nghi lễ truyền thông 
kia. 


Sau đó, hai người nói cho nhau nghe những điều bí mật truyền kỳ trong dòng họ. Rồi công chúa 
bước xuông và hai bên kêt giao với nhau. 


Khi cha mẹ nàng trở về, nàng kể cho hai vị nghe chuyện vương tử của vua Kalinga, vì sao chàng 
vào rừng với đầy đủ mọi chỉ tiết. Hai vị bằng lòng đem gả nàng cho chàng. Trong thời gian sống 
chung sắc cầm hòa hợp, công chúa thụ thai và sau mười tháng, hạ sinh một nam tử đầy đủ tướng 
mạo tốt lành, phước đức và đặt tên là Kalinga. Cậu trai lớn lên, học tập đủ mọi nghệ thuật tài năng 
từ thân sinh và tô phụ chàng. 


Về sau, cha chàng nhìn theo cách kết hợp của ngôi sao và biết được vương huynh đã băng hà. Vì 
thê, ông gọi con trai vào và bảo: 


- Này con, con không nên phí cuộc đời trong rừng giả buôn tẻ, vì vương huynh ta, Đại vương 
Kalinga ấy đã qua đời. Vậy con phải về Dantapura và kế vị vương quyền của dòng họ ta. 


Sau đó, người cha trao cho con các vật mang theo mình: chiêc nhân có tín hiệu, tâm thảm và thanh 
kiêm rôi bảo: 


- Này con, trong kinh thành Dantapura ở phía kia có một vị đại thần vốn là bề tôi thân tín của cha. 
Con hãy đên nhà vị ây, đi thăng vào phòng riêng, đưa cho ông thây ba vật này, rôi nói cho ông biệt 
con là con của ta. Ông sẽ đưa con lên ngai vàng. 


Chàng trai giã từ cha mẹ và ông bà, và nhờ thần lực công đức của chàng, chàng bay qua không gian, 
xuống nhà vị đại thần nọ, đi thắng vào phòng riêng của vị ấy. 


- Công tử là ai? VỊ quan hỏi. 
Chàng đáp: 
- Ta là con trai của Tiểu vương Kalinga 


Rồi chàng rút ba tín vật ấy ra. Vị quan liền báo tin cho cả hoảng cung, các triều thần liền trang 
hoàng kinh thành và giương chiếc lọng hoàng gia lên đầu chàng. Sau đó vị Tế sư của triều đình tên 
là Kàlinga - Bhàvadvàja dạy chàng Mười Pháp mà một Chuyền luân Thánh vương phải thành tựu 
và chàng học tất cả mười phận sự ấy. 


Thế rồi vào một ngày rằm, tức là ngày Trai giới, từ Cakkadaha xuất hiện cho vua Bánh xe báu (Bảo 
luân), từ dòng họ Uposatha xuất hiện Voi báu, từ giống quý tộc Valàha xuất hiện Ngựa báu, từ 
Veppulla xuất hiện Bảo châu, kế là Nữ vương báu cùng đám tùy tùng thị nữ và vương tử báu dần 
dần xuất hiện. 


Sau đó vua thông trị toàn cõi địa câu. 


Một ngày kia, ngài được đám tùy tùng hộ tống suốt ba mươi sáu dặm đường, ngự trên bảo tượng 
toàn thăng, cao như đỉnh núi Kelàsa. Trong cảnh uy nghĩ lộng lẫy, ngài trở về thăm song thân chốn 
cũ. Nhưng khi muốn vượt qua vùng đất quanh cây đại Bồ-đẻ, bảo tọa vinh quang của chư Phật, nơi 
đã trở thành trung tâm điểm của vũ trụ, thì Voi báu không thể nào qua được: vua cứ thúc Voi mãi, 
song Voi vẫn không thể nào vượt qua. 


Đê giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm vân kệ đâu: 


1. Kha-linh Thánh đề, Chuyển luận vương, 
Chán chánh, ngài cai trị cối trần, 

Một thuở đến Bồ-đề đại thọ, 

Trên mình Voi báu đại oai thần. 


Do đó, vị Tê sư của triêu đình cùng du hành với vua thâm nghĩ: "Trên không gian chăng có gì cản 
trở cả, tại sao đức vua không giục Voi qua được? Ta muôn đên xem sao”. Từ trên không hạ xuông, 
vị này chiêm ngưỡng bảo tọa vĩnh quang của chư Phật, và khu vực quanh cây đại Bô-đê. 


Thời ấy, tương truyền rằng trong khoảng chừng một dặm vuông ấy không bao giờ có một ngọn cỏ 
mọc, dù chỉ bằng một sợi lông nhỏ, mặt đất như thể cát mịn, bốn bề là thảo mộc, cát đăng và đại 
thọ chẳng. khác nào chúa tế sơn lâm sừng sững như đang chiêm ngưỡng, đầu quay mặt về hướng 
bảo tọa Bằ-đề. Khi vị Bà-la-môn Tế sư quan sát chỗ này, lại suy nghĩ: "Đây là nơi chư 

Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế nên không aI có thể vượt qua được, dù cho đó chính là 
Sakka (Đề Thích) Thiên chủ đi nữa". 


Và tiên vê phía đức vua, vị Tê sư tâu với ngài các đặc tính của địa phận quanh cây Bô-đê, cùng 
thỉnh câu Thánh vương ngự xuông VoiI. 


Đê giải thích vân đê này, bậc Đạo sư ngâm các vân kệ sau: 


2. VỊ 1T: Ề sự tâu với Thánh VƯƠNG, 

Là con nhà khổ hạnh hiển nhơn, 

Khi ngài chuyển vận xa luân báu, 
Đảnh lễ ngài xong, hướng dân đường: 


3. "Đây các thi nhân vẫn tản dương, 
Xin ngài ngự xuống, tấu Hùng vương, 
Nơi đáy chư Phát - đa vô thượng 
Chánh Giác viên thành tỏa ảnh quang. 


4. Tương truyền rằng ở chốn phàm trần, 
Đây chính là linh địa thánh thần, 

Thảo mộc, cát đẳng, cùng đại thọ 

Đứng quanh trong dáng điệu tôn sùng. 


5. Xuống đây, xin đảnh lễ trang nghiêm, 
Vì đến miễn xa tận hải biên, 

Trên đại địa cầu nuôi vạn vật, 

Nơi này là đất thánh thiêng liêng. 


6. Đại vương đây đủ mọi loài voi 
Thuần chúng nhờ cha mẹ tốt đôi, 
Ngự giá đến đây, Voi vẫn muốn, 
Song không thể tiễn bước gần nơi. 


7. Ngự trên mình Bảo tượng thuần nòi, 
Thánh ÿ tuy nghỉ, cứ thúc Voi, 

Song chẳng cách nào Voi bước nữa, 
Đến đây, Voi phải đứng yên thôi " 


ở. Vua nghe lời nói vị tiên trì, 

Vừa phán truyền cho Bảo tượng đi, 
Vừa thúc gậy sâu vào Bảo tượng: 
"Nếu vây, ta sẽ thấy liên khi". 


9. Bị thúc, Voi kếu thét tựa kèn, 
Như còi lanh lánh, hạc vang rên, 
Chuyển rung, liễn ngã vì hùng lực 
Đè nặng sườn, không thể đứng lên. 


Vì cứ bị đức vua thúc mãi, Voi không thể nào chịu được cơn đau đớn, nên phải chết ngay. 
Song đức vua không biết là Voi đã chêt, cứ điệm nhiên ngự trên lưng Voi. Một lát sau, Tê sư 
Kalinga-Bhàradvàja nói: 


- Tâu Thánh thượng, Vương tượng đã chết rồi, xin Thánh thượng ngự qua Voi khác. 
Bậc Đạo sư ngâm vần kệ thứ mười để giải thích việc này: 


10. Quốc sư lo sợ lúc nhìn Voi 

Đã chết, lòng kinh động thốt lời: 
“Xin tìm voi khác, tâu Hoàng thượng, 
Bảo tượng ngài nay bỏ mạng rồi". 


Nhờ công đức và thần lực của vị Thánh vương, một con Voi khác thuộc chủng loại Uposatha xuất 
hiện trước đức vua và đưa lưng ra mời. Vua ngự trên lưng nó. Lúc ây thi thê vương tượng kia liên 


ngã xuông đât. 
Bậc Đại sư ngâm vân kệ đê giải thích việc này: 


11. Vua hãi kinh nghe tấu việc này, 
Ngự lên Voi khác, bổng liên ngay, 
Thi hài Bảo tượng kia nhào xuống, 
Lời thật tiên trì đã hiển bày. 


Lập tức vua ngự xuống từ trên không gian, và chiêm ngưỡng vùng đất quanh cây Bồ-đề. Trước việc 


thần kỳ kia vừa thị hiện xong, đức vua tán thán vị tế sư Bhàradvảja qua vần kệ: 


12. Thế nây, với Vị TẾ sự mình, 

Đại để Kha-linh bảo: "Thực tình 
Mọi việc khanh am tường thấu suối, 
Hiển khanh thấy tất cả duyên sinh" 


Bây giờ, vị Bà-la-môn kia không muôn nhận lời tán thắn trên, mà vân g1ữ nguyên vị trí khiêm tôn 


của mình, ông tán thán công đức chư Phật và ca tụng các Ngài hết lời. 
Bậc Đạo sư lại ngâm kệ để giải thích vấn đề: 


13. Quốc sư từ chối sự tuyên dương 
Và tấu như vây với Thánh vương: 

" Thân chỉ biết điểm vùng tướng triệu, 
Còn chư Phát giác ngộ hoàn toàn. 


14. Phật-đà trí kiến đạt toàn chân, 
Điểm triệu, các Ngài chẳng chủ tám, 
Chư Phát toàn trì nhờ tuệ quán, 
Thân là học giả chẳng uyên thâm. 


Vua nghe nói về công đức của chư Phật, nên lòng đầy hoan hý, liền ban lệnh cho mọi người trần 


thế đem thật nhiều vòng hoa thơm đến cúng dường vùng đất quanh linh thọ Bồ-đề suốt bảy 
ngày đêm liên. 


Bậc Đạo sư ngâm đôi vân kệ đê giải thích việc này: 


15. Thánh thọ Bồ-đê, chúa cúng dường, 
Với bao âm nhạc thật du dương, 

Các vòng hoa đẹp thơm ngào ngạt, 
Ngài lại xây quanh một bức tường. 

16. Thể rôi Thánh để ngự ra về, 

Mang đến hoa đây sảu vạn xe, 

Làm lễ cúng dường, vì Đại để 
Kha-linh sùng Thánh địa Bồ-đề. 


Sau khi đã làm lễ cúng dường trọng thê Đại thọ Bồ-tát như trên, đức vua thăm song thân, rồi rước 
hai vị về thành Dantapura sống cùng ngài. Tại đây ngài chuyên bó thí và làm các phận sự khác, 
cho đến khi mạng chung ngài được tái sinh vào cõi Trời Ba mươi ba. 


x 
Sau khi chẳm dứt Pháp thoại trên, bậc Đạo sư bảo: 


- Này các Tỷ kheo, đây không phải là lần đâu tiên Ànanda làm lễ cúng dường cây Bồ-để, mà ngày 
xưa cũng vậy. 


Rồi Ngài nhận diện Tỉ yên thân: 
- Vào thời ấy Ànanda là vua Kalinga, và Ta chính là vị quốc sư Kalinga - Bhàradvàja. 
-ooOoo- 


Chương XIHI (tt) 


480. Chuyện Hiền Giả Akitta (Tiền thân Akitta) 
Sak-ka, Chúa tế giữa quần sinh... 
Chuyện này bậc Đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên về một đại thí chủ rất rộng lượng sống ở Xá-Vvệ. 


Chuyện kể rằng người này mời bậc Đạo sư đến nhà và suốt bảy ngày đã cúng dường rất nhiêu thí 
vật cho Tăng chúng đi theo Ngài. Vào ngày cuối cùng lại cúng dường Thánh chúng đủ các vật 
dụng cán thiết, sau đó bậc Đại sư nói lời tùy hỷ với ông: 


- Này nam cư sĩ, công đức bố thí của Ông thật là rộng lớn, ông đã thực hành một việc khó lắm thay. 
Bồ thí là tục lệ của các bậc hiển trí ngày xưa, thí vật phải được phân phái dù người côn tại gia hay 
xuất gia, các bậc trí giả ngày xưa, ngay khi đã rời thế tục vào ở trong rừng, khi chỉ ăn lá Kara rảy 
nước mà không có thứ gia vị nào cả cũng vẫn đem cho đám khất thực đi qua đó để đáp ứng nhu 
cầu của các vị ấy và vẫn an trú trong hỷ lạc của bản thân mình. 


Gia chủ kia đáp: 


- Bạch Thế Tôn, việc cúng dường mọi vật dụng cần thiết ây cho Tăng chúng thật rõ ràng dễ hiểu. 
Song lời dạy của Thê Tôn chưa được rõ. Xin Thê Tôn giải thích cho chúng con. 


Rồi theo lời thỉnh câu trên, Ngài kế một chuyện quá khứ. 

+ 
Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát được sinh trong một gia đình đại phú 
Bà-la-môn, có tài sản lên tới tám trăm triệu. Ngài được đặt tên là Akitti. Khi ngài vừa biệt đi, thì 
một bé gái lại ra đời với tên YavasafI. 


Lúc mười sáu tuôi, bậc Đại sĩ đi vào thành Ba-la-nai học tập cho đến lúc thành đạt rồi ra về. Sau đó 
cha mẹ ngài qua đời. Khi ngài cử hành tang lễ cho song thân đã khuất xong, ngài xem xét lại kho 
tàng của gia tộc. Danh mục ghi rõ: "Các vị này, vị kia đã tích trữ những tài sản lớn như vậy rồi 

qua đời, kế đến là các vị khác cũng tích trữ nhiều như vậy.." Nghe chuyện này, ngài phiền muộn 
trong trí và nghĩ thầm: "Kho báu nảy ai cũng thấy cả, song những vị tích trữ tài sản thì không còn 
nữa. Các vị đã ra đi để lại kho báu đằng sau mình, nhưng khi ta từ trần, ta muốn đem theo bảo vật". 
Vì vậy, ngài cho tìm em gái đến và bảo: 


- Hiền muội, hãy trông nom kho báu này. 
- Ý hiền huynh là thế nào? 

Ngài đáp: 

- Ta muốn làm người tu khổ hạnh. 

Nàng đáp: 


- Này hiền huynh, tiêu muội không muốn đội lên đầu những thứ mà hiền huynh đã nhồ ra khỏi 
miệng, tiểu muội chẳng muốn thứ gì cả, mà cũng muốn sống đời khổ hạnh thôi. 


Rồi sau khi xin phép vua, ngài bảo đánh trống vang dội khắp kinh thành, bố cáo cho mọi người rõ: 
- Toản dân lắng nghe này: "Ai muốn có tiền bạc cứ đến nhà hiền nhân kia!". 

Suốt bảy ngày, ngài phân phát những kho tài sản lớn, tuy thế kho báu vẫn chưa hết, ngài lại nghĩ 
thâm: “Tứ đại trong thân ta đang tan rã, ta còn muôn cái trò phân phát tài sản này nữa sao? Thôi, ai 
muôn lây cứ lây đi". 

Thế là ngài từ giã ngôi nhà đầy châu báu, giữa các gia nhân thân quyến khóc lóc xung quanh, ngài 


cùng em gái ra đi. Và cái công thành Ba-la-na1 nơi các ngài đi qua được gọi là công Akifta, còn 
bên đò các ngài bước xuông bên sông cũng được đặt tên là bên đò Akitta nữa. 


Các ngài băng qua ba dặm đường, đến một nơi mát mẻ dễ chịu thì dựng lên một am lá và cùng em 
gái ngài sông như người tu khổ hạnh. Sau thời gian từ bỏ thế tục, nhiều người khác cũng làm như 
vậy, dân ở thôn quê, thị trần, hoặc ở kinh thành, đầy đủ cả. Hội chúng thật đông đảo, các vị ây nhận 
được nhiều vật cúng dường cùng sự tôn trọng sùng kính chăng khác nào thời có một đức Phật xuất 
hiện ở đời. Lúc ấy bậc Đại sĩ thầm nghĩ: "Ở đây thật nhiều vinh quang trọng vọng cùng với vô số 
thí vật và hội chúng đông đảo, song ta phải độc cư”. 


Vì thế, vào một lúc không ai ngờ được và cũng không báo trước cho cô em gái, ngài ra đi một mình, 
dần dần đến tận vương quốc Damila ở bờ biển bắc Tích lan sống trên một hoa viên sát trên vùng 
KàvÌrapattana, ngài tu tập Thiền định và Thắng trí. Tại đó ngài cũng nhận được sự ngưỡng mộ và 
vô số thí vật của dân. Điêu ấy không thích hợp với ngài, ngài liền từ bỏ hết và phi hành qua không 
gian rồi đến tận đảo của Rắn Rồng (Nàga) gân Bắc Tích Lan. Vào thời ấy, Kàradìpa được gọi là 
Ahidìpa hay đảo Răn Rồng. Tại đó, ngài xây một ấn am cạnh một cây Kàra lớn và an trú. Song việc 
ngài ở đó không ai hay biết cả. 


Lúc bẩy giờ, em gái ngài đi tìm anh, dần dần đến tận vương quốc Damila, vẫn không gặp ngài, 
nàng lại ở ngay chính nơi ngài đã ở, song nàng không thê phát khởi Thiên định. 


Còn bậc Đại sĩ sống thiểu dục đến độ ngài không đi đâu cả, mà cứ vào mùa có trái cây chín, ngài 
chỉ sống bằng trái cây đó, còn vào mùa lá trồ bông thì ngài ăn lá đó luộc với ít nước lã. Nhờ ngọn 
lửa công đức của ngài mà chiếc ngai báu bằng câm thạch của Sakka (Đề Thích) Thiên chủ nóng rực 
lên. Thiên chủ nghĩ: "Ai đã khiến ta phải bước xuống khỏi chiếc ngai ta đang ngự?" và ngài nhận 
xét và thấy bậc hiền nhân này, ngài nghĩ thầm: "Tại cớ gì vị tu khổ hạnh đẳng kia hộ trì côngđức ? 
Có phải vị ấy muốn lên ngôi Thiên chủ chăng? Hay vì một duyên cớ nào khác? Ta muốn thử vị ây 
xem. VỊ â ấy sống rất khổ cực, chỉ ăn lá Kàra luộc với nước thôi: Nếu vị đó ước muốn làm Thiên chủ, 
vị ấy sẽ nhường cho ta mớ lá cây luộc với nước của mình, còn nếu không thì vị ấy sẽ không đưa". 
Sau đó, Thiên chủ giả dạng một Bà-la-môn, đến gặp Bồ-tát. 


Bồ-tát đang ngồi ở cửa thảo am, sau khi luộc lá và đem xuống, ngài nghĩ: "Khi nào nguội ta sẽ ăn". 
Vào lúc ấy, Sakka Thiên chủ đứng trước mặt ngài và xin bố thí. Khi Bồ-tát nhìn thấy Thiên chủ, 
lòng rất hoan hý: "Thật là một niềm hạnh phúc cho ta - Ngài nghĩ thầm - ta thấy một vị khất thực, 
hôm nay ta sẽ đạt được tâm nguyện và ta sẽ bố thí". 


Lúc món ăn đã sẵn sàng, ngài liền múc vào bát ngài và vừa tiến về phía Thiên chủ, vừa nói: 

- Đây là vật cúng dường của ta, ước mong rằng đây là phương tiện để ta đạt Chánh Giác tối thượng. 
Rồi chẳng để lại chút gì cho mình, ngài đặt hết thức ăn vào bình bát của Thiên chủ. VỊ Bà-la-môn 
này câm lây vừa đi một khoảng ngăn thì biến mất. Còn bậc Đại sĩ, sau khi cúng dường, cũng không 
nâu thêm thứ gì nữa, mà cứ ngôi an tịnh trong niềm hỷ lạc. Hôm sau, ngài cũng luộc lá và ngôi 


trước cửa am như cũ. Thiên chủ Sakka lại đến giả dạng một Bà-la-môn và bậc Đại sĩ cũng bồ thí rồi 
tiêp tục an trú vào hỷ lạc. Vào ngày thứ ba, ngài lại bô thí như trước, và bảo: 


- Ngài hãy xem phần phước lạc dành cho ta nhiều biết bao! Chỉ một ít lá Kàra đã mang lại côngđức 
lớn cho ta rôi. 


Trong niềm hỷ lạc phát xuất tận đáy lòng như vậy, ngài thấy yêu người vì thiếu ăn đã ba ngày, ngài 
liền ra khỏi am đúng lúc ngọ và ngôi trước cửa, suy nghĩ về tặng vật ngài đã đem cúng dường. 


Còn Sakka Thiên chủ nghĩ thầm: "Vị đạo sĩ Bà-la-môn này đã nhịn ăn đã ba ngày, yếu ớt thế kia 
song vẫn nhường cho ta và tìm an lạc trong việc bố thí. Trong tư tưởng vị này không còn ý định 
nào khác. Ta không hiểu vị ấy ao ước điều gì và tại sao lại bồ thí như vậy, nên ta phải hỏi để hiểu vị 
ấy muốn øì và biết được nguyên nhân việc bố thí trên". 


Vì thê, Thiên chủ chờ đợi đên quá giờ ngọ, và trong vẻ huy hoàng oal nghi tột bực, ngài xuât hiện 
trước mặt bậc Đại sĩ, sáng chói như mặt trời ban mai; vừa đứng trước bậc Đại sĩ, Thiên chủ hỏi: 


- Này Đạo sĩ, tại sao ngài hành trì khô hạnh, trong rừng này, xung quanh là biển mặn bao bọc, với 
những cơn gió nóng hừng hực đang hắt mạnh vào người? 


x 
Thiên chủ ngâm vân kệ đâu đê giải thích vân đê này: 


1. Sak-ka, Chúa tế của quân sinh, 
Trông thấy A-ki đảng kính danh, 
Liên hỏi: "Tại sao, này Đại sĩ, 

Trú đây trời hực năng vàng hanh?" 


Khi bậc Đại sĩ nghe vậy, và thấy vị đó chính là Sakka, ngài đáp: 


- Ta không ước ao đạt đến những cảnh giới trên kia, mà chỉ ao ước chứng đắc Chánh Giác tối 
thượng nên ta đã sông đời khô hạnh ở đây. 


Ngài ngâm vần kệ thứ hai để làm sáng tỏ điều này: 


2. Thân hoại, tái sinh, tử biệt trần, 
Mê lâm, tất cả chính đau buôn, 
Sak-ka Thiên chủ, nay vì vậy 

Ta vẫn trú đáy được vạn an. 


Nghe những lời này, Sakka Thiên chủ hoan hỷ trong lòng và thầm nghĩ: "Vị ấy không ham thích 
bất cứ sinh loại hữu tình nào và vì muốn chứng đắc Niết bàn nên vào an trú trong rừng. Ta muốn 
ban cho vị ây một điều ước". Thế là Thiên chủ mời ngài chọn một điều ước qua lời kệ thứ ba: 


3. Kas-sa-pa, khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tối thượng tôn, 
Hãy chọn giờ đây lời ước nguyện 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 


Bậc Đại sĩ ngâm vân kệ thứ tư nói lên điêu ngài ước mong: 


4. Thiên chủ Sakka của chúng sinh, 
Ban cho ta hưởng một ân lành; 

Vợ con, vàng bạc, cùng kho lúa, 
Dù có dư, ta vẫn bất bình; 

Ta ước những điều tham dục ấy 
Chẳng còn trú ẩn ở tâm mình. 


Lúc ây Sakka Thiên chủ vô cùng hoan hỷ, ban cho ngài thêm nhiêu đặc ân khác nữa và bậc Đại sĩ 
nhận lãnh, môi vị lần lượt ngâm một vân kệ như sau: 


Thiên chủ: 


3. Kas-sa-pa, khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tối thượng tôn, 

Hãy chọn, giờ đây, điều ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 


Bồ-tát: 


6. Chúa tế muôn loài chính là Sak-ka, 
Ân lành, ngài muốn tặng cho ta: 
Ruộng, vàng, của cải, tôi đòi, ngựa, 
Trâu, chó, ngay sau phải chết già. 

Ta ước sẽ không còn giống chúng. 

Ta mong nhược điểm ấy rời ta. 


Thiên chủ: 


7. Kas-sa-pa, khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tối thượng tôn, 

Hãy chọn, giờ đây, điều ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 


Bồ-tát: 


ở. Sak-ka, Thiên chủ ngự trên trần, 
Ban tặng cho ta một đặc án: 

Ước chẳng nghe, nhìn người độn trí, 
Kẻ kia chẳng sống với ta cùng, 
Chẳng ham trò chuyện người vô trí, 
Chẳng kết bạn cùng kẻ độn căn! 


Thiên chủ: 


9. Kẻ ấy làm gì, Kas-sa-pa, 
Cho ngài, xin hãy nói ngay ra, 


Tại sao báu bạn người vô trí 
Ngài chăng tra, này, hãy bảo 1a. 


Bồ-tát: 


10. Hành động người ngu thật bạo tản, 
Buộc ràng gánh nặng chẳng ai mang, 
Thực hành ác nghiệp: đích mong muốn, 
Nồi giận khi nghe nói thật chân, 

Nó chẳng biết gì là chánh hạnh, 

Nên ta không muốn kẻ ngu gân. 


Thiên chủ: 


l1. Kas-sa-pa, khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tối thượng tôn, 

Hãy chọn, giờ đây, điều ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 


12. Sak-ka, Thiên chủ của quân sinh, 
Ban tặng cho ta một phước lành: 

Ta ước nghe nhìn người có trí, 

Ước mong vị ấy ở cùng mình. 

Ta mong đàm luận cùng người trì, 
Được kết giao cùng bậc trí mình. 


13. Bác trí làm gì, Kas-sa-pa, 

Cho ngài, xin hãy nói ngay ra, 

Sao ngài ao ước nơi ngài ở, 

Người trí cùng chung sống một nhà? 


14. Hành động tốt lành, bậc trí nhân 
Chẳng ràng buộc gánh khổ vào thân, 
Chuyên tâm, bậc trí làm ân phước, 
Chăng giận khi nghe nói thật chân, 
Thông hiểu chánh hành, và bởi vậy, 
Lành thay bậc trí sống chung cùng. 
15. Kas-sa-pa, khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tối thượng tôn, 

Hãy chọn, giờ đây, điều ước nguyện, 


Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 


Bồ-tát: 


l6. Sak-ka, Thiên chủ của quân sinh, 
Ban tặng cho ta một phước lành: 
Mong giải thoát ngoài vòng ải đục, 
Và khi vâng nhật chiếu bình minh, 
Mong chư Thánh giả du hành đến, 
Đem thực phẩm thiên giới tặng mình. 


17. Mong tặng nó không giảm sút dần, 
Ta không hồi tiếc việc ta làm, 

Mong lòng hoan hỷ lúc phân phát, 

Ta chọn ước kia để hưởng phân. 


Thiên chủ: 


18. Kas-sa-pa, khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tối thượng tôn, 

Hãy chọn, giờ đây, điều ước nguyện, 
Chọn theo mệnh lệnh của tâm hôn. 


Bồ-tát: 


19. Sak-ka, Thiên chủ của quân sinh, 
Ngài đã ban ta một phước lành: 
Thiên chủ, xin đừng thăm viếng nữa, 
Điều này khao khát tự tìm mình. 


Thiên chủ: 


20. Song các nam nhân, các nữ nhân, 
Những người đang sống thật hiển lương, 
Đếu ước ao cùng ta diện kiến, 

Việc này có tác hại gì chăng? 


Bồ-tát: 
21. Dung mạo ngài muôn vẻ thiện toàn, 
Vô cùng hoan hỷ, đại vinh quang, 
Tháy ngài, xao lãng điêu tâm nguyện, 
Nguy hại là trông thây Ngọc hoàng! 


- Thôi được rồi, thưa Tôn giả - Thiên chủ đáp - Ta quyết sẽ chăng bao giờ viếng thăm ngài nữa. 


Và vừa đảnh lễ ngài, vừa xin ngài thứ lỗi, Thiên chủ ra đi. Từ đó, bậc Đại sĩ an trú tại nơi ấy 
suôt đời, tu tập Tứ Vô lượng tâm (từ,bi,hỷ,xả) và được sinh lên cõi Phạm thiên. 


x 


Sau khi chẳm dứt Pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện Tỉ lên thân: 

- Vào thời ấy, Ànanda (A-nan) là Thiên chủ Sakka (Đề Thích) và Ta chính là Hiển giả ÀkiHi. 
-ooOoo- 

481. Chuyện Hiền Giả Takkàriya (Tiền thân Takkàriya) 

Ta nói điên cung tựa Ênh ương... 

Chuyện này bậc Đạo sư kề trong lúc trú tại Kỳ Viên về Tỷ-kheo Kokàlika. 


Trong một thời an cư VỀ mùa mưa, hai vị Đại đệ tử Sàriputta (Xá- lợi-phất) và Moggallàna (Mục- 
kiên-liên) muốn rời hội chúng và sống độc cư, nên từ giã bậc Đạo sư, đi vào vương quôc, nơi có 
Tỷ-kheo Kokàlika trú ngụ. Các vị đến nhà Tỷ kheo Kokàlika và nói với ông như vây: 


- Này Hiển hữu Kokàlika, vì chúng ta thích sống với Hiển hữu và Hiển hữu cũng thích sống với 
chúng ta, nên chúng ta muôn ở lại đáy ba tháng. 


VỊ kia hỏi: 
- Các Tôn giả hoan hỷ khi an trú với tiểu đệ theo cách nào? 
Hai vị đáp: 


- Nếu Hiện hữu không nói với ai rằng hai Đại đệ tử đang ở đây, thì chúng ta sẽ rất hoan hỷ, đó là 
niêm an lạc của chúng ta khi sông với Hiện hữu. 


- Thể còn tiểu đệ được hoan hỷ như thể nào khi sống chung với các Tôn giả? 


- Chúng ta sẽ thuyết Pháp cho Hiển hữu trong ba tháng tại nhà Hiên hữu, chúng ta sẽ giảng giáo lý 
cho Hiên hữu và việc đó là niêm hoan lạc của Hiện hữu khi sông với chúng ta. 


- Xin các Tôn giả hiển huynh hãy an trú tại đây bao lâu các Hiển huynh muốn. 


Rồi ông dành một nơi cư trủ an lạc cho các ngài. Các ngài an trú tại đó trong quả vị của các Tì hiển 
chứng và không ai biết về việc các ngài an trú tại nơi ấy. 


Sau khi hai vị đã trải qua mùa mưa như vậy, hai vị bảo ông: 
- Này Hiền hữu, nay chúng ta đã ở với Hiền hữu xong, chúng ta muốn trở lại với bậc Đạo sư. 
Và hai vị từ giã lên đường. Ông chấp thuận, cùng với hai vị trên đường đi khất thực vào một 


làng đôi diện nơi đã ở. Sau buôi cơm, các vị Tỷ-kheo Trưởng lão rời làng ây. Còn Tỷ-kheo 
Kokalika từ giã các vị xong, trở về nói với dân chúng: 


- Này các cư sĩ, các ông thật giống loài thu hoang sơ. Đây là hai vị Đại đệ tử của đức Phật đã an 
cư suốt ba tháng trong một tỉnh xá đối diện nơi này, thể mà các ông không hay biết gì cả, nay các 
ngài đã đi rồi. 


- Thưa Tôn giả, tại sao ngài không nói cho chúng tôi gì cả? Dán chúng hỏi. 
Rồi họ đem bơ tươi, và thuốc men, y phục đến gán các vị Trưởng lão, kính lê các vị và nói: 


- Bạch các Tôn giả, xin các Tôn giả tha thứ cho chúng con. Chúng con không biết các ngài là 
Đại đệ tứ, chúng con chỉ mới biết điêu áy do lời của Tôn giả Tỷ-kheo Kokalika. Xin các ngài từ 
bỉ đổi với chúng con và nhận các thuộc men, y phục này. 


Kokàlika cùng dân chúng đi theo các Tì TƯỞNG lão vì ông Suy nghĩ: "Các Tôn giả này sống rất đạm 
bạc và thiểu dục; các ngài sẽ không nhận các vật dụng này và rồi sẽ đem chúng cho ta". Nhưng hai 
vị Trưởng lão không nhận các vật dụng ấy cho phần mình, cũng không cho Tỷ-kheo Kokàlika, lý do 
là các vật ấy được cúng dường theo lời xúi giục của một Tỷ-kheo. 


Lúc ây, các cự sĩ liên nói: 


- Bạch các Tôn giả, nếu các ngài không nhận các món này, xin đên đây lân nữa đê ban phước cho 
chúng con. 


Hai Trưởng lão chấp thuận hứa lời xong, rồi đi về yêt kiên bậc Đạo sư. 


Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Kokàlika tức giận vì hai Trưởng lão không nhận vật cúng dường cho phân 
mình mà cũng không đem cho vị này. Còn hai vị Trưởng lão, sau khi ở lại một thời gian ngăn với 
bậc Đạo sư, liên chọn năm trăm Tỷ-kheo làm đoàn tùy tùng cho mỗi vị, rồi cùng cả ngàn Tỷ-kheo 
này du hóa khất thực đến tận xứ sở của Tỷ-kheo Kokàlika. 


Các cư sĩ ra đường đón Tăng chúng và dán họ đên tỉnh xả trước kia, cùng bảy tỏ lòng ngưỡng mộ 
hàng ngày đổi với các VỊ. 


Dân chúng cúng dường Tăng chúng cả kho lớn y phục và thuốc men. Các Tỷ-kheo đi khất thực 
cùng hai vị Trưởng lão phân phát y phục cho tất cả các Tỷ kheo đã đến đây, song không chia cho 
Kokalika cải nào cả, và hai vị Trưởng lão cũng không cho ông chút gì. Kokdlika không nhận được 
y phục nên bắt đầu phí bảng mạ ly hai vị Trưởng lão: 


- Xá-lợi-phất và Mục-kiŠn-liên thật tràn đầy ác dục, trước kia đã không nhận các lễ vật cúng dường, 
nhưng nay lại nhận hêt. Chăng có gì làm thỏa mãn hai vị này cả. Các vị không thương tưởng đên kẻ 
khác. 


Nhưng hai vị Trưởng lão nhận tháy ông đang nuôi ắc tâm đổi với mình nên các vị cùng đám đô 
chúng ra đi, các vị cũng không muốn trở lại dù dân chúng van nài các vị hãy ở lại thêm vải ngày 
nữa. Lục đây, một vị Tỷ-kheo trẻ hỏi: 


- Hai vị Trưởng lão sẽ không ở lại đâu, này các cư sĩ. VỊ Tỷ-kheo khó tính của các ông không muôn 
các ngài ở lại đây. 


Sau đó, dân chúng đi đến gặp Tỷ-kheo Kokàlika và hỏi: 

- Thưa Tôn giả, chúng con được nghe nói Tôn giả không muốn hai vị Trưởng lão ở lại đây. Xin 
hãy đi ngay, hoặc là khuyên giải các ngài và đưa các ngài trở lại đây hoặc là Tôn giả cũng đi tìm 
chô khác mà ở. 

Vì sợ dân chúng, vị này đi thỉnh câu các Trưởng lão. Các vị đáp: 


- Này Hiền hữu, hãy đi về! Chúng ta không trở lại đâu. 


Thế là ông không thể thuyết phục hai vị, phải trở về tỉnh xá. Sau đó, các cư sĩ hỏi ông các Trưởng 
lão có trở lại nữa không. (ng đáp: 


- Ta không thể thuyết phục các ngài trở lại được. 
- Tại sao không, thưa Tôn giả? 


Và họ bắt đầu suy nghĩ chắc hẳn không có thiện Tỷ-kheo nào muốn ở đó nữa, vì người này sống 
theo tà hạnh; và họ phải tổng xuất ông đi. Họ liên bảo: 


- Thưa Tôn giả, xin đừng lại ở đây, chúng con chẳng cung cấp gì cho Tôn giả nữa đâu. 


Bị hội chúng làm ô nhục như vậy, vị ấy cầm bình bát, đắp y và đi đến Kỳ Viên. Sau khi đảnh lễ 
bác Đạo sư, ông nói: 


- Bạch Thế Tôn, các Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên tràn đây ác dục, hai vị đang có ác đục 
chê ngự. 


Bác Đạo sư đáp: 


- Này Kokàlika, đừng nói vậy; này Kokàlika, ông hãy có từ tâm đối với Xá-lợi-phất và Mục-kiễn- 
liên, phải biết răng đó là các thiện Tỷ-kheo. 


Kokhalika nói: 
- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn tin tưởng hai vị Đại đệ tử của Thế Tôn, còn con thấy tận mắt hai viđang 


có ác dục, hai vị có những việc riêng tư trong lòng, hai vị ây là các ác nhân. 


Người ấy nói như vậy ba lần (mặc dù bậc Đạo sư đã ngắn cản), rôi đứng dậy ra đi. "Ngay khi dang 
đi trên đường, khắp thân thể ông mọc lên các mụt nhọt bằng hạt cải, sau lớn dân bằng hạt cây 
vilva chín muôi, vỡ ra, máu chảy khắp người. Ông rên rỉ ngã xuống bên cổng ở tỉnh xá Kỳ 

Viên, đau đớn điên cuông. Bông có tiếng kêu lớn vang dội đến cõi trời Phạm thiên: 


- Kokalika đã phí bảng hai vị Đại đệ tử. 


Rồi một vị Phạm thiên tên là Tudu, biết được chuyện này, xuất hiện với ÿ định hòa giải các Tỷ-kheo, 
liên bảo trong lúc đứng vững trên không: 


- Này Kokadlika, ông đã làm một việc ác, vậy hãy đi giảng hòa với hai vị Đại đệ tử. 
Người ấy hỏi: 

- Hiền hữu là ai thể? 

- Ta là Phạm thiên Tuảu. Vị thần kia đáp. 

Người này lại bảo: 


- Ngài đã chẳng được đức Thể Tôn tuyên bố ngài là một vị Bắt Lai đó sao? Chữ ấy có nghĩa là một 
vị không trở lại đời này nữa. Ngài sẽ trở thành một con quỷ trên đồng phân đây. 


Ông lại mạ ly vị Đại Phạm thiên như vậy. Vì không thể thuyết phục người ấy theo lời khuyên của 
mình, vị Phạm thiên đáp: 


- Ông sẽ bị hành hạ theo khẩu nghiệp của ông. 

Sau đó, vị Thiên thân ấy trở về cõi an lạc của ngài. Còn Kokalika chết đi liên tái sinh vào địa ngục 
Hoa sen. Việc người này được tải sinh tại đó được vị Đại Phạm thiên chủ đáy oai thân Sahampdti 
(Ta-bà chủ) trình đức Như Lai và bác Đạo sư kể lại cho các Tỷ-kheo. Trong Chánh pháp đường, 


Tăng chúng bàn luận về ác tâm của các người ấy: 


- Này Hiển hữu, Kokalika đã phí bảng Tôn giả Xó- lợi-phất và Tôn giả Mục-kiên-liên và vì lời nói 
phát xuất từ chính miệng kia mà vị ấy đã đọa xuống Địa ngục Liên Hoa. 


Bác Đạo sư bước vào và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, các ông đang nói chuyện gì trong lúc ngôi đây? 
Tăng chung trình Ngài. Ngài bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đâu tiên Kokàlika bị hủy hoại vì chính khẩu nghiệp và bởi 
chính do miệng mình nên phải đày đọa khô sở, mà trước kia cũng vậy. 


Rôi Ngài kế một chuyện quá khứ. 


Một thuở nọ khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, vị Tế sư của vua có màu da ngăm ngăm đen và 
mắt hết cả hàm răng. Bà vợ của ông thông gian với một vị Bà-la-môn khác. VỊ sau này cũng giống 
như vị trước. Nhiều lần vị TẾ sư cô tìm cách ngăn cản vợ mình, nhưng không thê được. Rồi ông 
suy nghĩ: "Đấy là kẻ thù của ta, ta không thể chính tay giết được, mà ta phải lập mưu kế giết nó đi". 


Thê là ông đên yêt kiên vua và tâu: 


- Tâu Đại vương, kinh thành của Đại vương là kinh thành trọng yếu nhất trong toàn cõi Diêm-phủ- 
đê, Đại vương là vị vua cao trọng bậc nhât, nhưng dù Đại vương là vị vua thủ lãnh, hoàng môn phía 
nam của Đại vương lại có điêm xâu, nó được xây theo kiêu xui xẻo. 

- Được rồi, này quốc sư, ta phải làm gì? 

- Xin Đại vương đem may mắn cho nó và chỉnh trang nó. 

- Vậy phải làm gì đây? 


- Ta phải hạ công cũ xuông, lây loại gô mới có dâu hiệu may măn, lập tê đàn cúng các vị thân canh 
giữ hoàng thành rôi xây hoàng môn theo cách kêt hợp tôt lành của các vì sao. 


- Thế khanh hãy làm như vậy. 
Vào thời ấy, Bồ-tát là một trang nam tử tên là Takkàriya đang học tập với Tế sư này. 


Bây giờ, vị Tê sư ra lệnh hạ công thành cũ xuông làm công mới cho săn sàng, khi đã xong xuôi, 
ông vào tâu trình vua: 


- Tâu Chúa thượng, cổng thành đã xong, ngày mai lại có sự kết hợp tốt lành của các tinh tú; vậy 
trước khi ngày mai trôi qua hết, ta phải làm tê lê và dựng công thành mới. 


- Được tồi, này quốc sư, phải cần tế lễ như thế nào? 

- Tâu Chúa thượng, đại hoàng môn đang được các đại thần linh chiếm cứ và bảo vệ. Vậy phải giết 
một Bà-la-môn có da ngăm ngăm đen và không có răng, thuần chủng cả hai bên cha mẹ, lấy máu 
thịt vị đó đem ra tế lễ, thân thể đặt phía dưới, và công dựng lên trên đó. VỊ â ẫy sẽ đem lại vận may 


cho Chúa thượng cùng cả kinh thành này. 


- Được lăm, này quôc sư, hãy tìm một Bà-la-môn như vậy mà giêt đi rôi dựng hoàng môn lên 
trênđó. 


Vị Tế sư rất hoan hỷ. Ông bảo: 
- Ngày mai ta sẽ trừ khử được kẻ thù của ta rồi! 
Lòng đầy hăng hái, ông trở về nhà, nhưng không thể giữ yên cái lưỡi được, liền nói ngay với vợ: 


- Này mụ già xâu xí kia, rôi mụ sẽ còn ai đê hú hí nữa chứ? Ngày mai ta sẽ giệt tình lang của mụ 
và đem tê lê đây! 


- Tại sao ông muôn giêt người vô tội? 


- Đức vua ra lệnh cho ta giết một người Bả-la-môn ngăm ngăm đen và dựng công thành lên 
người đó. Còn tình lang của mụ cũng ngăm ngăm đen nên ta định giêt nó đê tê lê. 


Bà vợ liền gởi cho tình quân một lá thư nhắn nhủ: "Chúng bảo đức vua muốn giết một Bà-la-môn 
da ngăm ngăm đen đê tê lễ; vậy nêu chàng muôn cứu lây mạng mình xin hãy lo đào tâu kịp 
thời, đem theo cả những người nào giông như chàng nữa”. 


Người kia làm theo như vậy, tin đó lan khắp kinh thành, và mọi người nảo có màu da đen đều tâu 
thoát cả. 


VỊ tê sư không hê biệt gì vê việc kẻ thù đã chạy trôn, sáng hôm sau vào yêt kiên vua thật sớm và 
tâu: 


- Tâu Chúa thượng, trong chỗ kia có một Bà-la-môn da ngăm ngăm đen, xin cho bắt nó lại. 


Vua bảo vài người đên tìm kẻ đó, nhưng họ chăng thây ai cả, liên trở vê thông báo cho vua răng kẻ 
ây đã trôn thoát rôi, vua phán: 


- Vậy hãy tìm nơi khác. 

Họ lục soát khắp kinh thành nhưng chẳng tìm được ai. Vua phán: 

- Phải kiếm thật nhanh lên. 

Họ đáp: 

- Tâu Chúa thượng, ngoại trừ vị quốc sư, chẳng còn ai khác nữa. 

Vua phán: 

- Tế sư không thể đem ra giết được. 

- Tâu Chúa thượng, Chúa thượng đã phán bảo điều gì vậy? Theo lời tế sư này, nếu công thành 
không được dựng hôm nay, thì kinh thành sẽ gặp nguy hiệm. Khi vị tê sư giải thích việc này, ông 
ta để ngày này trôi qua, thì giờ tốt không trở lại nữa cho đến cuối năm. Kinh thành này không có 


cổng suốt một năm ròng là cơ hội ngàn vàng để cho kẻ thù chúng ta. Chúng ta phải giết một người 
nảo đó, và làm tế lễ nhờ sự trợ lực của một vị Bà-la-môn hiền trí rồi dựng cổng thành. 


- Nhưng có vị Bà-la-môn nào đủ tài trí như sư phụ ta chăng? 

- Tâu Chúa thượng, có đồ đệ của vị ấy, một nam tử tên là Takkàriya, xin hãy phong vị ấy làm tế sư 
và cử hành lễ cát tường này. 

Vua liền triệu vị nam tử ấy vào, ban cho chàng vinh hiển và phong chàng làm tế sư, rồi ra lệnh làm 


mọi sự như đã nói. 


VỊ nam tử ây đi đến hoàng môn với một đám đông theo sau. Nhân danh hoàng đề, họ trói vị tế sư 
cũ và đem đến. Bậc Đại sĩ bảo đào một cái hồ, tại nơi hoàng môn sắp được dựng lên, che một cái 
lều trên đó, cùng với sư phụ bước vào lều. Vị tế sư ấy nhìn cái hố, thấy không lối nào thoát, liền 
bảo bậc Đại sĩ: 


- Mục đích của ta đã thành đạt, ta thật là một kẻ ngu sĩ, ta đã không biết giữ mồm giữ miệng cho 
vên, mà lại hâp tâp nói với mụ đàn bà độc ác kia. Ta đã tự sát băng chính binh khí của ta. 


Rồi ông ngâm vần kệ đầu: 
1. Ta nói điên cuÔng tựa ênh ương 
Trong rừng gọi răn: ngã nhào luôn 
Vào trong hó, thật, Tak-ka hỡi, 
Lời nói phì thời phải tiếc thương! 
Sau đó vị nam tử đáp lời ông và ngâm vần kệ này: 
2. Người nói phi thời phải diệt vong 
Như váy, than khóc với đau buôn, 


Xin thây tự trách mình nay phải 
Nhận lô đào này, áy hồ chốn. 


Cùng với lời ấy, ngài nói thêm: 
- Thưa sư phụ, không phải chỉ mình sư phụ, mà nhiều người khác nữa, đã phải chịu khổ đau vì 
không biết phải giữ lời nói cho kỹ. 
Nói vậy xong, ngài kê một chuyện quá khứ để minh chứng điều đó. 
x 

Chuyện kỹ nữ Kàii 
Chuyện kề rằng ngày xưa tại Ba-la-nại, có một cô kỹ nữ sang trọng tên là Kàli, nàng có một người 
anh tên là Tundila. Trong một ngày, Kàii có thê kiêm cả ngàn đồng tiên. Bây giờ Tundila là một gã 
trác táng, nghiện rượu, mê cờ bạc, hễ nàng cho gã tiền và gã có được bao nhiêu tiền đều phung phí 


hết. Nàng cô sức ngăn cản gã nhưng không thể được. 


Một hôm gã thua bài súc sắc, phải mắt ngay cả áo quần đang mặc trong mình. Gã vừa mang quanh 
mình một tắm khô rách vừa đi đến nhà em gái. Nhưng nàng đã ra lệnh cho các tỳ nữ răng nêu 
Tundila có đến thì bọn họ không được cho gã cái gì cả mà phải lôi cổ gã quăng ra ngoài. Vì thế, 

họ đã làm đúng như vậy. Gã liền đứng lại bên thềm và kêu than. 


Bấy giờ, có con trai một phú thương nọ, thường vẫn cho Kàii cả ngàn đồng tiền, hôm ấy tình cờ 
gặp gã, liên hỏi: 


- Tại sao lại khóc lóc vậy, Tundila? 
Gã đáp: 


- Thưa công tử, tôi đã thua bài súc sắc, đên câu xin em tôi, bọn nữ tỷ lại năm lây cô tôi lôi ra ngoài. 


- Được rôi, cứ ở lại đây, ta sẽ nói chuyện với em gái cậu. 
Chàng vào nhà bảo: 


- Anh của nàng đang đứng đợi kia, chỉ mặc khố rách che thân, tại sao nàng không cho anh áo quần 
mặc? 


Nàng đáp: 
- Đúng vậy, thiếp chăng muốn cho gì cả, nếu chảng thích anh ta thì chàng cho đi. 


Bấy giờ, trong ngôi nhà mang tai tiếng xấu xa kia, có tục lệ như vầy: "Cứ mỗi một ngàn đồng tiền 
nhận được, thì năm trăm đồng được dùng cho bọn nữ nhân, năm trăm đồng để mua sắm xiêm ỳ, 
dầu thơm và vòng hoa. Bọn khách làng chơi đến đây nhận áo quần mặc vào, ở lại đêm tại đó, rôi 
ngày hôm sau cởi áo quần ấy ra trả, mặc quần áo của mình và ra đi. Trong địp â ấy, con trai vị phú 
thương mặc áo quần mà bọn họ đưa cho chàng, và đem áo quần của chàng cho Tundila. Gã ấy mặc 
áo quần vào, vừa la hét vừa chạy đến tửu quán. 


Nhưng nàng Kàii ra lệnh cho bọn nữ tỳ rằng khi chàng trai ra về ngày hôm sau, họ phải lấy lại áo 
quân. Vì vậy, khi chàng bước ra, bọn họ chạy đến từ khắp nơi như bọn cướp, lột hết áo quần trên 
thân của chàng đến trần như nhộng, rồi bảo: 


- Này công tử, ra vê đi! 


Họ tống khứ chàng ta như vậy. Chàng ra đi trần truồng, bị mọi người chế diễu. Chàng ta hồ thẹn 
than khóc: 


- Đây chính là việc ta gây ra vì ta không giữ được mồm miệng! 
Đề làm sáng tỏ vấn đề này, bậc Đại sĩ ngâm kệ thứ ba: 


3. Tại sao lại hỏi chuyện Ka-li 

Cự xử thế nào với Tuấn-di? 

Gặp phải tay em chàng, hãy ngắm, 
Áo quần ta đã biến bay đi, 

Ta đành trần trụi, như tai vạ 

Xảy với thầy, sao thật quái kỳ! 


Chuyện chim đuôi chĩa 


Một người khác lại kê chuyện này: Do sự bât cân của người chăn dê, hai con dê đực đánh nhau 
trên đông cỏ ở Ba-la-nại. Trong lúc đang hăng máu, có một chim đuôi chĩa nghĩ thâm: "Chúng sẽ 
vỡ đầu ra mà chêt mât, ta phải ngăn cản chúng mới được!” Thê là nó cô găng ngăn cản băng cách 
kêu la: 


- Chú ơi, đừng đánh nhau nữa! 


Nó chăng nghe chúng nói gì đáp lại. Ngay giữa trận đánh, nó nhảy lên lưng trước, rồi sau nhảy 
lên đâu, van xin chúng dừng lại nhưng chăng được gì. Cuôi cùng, nó kêu to: 


- Thế thì cứ đánh nhau đi, nhưng giết tôi trước đã! 


Và nó đứng chen vào giữa hai cái đầu đê. Chúng vẫn tiếp tục húc nhau văng ra xa. Con chim bị 
nghiên nát như thê bởi cái chày, và chịu hủy hoại do chính hành động của nó. 


Đề giải thích việc này, bậc Đại Sĩ ngầm vần kệ thứ tư: 


4. Chim đuôi chĩa vội đến bên sườn 
Hai chú dê rừng lúc đả thương, 

Dù chẳng dự phần trong trận đấu, 
Hai đầu dê nghiền nát như tương 
Ngay liên tại chỗ, như thầy vậy, 

Số phận chim kỳ quải lạ thường! 


Chuyện cây cọ dừa 


Một chuyện khác nữa: Gần một cây cọ dừa kia, bọn chăn bò cất giấu nhiều của cải. Dân chúng Ba- 
la-nại thấy cây đó liền cho một người leo lên cây hái quả. Trong lúc gã đang ném quả xuống thì 
một con rắn hồ đen bò ra từ một tổ kiến, bắt đầu leo lên cây, bọn người đứng phía dưới cô xua đuôi 
nó bằng gậy, đá..v.v. nhưng không được, kêu la lớn gọi người kia: 


- Con răn đang bò lên cây! 


Gã â ấy kinh hoảng hét lớn. "Những người đứng dưới lây tâm vải thô cầm bốn góc, bảo gã kia ngã vào 
tấm vải. Gã gieo mình xuông, rơi vào chính lòng tắm vải giữa bốn người kia nhanh như gió, khiến 
bọn người ấy không giữ gã được phải đập đầu vào nhau mà chết. 


Đê giải thích việc này, bậc Đại sĩ ngâm vân kệ thứ năm: 
3. Bồn người muốn cứu mạng anh chàng, 
Bốn góc câm chung một tấm mản, 


Bọn chúng võ đầu ra chết tiệt, 
Như tháy, thật quái lạ kinh hoàng! 


Chuyện con Dề cái 


Đám người khác lại kê chuyện này: Một bọn ăn trộm dê sông ở Ba-la-nạ1, một đêm kia bắt được 
một con dê cái, định làm một bữa chè chén trong rừng. Đê dê khỏi kêu, chúng bịt mõm mó và cột 
nó vào một bụi tre. Hôm sau, khi chúng đên giêt con dê, chúng quên mât con dao phay. 


Chúng bảo nhau: 
- Này, ta hãy giết dê rồi nấu. Hãy đem con dao phay ra đây! 
Nhưng chắng ai có dao. 


- Nếu không có dao thì ta không thể nào ăn thịt nó được, dù ta có giết chết nó. Thôi thả nó ra. Việc 
này cũng do phước phân nào đó của con dê đây! 


Vì thế, chúng thả dê ra. Bấy giờ, tình cờ có người thợ tre đến trước đó lây một bó tre, gã để quên 
một con dao của người đan rô, giấu dưới đám lá, định khi trở về sẽ lấy dùng. Nhưng con dê tưởng 
mình đã thoát thân, nên bắt đầu vui chơi nhảy nhót đưới bụi tre, lấy chân sau đánh đá làm sao mà 
con đao rớt ra! Đám ăn trộm nghe tiếng dao rớt, chạy đến nơi thấy việc như vậy, vô cùng mừng rỡ, 
thế rồi chúng giết dê ăn thịt. 


Như vậy để giải thích việc con đê đã tự giết mình bằng chính hành động của nó như thế nào, bậc 
Đại sĩ ngâm vân kệ thứ sáu: 


6. Dê cải cột trong bụi trúc dày 
Nhảy quanh, tìm thấy một dao phay, 
Cổ dê, chúng cắt bằng dao ấy, 
Kỳ quải, dê kia giống hệt thầy! 

Sau khi kế chuyện nảy, ngài giải thích: 


- Song còn những kẻ dè dặt trong lời nói, biết giữ gìn ngôn ngữ, thường thoát khỏi số phận chết 
chóc đau thương. 


Rôi ngài kê một chuyện thân tiên của loài Kinnara (Khân-na-la: các ca thân của Sakka Thiên chủ). 
x 
Chuyện Đôi Ca thân 
Chuyện kê răng, một thợ săn sông ở Ba-la-nại, một bữa nọ vào vùng Tuyêt Sơn băng cách nào đó 
đã bắt được một cặp tiên núi, gôm một tiên nữ và lang quân của nàng, rôi đem về dâng vua. Vua 
chưa bao giờ thây loài hữu tình này cả. Vua hỏi: 
- Này thợ săn, chúng là loài g1? 


- Tâu Chúa thượng, chúng có thê hát êm tai và nhảy múa rất đẹp mắt, không có con người nào có 
thê ca múa hay băng chúng được. 


Vua ban thưởng gã thợ săn ây rất hậu hi, rồi ra lệnh cho đôi tiên ca múa. Song hai vị nghĩ: "Nếu 
chúng ta không diễn tả đầy đủ ý nghĩa bài ca, thì bài ca sẽ thất bại, hội chúng sẽ mạ ly và làm 
thương tốn chúng ta; và hơn nữa, người nào nói nhiều thường hay nói dối". Vì thế, sợ phải dối trá 
này kia, hai vị không múa hát dù vua nài nỉ thế nào cũng mặc. Cuối cùng, vua nổi cơn thịnh nộ và 
bảo: - Hãy giết bọn này đem nấu và dâng cho ta dùng. 


Vua ban lệnh này qua vần kệ thứ bảy: 


7. Bọn này đây chẳng phải là tiên, 
Cũng chăng nhạc thân của cõi Thiên, 
Là thú do người kia dẫn đến. 

Vì mong kiếm một túi đây tiền 

Vậy bây hãy nấu, ta dùng tối 

Một đứa, rồi mai một đứa liễn! 


Lúc ây tiên nữ nghĩ thâm: "Bây giờ vua nôi giận, chắc chăn ngài sẽ giêt chúng ta. Vậy đây là lúc 
nên nói”, và lập tức nàng ngâm vân kệ: 


8. Mười vạn khúc ca biểu diễn lầm 
Chẳng bằng một máy khúc kỳ âm, 
Hát tôi có lội, nên tiên chúng 
Chẳng dám làm, không bởi hận tâm. 


Vua rất hoan hỷ vì tiên nữ, lập tức đáp vần kệ: 


9. Hãy để nàng đi, bởi nói rồi, 
Cho nàng thấy lại Tuyết Sơn thôi, 
Song bây hãy bắt chàng kia giết, 
Bảo nấu, ta dùng bữa sáng mai! 


Trong lúc vị tiên kia suy nghĩ: "Nêu ta giữ yên môm, chắc chăn vua sẽ giêt ta, vậy đây là lúc phải 
nói". Và chàng ngâm vân kệ nữa: 


10. Trâu bỏ trông cậy đảm mây trời, 
Trông cậy bò trâu, ấy mọi người, 

Còn phận tôi nương nhờ Chúa thượng, 
Hiên thê này lại dựa vào tôi, 

Xin ngài đoán số phần chàng nọ 
Trước lúc chàng quay lại núi đôi! 


Khi chàng đã nói lời này xong, chàng ngâm hai vân kệ nữa, đê nói rõ cho vua răng hai vị yên lặng 
không phải vì không muôn tuân lệnh vua, song vì hai vị nghĩ răng nói là saI lâm: 


11. Khác người, khác cách, tấu Minh quán, 
Tránh lỗi cho mình thật khó khăn, 

Điều được kẻ này khen tốt đẹp, 

Kẻ kia lại thấy đó sai lẫm. 


12. Có người cho tất cả điện cuỗng 
Tưởng tượng môi người vân khác luôn, 
Thật khác, nhiễu người nên lăm ÿ, 
Y người chăng có luật thông thường. 
Vua phán: 
- Chàng ta nói đúng sự thật, đó quả là một vị tiên khôn ngoan. 
Vì thế vua rất hoan hỷ, ngâm vần kệ cuối cùng: 
13. Đôi vợ chông tiên giữ lặng thỉnh, 
Nay chàng cát tiếng bởi hôn kinh, 
Bình an, hạnh phúc, tha chàng bước, 
Vẫn biết lời hay tạo phước lành. 


Sau đó, vua đặt đôi tiên núi vào chiệc lông vàng, truyền đưa người thợ săn vào, bảo gã thả hai vị ra 
ở nơi trước kia gã đã bắt. 


Bậc Đại sĩ nói thêm: 


- Này sư phụ, đôi tiên núi biết phòng hộ lời nói như trên, và nhờ nói đúng thời nên được thả tự do 
vì nói năng khéo léo; còn thây do nói năng sai lạc mà phải chịu đại họa. 


Rồi sau khi so sánh cho vị tế sư thấy rõ như thế, ngài an ủi ông: 

- Xin sư phụ đừng sợ, con sẽ cứu mạng sư phụ. 

- Còn có cách nào chăng? - Vị kia hỏi: - Làm thế nào con cứu ta được nữa? 
Ngài đáp: 

- Vì chưa đến đúng lúc các hành tinh gặp gỡ. 


Ngài để cho ngày ấy trôi qua, vào canh giữa đêm (canh ba), liền đem đến đó một con đê đã chết và 
nóI: 


- Xin thầy muốn đi đâu thì đi mà sinh sống. 


Rồi ngài thả cho ông đi ngay, chăng hề có ai hay biết gì cả. Còn ngài làm tế lễ với thịt dê ấy, xong 
dựng công thành trên đó. 


Khi bậc Đại sư đã chấm dứt Pháp thoại, Ngài bảo: 


- Này các T)-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Kokàlika bị hủy hoại vì chính lời nói của mình, 
mà ngày xưa cũng thê nữa. 


Sau đó, Ngài nhận diện Tì ïên thân: 
- Vào thời ấy Kokàlika là người tế sư da ngăm ngăm đen, còn Ta là hiển giả Takkàriya. 
-ooOoo- 
482. Chuyện lộc vương (Tiền thân Ruru) 
Thân tâu Hoàng thượng biết tin nai.., 
Chuyện này bác Đạo sư kể trong lục trủ tại Trúc Lâm về Devadatta (Đề-bà-đạt-äa). 
Có người bảo vị ấy: 
- Bậc Đạo sư đem lại thật nhiều lợi ích cho hiển hữu, này hiển hữu Đề bà-đạt-đa. Hiền hữu đã thọ 
Đại giới từ đức Như Lai, Hiến hữu đã học với ngài Tam Tạng Kinh điện, Hiện hữu đã nhận được 
nhiễu lợi dưỡng và danh vọng. 


Khi những điều như vậy được nói, người ta thường nghe thuật lại một cách đáng tin cậy là vị ấy sẽ 
trả lời: 

- Không đâu hiển hữu, bậc Đạo sư chẳng làm gì lợi lạc cho fa dù chỉ bằng một cọng cỏ. Ta đã thọ 
Đại giới của chính ta, ta tự học Tam Tạng kinh điên, ta nhận được lợi dưỡng và danh vọng đo từ 
bản thân ta chứ không nhờ ai cả. 

Trong Chánh pháp đường, Tăng chúng nói về việc này: 


- Đề-bà-đạt-đa thật là vong ân bội nghĩa, này Hiển hữu, và lại quên cả thân tình. 


Bậc Đạo sư bước vào và muốn biết Tăng chúng đang bản luận gì khi ngồi đó. Các vị trình với Ngài. 
Ngài bảo: 


- Này các T)-kheo, nay không phải là lần đầu Để-bà-đạt-đa vong ân bội nghĩa, mà trước Kia kẻ 
ây đã vô ơn. Thuở xưa, nó đã được Ta cứu mạng, nhưng nó không biết công đức to lớn của Ta. 


Nói vậy xong, Ngài kề một câu chuyện quá khứ. 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nạt, một vị đại phú thương có tài sản tắm trắm 
triệu, chỉ sinh được một con trai, đặt tên là Mahà-dhanaka hay Đại phú ông. 


Nhưng ông không dạy cho con việc gì cả, ông bảo: 


- Con trai ta sẽ thây việc học làm mệt mỏi tâm thân mà thôi. 


Ngoài việc múa ca, ăn uống, tiệc tùng cậu trai chăng biết việc gì cả. Khi cậu khôn lớn, cha mẹ cậu 
cưới cho cậu một cô gái xứng đôi với cậu, rồi cả hai vị qua đời. Sau khi song thân mất đi, cậu bị 
đám người chơi bời, phóng đăng, rượu chè, cờ bạc vây quanh nên đã tiêu hết tài sản một cách 
hoang phí. Lúc đó cậu phải vay tiền rồi không trả lại nổi, bị chủ nợ thúc đòi. Cuối cùng cậu nghĩ: 
"Đời ta còn nghĩa lý gì với ta nữa? Ta đang bị biến đổi thành một con người khác rồi, thà chết 
sướng hơn”. Sau đó cậu bảo đám chủ nợ. 


- Hãy đem các giây nợ đên đây, ta có cả một gia bảo chôn ở bờ sông Hăng, các ông sẽ được phân 
đó. 


Họ cùng đi với cậu. Cậu làm như thê chỉ chỗ đây đó là nơi chôn gia sản (song lúc đó cậu có ý định 
nhảy xuông sông trâm mình) và cuôi cùng cậu ta nhảy xuông sông Hăng. Trong lúc nước cuôn 
xoáy cậu đi ra, cậu kêu to lên đây kinh hoảng. 


Lúc bấy giờ, bậc Đại sĩ sinh làm một con Nai chúa và sau khi rời đàn, hiện đang trú ân tại một khúc 
sông, chỉ riêng mình Nai trong khóm cây Sà-la chen lẫn đám xoài trổ hoa rất đẹp. Lớp da trên mình 
Nai có màu vàng óng ả láng mượt, bàn chân trước và bàn chân sau đỏ như thể nhuộm son, cái đuôi 
giống như cái đuôi bò rừng, cặp sừng như hình xoắn ốc bằng bạc, đôi mắt Nai tựa hồ đôi hạt minh 
châu lóng lánh, khi Nai quay môm vê hướng nảo thì trông chẳng khác quả cầu bằng vải đỏ. Vào 
khoảng nửa đêm, Nai nghe tiếng kêu thê thảm ấy, liền nghĩ thầm: "Ta nghe tiếng người kêu. Trong 
lúc ta đang sống đây, nó chăng phải chết! Ta sẽ cứu mạng nó". 


Vừa rời khỏi chô ân nâp trong bụi cây, ngài bước xuông bờ sông và gọi to băng giọng nói an ủi: 
- Này người kia, đừng sợ, ta sẽ cứu anh sông. 


Rôi Nai rẽ dòng nước, mang cậu lên bờ đến tận nơi nai trú ân. Suôt hai ba ngày liên, Nai săn sóc và 
cho cậu ăn trái cây rừng. Sau đó, Nai bảo cậu: 


- Này người kia, ta sẽ mang anh ra khỏi rừng và đặt anh trên đường cái đến Ba-la-nai, anh sẽ về 
bình an. Song ta yêu câu anh đừng bị lòng tham tiên bạc lôi kéo mà báo cho vua, hay một người 
quyên thê nào đó biệt là trong chỗ kia một con Nai vàng óng cân phải bắt đây. 


Người kia hứa giữ lời và bậc Đại sĩ, sau khi được hứa rồi, liền để cậu trên lưng và đưa ra đường cái 
hướng về thành Ba-la-nai rôi trở vê đường cũ. 

Vào ngày cậu ta đi về thành Ba-la-nại, bà hoàng hậu mệnh danh Khemà (Thái Hòa) năm mộng về 
sáng thấy một con Nai màu hoàng kim thuyết pháp cho bà, nên bà suy nghĩ: "Nếu không có một 


Nai thần như thế nảy thì chắc hắn ta đã không nằm mộng thấy ngài. Hắn nhiên phải có một vị như 
vậy, nên ta muốn thông báo việc này với đức vua". 


Sau đó, bà đến yết kiến vua và thưa: 


- Tâu Đại vương, thần thiếp đang mong mỏi được nghe bài thuyết Pháp của một con Nai hoàng kim. 
Nếu làm được việc ấy, thiếp mới sông, nếu không, thiếp chẳng thiết sống nữa. 


Vua an ủi bà và bảo: 


- Nếu có một con vật như thế sống trong cõi trần gian này thì ái khanh sẽ toại nguyện. 
Rồi vua triệu các Bà-la-môn vào và hỏi: 

- Có loài vật nào như loài Nai hoàng kim chăng? 

- Tâu Chúa thượng, có. 


Vua liền đặt một túi tiền mười ngàn đồng đựng bên trong một cái hộp bằng vàng lên lưng một con 
voi đã được trang điểm thật lộng lẫy: "Bất kỳ ai được tin về một con Nai hoàng kim thì vua sẽ chấp 
thuận trao cho người đó túi tiền mười ngàn đồng tiền vàng này cùng chiếc hộp băng vàng và cả con 
VOI ẫy nữa hoặc một con khác tốt đẹp hơn”. Vua ra lệnh khắc một vần kệ trên một phiến vàng, giao 
cho một viên quan trong triều và bảo vị ấy nhân danh vua hát vần kệ ấy lên giữa dân chúng toản 
thành. Sau đó, vua ngâm vần kệ đầu trong chuyện Tiền thân này: 

1. Ai mang tin bảo trâm về Nai, 

Tối thượng Lộc vương của cả loài? 

Ai được trầm ban phần thưởng quỷ: 

Ngồi làng tuyệt hảo, gái xinh tươi? 


Viên triêu thân mang phiên vàng ây đi, công bô khắp kinh thành. Vừa lúc ây, con trai của vị phú 
thương đi vào Ba-la-nạl, khi nghe lời công bô ây, cậu đên gân viên quan và nói: 


- Tiểu sinh có thê đưa tin về một con nai như vậy, các ngài hãy dẫn tiểu sinh vào yết kiến đức vua. 
Viên quan liền xuống voi, dẫn cậu vào yết kiến vua và tâu: 
- Tâu Chúa thượng, người này có thê đưa tin tức trình Chúa thượng về con Nai kia. 
Vua phán: 
- Có đúng như vậy chăng, người kia? 
Cậu đáp: 
- Tâu Đại vương, quả đúng như vậy, xin Đại vương cho tiểu thần vinh dự đó. 
Và cậu ngâm vần kệ thứ hai: 
21 hân tâu Hoàng thượng biết tin Nai, 
Tôi thượng Lộc vương của cả loài, 
Xin Đại vương ban phân thưởng qui: 
Ngôi làng tuyệt hảo, gái xinh tươi! 
Vua rất hoan hỷ khi nghe những lời này của tên phản bạn: 


- Này mau lên! - Vua phán: - Phải tìm con Nai này ở đâu thế? 


Gã đáp: 
- Tâu Chúa thượng, ở chỗ như vầy. 


Và gã chỉ rõ đường đi. Cùng một đoàn tùy tùng đông đảo, vua ra lệnh tên phản bội dẫn ngài đến nơi 
ây, rôi gã bảo: 


- Xin ra lệnh cho đoàn quân sĩ dừng lại. 
Khi quân sĩ đã được lệnh dừng, gã chỉ tay nói tiếp: 
- Nơi có con Nai vàng ánh ở chốn đằng xa xa kia kìa. 
Và gã ngâm vần kệ thứ ba: 
3. Bụi cáy xoài ở phía đàng xa, 
Cùng đảm Sa-la nở rộ hoa, 
Đát tựa yên chỉ màu đỏ thăm, 
Nai này có thể được tìm ra. 
Khi vua nghe những lời này, ngài bảo các cận thần: 


- Đừng đề Nai chạy thoát, mà phải lập tức bủa vây quanh bụi cây này, còn binh sĩ cầm binh khí 
trong tay. 


Họ làm theo lệnh ấy và đồng thanh la lớn. Vua cùng một số người khác đứng riêng ra, song gã đó 
cũng không đứng xa mây. Bậc Đại sĩ nghe tiêng kêu ây, nghĩ thâm: "Đây là tiêng thét của mộtđoàn 
người đông đảo, vậy ta phải đê phòng họ mới được”. 


Ngài đứng lên và khi nhìn cả một đoàn người, ngài nhận thấy nơi vua đứng. "Nơi nào vua đứng", 
ngải nghĩ thâm, "ta sẽ được bình an, vậy ta phải đên đó”. Rôi ngài chạy vê phía vua. Khi vua thầy 
ngài chạy đên, liên bảo: 


- Một con vật mạnh như voi có thê quật mọi thứ trên đường đi của nó. Ta muôn g1ương cung lên 
dọa con nai này. Nêu nó chạy, ta sẽ băn cho nó yêu đi rôi ta mới bắt nó được. 


Sau đó vua g1ương cung lên ngay trước mặt Bô-tát. 
Đê giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm đôi vân kệ: 
4. Nai tiên lên: cung đã được giưong, 
Mũi tên năm ở sợi dây trương 
Đăng xa, vì vậy Nai kêu lớn 


Ngay lúc Nai nhìn thấy Đại vương: 


3. Đại vương, Chúa tÊ của Vương xa, 
Xin đưng yên và chớ băn ta, 


Ai đã mang tin Hoàng thượng biết 
Nơi này, Nai sẽ được tìm ra? 


Vua say mê giọng ngọt như mật của ngài, liền thả cung đứng yên chiêm ngưỡng ngài. Lúc ấy bậc 
Đại sĩ bước lên chỗ vua, vừa nói chuyện vui vẻ với vua và đứng một bên. Cả đám tùy tùng cũng hạ 
binh khí xuống, bước lên vây quanh vua. Vào lúc ấy, bậc Đại sĩ hỏi vua với giọng êm ái như tiếng 
chuông vàng rung nhè nhẹ: 


- Ai đem tin đến cho ngài rằng nơi đây sẽ tìm được Nai vàng? 

Vừa lúc ấy, con người gian ác kia bước lại gần và đứng nghe lỏm. Vua chỉ gã và nói: 
- Đó là người báo tin cho trẫm. 

Rồi vua ngâm vần kệ thứ sáu: 


6. Kẻ ác kia, bằng hữu của ta, 
Con người đang đứng ở đẳng xa, 
Mang tin, nó đã cho ta biết 
Rằng ở đây Nai được thấy mà. 


Nghe vậy, bậc Đại sĩ trách măng người bạn phản bội kia, và ngầm vân kệ thứ bảy nói với vua: 


- 7. Nhiều người ở cõi thế gian này, 
Tục ngữ thường hay nói đúng thay: 
"Thà vớt gỗ trôi sông còn IỐI, 

Hơn là cứu một kẻ như mây!” 


Khi vua nghe lời kệ này, liên ngâm vân kệ khác: 


§. Muốn trách người có thể hỏi Nai? 
Là chỉm, là thu hoặc là ai? 

Lòng ta đây nổi lo vô hạn 

Khi tiếng Nai nghe giống tiếng người! 


Đến đây, bậc Đại sĩ đáp lại: 
- Tâu Đại vương, ta không trách một thú vật hay chim chóc nào cả, mà ta trách một người. 
Đề giải thích việc này, ngài ngâm vần kệ thứ chín: 


9. Ta cứu gã kia, đã một lần 

Khi gần như gã phải chìm dẫn 
Trên dòng chảy xiết dìm thân gã, 
Vì đó, nay đành phải khổ thân; 
Ngài cứ ẩi cùng phường độc ác, 
Ngày sau chắc chắn sẽ ăn năn. 


Khi vua nghe vậy liền nồi giận lôi đình với gã kia. Vua phán: 


- Sao? Ngươi không nhìn nhận công đức của ngài sau một việc cứu vớt đây nhân từ như vậy ư? Ta 
muôn băn chết gã kia ngay. 


Vua liên ngâm vân kệ thứ mười: 


10. Ta sẽ đâm tên bốn cánh này 
Xuyên vào tim nó, bỏ thán ngay! 
Ác nhân này đã đây tâm phản 

Chẳng đội ơn sâu cứu giúp vây! 


Lúc ây, bậc Đại sĩ suy nghĩ: "Ta không muôn nó chết vì ta", nên ngài ngâm vân kệ thứ mười một: 


11. Người ngu đáng thẹn, tấu Minh quân, 
Song việc giết người, bậc thiện nhân, 
Chăng tán thành, xin tha kẻ khốn, 

Và ban cho gã thưởng toàn phần 

Những gì ngài hứa, còn ta sẽ 

Phục vụ Quân vương những lúc cân. 


Vua hoan hÿ khi nghe lời này nên ngâm vần kệ tiếp để tán thán ngài: 


12. Nai này quả thát có lòng nhân, 
Không trả hận sân với hận sân, 
Tông gã hèn ngay! Ta thưởng nó 
Làm trôn lời hứa đã từng ban 
Còn Nai đi đên nơi tùy ÿ, 
Xin chúc ngài luôn được vạn an! 
Nghe lời này, bậc Đại sĩ đáp: 
- Tâu Đại vương, người ta có thể miệng nói một đường mà làm một nẻo. 
Và ngài ngâm hai vần kệ đề giải thích điều đó: 
13. Tiếng loài sơn cầu, tiếng chìm muông, 
Thường cũng đê dàng được cảm thông, 
Còn tiếng người đời, tuy rõ thê, 
Vô cùng khó hiểu, tậu Quán vương! 
14. Con người thường nghĩ: "Bạn thân mình, 
Quyên thuộc là đáy, bạn chí tình ". 
Tuy thê, tình thân thưởng biến mắt, 


Oán thù, căm hận lại dán sinh. 


Khi vua nghe lời này, ngài đáp: 


- Này Lộc vương! xin đừng nghĩ rằng ta thuộc loại người như vậy. Vì ta quyết sẽ không chối từđặc 
ân mà ta đã ban cho ngài, dù ta có mất cả quốc độ vì chuyện đó. Hãy tin tưởng vào ta. 


Rôi vua cho ngài chọn điêu ước. 


Bậc Đại sĩ nhận đặc ân này và ước mong rằng tất cả các loài vật từ chính ngài trở đi đều được bình 
an thoát khỏi mọi tai họa. Vua thuận cho ngài điều ước Ấy, rồi đem ngài về thành Ba-la-nại và sau 
khi trang hoàng cả kinh thành lộng lẫy, lại tô điểm luôn cả bậc Đại sĩ nữa, vua mời ngài thuyết 
Pháp cho bà chánh hậu, sau đó là vua và triều đình nghe bằng thứ tiếng của loài người ngọt ngào 
như mật. Ngài khuyến giáo vua hành trì Thập vương pháp (mười đức tính của vị minh quân) và 
khích lệ hội chúng đông đảo ấy xong, liền trở về chốn núi rừng, nơi ngài sống chung với bẩy nai. 


Vua ra lệnh đánh trống khắp kinh thành cùng lời loan báo: 
- Hoàng thượng bảo vệ mọi loài thú vật. 
Từ đó về sau, không ai dám giơ tay giết hại thú vật hay chim muông cả. 


Nhưng nhiêu đàn nai phá hoại mùa màng của người và không ai đủ sức xua đuôi chúng đi. Một 
đám đông tụ tập trước sân châu, kêu than với vua. 


Đê làm sáng tỏ việc này, bậc Đạo sư ngâm vân kệ sau: 


15. Dán thành thị theo với tiện dán, 
Đều đi thẳng đến tấu vương quân: 
"Đàn nai ăn hết mùa màng cả, 

Chúa thượng, việc này phải cản ngăn F. 


Nghe vậy, vua ngâm đôi vân kệ: 


l6. Dân chúng dù mong muốn hoặc không, 
Ví dù đất nước trẫm tiêu VONg, 

Trâm không thể hại đàn nai được, 

Trâm hứa cho nai sống vẹn toàn. 


17. Thân dân có thể bỏ rơi ta, 
Hủy bỏ vương quyên của thể gia, 
Lời ước ta đà ban Lộc chúa 

Ta không hè chối bỏ đâu mà. 


Dân chúng nghe lời vua phán bảo, thấy mình không thê nói gì được nữa, đành ra về. Lời vua phán 
lan ra khắp nơi, bậc Đại sĩ nghe được tin ây, liên tập hợp cả đàn nai lại, và ra lệnh cho chúng: 


- Từ nay về sau, các con không được phá hoại mùa màng của loài người nữa. 


Ngài đã gởi thông báo cho dân chúng hay rằng mỗi người phải dựng một tắm bảng hiệu lên 
vùngđât của mình. 


Dân chúng làm theo, và nhờ dấu hiệu ấy, cho đến nay, loài nai không phá hoại mùa màng nữa. 
* 

Khi bậc Đạo sư đã chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 
- Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đâu tiên Đê-bạt-đạt-đa vong ân bội nghĩa. 
Rồi Ngài nhận diện Ti lên thân: 
- Vào thời ấy, Devadatta (Đê-bà-đạt-äa) là con trai nhà phú thương, Ànanda (A-nan) là vua, và Ta 
chính là Nai chúa. 

-ooOoo- 
483. Chuyện Chúa Nai Sarabha (Tiền thân Sarabha-Miga) 
Cứ hy vọng, người ơi, là bậc trí.., 


Chuyện này bậc Đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên để giải thích đây đủ một câu hỏi do Ngài nêu 
ra một cách tông quát cho vị Tướng quân Chánh pháp (Sàripufa). 


Vào thời â Ấy, bậc Đạo sư nêu văn tắt câu hỏi với Trưởng lão ấy. Đây là câu chuyện đầy đủ chỉ tiết 
về nguồn gốc của một số chư Thiên. Khi Tôn giả Pindola-Bhàradvàja dùng thần thông đề lây được 
cái bình bát bằng gỗ Chiên-đàn trước sự hiện diện của vị Đại phú thương ở thành Ràjagaha (Vương 
Xá), bậc Đạo sư cầm các Tỷ-kheo sử dụng thần thông lực. 


Lúc ấy, các Tì 3-kheo |y khai Giáo hội suy nghỉ: "Sa-môn Gotama đã cấm sử dụng thân thông lực. 
Nay chính vị ấy cũng sẽ không sử dụng thân thông lực nữa". Đám đệ tử của các vị ly khai Giáo hội 
lo lăng, nói với họ: 


- Tại sao các Tôn giả không dùng thân thông lực lấy cái bát kia? 

Họ đáp: 

- Này Hiển hữu, việc này không khó gì đối với Chúng fq. Song chúng ta nghĩ: Ai lại muốn thị hiện 
thân thông cao quỷ vi diệu của mình trước người thê tục chỉ vì cái bình bát bằng gô nhỏ mọn kia 
chứ? Do thể, chúng ta không lấy nó XHỐNg. Các Sa-môn dòng họ Thích-ca đã lấy nó xuống và thị 
hiện thân thông chỉ vì tham lam ngu xuẩn mà thôi. Đừng tưởng biến hóa thần thông là việc khó : 
khăn gì với chúng ta đâu: giả sử ta đừng kể đến các đệ tử của Sa-môn Gotarma, nêu chúng ta muôn, 
chúng ta sẽ biên hóa thân thông với chính Sa-môn Gotama nữa kia. Nêu Sa-môn Gotama thị hiện 
một phép thán thông, thì chúng ta sẽ thị hiện một phép khác kỳ điệu gáp hai lán. 

Tăng chúng nghe chuyện này liên thưa với đức Thể Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, các T }-kheo ly khai Giáo hội nói họ muốn thị hiện thần thông lực. 


Bác Đạo sư bảo: 


- Cứ để họ làm đi, Ta cũng sẽ làm việc ấy. 

Vua Bimbisàra (Tân-bà-sa-la) nghe vậy, đi đến hỏi đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài định thị hiện thân thông lực chăng? 

- Thưa Đại vương, phải. 

- Bạch Thế Tôn, chẳng phải là có lệnh cắm về vấn đê này rồi sao? 

- Thưa Đại vương, lệnh ấy dành cho các đệ tử của ta, chớ không có lệnh nào có thể ngăn cản chư 
Phật cả. Cũng như hoa quả trong vườn ngự uyên là của cám đôi với kẻ khác chứ không hê áp dụng 
luật này đổi với Đại vương. 

- Bạch Thế Tôn, vậy Ngài sẽ thị hiện phép thân thông ở nơi đâu? 

- lại Xá-vệ, dưới một cây xoài có “cục w”. 

- Vậy trâm sẽ làm gì lúc đó? 

- Thưa Đại vương, chẳng cần làm gì cả. 

Ngày kế đó, sau khi điểm tâm xong, bậc Đại sư đi khất thực. 

- Bậc Đạo sư đi đâu thế? Dân chúng hỏi. 

Các Tỷ-kheo đáp lại: 

- Ở công thành Xá-vệ, dưới một gốc cây xoài có cục u, Ngài sẽ thị hiện một phép T hân thông Song 
hành (Yamaka Patihariyd: các tỉa sảng xanh và đỏ phát ra từ thân Ngài) đề đánh bại những kẻ ly 
khai Giáo hội. 

Đám người ấy nói: 

- Phép thân thông này sẽ là tuyệt tác, nên chúng ta muốn ẩi xem. 


Sau khi rời nhà, dân chúng đi theo bác Đạo sư, và vài kẻ ly khai Giáo hội cũng đi theo Ngài cùng 
với đảm đệ tử của họ. 


Họ nói: 


- Chúng ta sẽ thị hiện một phép thân thông ở nơi mà Sa-môn Gotama sắp thị hiện phép thân thông 
của mình. 


Dán dán, bậc Đạo sư đi đên Xá-vệ. Vua hỏi Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, có đúng là Ngài sắp thị hiện thần thông lực như chúng đôn chăng? 


- Quả đúng vậy. Ngài đáp. 

- Khi nào? Vua hỏi. 

- Ngày thứ bảy kể từ đây, vào đúng rằm tháng sáu trăng tròn. 

- Bạch Thế Tôn, thể trẫm có cần dựng lên một ngôi đình chăng? 


- Thưa Đại vương, cứ an tâm, ở ngay nơi mà Ta sắp thị hiện thân thông. Sakka (Đề Thích) Thiên 
chủ sẽ dựng lên một ngôi đình băng châu ngọc có chu vì mười hai dặm. 


- Bạch Thế Tôn, trâm có cân loan báo việc này khắp kinh thành chăng? 
- Đại vương cứ loan bảo. 


Vua liên đặt người thông tin Chánh pháp này trên một con voi được trang hoàng thật lộng lây, đi 
công bô nhự sau: 


- Hãy nghe tin này! Bậc Đạo sư sắp thị hiện bằng thân thông để đánh bại những kẻ ly khai Giáo 
hội, trước cổng thành Xá-vệ, dưới gốc cây xoài-có-cục-u trong bảy ngày nữa kể từ ngày hôm nay! 


Cứ mỗi ngày họ lại báo tin này. Khi đám người ly khai nghe tin rằng phép lạ sẽ được thị hiện dưới 
một gốc cây xoài-có-cục-u, họ liễn ra lệnh chặt hết mọi cây xoài gần thành Xá-vệ, rôi đên tiên bạc 
cho các chủ vườn xoài. 


Vào đêm trăng tròn, người thông tin Chánh pháp ấy công bố: 
- Hôm nay vào buổi sáng, phép thân kỳ sẽ xuất hiện. 


Nhờ oai lực của chư Thiên, người người khắp cõi Diêm-phù-để (Ấn Độ), dường như đều ra đứng ở 
cửa và nghe tin loan báo ấy. Bất cứ người nào trong lòng có ý muốn đi xem, đêu thấy mình đến tại 
Xá-vệ ấy: dân chúng chiếm khoảng mười hai dặm. 


Từ sáng sớm, bậc Đạo sư đi khất thực. Viên quan giữ vườn ngự uyễn, tên Ganda hay "Cục Ú", 
sắp đem đi dâng vua một trải xodi chín trông thật đẹp, lớn băng cải giạ đựng lúa, vừa độ chín muối, 
thì ông thây bậc Đạo sư tại công thành, liên bảo: 


- Trải xoài này thật xứng đáng với bậc Đạo sư. 


Rồi ông dâng xoài lên Ngài. Bậc Đạo sư cẩm lấy ngôi xuống một bên cổng, dùng trái xoài. Khi đã 
thọ thực xong, Ngài bảo: 


- Này Ananda, đưa cho người giữ vườn hột xoài này đê trồng ngay chô này, nó sẽ thành cáy xoài 
CÓ CỤC 1. 


Tôn giả tuân lệnh. Người giữ vườn đào một lô dưới đái, trông hột xoài áy. Trong chóc lát, hạt xoài 
nứt ra, rê đâm ra và nhủ lên một mám đỏ cao băng cái chày, ngay khi đám đồng đang trồ mắt nhìn, 
nó lớn dán thành một cây xoài cao cả trăm cubit (Ì cubit = 45cm) với thân cáy cao năm mươi cubit, 


các cành lá cũng cao năm mươi cubit, cùng lúc hoa nở rộ, trái chín dân, cây vẫnđứng choáng rợp 
cả bấu trời có đàn ong vậy quanh cành sai nặng trĩu quả vàng óng. Khi có làn gió thổi, trải ngọi 
rơi xuống, các Tỷ-kheo đến lượm lấy xoài, ăn xong ra về. Vào buổi chiêu, Thiên chủ Sakka (Để 
Thích) suy xét, nhận thấy mình có bồn phận dựng lên một ngôi đình gôm bảy báu vật, chu vi rộng 
mười hai dặm che kín mọi nơi bằng hoa sen xanh. Như vậy, chư Thiên của mười ngàn thế giới tụ 
tập lại đáy. 


Sau khi đã thị hiện phép thần thông vô cùng kỳ diệu trước các đệ tử của Ngài để đánh bại đám 
người Íy khai Giáo hội, bậc Đạo sư làm phát khởi lòng tin trong các hội chúng xong, Ngài đứng lên, 
ngự trên bảo tọa dành cho đức Phật và thuyết Pháp. Hàng trăm triệu chúng sinh uông được nguôn 
nước trường sinh; sau đó Ngài nhận định để biết rõ chư Phật quá khứ đi về đâu sau khi đã thực 
hiện một phép thân thông, và nhận thấy chính là về cõi trời Ba mươi ba, Ngài liền rời khỏi bảo tọa, 
chân phải Ngài đặt lên đỉnh Yugandhara, chân trái Ngài bước qua đỉnh Sineru (Tu-di), Ngài 

bắt đầu an cư vào mùa mưa dưới cây Đại San hô, an tọa trên chiếc ngai hoàng thạch, và suốt thời 
gian ba tháng, Ngài thuyết Thắng pháp (Abhidhamma) siêu phàm cho chư Thiên. 


Dán chúng không biêt bậc Đạo sư đi đâu, họ nhìn nhau bảo: 
- Thôi ta về nhà và an trủ tại nơi đó, suốt mùa mưa. 


Khi mùa an cư trai giới gần chấm dứ, ngày đại lễ Tự Tứ cận kê, Đại Trưởng lão Moggallàna 
(Mục-kiên-liên) đi thông báo với đức Thê Tôn. 


Ngài hỏi: 
- Sàriputta (Xá-lợi-phất) nay ở đâu? 


- Bạch Thể Tôn, sau khi phép thân thông làm cho Tôn giả hoan hỷ, vị ấy đã ở lại cùng năm trăm vị 
Tỷ-kheo trong kinh thành Samkassa, và vân côn an trủ tại đó. 


- Này Moggallàna, vào ngày thứ bảy kể từ hôm nay, ta sẽ xuống hạ giới bằng công thành Samkassa. 
Vậy kẻ nào muốn chiêm ngưỡng Nhự Lai hãy tụ tập tại thành Samkassa. 


Trưởng lão này đồng ý đi báo cho dân chúng hay: Tôn giả mang toàn thể hội chúng từ Xá-vệ đến 
Samkassa cách xa nhau cả ba mươi dặm chỉ trong chớp mấi. 


Khi mùa an cư trai giới qua rồi, đại lê Tự tứ đã được cử hành xong, bậc Đạo sự bảo Sakka Thiên 
chủ răng Ngài sắp trở về cõi nhân thể. Sau đó, Thiên chủ cho triệu Thân xây dựng Vissakamma vào 
và bảo: 


- Hãy làm một câu thang để đẳng Thập Lực bước xuống cõi trần. 
Vị này đặt cầu thang trên đỉnh Sineru, chân nằm trên cổng thành Samkassa; ở giữa, vị ấy làm ba 


bậc thang liên nhau, một bậc băng ngọc, một bậc băng bạc, và một bậc băng vàng, còn lan can và 
mái làm băng bảy báu vật. 


Sau khi bậc Đạo sư thị hiện thân thông để cứu độ cõi thể gian, Ngài bước XHỐNg bậc thang chính 
giữa làm bằng ngọc. Thiên chủ Sakka câm chiếc bình bát và chiếc y, Subama cẩm cái quai 

bằng đuôi trâu rừng (Yak), Phạm thiên chủ mang chiếc lọng và chư Thiên trong mười ngàn thế 
giớiđông chiêm bái Ngài với các vòng hoa trời và các hương liệu. 


Khi bậc Đạo sư đã đứng ở chân câu thang, vị đệ nhất trưởng lão Sàriputta đảnh lễ Ngài, sau đó là 
toàn thể hội chúng. Ở giữa hội chúng này, bậc Đạo sư suy nghĩ: "Moggallàna đã chứng tỏ đây đủ 
thân thông lực, Upadli là người tỉnh thông Giới luật của bậc Thánh, song đặc tính đại trí tuệ của 
Sàripufta lại chưa được dịp tỏ bảy. Trừ một mình ta, chẳng ai đạt trí tuỆ đây đủ trọn vẹn như vậy, 
nên ta muốn tỏ bày năng lực trí tuệ của vị này cho hội chúng biết rõ". 


Trước tiên Ngài đặt câu hỏi thông thường cho đám người phàm phu không biết gỉ cả. Cùng cách ấy, 
Ngài lần lượt đặt câu hỏi vừa tâm hiểu biết của những vị Nhất Lai, Bất Lai và các vị A-la-hán, các 
Thánh đệ tử, trong từng trường hợp; những vị nào dưới cấp bậc ấy lần lượt không trả lời được, chỉ 
những vị ở trên cấp bậc ấy mới có thể trả lời. Sau đó, Ngài đặt câu hỏi trong khả năng hiểu biết 
của Tôn giả Sàriputta thì chỉ Trưởng lão này trả lời được, còn các vị khác không thể. Dân chúng 
hỏi nhau: 


- VỊ Trưởng lão trả lời bác Đạo sư là ai thể? 
Họ được bảo đó là vị Tướng quán Chánh pháp tên gọi Sàripu11a. 
- Ôi! Trí tuệ của ngài thật cao cả thay! Họ bảo nhau. 
Từ đó về sau, đặc tính đại trí tuệ của Trưởng lão này vang dội khắp loài người và chư Thiên. 
Lúc ấy bác Đạo sư nói với Vị nảy: 

Người này thứ thách phải đi qua, 

Kẻ khác đạt rồi mục đích xa, 

Tư cách khác nhau đêu hiện lộ, 

Vì ông biết rõ hệt kia mà. 
Như vậy, sau khi hỏi một câu thuộc phạm vỉ hiểu biết của một vị Phật, Ngài thêm: 
- Đây là vẫn đề được đặt ra tổng quát sơ lược, còn đâu là ý nghĩa của vấn đề trong mọi phương diện? 
Vị Trưởng lão xem xét vấn đê. Vị ấy suy nghĩ: "Bậc Đạo sư hỏi về đường lỗi tu tập thích hợp cho 
Tăng chung tỉnh tán tăng trưởng, cả những người mới đạt được những quả vị tháp, lân những bác 
Thánh A-la-hán đó chăng?” Về ván đề tông quái, Tôn giả này không có điều gì nghỉ hoặc. Nhưng 
rồi Tôn giả suy xéi: "Đường lỗi tu tập thích hợp có thể được diễn tả bằng nhiều cách nói theo ngũ 
uẩn trong mỗi vị hữu tình, khởi đâu là như vậy, song bây giờ làm sao ta có đáp đúng ý nghĩa của 


bậc Đạo sư?". Tôn giả hoài nghỉ về ý nghĩa ấy. 


Bậc Đạo sư nghĩ thâm: "Sàriputta không hoài nghỉ gì về vấn đề tổng quát, song còn nghỉ hoặc về 
khía cạnh đặc biệt gì của vấn đê mà Ta đang xem xét. Nếu Ta không đưa ra lời gợi ý hướng dán thì 


ông ấy không thể nào giải đáp được. Vậy ta phải gợi ý cho ông ấy". Rôi Ngài đưa lời gợi ý bằng 
cách hỏi: 


- Này Sàriputta, ông có chấp nhận điều này là đúng chăng (Ngài nói một vấn đề nào đó). 
Tôn giả Sàriputta chấp nhận vấn đề ấy. 


Gợi ý như vậy xong, Ngài biết Tôn giả Sàriputta đã nắm vững ý nghĩa của Ngài, và sẽ giải đáp đây 
đủ bắt đầu từ ngũ uẩn trong mỗi vị hữu tình. Sau đó, vấn đê hiện ra rõ ràng trước mắt vị Trưởng 
lão như có cả trăm ngàn lời gợi ý, ô không, cả ngàn lời nữa, và theo lời hướng dẫn củađức Phật, 
Tôn giả giải đáp vấn đề kia thuộc về tri kiến Phật. 


Bậc Đạo sư thuyết Pháp cho cả hội chúng khắp cả mười hai đặm: ba trăm triệu vị hữu tình 
uông được nguôn nước trường sinh. 


Khi hội chúng ra về, bậc Đạo sư lại du hành khất thực, dần dân đến Xá-vệ. Ngày hôm sau, khi đã 
khất thực tại Xá-vệ xong, Ngài trở về và dạy bảo các Tỷ-kheo giữ phận sự của mình rôi bước vào 
Hương phòng. Về buổi tối, các Tỷ-kheo bàn luận đến đức tính cao cả của Trưởng lão Sàriputta, 
trong lúc Tăng chúng ngôi tại Chánh pháp đường: 


- Này các Hiển giả, Tôn giả Sàriputta thật là bậc đại trí tuệ, Tôn giả có trí tuệ quảng bác, trí tuệ 
mân tiệp, trí tuệ tỉnh xảo, trí tuệ linh lợi. Bậc Đạo sư đặt câu hỏi tổng quát, Tôn giả đã trả lời 
thật đây đủ sâu rộng. 


Bậc Đạo sư bước vào hỏi Tăng chúng đang bàn luận gì trong lúc ngôi đó, các vị trình với Ngài, 
Ngài bảo: 
- Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu vị ấy trả lời rộng rãi một vấn đê được nêu tổng quát, 


mà ngày xưa cũng đã làm như vậy. 


Và Ngài kế câu chuyện quá khử. 


Một thời, khi vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát được sinh làm một con Nai sông trong rừng. 
Bây giờ, vua thích săn băn, và vua lại là một người đây uy lực, ngài cho răng không có aI xứng 
danh con người cả. 


Một ngày kia, lúc ngài đi săn, ngài bảo đám cận thần: 
- Hễ ai để thoát một con nai vì mình thì sẽ bị trừng phạt như vẫy như vầy.. 


~ 


Bọn họ suy nghĩ: "Người ta có thể đứng trong nhà mà không tìm thấy vựa lúa. Khi một con nai bị 
vây bắt bằng cái móc hay gậy cong, ta phải lùa nó đến nơi đức vua đứng". 


Bọn họ liền glao ước với nhau đề thực hiện điều này, và sắp đặt vua đứng ở cuối đường. Sau đó, họ 
vây quanh một hang lớn và bắt đâu lây dùi cui gậy gộc đập lên mặt đât. Con vật đầu tiên bị vây bắt 


chính là Nai vàng. Ba lần Nai nhìn quanh bụi cây tìm cơ hội trốn thoát. Khắp nơi, Nai thấy người 

ta đứng chật ních chen tay, cung kề cung, chỉ có nơi vua đứng là Nai thấy may ra còn có dịp. 

Với đôi mắt chiếu sáng lòa, Nai vụt đến phía vua làm chói mắt vua như thể tung cát bụi vào đôi mắt 
ấy. Lập tức vua thấy Nai, bắn tên ngay và hụt mắt. 


Ta phải biết rằng loài nai rất thông minh tránh được các mũi tên. Khi các mũi tên vụt thắng vào 
chúng, chúng đứng yên để tên bay đi, nếu tên vụt tới phía sau, nai sẽ vụt chạy nhanh hơn; nếu tên 
bay xuông từ phía trên chúng cong lưng lại, nếu từ phía suờn, nai nghiêng mình một tí; nếu tên 
nhắm vào bụng, nai lăn một vòng; khi tên đã lướt qua rôi thì Nai vụt nhanh như bay gió cuốn. Vì 
vậy, khi vua thấy Nai lăn qua, tưởng Nai đã bị thương, liền kêu lên một tiếng "ô này!". 


Nai vùng đứng dậy, vụt nhanh như gió, phá được vòng vây của đám người kia. Các triều thần ở cả 
hai phía nhìn thây con nai chạy thoát, liên tụ tập lại với nhau và hỏi: 


- Nai tiễn về chỗ của ai thế? 
- Chỗ của Chúa thượng. 


- Song Chúa thượng đã la lớn: Ta bắn được nai rồi kia mà! Vậy Chúa thượng bắn được cái gì? Tôi 
dám chặc với quí vị, Chúa thượng băn hụt rôi! Chúa thượng băn mặt đât đây! 


Như vậy, hội chúng chế nhạo vua không ngớt. Vua nghĩ thầm: "Bọn này đang chế nhạo ta, chúng 
không biệt tay ta". Rôi khi nai nịt thắt lưng, vua đi bộ, câm kiêm trong tay, vừa đi thật nhanh vừa la 
tO: 


- Ta sẽ đi bắt Nai! 


Vua nhìn sát theo Nai và đuổi Nai chừng ba dặm. Nai tiến sâu vào rừng, vua cũng tiến theo. Lúc 
bấy giờ trên đường Nai đi, có một cái hô thật lớn với một cây đã mục nát, sâu chừng sáu mươi 
cubit, đám cỏ dại mọc che phía trên. Nai ngửi được mùi nước, thấy đó là cái hố, nên nghiêng mình 
qua một bên tránh đường. Song vua cứ đi thắng lên nên ngã vào hó. Nai không còn nghe tiếng chân 
vua nữa, liền quay lại. Thấy không có ai, Nai biết là vua hắn đã rơi xuống hố. Vì thế, Nai đến nhìn 
vào, thấy vua trong tình cảnh nguy khốn, vùng vẫy trong nước sâu. Song Nai khôngđề lòng oán 
hận đối với việc ác mà vua đã làm, còn thương hại nghĩ thầm: "Không được để vua này chết trước 
mắt ta, ta sẽ cứu vua qua khỏi cơn hoạn nạn này". 


Vừa đứng trên miệng hô, Nai vừa kêu lớn: 

- Này Đại vương đừng sợ, vì ta sẽ cứu thoát ngài khỏi cảnh hiêm nghèo này. 

Rôi dùng hết sức lực, sôt săng thiệt tha như thê cứu lây đứa con yêu quý của mình, Nai đỡ vua lên 
dôc đá, chính vua kia đã đuôi theo Nai đê giệt hại đó, Nai kéo vua ra khỏi hô sâu sáu mươi cubit, và 
nói lời an ủi vua rôi đặt vua lên chính lưng mình, mang vua ra khỏi rừng, đê vua xuông không xa 


đám quân sĩ mây. Sau đó, Nai thuyêt giáo cho vua và an trú vua vào Ngũ giới. Tuy nhiên, vua 
không thê rời bậc Đại sĩ được, mà bảo: 


- Tâu Lộc vương Chúa thượng, xin hãy cùng ta đến Ba-la-nại, vì ta muốn nhường ngôi cho ngải tại 
Ba-la-nai, một kinh thành trải rộng kháp mười hai đặm đề ngài ngự trị toàn quốc độ ấy. 


Song ngài đáp: 


- Thưa Đại vương, ta là thú vật, ta không muôn chiêm vương quôc nào cả. Nêu ngài có lòng thương 
mên ta, xin hãy giữ Ngũ giới mà ta đã dạy ngài, rôi ngài dạy cho đám quân thân của ngài cũng g1ữ 
giới nữa. 


Cùng với lời khuyên này, ngài trở về rừng. Còn vua đến gặp lại quân sĩ, và trong khi hồi tưởng 
những đức tính cao thượng của Nai kia, mặt vua đầm lệ. Vừa được đám bình sĩ hộ tông, vua ngự 
khắp kinh thành trong hôi trông ban lệnh vua vang rên, truyên rao lời bô cáo này: 


- Từ nay về sau, dân chúng toàn thành hãy giữ Ngũ giới. 


Song vua không nói với ai về lòng nhân từ mà bậc Đại sĩ đã ban cho ngài. Sau khi dùng xong các 
món cao lương mỹ vị về buổi chiều tối, vua an nghỉ trên vương sản lộng lẫy và sáng sớm hôm sau, 
vua nhớ lại những đức tính cao thượng của bậc Đại sĩ, ngài liền trở dậy và ngồi chéo chân trên 
vương tọa, tâm tràn đầy hân hoan, ngài cất tiếng ca lên nguyện vọng của ngài qua sáu vần kệ: 


1. Cự hy vọng, người ơi, là bậc trì, 
Xin hãy đừng nản chí hoặc sởờn lòng, 
Chính ta nay thành đạt đích hăng mong. 


2. Ta thấy rõ, người ơi, là bậc trí, 
Cứ hy vọng, dù buôn, đừng nản chỉ, 
Chính ta đây chiên đáu tiền vào bờ. 


3. Vượt trùng dương, ta thấy rõ, bây giờ, 
Có gắng mãi, người ơi, là bậc tri, 

Xin hãy chớ nản lòng hay nhụt ch, 
Chính ta nay thành đạt đích ước nguyên. 


4. Ta thấy nay, người hỡi, găng sức lên, 
Nếu người tri, dù buồn phiên đau khổ, 
Đừng chán nản, chính ta đáy nhìn rõ, 
Ta đã từng chiến đấu vượt trùng dương. 


3. Bác trí nhân dù tràn ngập đau thương, 
Niễm hy vọng an vui không hề tắt, 

Nhiều tình cảm, khổ đau cùng an lạc: 
Các ngài không nghĩ đến chúng làm chỉ, 
Song lên đường cho đến lúc chết ẩi. 


6. Việc xảy ra, ta đều không ngờ tới, 
Việc ta tính lại thường hay thát bại, 


Vì chỉ riêng phân J trởng mà thôi 
Chẳng lợi cho niềm hạnh phúc người đời. 


Trong lúc vua đang ca khúc hát này, mặt trời cũng vừa lên. Còn vị tế sư của ngài cũng dậy sớm vào 
vẫn an sức khỏe của ngài. Lúc đang đứng ở cửa, vị này nghe tiếng ca ấy, nghĩ thầm: "Hôm qua đức 
vua đi săn. Chắc ngài đã hụt mắt con Nai và khi bị quân thần chế nhạo, ngài phán rằng ngài sẽ đích 
thân đuôi bắt con mồi và giết đi. Sau đó, hắn ngài săn đuôi theo Nai, vì bị lòng kiêu mạn của một 
chiến sĩ thúc đây, nên bị rơi vào cái hố sâu sáu mươi cubit. Rồi Nai có từ tâm chắc hăn đã kéo ngài 
lên mà không hề có chút ý nghĩ gì đến tội ác của đức vua đối với mình. Chắc vì thế nên đức vua hát 
lên khúc tụng ca này đây". 


Như vậy, vị Bà-la-môn này nghe hết mọi lời ca của khúc hát kia, và những việc gì đã xảy ra giữa 
vua với Nai đêu rõ ràng như một khuôn mặt phản chiêu trong chiêc gương được lau chùi thật kỹ. 
Ong lây đầu ngón tay gõ nhẹ lên cửa. Vua hỏi: 


- AI đó? 
- Tâu Chúa thượng, chính hạ thần là tế sư đây. 
- Này Sư trưởng, cứ vào đi. 


Vua bảo rôi mở cửa. VỊ ây bước vào, tung hô vạn tuê đức vua, và đứng sang một bên. Sau đó, ông 
thưa: 


- Tâu Đại vương, hạ thân biệt những việc đã xảy ra với Đại vương ở trong rừng. Trong lúc đuôi 
theo con Nai, Đại vương rớt vào hô và con Nai dựa vào sườn đá bên hô mà kéo Đại vương lên. Vì 
vậy, Đại vương nhớ lại đặc tính cao cả của Nai và hát một bài tụng ca. 


Rôi ông ngâm hai vân kệ: 


7. Bên sườn non nọ có con Nai, 
Trước đó là con thịt của ngài, 
Dũng cảm Nai ban ngài cuộc sống, 
Vì ly tham hận hết trong đời. 


§. Khỏi hồ đáng kinh, vuốt tử thần, 
Dựa vào tảng đá bạn-khi-cân, 
Chúa Nai cứu mạng nên ngài bảo: 
Trí tuệ Nai vàng vượt hán sản. 


"Ô kìa!" Vua suy nghĩ khi nghe lời trên: "Người này không cùng đi săn với ta, tuy thế, lại biết hết 
mọi sự. Làm sao lại biết được thế? Ta muốn hỏi vị ấy". Và vua ngâm vần kệ thứ chín: 


9. Đạo sĩ, hôm kia có mặt chăng? 
Hoặc nghe từ một kẻ bàng nhân? 
Tấm màn tham dục ngài đã vén, 
Trí tuệ ngài làm trẫm hãi hùng! 


Song vị Bà-la-môn đáp: 


- Hạ thần không phải là một vị Phật toàn tri đâu, hạ thần chỉ nghe lóm khúc tụng ca của Đại vương 
vừa hát đó thôi, mà không bỏ sót ý nghĩa, nên mọi việc trở nên rõ ràng trước mắt hạ thân. 


Đê giải thích điêu này, ông ngầm vân kệ thứ mười: 


10. Tâu Chúa công! Việc á ấy, thân chẳng nghe, 
Không vào rừng để chứng kiến ngày kia, 

Song từ khúc kệ ngài ca êm dịu, 

Việc ra sao, trí nhán đà thấu hiếu. 


Vua rất hoan hỷ nên ban thưởng ông một tặng phẩm quí giá. 


Từ đó về sau, vua chuyên tâm bố thí và làm các thiện sự, dân chúng cũng đem hết lòng làm thiện 
sự, nên khi mạng chung được sinh lên cùng Thiên chúng thật đông đảo. 


Lúc bấy giờ, vua đi vào thượng uyên cùng với vị tế sư để bắn bia. Thời ấy Sakka (Đề Thích) Thiên 
chủ đang suy gẫm xem cả đám tiên đồng ngọc nữ kia mới từ đâu đến mà ngài thấy thật đông đảo 
chung quanh ngài như thế. Khi xét kỹ, ngài chợt hiểu toàn câu chuyện: Vua đã được Nai cứu thoát 
khỏi cái hỗ như thế nào, vua đã được an trú vào giới đức, và nhờ uy lực của vua ra sao mà dân 
chúng đã làm nhiều thiện sự nên Thiên giới trở thành đông đúc như thế, và nay vua lại vào ngự 
uyên để bắn một cái bia. 


Vì thế, Thiên chủ cũng đến nơi đó, với giọng sư tử hống, ngài tuyên thuyết tính cao thượng của Nai, 
và bảo cho biết chính ngài là Sakka Thiên chủ, rồi đứng vững trên không mà thuyết Pháp nêu rõ 
công đức của lòng từ bi và Ngũ giới, xong ngài trở về. Bấy giờ, vua dự định băn bia, giương chiếc 
cung và lắp mũi tên vào dây. Ngay lúc ấy, Sakka Thiên chủ dùng thần lực hóa hiện ra con Nai đứng 
giữa vua và tâm bia, vua thấy vậy không bắn tên nữa. Lúc ấy, Thiên chủ nhập vào thân của vị tế sư 
ngâm kệ này cho vua nghe: 


TỊ. Tên ngài giết lắm vật oai hùng, 
Sao lại cảm tên lặng giữa cung? 
Hãy bắn tên bay vào lộc áy, 

Đó là ngự thiện, tấu Minh vương! 


Vua đáp lại qua vần kệ: 
1 2.1: Ề sư, trấm thấu suốt hơn ngài: 
Trâm biết dâng vua chính thịt nai, 
Song trầm nhớ ơn đà cứu giúp, 
Trâm dừng tay chăng hại đời ai. 


Sau đó, Sakka Thiên chủ ngâm đôi vần kệ: 


13. Chẳng phải là Nai, tấu Đại vương, 
Ma đáy là một Tu-la-thán, 


Ngài là chúa tế nơi trần thể, 
Giêt nó, ngài lên đắng Ngọc hoàng! 


14. Nếu ngài do dự, tấu Anh quân, 
Khi giết Nai vì chính bạn thán, 

Sẽ vào sông lạnh Diêm vương phủ, 
Cùng vợ con ngài xuống cối âm. 


Nghe thế vua liền ngâm hai vần kệ: 


15. Cứ vậy Diêm vương với tử hà, 
Đưa ta đến đủ cả toàn gia, 

Cùng thân bằng nữa, ta không thể 
Tự giết Nai bằng tay của ta. 


1ó. Đầy rây rừng sâu nỗi hãi hùng, 
Chính Nai đã cứu khỏi tai tương, 
Sao ta muốn vị ban án chết, 

Sau việc thi ân ấy đã mang? 


Lúc ây, Thiên chủ Sakka xuât ra khỏi thân của vị tê sư, mang lây đúng hình dáng của ngài và 
hiệnđứng vững trên không, ngâm hai vân kệ nêu rõ đức tính cao thượng của vua: 


17. Thiện hữu muôn năm ở cõi trần! 
Dạy đời lương thiện, lý toàn chán, 
Rồi Thiên nữ sẽ theo hầu hạ 

Ngài chính In-dra giữa các thần. 


l6. Thoát dục, tâm mình mãi trú an, 
Khi nhiễu người lạ đến kêu van, 

Hãy cho chúng những gì cần thiết, 

Vì Đại vương đây đủ khả năng, 

Hãy sống phân mình không phạm lỗi, 
Ngày sau Thiên giới sẽ dành phân. 


Nói vậy xong, Thiên chủ tiếp tục như sau: 


- Ta đến đây đề thử ngài, này Đại vương, và ngài đã không đồng ý với ta. Ta xin ngài hãy găng tinh 
cân mãi. 


Cùng với lời khuyên này, ngài trở vê cõi của mình. 
x 


Khi bậc Đạo sư đã chẳm dứt Pháp thoại, Ngài bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, đây không phải lần đâu tiên Sàriputta hiểu đây đủ những điêu được nói tổng 
quát, mà ngày xưa cũng vậy. 


Rồi Ngài nhận diện Ti yên thân: 
- Vào thời ấy Ànanda (A-nan) là vua, Sàriputta (Xá-lợi-phất) là vị tế sư và Ta chính là Nai chúa. 


-ooQoo- 


Chương XIV 


Tạp phẩm 


484. Chuyện cánh đồng lúa (Tiền thân Sàlikedàra) 
Mùa lúa chiêm vàng thật đẹp thay... 
Chuyện này bậc Đạo sư kề trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ mình. 


Trường hợp này sẽ được giải thích trong T iên thân Sàma (số 540, tập VII). Lúc ấy, bậc Đạo sư cho 
gọi Tỷ-kheo này đên và hỏi: 


- Này Tỷ kheo, Ta nghe nói ông cấp dưỡng người thể tục, có đúng vậy chăng? 
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

- Họ là ai thể? 

- Bạch Ti hé Tôn, chính song thân của con. 

Bác Đạo sư bảo: 


- Này Tỷ-kheo, tốt lành thay! Các trí nhân ngày xưa, ngay khi còn mang thân thủ vật hạ liệt, dù chỉ 
sinh làm loài Anh vũ, nhưng khi cha mẹ già yêu, cũng đã đem cha mẹ vào tô và nuôi nắng bằng 
chính thức ăn mà chúng ngậm về trong mỏ mình. 


Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


Một thuở nọ, vị vua mệnh danh là Đại vương Magadha (Ma-kiệt-đà) trị vì tại RàJjagaha (Vương Xả). 
Thời ấy, có một làng Bà-la-môn, tên là Sàlindiya ở phía đông bắc kinh thành này. Trong vùng đông 
bắc này là địa phận thuộc về nước Ma-kiệt- đà. Có một Bà-la-môn sông ở Salindiya, tên là 
Kosiyagotta, chiếm giữ điền sản cả ngàn mẫu đất đề trồng lúa. Khi vụ mùa đến, ông làm một hàng 
rào vững chắc, giao đất cho các gia nhân, có người được năm mươi mẫu, người khác sáu mươi mẫu, 
và cứ vậy, vị địa chủ chia khoảng năm trăm mâu điền sản cho đám gia nhân. 


Còn năm trăm mẫu kia, ông chủ giao cho một người làm thuê lấy công, người ấy dựng túp lều và 

ở đó suôt đêm ngày. Lúc bây giờ, vê phía đông bắc vùng đông ruộng này là một khu rừng cây bông 
vải rộng lớn, mọc trên một ngọn đôi băng phăng, trong rừng này có một đàn chim Anh vũ (két) 

rất đông. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sinh vào đàn chim Anh vũ này, làm vương tử của chúa Anh vũ. Ngài lớn lên 
tôt đẹp và khỏe mạnh, thân lớn băng cái trục bánh xe. Bây giờ, chúa chim đã già, bảo ngài: 


- Nay ta không thê nào bay ra đồng được nữa, con hãy chăm sóc cả đàn chim này. 


Và phong cho ngài chức chim chúa. Từ hôm sau, ngài không chịu để cha mẹ đi kiếm mỗi nữa, mà 
ngài cùng cả đàn bay về vùng Tuyết Sơn, và sau khi ăn lúa no nê từ đám ruộng mọc hoang tại đó, 
ngài trở về mang thức ăn đầy đủ đề nuôi cha mẹ. 


Một ngày kia, đàn chim Anh vũ hỏi ngài một chuyện. Chúng nói: 


- Trước đây, vào lúc này lúa đã chín trong nông trại Ma-kiệt-đà, bây giờ lúa có được trồng nữa 
chăng? 


Ngài đáp: 
- Cứ đi xem. 


Rồi ngài bảo hai chim Anh vũ đi tìm hiểu. Đôi chim Anh vũ bay đi, và hạ cánh xuống đồng bằng 
Ma-kiệt-đà ở phần đất được người làm mướn canh giữ, chúng ăn lúa rồi mang một cọng lúa về 
rừng, thả xuống trước đôi chân của bậc Đại sĩ và nói: 


- Lúa này mọc tại đó. 


Hôm sau, ngài bay đến nông trại đó và hạ xuống cùng với cả đàn chím. Người làm công ây cứ 
chạy đẳng này đến chạy đăng kia, có xua đuôi đàn chịm, song không thể nào đuôi chúng được. Cả 
đàn Anh vũ ăn lúa xong, ra đi với những mỏ trống không, nhưng chúa Anh vũ thu lượm một số lúa 
mang về cho cha mẹ. 


Hôm sau, bầy Anh vũ lại đến đó ăn lúa lần nữa, và hôm sau nữa cũng vậy. Lúc ấy người kia bắtđầu 
suy nghĩ: "Nếu những con vật này cứ tiếp tục ăn thêm vài ngày nữa, thì ta chăng còn chút gì. Vị 
Bà-la-môn kia sẽ định giá cả cho cả đám lúa này và sẽ phạt tiền ta. Ta phải đi báo cho ông ấy biết". 
Vừa cầm lây một năm lúa và một món quả kèm theo, gã đi đến gặp vị Bà-la-môn kia, kính chào vị 
ấy và đứng sang một bên. Ông chủ bảo: 


- Nào, anh bạn, có được mùa lúa chăng? 
- Thưa Tôn giả Bà-la-môn, được mùa lăm. 
Gã đáp và ngâm hai vân kệ: 
1. Mùa lúa chiêm vàng thật đẹp thay, 
Song tôi xin nói đề ngài hay 
Đàn Anh vũ phá tan động lúa, 
Tôi chăng làm sao đuôi chúng bay. 
2. Có một chim kia đẹp nhát đản, 
Trước tiên tìm lúa chí mà ăn, 
Rồi mang một năm vào trong mỏ, 
Đề săn mai sau những lúc cán. 


Khi vị Bà-la-môn nghe chuyện này lòng phát sinh mối tình thương cảm đối với chim Anh vũ chúa. 
Ông hỏi: 


- Này chú, thế chú có biết cách đặt bẫy chăng? 
- Thưa Tôn ông, tôi có biết. 
Ông chủ ấy liền nói với gã qua vần kệ này: 


3. Đặt bây lông đuôi ngựa thể này, 
Chim kia rồi cũng bị sa ngay, 

Bắt cho cẩn thận, chim còn sống, 
Rôi lấy chim về gặp lão đây. 


Người giữ ruộng rất vui mừng vì ông chủ không định giá tiền về đám lúa kia, và không ai nhắc đến 
nợ nần cả. Gã đi ngay và làm một cái bẫy băng lông đuôi ngựa. Sau đó gã tìm hiểu xem lúc nào đàn 
chim sắp đáp xuông ngày hôm â ấy, rồi gã thấy được nơi chúa Anh vũ đậu. Hôm sau từ sáng sớm gã 
làm một cái lồng to cỡ bằng cái bình nước và đặt bẫy rồi ngồi trong lều đợi đàn chim đến. 


Chim chúa đến giữa đàn và chim không tỏ chút gì tham ăn, vừa bước xuống đúng nơi đã đậu ngày 
hôm qua, thì chân đặt ngay vào chiếc thòng lọng. Khi chim thấy chân bị siết chặt, liền nghĩ thầm: 
"Nếu bây giờ ta thốt lên tiếng chim của con chim mắc bẫy, thì đàn chim thân thuộc của ta sỹ kinh 
hoàng và chạy trồn mà chưa ăn gì được. Vậy ta phải chịu đựng cho đến khi chúng ăn xong". 


Cuối cùng, khi chim chúa thấy chúng đã no nê, mới lo sợ cho tính mạng mình mà thốt lên ba lần 
tiêng kêu của con chim bị nạn. Cả đàn chim bay trôn mât. Lúc ây, chúa chim Anh vũ bảo: 


- Cả đàn chim bà con quyến thuộc của ta đây, chăng con nào quay lại nhìn ta nữa! Ta đã phạm tội 
gì vậy? 


Và chim cảm hứng ngâm vân kệ quở trách chúng: 


4. Bảy chim ăn uống thật no say, 
Rồi chúng liễn lung cảnh vut bay, 
Bị bắt mình ta vào chiếc bây, 

Ta đà gây tội lỗi gì đây? 


Người giữ ruộng chợt nghe tiếng kêu của chim chúa và âm thanh của cả đàn chím kia bay qua 
không gian. "Cái gì đó?" Gã nghĩ thâm. Gã đứng dậy ra khỏi lêu và đi vê phía cái bây, gã thầy chím 
chúa ở đó. 


"Đúng là con chim mà ta muốn đặt bẫy đã bị bắt". Gã kêu lên mừng rỡ vô cùng, gã lấy con chim ra 
khỏi bẫy, buộc đôi chân vào nhau và đi về phía làng Salindiya, gã giao chim cho vị Bả-la-môn. Vị 
này với tình cảm đậm đà dành cho bậc Đại sĩ, ôm ngài trong đôi tay, đặt ngài trên đùi mình và nói 
chuyện với ngài qua hai vần kệ sau: 


3. Bụng chỉm lớn vượt các chỉm kia: 
Trước hết chim ăn bữa thỏa thuê, 
Sau đó ngậm thêm đây mỏ nữa, 
Trước khi giương cánh rộng bay về. 
6. Chim có một kho phải đồ vào? 


Và chim ghét lão đắng cay sao? 
Lão đòi chim phải trình cho đúng: 
Chim đê kho kia ở chôn nào? 


Nghe lời này, Anh vũ chúa đáp lời, ngâm vần kệ thứ tám băng giọng người ngọt ngào như mật: 


7. Ta chẳng ghét ngài, Ko-si-ya, 
Ta không hê có vựa kho nhà, 
Khi vào rừng ở, ta hoàn nợ, 

Và cũng cho vay mượn nữa mà, 
Nơi đó ta dôn kho báu mãi, 
Đây là câu giải đáp phần ta. 


Tiếp theo vị Bà-la-môn hỏi chim chúa: 


§. Món nào chỉm lại muốn cho vay? 
Ơi đó là công phải trả đây? 

Cho biết kho nào đang tích trữ, 

Rồi ta sẽ thả tự do bay. 


Chim Anh vũ chúa vừa đáp lời Bà-la-môn yêu cầu, vừa giải thích ý định mình qua bốn vần kệ: 


9. Lũ chim non nớt ở nhà ta, 
Đôi cánh còn chưa mọc ẩu ra, 
Chúng sẽ nuôi ta mai mốt nọ, 
Nay ta cho chúng mượn vay mà. 


10. Mẹ cha già yếu cả song thân, 
Hai vị xa dẫn hạn tuổi xuân, 

Với lúa ta mang trong chiếc mỏ 
Đem về dâng trả các án nhắn. 


11. Còn lắm chim đang sống lẻ đơn, 
Bây chim yếu đuối lại nhiễu hơn, 

Ta cho bọn chúng vì từ mẫn: 

Đây chỗ hiển nhân gọi trữ tôn. 


12. Đây là phần nợ muốn cho vay, 
Đáy lại là công phải trả đáy, 


Nơi nọ là kho đang tích trữ, 
Giờ ta phán giải hêt lời này. 


Vị Bà-la-môn rất hoan hỷ khi nghe bài thuyết giáo hợp đạo lý này của bậc Đại sĩ, liền ngâm hai vần 
kệ: 


13. Đạo lý cuộc đời tối thượng thay! 
Làm bao công đức chính chỉm này! 
Từ môm nhiêu kẻ trên trần thể 
Chẳng có hê nghe luật lệ vây. 


14. Ăn cho vừa ý thật no nề, 

Và mọi chim thân cũng thỏa thuê, 
Anh vũ, rồi ta còn gặp lại, 

Ta yêu hình bóng bạn quay về. 


Cùng với những lời này, ông nhìn bậc Đại sĩ với lòng trìu mến như thể nhìn đứa con yêu quý nhất 
của mình; rồi thả dây khỏi chân chim, ông xoa lên đôi chân ấy một loại dầu quý đã lọc kỹ cả trăm 
lần, và đặt chim lên một bảo tọa rất sang trọng, đãi chim ăn món bắp ngọt trên một cái đĩa vàng và 
uống nước đường. 


Sau đó chúa Anh vũ vừa khuyên nhủ vị Bà-la-môn tinh cân, vừa ngâm kệ này: 


15. Trong nhà ngài đấy, Ko-si-ya, 

Ta IuỐng ăn, tình bạn thiết tha, 

Xin hãy cúng dường cho những vị 

Trong đời gảnh nặng đã quăng xa, 
Và xin phụng dưỡng song thân đủ, 
Khi các ngài kia đã xế tà. 


Lúc ây vị Bà-la-môn vô cùng hân hoan trong lòng, cảm hứng ngân nga nôi lạc thú lâng lâng của 
mình qua vân kệ này: 


1ó. Thân nữ Cát Tường hẳn đến đây 

Khi ta nhìn thấy chúa chim này, 

Ta nguyên thực hiện nhiều công đức, 

Chẳng có bao giờ muốn nghỉ tay, 

Vì giọng chim thần nay lánh lót, 

Ta vừa nghe thát tuyệt với thay! 
Kế đó, bậc Đại sĩ không chịu nhận cả ngàn mẫu ruộng mà vị Bà-la-môn tặng ngài, nhưng chỉ nhận 
tám mẫu thôi. Vị ấy cho xây tường đá làm ranh giới để dành riêng điền sản cho ngài, rồi lạiđưa tay 


lên đảnh lê ngài rât cung kính và nói: 


- Xin Chúa công thượng lộ bình an và mau về khuyên đỗ song thân đang than khóc. 


Xong ông để ngài bay đi. Ngài rất đẹp ý, ngậm một cọng lúa đem về cho cha mẹ rồi vừa thả cây lúa 
trước song thân vừa bảo: 


- Nào dậy đi thôi, cha mẹ thân yêu của con. 


Hai vị nghe lời ngài liền vùng dậy, mắt nhòa lệ thảm. Sau đó, cả đàn Anh vũ kia lục tục kéo đến hỏi 
thăm: 


- Tâu Chúa thượng, ngài làm sao thoát thân được? 
Ngài kê cho chúng nghe toàn câu chuyện từ đầu đến cuối. Còn gia chủ Kosiya nghe lời khuyên nhủ 
của chim Anh vũ chúa, đem phân phát nhiêu của cải, bô thí cúng dường các vị chân nhân, các ân sĩ 
khô hạnh, cùng các Bả-la-môn nữa. 
Vần kệ cuối cùng do bậc Đạo sư ngâm để giải thích việc này: 

17. Ko-si này với đại hân hoan 

Thực phám làm phong phú ngập tràn 


Đãi uống ăn La-môn, Thánh giả, 
Bản thân vị áy thật hiên lương. 


Khi bậc Đạo sư đã chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, phụng dưỡng mẹ cha mình là một mỹ tục cô truyền của các bậc trí 
nhân và thiện nhân. 


Sau đó, Ngài thuyết giảng các Sự Thật và nhận diện Tiên thân. Báy giờ, vào lúc kết thúc các Sự 
Thật, vị Tỷ-kheo đó đã được an trủ vào Sơ quả Dự Lưu: 


- Vào thời ấy, các đệ tử Phật là đàn Anh vũ, phụ hoàng, mẫu hậu ngày nay là cha mẹ chỉm chúa, 
Channa (Xa-nặc) là người giữ ruộng, Ananda là vị Bả-la-môn, và Ta chính là chỉm chúa Ảnh vũ 
kia. 

-ooOoo- 
485. Chuyện đôi ca thần Canda (Tiền thân Canda Kinnara) 


Chắc hắn đời ta sắp sửa tàn... 


Chuyện này bậc Đạo sư kề trong lúc trú tại Bồ-đê Lâm gân Kapilapura, về thân mẫu của Ràhula 
(La-háu-la) khi bà còn ở trong Cung. 


Tiên thân này phải được kề bắt đầu từ thời quá khứ xa xưa của Tiên thân đức Phật. Song câu 
chuyện về các thời kỳ này, băt đâu từ tiếng Sư tử hông của Tôn giả Uruvela Kassapa (Uu-lâu-tán- 
loa Ca-diêp) tại Latthivana (Rừng Mĩía gán Trúc Lám), đã được kê trước kia trong số l. Tiên thân 


Apanndka. Bắt đâu từ đó, ta sẽ đọc trong số 547. Tiên thân Vessantara phần tiếp theo chuyện cho 
đên khi Ngài trở về Kapilavatthu (Ca-f)-la-vệ). 


Đang lúc Ngài ngôi trong cung phụ vương, suốt buổi ăn, bậc Đạo sư kế Tiên thân 
Mahadhammapadla (số 447) và sau khi buôi ăn đã xong, Ngài nói: 


- Ta muốn tán thán những đức tính cao quỷ của mẹ Ràhula (La-hâu-la) ngay ở nội thất bà bằng 
cách kê Tiên thân Canda-Kinnara này. 


Rồi vừa trao bình bát cho vua cha, Ngài cùng hai vị Đại đệ tử bước qua cung thất của mẫu thân La- 
hầu-la. Thời ấy, có bốn mươi ngàn cung nữ giỏi ca múa hay đến bầu bạn với bà, trong đó có một 
ngàn chín mươi nàng là con gái dòng Sát-đế-ly. Khi bà nghe báo tin đức Như Lai đến viếng, bả ra 
lệnh tất cả đám cung nữ này đắp y vàng và hội chúng tuân lệnh. 


Bác Đạo sư bước vào, ngôi xuống chỗ đã được dành sẵn cho Ngài. Lúc ấy, cả hội chúng nữ 
nhân đêu kêu lên một tiếng và than khóc rên rỉ. Sau khi để mặc dòng lệ tuôn tràn, bà mẹ của La- 
hâu-la cô dẹp nỗi sẵu riêng, đứng lên đánh lễ bậc Đạo sư và ngôi xuống với vẻ vô cùng tôn kính 
dành cho một vị vua. Lúc ấy, phụ vương Ngài bắt đầu kế đức hạnh của bà: 


- Bạch Thế Tôn, xin hãy nghe đây. Khi nằng hay tin Thế Tôn đã đắp y vàng, nàng cũng đắp }y Vàng, 
Thế Tôn bỏ hết các vòng hoa và đồ trang sức, nàng cũng bỏ hết mọi thứ và chỉ nằm ngôi dưới đất. 
Khi Thế Tôn đã xuất gia, nàng liên trở thành cô phụ và từ chối mọi tặng vật mà các vương tử khác 
gửi đến nàng. Lòng nàng bao giờ cũng trung thành với Thế Tôn. 


Như thế, phụ vương của Ngài đã kế hết đức hạnh của nàng trong nhiều cách, bậc Đạo sư liền bảo: 


- Thưa Phụ vương, thật không lạ gì ngày nay trong đời cuối cùng của Như Lai, công chúa này đã 
yêu thương, gìn giữ lòng trung thành đối Như Lai và chỉ muốn được một mình Như Lai dìu dắt mà 
thôi. Quả vậy, ngay cả khi được sinh làm loài phi nhân, bà cũng giữ dạ thủy chung với phu quân 
mình mà thôi. 


Rôi theo lời thỉnh cầu của vua cha, Ngài kề một chuyện quá khứ. 


x 


Một thời, khi vua Brahmadatta trỊ VÌ Ở Ba-la-nal, bậc Đại sĩ được sinh trong vùng Tuyết Sơn làm 
một vị Tiên Kinnara (Khân-na-la: Ca thân) tên là Canda hay Nguyệt Lang, vợ ngài là Candà hay 
Nguyệt Nga. Cả hai vị sông cùng nhau trên một hòn núi bạc tên là Canda-pabbata hay Nguyệt 
Quang. 


Thời ây, vua Ba-la-nạai giao phó việc triêu chính cho các quan đại thân, một mình vua khoác hai 
chiêc hoàng bào, trang bị năm thứ vũ khí và tiên về vùng Tuyết Sơn nọ. 


Trong lúc đang thưởng thức món sơn hào, vua chợt nhớ nơi có con suối nhỏ, nên bắt đầu leo 

lên đôi. Thời bấy giờ, đôi tiên sống trên đỉnh Nguyệt Sơn thường ở trong núi vào mùa mưa, và chỉ 
xuống núi vào mùa nắng. Vừa lúc ấy, tiên nam Canda cùng vợ hạ sơn và đi quanh quần. Đôi tiên 
tầm nước hoa, ăn phấn hoa, mặc xiêm y bên trong lẫn bên ngoài đều bằng thứ lụa sa đệt từ bông 


hoa, vừa lắc lư trong đám cây cát đăng (dây leo), vừa vui đùa ca hát bằng một giọng ngọt ngào như 
mật. 


VỊ tiên nam tiễn dần đến con suối này và tại một chỗ dừng chân bên suối, chàng bước xuống cùng 
vợ rắc hoa khắp mặt suối vừa vui đùa dưới nước. Khi cả hai vị đã mặc lại xiêm y bằng hoa xong, 
trên một khoảng cát trắng, sáng láng một tâm bạc, hai vị trải hoa làm sàng tọa và nằm xuống. Vừa 
lượm được một khúc cây trúc, vị tiên nam bắt đầu thôi sáo, thỉnh thoảng ca hát ngọt ngào như mật 
rót vào tai, trong lúc tiên nữ uốn lượn đôi tay mềm mại, vừa nhảy vừa hát ca gần đó. 


Nhà vua nghe tiếng hát, liền đi rón rén để đừng ai nghe lọt bước chân, vừa đến gần ngắm nghía đôi 
tiên từ một nơi nấp kín đáo. Vua bỗng nhiên sinh ra si tình tiên nữ và nghĩ thầm: "Ta muốn bắn 
chàng kia và sống ở đây với vợ chàng". Sau đó vua liền nhắm bắn trọng thương vị tiên nam Canda. 
Chàng đau đớn thốt lên bốn vần kệ: 


1. Chắc hẳn đời ta sắp sửa tàn, 
Máu ta đang chảy xiết, tuôn tràn, 
Ta gân mất hết nguôn sinh lực, 
Hơi thở đang thoi thóp, hỡi nàng! 


2. Ta đang chìm ngập với đau thương, 
Lòng dạ ta đang đốt cháy bừng, 

Song bởi chính nàng sẫu, Nguyệt hỡi, 
Ma tìm ta cảm xúc khôn lường. 


$. Như cỏ cây, ta cứ lụi tàn, 
Héo hon như suối cạn khô dân, 
Lòng đây xúc cảm, Can-da hỡi, 
Vì nỗi buôn đau của chính nàng. 


4. Dòng lệ tuôn từ cặp mất ta, 

Như mưa chân núi chảy vào hồ, 
Bởi vì lòng dạ đây thương cảm, 
Cho nỗi sâu nàng, hỡi Nguyệt Nga! 


Bậc Đại sĩ than khóc như vậy qua bốn vần kệ trong khi quẳn quại trên sàn tọa bằng hoa, rồi bất tỉnh 
quay mặt đi. Nhà vua vẫn đứng ở nơi đã nấp. Còn tiên nữ không biết bậc Đại sĩ vừa bị thương, 
ngay khi ngài than khóc như thế, nàng cũng không hay biết, vì nàng đang say sưa với niêm hoan lạc 
của mình. Nhưng khi thấy ngải quay đi và năm bất động, nàng bắt đầu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra 
với vị phụ quân. Vội đến gần quan sát chồng, nàng thấy máu đang chảy ra từ miệng vết thương, nên 
không thê nào chịu đựng nỗi cơn đau đớn khủng khiếp trước tình cảnh phu quân yêu quý của mình, 
nảng kêu gào thất thanh. 


"Vị tiên nam ắt hăn đã chết", vua thầm nghĩ và bước ra lộ diện. Khi tiên nữ Candà thấy vua, nàng 
nghĩ thầm: "Đây hắn là kẻ cướp đã giết chồng yêu quý của ta”, và nàng run rây chạy trốn. 
Khi đãđứng trên đỉnh đôi, nàng kết tội vua quyết liệt qua năm vần kệ: 


5Š. Ôi khổ thân ta, chúa bạo tàn! 

Nhà ngươi đã bắn trọng thương chàng, 
Nay chàng nằm đó, trên đất lạnh, 
Dưới một gốc cây, giữa núi ngàn. 


6. Vương tử! Sâu đau xét ruột này, 
Ta mong thải hậu phải đên thay! 
Mỗi sâu đang bóp tim tan nát, 

Khi thấy chàng yêu đã chết đây. 


7. Vương tử! Sâu đau xét ruột này, 
Ta mong vương hậu phải đến thay! 
Mỗi sâu đang bóp tim tan nát, 


Khi thấy chàng yêu đã chết đây. 


ở. Mong thải hậu nay khóc phụ hoàng, 
Và sau lại phải khóc hoàng nam, 

Kẻ vì tham dục đang làm ác 

Cho chính chồng ta thật uỗng oan. 


9. Uớc mong vương hậu phải chờ trông 
Tình cảnh mất con lẫn mất chồng, 

Là kẻ vì tham, làm việc ác 

Cho chàng vồ tội, chính phu quán. 


Sau khi nàng kêu gảo than khóc như vậy qua năm vần kệ trên, nhà vua vừa đứng trên đỉnh núi vừa 
cất tiếng an ủi nàng qua một vần kệ khác. 


10. Thôi đừng than khóc, chớ sâu thương, 
Ta chắc rừng đêm quảng mắt nàng: 
Cung điện vua ban nàng diễm phúc, 
Nàng làm hoàng hậu của quân vương! 


- Ngươi vừa nói gì thế? 

Tiên nữ Candà thét lên khi nghe lời này, và nàng cất giọng sư tử hống hùng hồn đáp lời: 
11. Không, ta đành kết liễu cuộc đời! 
Ta chăng bao giờ muôn lây ngươi, 
Ngươi giêt chồng ta nào có tội, 


Tất cả vì tham ái ta thôi! 


Khi nghe lời này, lòng say mê của vua đôi với nàng đều tan hết, sau đó, vua liên ngâm một vân kệ 
khác nữa: 


12. Sống cho thỏa nguyện, hỡi tiên nương, 
Thôi hãy quay về đỉnh Tuyết Sơn, 

Ta biết có nhiều loài thú vật 

Ăn toàn cỏ hoa, mễn rừng hoang. 


Cùng với những lời này, vua bình thản bỏ đi. Ngay khi Candà biết vua đi rồi, nàng bước đến ôm lẫy 
bậc Đại sĩ đem tận đỉnh đôi và đặt ngài năm trên một chô đât băng phăng tại đó; vừa kê đâu ngài 
lên lòng nàng, nàng vừa than thở qua mười hai vân kệ sau: 


13. Đây giữa vùng đôi núi, đỉnh cao, 
Trong nhiễu thung lũng, dưới hang sâu, 
Thiếp làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 

Vì bóng chàng nay thiếp thấy đâu? 


14. Thú rừng lang bạt khắp nơi nơi, 
Lá trải trên nhiều chốn đẹp tươi, 
Thiếp phải làm gì, chàng Nguyệt hỡi, 
Vì nay chàng vắng bóng trên đời? 


15. Dã thủ tung hoành, hoa ngát hương 
Lan tràn bao chốn đẹp hoang đường, 
Thiếp làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 

Vì chẳng còn đâu thấy bóng chàng? 


1ó. Trong veo, nhiều suối chảy ven đôi, 
Hoa dại muôn ngàn, phủ khắp nơi, 
Thiếp phải làm gì, chàng Nguyệt hỡi, 
Vì nay chàng bỏ thiếp đơn côi? 


17. Xanh thắm là đối núi Tuyết San, 
Khi nhìn, đổi núi đẹp vô vàn, 

Thiếp làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 

Vì chẳng còn đâu thấy bóng chàng? 


18. Bao đỉnh Tuyết Sơn nhuộm ánh vàng, 
Nhìn xem đôi núi đẹp huy hoàng, 

Thiếp làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 

Vì thiếp còn đâu thấy bóng chàng? 


19. Đồi núi Tì uyết Sơn đỏ rực lên, 
Núi đôi tuyệt diệu lúc nhìn xem! 

Thiếp làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 
Vì thiếp còn đâu thấy bóng tiên? 


20. Tì uyết Sơn đỉnh nhọn vút trời cao, 
Đối múi nhìn xem đẹp biêt bao! 


Thiếp sẽ làm gì, chàng Nguyệt hỡi, 
Vì nay thiếp chẳng thấy chàng đâu? 


21. Lấp lánh, Tuyết Sơn đỉnh trắng ngắn, 
Nhìn xem đôi núi đẹp muôn phần! 

Thiếp làm gì nữa, chàng tiên hỡi, 

Vì chẳng còn trông thấy Nguyệt quân? 


22. Tuyết Sơn lại đổi sắc cầu vông, 
Tuyệt diệu là khi đứng ngắm trông! 
Thiếp phải làm gì, chàng Nguyệt hỡi, 
Vì không còn được thấy lang quân? 


23. Đôi Hương thân thiết với yêu ma, 
Khắp chốn phủ đây vạn cỏ hoa, 
Thiếp phải làm gì, chàng nguyệt hỡi, 
Vì đâu còn thấy bóng Can-da? 


24. Thân tiên yêu mễn ngọn đôi Hương, 
Cây cỏ bao quanh khắp nẻo đường, 
Thiếp sẽ làm gì, chàng Nguyệt hỡi, 

Vì đâu còn thấy bóng chàng thương? 


Nàng cứ than thở mãi như vậy, rồi khi cầm tay bậc Đại Sĩ đặt lên ngực nàng, nàng thấy tay ngài 
còn âm. Nàng nghĩ thâm: "Can-da còn sông đây, ta quyêt khiêu khích các thân linh cho đên khi 
chàng được sông lại!" Rôi nàng lớn tiêng quở trách các thân: 


- Chẳng CÓ VỊ thần nào cai trị cõi trần hay sao? Các ngài đi ngao du ở đâu cả rồi? Chắc hắn các ngài 
chết hết rồi nên chẳng còn ai cứu mạng chồng yêu quý của ta đây!". 


Vì uy lực nỗi khô đau thống thiết của nàng, chiếc ngai của Sakka (Đề Thích) Thiên chủ nóng rực 
lên. Khi xét kỹ, ngài thấy rõ nguyên nhân, liền giả dạng một vị Bà-la-môn đến gần nàng, cầm bình 
nước thần được rảy lên mình bậc Đại Sĩ. Trong chốc lát, thuốc độc mất công hiệu, sắc mặt ngài trở 
lại tươi tỉnh, ngài cũng không còn biết gì đến chỗ bị thương nữa. Bậc Đại Sĩ đứng dậy hoàn toàn 
hôi phục. 


Khi Candà thây vị phu quân muôn vàn yêu quí của mình đã hoàn toàn bình an, nàng hân hoan quì 
xuông chân của Đê Thích Thiên chủ và tán thán ngài qua vân kệ: 


25. La-môn, Thánh giả đáng tôn vinh! 
Cho phận thiếp đây kém phước lành 
Được thấy phu quân đây ái kính, 

Rảy lên chàng thánh dược hồi sinh! 


Sau đó, Đề Thích Thiên chủ khuyên nhủ: 


- Từ rày về sau, hai vị đừng xuống khỏi đỉnh Nguyệt Sơn ra giữa đường đi của loài người nữa, mà 
cứ ở chôn đây thôi. 
Ngài lặp lại câu này hai lần rồi trở về cõi của ngài. Còn Candà hỏi chồng nàng: 
- Này phu quân, sao ta lại ở chốn đầy nguy hiểm này? Ta hãy mau về đỉnh Nguyệt Sơn. 
Rồi nàng ngâm vần kệ cuối cùng: 
26. Ta hãy lui về đỉnh Nguyệt San, 
Nơi khe suối điểm lệ tuôn trân, 
Suối khe phủ ngập đây hoa lả, 
Mãi mãi chốn kia, gió nhẹ nhàng 


Thâm thì len qua ngàn cổ thụ, 
Mái mê trò chuyện, phút bình an. 


Khi bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 


- Không phải chỉ bây giờ, mà ngày xưa cũng thế, Công chúa luôn luôn tận tụy và giữ lòng trung 
thành với Ta. 


Rồi Ngài nhận diện Tỉ lên thân: 


- Vào thời ấy, Anuruddha (A-na-luật-đà) là vua, mẹ của La-hâu-la (Ràhulamàtà) là tiên nữ Candà 
và Ta chính là vị tiên nam. 


-ooOoo- 
486. Chuyện chúa chim ưng (Tiền thân Mahà-Ukkusa) 
Dân chúng đang nhen lửa đảo này... 
Chuyện này bậc Đạo Sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên, về Mitta-gandhaka, một cư sĩ. 


Tương truyền, người này là con cháu một dòng họ đã suy tàn ở SàvaHi (Xá-vệ), phải nhờ một người 
bạn đi cầu hôn một thiểu nữ sang trọng. Nhà kia hỏi: 


- Thế cậu ấy có bạn bè thân thích nào để có thể giải quyết công việc cần lo liệu chăng? 
Nhà trai đáp: 

- Không, chẳng có di cả. 

Bên kia bảo: 


- Thế thì trước tiên phải kiếm bạn đã. 


Người ấy nghe lời khuyên này đi bầu bạn với bốn người giữ cổng thành. Sau đó chàng dân dân kết 
bạn với những người giữ thành, những nhà thiên văn, nhiễu người qui tộc trong triều; ngay cả vị 
tưởng lãnh và phó vương. Nhờ giao thiệp với đám người này, chàng trở thành bạn thân thiết của 
vua, rồi sau đó là đạo hữu của tám mươi vị Trưởng lão, và nhờ Trưởng lão Ànanda, chàng đến yết 
kiến chính đức Như Lai. Lúc ấy bậc Đạo Sư an trú cả gia đình chàng vào Tam quy và Ngũ giới, vua 
lại phong cho một chức vụ cao và chàng được biệt danh "Mita-gandhaka" hay "Người kết giao 
nhiễu bằng hữu " 


Vua còn ban cho chàng một dinh cơ lớn rôi ra lệnh cử hành hôn lễ cho chàng, nên tất cả mọi người 
từ vua chúa trở xuống đều mang tặng vật đến nhà. Lúc ấy, vợ chàng nhận được một tặng vật của 
vua ban, rồi tặng vát của vị Đại tướng quản, tặng vật của vị Phó vương, cứ thể dân chúng toàn 
thành đêu đến nhà nàng. Vào ngày thứ bảy, đôi tân hôn ấy tô chức đại lễ để mời đẳng Thập Lực, 
nhiễu phẩm vật cúng dường cao sang được đem dâng đức Phật và Tăng chúng lên đến năm trăm vị 
Tỷ-kheo. Cuối buổi lễ, đôi tân hôn nhận lời tùy hỷ công đức từ đức Phật và được an trú vào Sơ quả 
Dự Lưu. 


Trong Chánh pháp đường, hội chúng nói đến chuyện này: 

- Này các Hiển giả, cư sĩ Mita-gandhaka theo lời vợ khuyên nhủ, và nhờ nàng, đã trở thành bạn 
của mọi người, được vinh quang tột bực từ vua ban, và sau khi thành thân hữu của bậc Đạo Sư, đôi 
vợ chồng đã được an trú vào Sơ quả Dự Lưu. 

Bác Đạo Sư đi vào và hỏi Tăng chúng đang bàn luận gì. Các vị thưa với Ngài. Ngài bảo: 

- Đây không phải là lần đâu tiên, này các Tỷ-kheo, người này nhận được vinh quang nhờ nữ nhân 
kia. Ngày xưa, khi còn là súc sinh, nhờ lời khuyên của nàng, nên vị ây đã kêt bạn rát nhiêu và thoát 


khỏi sự lo âu về tính mạng báy con trẻ. 


Nói vậy xong. Ngài kể một câu chuyện quá khứ. 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, một số người ở vùng biên địa thường cư trú tại 
nơi nào họ có thể tìm kiếm thực phẩm nhiều nhất, như sống trong rừng và bắn giết những loài thú 
vật đông đúc tại đó để lẫy thịt cho họ và gia đình họ. Không xa làng của họ là một cái hồ rộng, về 
phía nam bờ hồ đó có một chim Ưng trống, phía tây là một chim Ung mái; phía bắc là một Sư Tử, 
chúa của mọi loài đã thú, phía đông là một chim Ưng biển (Đại bàng), chúa loài chim, và ở giữa là 
một con Rùa sống trên một hòn đảo nhỏ. 


Chim Ưng trống đến hỏi chim Ưng mái làm vợ. Chim mái bảo: 
- Chàng có bạn bẻ nào không? 
- Thưa cô nương, không. Chim trống đáp. 


- Ta cân phải có vài chìm bạn bảo vệ ta chông lại mọi hiêm nguy hay chuyện rắc rôi có thê xảy ra, 
vậy chàng phải đi kiêm vài chim bạn. 


- Ta phải làm bạn với ai đây? 


- Ö kìa, với Đại bàng chúa sông trên bờ phía đông chứ còn aI nữa, rôi với Sư Tử ở phía băc và Rùa 
ở giữa hô này. 


Chàng theo lời khuyên của nàng và làm như vậy. Sau đó đôi chim sống với nhau trong một cái tổ 
do chúng xây lây; cũng cân nói thêm răng trên một đảo nhỏ trong hô này có một cây Kadampa mọc, 
bôn phía là nước bao quanh. Sau đó chúng sinh được hai chim trông. 


Một ngày kia, khi lông, cánh đôi chim non còn non nớt, CÓ vài người trai làng đi săn môi khắp rừng 
suốt ngày mà chẳng kiếm được gì cả. Vì không muốn trở về làng tay không, họ đi xuống hồ bắt rùa 
cá, họ lên đảo, năm dưới bóng cây Kadamba và đang lúc bị ruôi, muôi, bọ chích đốt thật khổ sở, họ 
nhóm lửa lên đuôi muỗi mòng bằng cách chà sát củi khô vào nhau, và hun khói. Khói đùn lên làm 
khó chịu bầy chim, khiến đôi chim non kêu lên chim chiếp. 


- Kia có tiêng chim! Đám dân làng bảo nhau. 


- Nào đốt lửa nhanh lên! Ta không thể nằm nhịn đói ở đây; mà trước khi nằm ngủ, ta phải ăn một 
bữa thịt chim rừng chứ! 


Họ nhóm lửa làm cho ngọn lửa cao dần. Song chim mẹ nghe tiếng động ấy, nghĩ thầm: "Những 
người nảy muôn ăn con ta. Ta phải kiêm bạn đê cứu nhà ta khỏi hiêm họa này. Ta muôn bảo chim 
trông đi đên chúa chim Ưng kia". Rôi chim mái bảo: 
- Này chàng, hãy đi báo cho chim Ưng chúa biết mỗi nguy hiểm đang đe dọa các con ta. 
Và nó ngâm vần kệ này: 

1. Dán chúng đang nhen lửa đảo này, 

Đề ăn báy trẻ chốc liên đáy, 

Hồi chàng! Mau bảo cùng bè bạn 

Nguy hiểm con ta cập bảo ngøqÿ. 


Chim trống liên bay hết tốc lực đến chỗ kia và kêu lên để báo hiệu cho nó đến. Khi được phép, nó 
đên gân Đại bàng chúa, và kính chào. Chim Ưng chúa bảo: 


- Tại sao bạn đến? 

Chim trống liền ngâm vần kệ thứ hai: 
2. Chim chúa là ngài, hỡi chúa công! 
Nay ta tìm chôn chúa an thân, 
Dán làng săn muôn bất báy trẻ, 


Xin chua ban cho bạn nồi mừng! 


- Đừng sợ - Chim Đại bàng bảo chim Ưng trồng. 


Vừa an ủi, nó vừa ngâm vân kệ thứ ba: 


3. Đúng lục hay không, bậc trí nhán 
Kết giao cùng bảo vệ thân bằng, 

Vì chim Ung hỡi, ta hành động, 
Bạn thiện giúp nhau những lúc cần. 


Sau đó, chim Đại bàng chúa hỏi tiếp: 

- Này bạn, thế dân làng đã trèo lên cây chưa? 

- Họ chưa trẻo lên, họ chỉ mới chất củi lên để đốt lửa. 

- Vậy bạn nên trở về mau và an ủi hiền thê của bạn rồi nói ta đến ngay. 


Chim Ưng làm theo lời. Chim Đại bảng chúa cũng đi, và từ một nơi gần cây Kadamba, nhìn đám 
người ấy leo lên, và đậu trên một ngọn cây. Ngay khi một người trèo lên đến gần tổ chim, chim Đại 
bàng chúa liền nhào xuống hỗ, dùng đôi cánh và mỏ rảy nước lên đám lửa đang cháy khiến chúng 
tắt hết. Đám người ấy trèo xuống, nhóm ngọn lửa khác để nấu bầy chim, rồi khi chúng trèo lên, 
chìm Đại bàng chúa lại dập ngọn lửa lần nữa. Cứ thế, khi lửa được nhóm lên là chim dập tắtđi, cho 
đến nửa đêm. Chim Đại bàng chúa đã kiệt sức: lớp da dưới bụng trầy ra xơ xác dần, đôi mắt rướm 
máu. Thấy thế, chim mái bảo chim trống: 


- Này phu quân, Đại bàng chúa đã mệt lả rồi, hãy đi đến báo cho bạn Rùa, để chim Đại bàng 
chúađược nghỉ ngơi. 


Khi nghe vậy, chim Ưng trồng đến gần chim Đại bàng chúa, ngâm kệ bảo bạn: 


4. Bạn thiện giúp nhau: ấy việc cẩn, 
Ngài làm vì xót bạn gian nan, 

Bình an con trẻ, ngài côn sống, 
Cần thận, đừng cho thể lực tàn. 


Khi nghe lời này, chim Đại bàng chúa cất cao giọng sư tử hống ngâm vần kệ thứ năm: 


3. Khi ta cạnh giữ ở cáy này 

Ta chăng lo rằng nếu chẳng may 
Ta mắt mạng mình vì chúng bạn, 
Thiện nhân hành động vẫn như vây! 
Thế nên, bạn hãy làm vì bạn 

Dù chính đời mình kết liễu ngay. 


Còn vần kệ thứ sáu này do bậc Đạo Sư ngâm phát xuất từ Trí tuệ Tối thắng của Ngài, khi Ngài tán 
thán công đức của chìm Đại bàng chúa: 


6. Vương điêu noãn sinh lượn cõi không 
Đã làm một việc khổ vô Cùng, 

Chúa Ủng, trước lúc màn đêm xuống, 
Canh giữ bây chỉm nhỏ vạn an. 


Sau đó, chim Ưng trống nói: 

- Xin hiền hữu chúa chim Đại bàng hãy nghỉ ngơi chốc lát. 
Rồi nó bay đi đến con Rùa, đánh thức Rùa dậy. 

- Này bạn, đến có việc gì vậy? Rùa hỏi. 


- Có môi hiểm nguy như vậy xảy ra với chúng tôi, và chim Đại bàng chúa đã chịu khổ nhọc hết sức 
từ canh một, nay gân kiệt lực, cho nên tôi phải đên gặp bạn. 


Cùng với những lời này, nó ngâm vần kệ thứ bảy: 


7. Cho dâu những kẻ bị sa chân 
Qua lắm việc làm ác, bắt nhân, 
Cũng có cơ vươn mình tiễn được, 
Nếu xin nhờ giúp đỡ khi cẩn. 

Các con ta gặp khi nguy khốn, 

Ta chăng bay ngay đến bạn vàng, 
Hồi bạn ngắm mình trong đáy nước, 
Giúp nhà tôi, hãy vội lên đàng! 


Khi nghe vậy, Rùa ngâm vần kệ khác: 


8. Thiện nhân đối với một thân bằng 
Cho cả đồ dùng lẫn bản thân, 

Vì bạn, hỡi Ung! Ta hoạt động, 
Thiện nhân giúp đỡ bạn khi cần. 


Chú Rùa con, năm không xa đó, nghe tiêng cha nói, liên suy nghĩ: ”Ta không muôn cha ta phải 
nhọc sức, mà ta sẽ lãnh phân của cha ta”. Vì vậy, chú ngâm vân kệ thứ chín: 


9. Xin cha an dưỡng, hối cha thán, 
Việc của cha, con sẽ lãnh phân. 
Con phụng sự cha là tốt nhất, 

Con đi cứu cả tổ chìm bằng. 


Rùa cha đáp lời con qua vân kệ: 


10. Cứ làm việc thiện, hỡi Rùa con, 
Con phải giúp cha, thật chành chơn, 
Song chúng chỉ tha bây trẻ nhỏ, 

Vì cha, người thây lớn khôn ngoan. 


Cùng với những lời này, Rùa bảo chim Ưng bay về và thêm: 
- Này bạn ơi, đừng sợ. Nhưng bạn cứ đi trước rồi ta sẽ theo sau lập tức. 


Rùa lặn xuông nước, lượm một ít bùn, đên đảo dập tắt ngọn lửa và năm 1m. Lúc ây, đám dân làng 
kêu lên: 


- Này, tại sao phải nhọc công về bầy chim Ưng con thế kia? Ta hãy lật con Rùa đáng ghét này lên 
mà giêt nó cũng vừa đủ cho cả bọn ta mà. 


Vì thế, họ hái ít cây leo, bện thành sợi dây, nhưng khi họ đã buộc chặt dây ở chỗ này chỗ kia rồi, và 
Xé cả áo quân để dùng vào việc này, họ lại không thể lật con Rùa lên được. Con Rùa cứ lôi họ đi 
theo nó rôi nhào xuông nước sâu. Bọn người ây nôn nóng bắt Rùa đến độ cũng nhào xuống theo, 

lội bì bõm, bắn nước lên tung tóe và uống nước đầy bụng. Họ bảo nhau: 


- Này cứ xem đi, chim Ưng chúa cứ làm tắt ngọn lửa của ta đến. nửa đêm, nay thì con Rủa làm ta 
rớt xuống nước và uống nước nhiều, thật quá khổ sở. Thôi, ta cố nhen ngọn lửa khác, rồi đến sáng 
mai sẽ ăn được bầy chim Ưng con. 


Sau đó, họ lại bắt đầu nhóm lửa. Chim Ưng mái nghe tiêng ôn áo của bọn người này, liên bảo: 


- Này chàng, sớm muộn gì, bọn người này cũng xé xác các con ta rôi mới chịu đi. Vậy chàng 
hãyđên báo cho bạn Sư tử biệt chuyện. 


Lập tức, chàng chim Ưng đến gặp Sư tử, Sư tử này hỏi tại sao chim Ưng đến giờ bất thường như 
vậy. Chim Ung liên kê cho Sư tử nghe mọi việc từ đầu và ngâm vân kệ thứ mười một: 


l1. Oai hùng bậc nhất của muôn loài, 
Loài thủ vật kia lẫn mọi HGưỜi, 
Chạy đến anh hùng lúc hoảng sợ: 
Chỉn non gặp nạn, giúp nhà lôi, 
Ngài là chúa tế muôn loài đó, 
Vì thể nên tôi phải đến nơi. 

Nghe nói vậy, Sư tử ngâm vần kệ nữa: 
12. Ta giúp chim ngay, hỡi bạn Ung! 
Mau, ta đi giết bọn cừu nhán, 
Hiển nhiên, bác trí nhiễu thông hiểu 


Cân găng công che chở bạn thân. 


Nói vậy xong, Sư tử bảo chim Ưng ra vê, còn đặn thêm: 


- Thôi, bây giờ hãy về đi và an ủI các con dại. 


Rồi Sư tử tiền lên, đập tung tóe nước hồ trong suốt. Khi bọn dân làng thấy Sư tử đến gần, họ sợ 
chết khiêp cả, liên kêu lên: 


- Chim Đại bàng chúa thôi tắt củi lửa của ta, con Rùa làm ta mất quần áo đang mặc, song giờ đây ta 
tàn đời rôi! Con Sư tử này sẽ giêt chêt chúng ta lập tức. 


Họ liền chạy tứ tán. Khi Sư tử đến gốc cây, chắng còn thấy gì nữa. Sau đó chim Ứng chúa, chim 
Ưng trông, con Rùa đều tiên lên vây quanh Sư tử. Sư tử bảo cho chúng biết ích lợi của tình băng 
hữu và nói: 


- Từ rày về sau, hãy cân thận đừng đề tan vỡ môi tình băng hữu thân ái. 
Với lời khuyên này, Sư tử ra đi. Rôi bọn kia cũng vê chôn ở của riêng mình. 


Chim Ưng mái nhìn con tự nghĩ: "Nhờ tình băng hữu mà các con ta được trả lại cho ta". Và trong 
lúc chim mái vui mừng, nó vừa nói với chim trông, vừa ngâm vân kệ nêu rõ hiệu lực của tình băng 


~. 


hữu: 


13. Rõ ràng kết bạn hữu đây nhà, 
Gặp bạn hiển: hoan lạc hiện ra, 
Tên bắn trên quân bào bắt lợi, 
Ta mừng, an ổn các con la. 


14. Nhờ công giúp của bạn chân tình, 
Chim bạn đến mong góp sức mình, 
Đối đáp, chim non kêu ríu rÍt 

Làm say lòng mẹ với âm thanh. 


15. Người khôn nhờ bạn giúp bản tay, 
Sống với đàn con hạnh phuc đây, 

Ta với chồng con cùng đứng vững 

Vì thân bằng hữu mễn thương lây. 


16. Dân cân bảo vệ bởi vua quan, 
Những vị tình thân hữu vẹn toàn, 
Hạnh phúc chàng mong: uy lực đủ 
Là người hưng thịnh, lắm thân bằng. 


17. Này Ung, cân phải kiếm thân bằng 
Dù bạn nghèo hèn hoặc yếu non, 

Nay hãy xem: nhờ tình thắm thiết 

Ta và gia quyền thảy bình an. 


18. Chữn Ung tìm được bậc anh hùng 
Đề đóng vai chỉm bạn thiết thân, 


Ung hỡi, như đôi ta hạnh phúc, 
Chim kia cũng hạnh phúc trong lòng. 


Như vậy, chim mái nêu rõ đặc tính của tình băng hữu qua sáu vân kệ. Từ đó đám bạn hữu sông với 


nhau suốt đời không làm đứt đoạn sợi dây thân ái, rồi lúc mạng chung, chúng đều đi theo nghiệp 
của mình. 


Sau khi chẳm dứt Pháp thoại, bậc Đạo Sư bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, đây không phải lần đâu tiên người này được hạnh phúc nhờ vợ mình, mà trước 
kia cũng váy. 


Cùng với những lời này, Ngài nhận diện Tiên thân: 
- Vào thời ấy, đôi vợ chông này là đôi chìm Ung, Ràhula (La-hâu-la) là Rùa con, 
Moggallàna(Mục-kiên-liên) là Rùa cha, Sàriputta (Xá-lợi-phất) là chim Ung chúa và ta chính là Sư 
tử kia. 

-ooOoo- 
487. Chuyện nam tử Uddalaka (Tiền thân Uddalaka) 
Hàm răng bẩn, áo da đê, tóc bện..., 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người gian dối. 
Người này, mặc dù đã đặt cuộc đời mình vào Giáo pháp đưa đến giải thoát, trong lúc muốn kiếm 
lợi dưỡng cần dùng để sống, đã hành động lừa đảo cả ba mặt. Tăng chúng đêu rõ ra những ác 


hạnh của người này trong lúc bàn luận tại Chánh pháp đường: 


- Này các Hiền giả, người đó sau khi đã đặt hết cuộc đời mình vào Chánh pháp của đức Phật đưa 
tới giải thoát, lại sống lừa dối kẻ khác! 


Bậc Đạo Sư bước vào, và muốn biết Tăng chúng đang bàn luận gì tại đó. Tăng chúng trình với 
Ngài. Ngài bảo: 


- Đây không phải là lần đầu tiên, kẻ ấy trước kia cũng đã lừa dối rồi. 
Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 
Một thưở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, Bồ-Tát là một vị Tế sư rất thông thái. Một 


ngày kia, ngài vào vườn hoa để giải trí, chợt thấy một cô gái có sắc đẹp lắng lơ, đâm say mê nàng 
và đem nàng về nhà mình chung sống. 


Khi thấy mình thọ thai, nàng liền bảo ngài: 


- Thưa Đại quan, thiếp đã có thai, khi sinh con, thiếp muốn đặt tên cho nó theo danh tánh của tô 
phụ nó. 


Song ngài suy nghĩ: "Chẳng bao giờ tên họ của một dòng quý tộc lại đặt cho đứa con hoang của 
một nô tỳ”. Vì thê, ngài bảo: 

- Này ái nương, cây này tên là Uddala (quế), nàng có thê đặt tên con là Uddalaka vì nó thọ thai ở 
gôc cây này. 

Sau đó, ngài cho nàng một chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng và bảo: 

- Nếu nó là con gái, hãy dùng chiếc nhẫn này mà nuôi dưỡng nó cho lớn khôn, còn nếu là con trai 
thì hãy đem đên cho ta lúc nó trưởng thành. 

Đến kỳ hạn, nàng sinh hạ một con trai và đặt tên là Uddalaka. Khi chàng trai lớn lên, chàng hỏi mẹ: 
- Mẹ ơi, cha con là ai thế? 

- Là vị Tế sư đấy con ạ. 

- Nếu vậy, con sẽ học các kinh thánh. 

Thế là khi nhận được chiếc nhẫn từ tay mẹ và số học phí dành cho thầy giáo, chàng lên đường đi 
đên Takkasilà, và học ở đó với một giáo sư lừng danh thê giới. 


Trong thời gian học tập, chàng thấy một đám người tu khổ hạnh. Chàng suy nghĩ: "Đám người kia 
chắc chắn phải có kiến thức vẹn toàn. vậy ta muốn học hỏi ở họ". Vì thế, chàng từ giã thế tục, và vì 
chàng ước mong được kiến thức, nên làm việc phục dịch các vị này, chỉ yêu câu các vị ây dạy lại 
cho chàng mọi kiến thức thông thái của họ. Thế rồi các vị ẫy dạy cho chàng mọi điều hiểu biết, 
song giữa đám năm trăm người ấy chăng có ai vượt chàng về kiến thức cả, chàng là người thông 
thái nhât. 


Sau đó, đám người ấy tụ tập lại và bầu chàng làm thầy. Chàng bảo họ: 


- Thưa các Tôn giả, các ngài sông suôt đời ở trong rừng ăn toàn hoa quả, củ rừng, tại sao các ngài 
không đi đên chô của người thê tục? 


- Thưa Tôn giả, người đời muốn cúng dường chúng ta, nhưng lại muốn chúng ta trả ơn bằng cách 
thuyêt Pháp, họ hay hỏi ta nhiêu chuyện lăm. Vì sợ điêu này nên chúng ta không muôn đên giữa 
người đời. 

Chàng đáp: 


- Thưa các Tôn giả, nêu các ngài có ta cùng đi, thì cứ đê một vị Chuyên luân vương cật vân, một 
mình ta sẽ giải đáp ôn thỏa, chớ sợ gì cả. 


Thế là chàng cùng hội chúng đi du hành khất thực, để sống và cuối cùng đến Ba-la-nại, trú ngụ 
trong vườn ngự uyễn. Hôm sau, cùng với cả đám ấy chàng khất thực ở một làng trước công thành. 
Dân chúng bố thí rất nhiều. Ngày hôm sau nữa, các nhà tu khổ hạnh đi qua kinh thành, dân chúng 
lại bô thí rât nhiêu. VỊ khô hạnh Uddalaka nói lời tùy hỷ công đức rôi giải đáp các lời chât vân. Dân 
chúng rât hoan hỷ và lại cúng dường phong phú cho hội chúng mọi thứ cân dùng. 

Toàn kinh thành vang đậy tin đồn: 

- Một vị giáo sư thông thái mới đến, một vị Thánh nhân khổ hạnh. 

Và vua nghe được tin đó. Nhà vua hỏi: 

- Các vị ấy đang ở đâu? 

Dân chúng tâu: 

- Trong ngự uyên. 

Nhà vua bảo: 

- Tốt lắm, hôm nay ta sẽ đi thăm các vị ấy. 

Một người đi báo với Uddalaka: 

- Đức vua sẽ đến viếng các Tôn giả hôm nay. 

Chàng gọi hội chúng lại và bảo: 

- Này các Tôn giả, đức vua sắp đến, hãy chiếm cho được ân vua trong một ngày cũng đủ cho cả đời 
nĐƯỜời. 

- Vậy ta phải làm gì, thưa Sư trưởng? 

Chàng đáp: 


- Một vài vị phải chịu khô hình treo người lủng lăng, vài vị ngôi xôm dưới dât, vải vị nữa năm trên 
giường chông, vài vị khác chịu khô hạnh với năm ngọn lửa, thêm vài vị ngâm mình xuông nước và 
vải vị tụng Thánh kinh ở chỗ này chỗ nọ. 


Các vị ấy làm y lời. 


Chính chàng cùng độ mười vị hiện giả ngôi trên một chô đã soạn săn có lót gôi dựa, bàn luận với 
nhau, có một quyên sách đẹp cân xứng năm trên một cái giá mực sang trọng bên cạnh chàng, và 
thính chúng vây quanh. 


Lúc ây, vua và vị Tê sư cùng với đám tùy tùng đông đảo bước vào ngự uyên, và vua khi thây tât cả 
hội chúng ở đây đang chuyên chú trong dáng điệu khô hạnh như vậy, vua rât hoan hỷ, nghĩ thâm: 
"Các vị này đêu giải thoát khỏi nôi lo âu về các cõi dữ ở đời sau rôi". Khi đên gân Uddalaka, vua ân 


cân đảnh lễ và ngôi xuông một bên. Rôi với lòng hân hoan, vua bắt đâu nói chuyện với vị Tê sư và 
ngâm vân kệ đâu: 


1. Hàm răng bản, áo da đê, tóc bến, 

Miệng thì thâm lời thánh đạo bình an, 
Chẳng từ nan nhiều phương tiện hiển nhân, 
Chắc đã đạt Chân như và Giải thoát. 


Nghe vậy, vị Tế sư nghĩ: 
- Đức vua hoan hỷ ở một chỗ đáng lẽ không nên hoan hỷ, vậy ta không được giữ yên lặng. 
Rồi ngài ngâm vần kệ: 


2. Một trí nhân có thể làm ác hạnh, 
Một trí nhân có thể chẳng chánh chán, 
Ngàn câu Vệ-đà chẳng tạo an toàn 

Khi việc hỏng, hoặc cứu người lâm nạn. 


Khi Uddalaka nghe những lời nảy, liền nghĩ thầm: 


"Vua hài lòng về những vị khổ hạnh này, song vị Tế sư lại đụng ngay vào mỗõm con bò khi chạy 
quá nhanh, làm rơi đồ dơ vào dĩa cơm đã dọn sẵn, ta phải nói chuyện với vị ấy mới được". Vì thế, 
chảng đáp lời ngài qua vần kệ thứ ba: 


3. Ngàn câu Vệ-đà chẳng tạo an toàn 

Khi việc hỏng, hoặc cứu người nguy khốn: 
Kinh Vệ-đà hắn là đồ vô dụng, 

Chánh đạo là: làm chánh, tự điều thân. 


Vị tế sư nghe vậy, liền ngâm vần kệ thứ tư: 


4. Không phải thể, Vệ-đà không vô dụng, 
Dù tự điều thân là đạo chánh chân, 

Học Vệ-đà vẫn mang lại vinh quang, 
Song ta đạt tối an nhờ chánh hạnh. 


Bấy giờ, Uddalaka suy nghĩ: "Gây gỗ với vị này sẽ không bao giờ ích lợi đâu. Nếu ta bảo ngài: ta 
"¬ là con trai của ngải, ngài phải thương yêu ta. Vậy ta phải quyết cho ngài biết ta là con của 
ngài". Thế rồi chàng ngâm vần kệ thứ năm: 


5. Cha mẹ và thân quyến họ hàng 
Đôi ta chăm sóc với yêu thương, 
Mẹ cha là bản thân con đó, 

Con Ud-da-la chính búp non 

Từ gốc rễ nhà ngài quJ tộc, 

Thưa ngài, Tôn giả Bd-la-môn. 


- Thế con chính là Uddalaka đấy ư? Ngài hỏi. Chàng đáp: 
- Thưa, chính phải. 
Sau đó, ngài hỏi: 
- Trước kia, ta đã cho mẹ con một vật làm tin, nay nó đâu rồi? 
Chàng đáp: 
- Thưa Tôn giả Bà-la-môn, chính nó đây! 
Rồi chàng trao chiếc nhẫn cho ngài. Ngài nhận ra chiếc nhẫn ấy rồi bảo: 
- Con là một Bà-la-môn hăn nhiên rồi, Song có biết phận sự của một Bà-la-môn chăng? 
Ngài hỏi về các phận sự này qua vần kệ thứ sáu: 
6. Điều Øì thành tựu một La-môn, 
VỊ áy làm sao được thiện toàn? 
Hãy nói thê nào người chảnh hạnh, 
Làm sao đạt hạnh phúc Niêt-bàn? 
Uddalaka giải thích việc ấy qua vần kệ thứ bảy: 
7. Bỏ đời, sùng bái lửa thiêng hồng, 
Vung gậy tê đàn, rẫy nước trong, 
Phận sự làm xong, người tán tụng, 


La-môn như vậy được an lòng. 


Vị tế sư lắng nghe chàng kê các phận sự của một vị Bà-la-môn như vậy, xong ngài ngâm vần kệ thứ 
tám đề phê bình chuyện ây như sau: 


ở. Rảy nước không làm sạch Đạo nhắn, 
Thiện toàn chẳng phải việc đăng đàn, 
Cũng không an ổn và thân ái, 

Chẳng đạt tối cao, lạc Niễt-bàn. 


Nghe thế, Uddalaka lại hỏi: 
- Nếu việc này không làm thành một Bà-la-môn, thế thì việc gì? 
Và chàng ngâm vần kệ thứ chín: 

9, Điều øì thành tựu hạnh La-môn 

VỊ áy làm sao được thiện toàn, 


Xin bảo thế nào người chánh hạnh, 
Làm sao thành tựu lạc Niêt-bàn? 


Vị Tế sư đáp lời qua vần kệ khác: 


10. Người không của cải, chẳng nương đồng, 
Không có họ hàng, chẳng ước mong, 

Chẳng thiết cuộc đời, không ái dục, 

Hoặc không ác hạnh, thảy đêu không. 

Đạo nhân vậy đạt tâm thanh tịnh, 

Giữ phận chánh chân, được tán đồng. 


Sau đó, Uddalaka lại ngầm kệ nữa: 


11. Công, nông, giáo sĩ, đến vua quan, 
Nộ lệ, Chiên-đà, các tiện dân, 

Tắt cả những người đây trắc ẩn, 

Đều thành tựu cực lạc Niễt-bàn. 

Vậy ai cao trọng, ai hèn kém 

Giữa các Thánh hiển tối thượng chăng? 


Khi đó, vị Bà-la-môn kia ngâm vân kệ nêu rõ ràng không có ai cao, ai thâp khi đã đạt Thánh quả: 


12. Công, nông, giáo sĩ, đến vua quan, 
Nó lệ, Chiên-đà, các tiện dân, 

Tắt cả những người đây trắc ẩn, 

Đêu thành tựu cực lạc Niễt-bàn, 
Chẳng ai cao trọng, ai hèn km 

Giữa các bậc hiển Thánh đại nhân. 


Song Uddalaka phê bình điểm này bằng cách ngâm vần kệ: 


13. Công, nông, giáo sĩ, đến vua quan, 
Nó lệ, Chiên-đà, các tiện dán, 

Ta ái cả những người này đức hạnh 
Đêu thành tựu cực lạc Niết-bàn, 
Chẳng đi cao trọng, ai hèn kém, 

Giữa các bậc hiển Thánh đại nhân; 
Giáo sĩ, vậy ngài vô tích sự, 

Hư danh địa vị, hẳn rồi chăng? 


Đên đây, vị Tê sư ngâm đôi vân kệ nữa, cùng với một ví dụ: 


14. Với tấm vải thô nhuộm đủ màu, 
Ngôi đình được dựng, mái đình cao, 
Đỉnh tròn, rực rỡ đây màu sắc, 
Bóng đồ một màu vẫn giống nhau. 


15. Vậy khi nhiễu kẻ đạt thanh tâm 
Tại chính nơi đáy, giữa cõi trán, 


Người thiện thấy toàn là bậc Thánh, 
Chăng hề hỏi huyết thông nguồn căn. 


Bây giờ, Uddalaka không còn nói gì được nữa, nên chàng ngôi yên lặng. Lúc ây, vị Tê sư Bà-la- 
môn nói với vua: 


- Tâu Đại vương, tất cả bọn này đều là phường dối trá, toàn cõi Diêm-phù sẽ bị suy tàn vì nạn 
lừađảo kia. Xin Đại vương hãy khuyên dụ Uddalaka từ bỏ việc hành trì khô hạnh của nó và làm Tê 
sư theo gót hạ thân, lại cho phép đám người này khỏi phải tu tập khô hạnh, rôi cho chúng đủ gươm, 
giáo, mộc đê làm tùy tùng của Đại vương. 
Vua chấp nhận, làm theo lời ngài dạy và tất cả bọn ấy đều đến phụng sự vua. 
* 

Khi bậc Đạo Sư đã chẳm dứt Pháp thoại, Ngài bảo: 
- Này các Tỷ-kheo, đây không phải lần đâu tiên, mà kẻ này trước kia cũng đã làm một tên lừa đảo. 
Rồi Ngài nhận diện Tỉ ïên thân: 
- Vào thời ấy, Tỷ-kheo gian dối này là Uddalaka, Ànanda là vua và Ta chính là vị TẾ sư. 

-ooOoo- 
488. Chuyện củ sen (Tiền thân Bhisa) 
Mong nhiều trâu ngựa, lắm kừn ngân..., 
Chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo thối thất. 


Trường hợp này cũng sẽ xuất hiện trong số 531, Tiên thân Kusa. Ở đây, một lần nữa, bậc Đạo Sư 
hỏi: 

- Này Tỷ-kheo, có đúng là ông đã thối thất chăng? 

- Bạch Thế Tôn, quả đúng vậy. 

- Vì cớ gì? 

- Bạch Thế Tôn, vì ác dục. 

- Tại sao, này Tỷ-kheo, ông lại thối thất, sau khi đã hành trì đạo lý này trước khi đưa đến Giải 
thoát, và tất cả chỉ vì dc dục? Ngày xưa, trước khi đức Phát ra đời, những bậc trí nhân khởi đâu 
cuộc sông tu hành, ngay cả những vị ngoại đạo cũng đã phát hạnh nguyện và đoạn trừ ngay các 


tưởng khởi lên có liên hệ các dục hoặc sức cảm đồ của dục. 


Nói vậy xong, Ngài kề một chuyện quá khứ. 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát được sinh làm con trai của một đại 
danh gia Bà-la-môn có tài sản đến tám trăm triệu đồng tiền. Gia đình đặt tên ngài là Mahà-Kancana 
hay Đại chúa tế Hoàng kim. Vào lúc ngài mới biết đi chập chững, một bé trai khác lại sinh ra đời 
trong nhà vị Bà-la-môn ấy và được đặt tên là Upa-kancana hay Tiểu chúa tế Hoàng kim. Cứ như 
vậy, bảy nam nhi liên tiếp ra đời và cuối cùng là một quý nữ, được đặt tên là Kancana-devi hay 
Công nương Hoàng kim. 


Khi Mahà-Kancana lớn lên, ngài đi học tập tại Takkasilà đầy đủ mọi môn học thuật rồi ngài trở về 
nhà. Lúc ây, song thân ngài muôn lập cho ngài một gia thât riêng. Hai vị bảo: 


- Cha mẹ sẽ tìm cho con một thiêu nữ nhà lành đê kêt bạn xứng đáng với con, rôi con sẽ yên bê gia 
thât. 


Song ngài đáp: 


- Thưa cha mẹ, con không muốn lập gia đình. Đối với con, ba cõi sinh hữu đều như lửa đốt, bị trói 
buộc xiềng xích như ngục tù, đáng ghê tởm tựa đồng phân. Con chắng hề có ý nghĩ gì về việc đó, 
dù chỉ là trong giấc mộng. Cha mẹ có các con trai kia, xin bảo chúng làm chủ gia đình và để cho 
con yên thân. 


Dù hai vị van nài ngài nhiều lần, nhờ bạn hữu của ngài đến năn nỉ ngài tận miệng, ngài cũng chẳng 
muốn øì về việc ấy cả. Sau đó, bạn bè hỏi ngài: 


- Này hiền hữu, thế bạn muốn gì mà bạn chăng thiết tha đến việc tận hưởng tình yêu và lạc thú? 


Ngài bảo họ ngài đã từ bỏ thế tục. Khi song thân hiểu việc này, hai vị đề nghị việc kia với các con 
trai thứ, nhưng chăng ai chịu nghe cả, ngay cả nương tử Kancana cũng không. Dần dà cha mẹ 

qua đời. Trí giả Mahà-kancana làm lễ an táng song thân xong, với kho tàng tám trăm triệu ấy, ngài 
phân phát hào phóng cho tất cả đám hành khất và du sĩ, rồi ngài đem sáu em trai cùng em gái, một 
gia nhân và một nữ tỳ cùng một người bạn đường, ngài làm đại sự xuất gia và sông ân dật trong dãy 
Tuyêt Sơn. 


Tại đó, trên một vùng đất vừa ý gần một hồ sen, các vị xây một khu am thất ân cư tu hành và ăn 
toàn trái cây, củ rừng. Khi họ vào rừng, chỉ đi từng người một, nếu có vị nào thấy trái cây hay lá 
rau gì liền gọi các vị kia và tại đó, vừa bảo nhau những điều gì nghe thấy được, các vị vừa thu lượm 
các thức ăn sẵn có, chăng khác gì cái chợ nhỏ trong làng. Song bậc Sư trưởng, vị khô hạnh Mahà- 
kancana lại nghĩ thầm: "Ta đã bỏ qua cả gia sản tám trăm triệu và sống đời tu hành, rồi để ham đi 
quanh quân kiếm trái rừng, thật chắng hợp lý. Từ nay, ta muốn một mình ta đi lượm trái rừng thôi". 
Sau đó, trở về nhà, buổi tôi, ngài tập họp mọi người lại và nói cho họ biết ý định của ngài: 


- Các em cứ ở đây, và tu tập đời ân sĩ, đê ta đi hái quả cho các em. 


Nghe vậy, Upa-kancana và các người kia ngắt lời: 


- Chúng tiểu đệ đã theo hiền huynh đi tu hành, vậy chính hiền huynh phải ở nhà và tu tập đời ấn sĩ, 
và hiên muội cũng ở nhà nữa, cùng với nữ tỳ. Tám người chúng em thay phiên nhau đi hái quả, còn 
ba người ở nhà khỏi làm việc ây. 

Ngài đồng ý. 

Từ đó, tám người này thay phiên nhau đem trái cây về từng người một: Các người kia nhận được 
phần chia trong số kiếm được và mang đi về am thất của mình, rồi ở trong lều tranh Tiêng của mỗi 
người. Như vậy, các vị ẫy không gặp gỡ nhau nếu không có duyên cớ. Người nào đến phiên mang 
thức ăn vào đề ở một khu đất có rào thì đặt trên một phiến đá phẳng, chia ra mười một phần rồi 
đánh công lên, rôi lây phân mình đi vê nhà mình. Khi nghe tiêng công, các vị kia đên, không chen 
lân nhau mà theo đúng lễ nghi trật tự, nhận phân mình đã được chia từ các thức kiêm được, rôi trở 
vê nhà mình mới ngôi ăn, và sau đó lại tiêp tục hành thiên, tu tập khô hạnh. 

Sau một thời gian, họ lượm các củ sen để ăn và sông tại đó, tự hành xác với lửa nóng như thiêu 
như đôt và các loại cực hình khác, nên các giác quan đêu tê liệt cả, trong khi họ cô hêt sức đê nhập 
định. 


Vì công hạnh sáng chói của họ, chiếc ngai của Sakka (Đề Thích) Thiên chủ rung động lên. Ngài 
bảo: 


- Các vị này chỉ thoát khỏi tham dục thôi, hay họ là các vị hiền nhân rồi? Họ có phải hiền nhân 
chăng? Nay ta muôn tìm hiệu xem sao. 


Thế là nhờ thần lực của mình, suốt ba ngày, Thiên chủ làm cho phần thực phẩm của bậc Đạo Sư 
biên mật. 


Ngày đầu tiên, khi không thấy phần mình, ngài nghĩ: "Có lẽ phần của ta đã bị quên mất". Vào ngày 
thứ hai: "Chắc hăn ta có lôi lâm nào. Chính là vì muôn nhắc nhở ta về điêu này một cách cung kính 
mà người đó không chia phân cho ta". Vào ngày thứ ba: "Tại sao họ lại không chia phân cho ta như 
thê được? Nêu ta có gì lôi lâm thì ta phải hòa giải phần mình trước”. 

Vì thế, buổi tối, ngài đánh công lên. Tắt cả đều đến và hỏi ai đã đánh công. 

- Này các hiền đệ, chính ta đánh. 

- Thưa Tôn giả, tại sao vậy? 

- Này các hiền đệ, trong ba ngày qua, ai đem thức ăn vào? 

Một người đứng dậy nói: 

- Chính tiêu đệ. 

Rồi vị ấy vẫn đứng yên rất cung kính. 


- Khi hiền đệ chia phần, có để dành phần cho ta chăng? 


- Có chứ, thưa Tôn sư, đó là phần của vị Sư trưởng. 

- Còn ai mang về thực phẩm hôm qua? 

Một người khác đứng lên và nói: 

- Chính tiêu đệ. 

Rồi vị ấy kính cần đứng chờ. 

- Thế hiền đệ có nhớ phần ta chăng? 

- Tiểu đệ đã đề phần Sư trưởng cho hiền huynh đấy. 

- Thế hôm nay ai đem thực phẩm về? 

Một người nữa đứng dậy và kính cần đứng chờ. 

- Hiền đệ có nhớ chia phần cho ta không? 

- Tiểu đệ đã đề phần Sư trưởng cho hiền huynh đấy. 

Ngài liền bảo: 

- Này các hiền đệ, hôm nay là ngày thứ ba ta không có phần ăn. Ngày đầu tiên ta không thấy phần 
mình, ta nghĩ người nào chia phân đã quên ta. Ngày thứ hai, ta nghĩ chắc ta đã phạm | lỗi lầm gì. 
Song hôm nay, ta quyết định răng nếu có lỗi lầm gì, ta sẽ hòa giải và vì thế ta đánh công triệu tập 
các tiểu đệ. Các hiên đệ bảo đã để các phần củ sen cho ta mà ta chăng có được chút gì cả. Ta phải 
tìm hiệu xem al đã lây trộm và ăn hêt phân đó. Khi ta đã từ bỏ cuộc đời và mọi tham dục ở đời rôi 
thì lây trộm là chuyện không đúng đăn, dù chỉ là một củ sen. 

Khi các vị kia nghe thấy lời ấy, họ đồng kêu to: 

- Ôi, thật là một việc ác. 

Và tất cả các vị đều lo lắng vô cùng. 

Lúc bấy giờ, vị Thần trú trên cây gần am thất ấy, đó là cây cô thụ lớn nhất rừng, bước ra ngồi giữa 
các vị. Cũng vậy, có một con Voi, không thê nào chịu nôi sự huần luyện mà không đau đớn, nên 
phá chiếc cọc ở nơi nó bị trói vào, rồi chạy trốn vào rừng. Thỉnh thoảng, Voi thường đi đến kính lễ 
đám hiền giả này, nên bây giờ nó cũng đến đứng một bên. Có một con Khi đã được huấn luyện để 
làm trò với bầy Rắn, cũng chạy trốn thoát khỏi tay người luyện răn vào trong rừng: nó ở tại vùng 
am thất ấ Ấy, nên hôm nay nó cũng đến kính lễ các hiền giả và đứng sang một bên. Thiên chủ Đế 


Thích quyết tâm thử các vị ân sĩ này nên cũng tàng hình đứng cạnh hội chúng. 


Lúc ây, vị em thứ hai của Bô-tát, ân sĩ Upa-kancana, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê ngài rôi cúi 
chào khắp hội chúng và nói như sau: 


- Bạch Tôn sư, không kê đến các người kia, tiêu đệ xin được phép thanh minh cho mình khỏi tội 
này chăng? 


- Này hiền đệ, được lắm. 
Vị ấy đứng lên giữa các hiền nhân và nói: 
- Nếu đệ đã ăn các củ sen của Tôn huynh, đệ sẽ thành một người như vây như vây. 
Và vị ấy trang nghiêm phát nguyện qua vần kệ đầu: 
1. Mong nhiều trâu ngựa, lắm kim ngân, 
Vợ quý, nó giữ gìn luyên thương, 
Mong nó sinh nhiễu trai gái đủ, 
Kẻ ăn phân trộm của La-môn! 
Nghe thế, các vị tu khổ hạnh kia đều đặt tay lên hai tai và kêu to: 
- Không, không thưa Tôn giả, lời thể nguyễn ấy quả thật nặng nề lắm! 
Và Bồ-tát cũng nói: 


- Này hiên đệ, lời nguyên của em nặng lăm đây! Em không ăn phân đó, thôi, ngôi xuông nệm rơm 
đi. 


Vị ấy, sau khi thề nguyện xong, liền ngồi xuống. 
Người em thứ ba đứng lên đảnh lễ bậc Đại Sĩ và ngâm vần kệ thứ hai để thanh minh cho mình: 


2. Mong nó nhiễu con, lắm áo quản, 
Vòng hoa tay khoác, ngát chiên-đân, 
Tâm tư SÔi Sục đây tham dục, 

Kẻ trộm phân ngài, hỡi Đạo nhân! 


Khi vị ây ngôi xuông, các vị kia lân lượt ngâm vân kệ. VỊ thứ tư: 


3. Mong nó nhiễu danh vọng, ruộng vườn, 
Nhà kho, con cái, sẵn sảng dâng, 

Nó không hiểu tháng năm dân mắt, 

Kẻ trộm phân ngài, hỡi Đạo nhân! 


VỊ thứ năm: 


4. Mong nó lừng danh đại tưởng quán, 
Để vương tối thượng ngự huy hoàng, 
Thế gian bốn cõi đều phần nó, 

Kẻ trộm phân ngài, hỡi Đạo nhân! 


3. Mong nó trở thành một Đạo nhân, 
Mà không chế ngự được tham sân, 
Chỉ tin tỉnh tú, ngày lành lỐ, 

Được hiển vinh nhờ các để vương 
Ấn thưởng, kẻ ăn phần trộm đó, 

Hồi ngài, Tôn giả Bà-la-môn! 


VỊ thứ sáu: 


6. Vệ-đà, mong nó học uyên thâm, 
Người quỷ trọng đức độ Thánh nhân, 
Mong nó được muôn người bái phục, 
Kẻ ăn phần trộm, hỡi La-môn! 


VỊ thứ bảy: 


7. Ơn trời cho nó được ngồi làng, 
Có đủ giàu sang, bốn loại hàng, 
Khi chết, dục tham không chế ngự, 
Kẻ ăn phần trộm, hỡi La-môn! 


8. Nó làm lý trưởng, bạn quây quản, 
Vũ khúc, hoan ca, nhạc đắm hồn, 
Mong nó đây tràn ơn lộc chúa, 

Kẻ ăn phần trộm, hỡi La-môn! 


Tiêu muội: 


9. Mong nàng làm tuyệt thế giai nhân, 
Chúa tế thể gian chọn má hông, 
Chánh hậu giữa muôn người toại ÿ, 
Kẻ ăn phần trộm, hỡi La-môn! 


Nô tỳ: 


10. Khi mọi nữ t} tập họp xong, 
Mong nàng odi VỆ ngự ngai vàng, 
Cao lương mỹ vị đây ngon ngọt, 
Kiêu hãnh vì ân phước của nàng, 
Người đã lấy phần ăn trộm đỏ, 
Hồi ngài, Tôn giả Bà-la-môn! 


Thần cây: 


11. Mong nó bảo tôn viện Ka-jan, 
Trùng tu quang cảnh đã tiêu tàn, 


Hàng ngày làm cửa song nhà mới, 
Kẻ trộm phán ngài, hỡi Đại nhân! 


Con Voi: 


12. Mong nó bị người bắt lấy thân, 

Sảu trăm dây trôi tự rừng hoang 

Mang về thành, bị người vây đánh 

Bằng gậy, giáo, gươm, phải phát cuông! 
Kẻ đã lẫy phần ăn trộm đó, 

Hồi ngài, Tôn giả Bà-la-môn! 


Con Khi: 


13. Vòng hoa trên cố, thiếc đeo tai, 
Mong nó ấi đường, khiếp SỢ Ođi 
Chiếc gáy luyện chơi gán lũ rắn, 
Kẻ ăn phần trộm ấy, thưa ngài! 


Khi cả hội cùng thê nguyện xong qua mười ba vân kệ này, bậc Đạo Sư suy nghĩ: "Có lẽ chúng 
tưởng chính ta nói đôi răng không có phân ăn đê đó, trong khi nó vân có”, vì thê, ngài cũng thê 
nguyên phân mình qua vân kệ thứ mười bôn: 


14. Ai thê thực phẩm biến đi rồi, 
Mà nếu không mất mát, vậy thời 
Mong nó hưởng tràn đầy dục lạc, 
Và mang kết quả việc kia hoài, 
Ước mong cải chết đây phàm tục 
Số phận dành cho nó cuối đời, 
Điều ấy cũng dành cho quí vị, 
Nếu bây giờ qui vị nghỉ tôi! 


Khi các bậc hiền nhân đã thề nguyền như thế xong, Đề Thích Thiên chủ nghĩ thầm: "Đừng sợ gì cả. 
Ta đã làm cho các củ sen kia biến mất đề thử các người này và nay các vị ấy thề nguyên cả, lại đều 
ghê tởm hành động ấy như thể một cục đờm phải nhố. Nay ta muôn hỏi các vị tại sao lại ghê tởm 
dục tham như vậy”. Thiên chủ đặt câu hỏi này đề chất vẫn Bồ-tát trong vần kệ tiếp, sau khi Thiên 
chủ đã hiện nguyên hình: 


15. Người kiếm tìm luôn ở cõi trần 

Cái điêu vui đẹp, thiết thân lòng 

Được nhiễu kẻ ước mong mê mẩn. 

Như vậy, vì sao các Thánh nhán 

Lại chẳng tản dương nhiều sự việc 

Vẫn thường ham muốn bởi phàm nhân? 


Đê trả lời câu hỏi này, bậc Đạo Sư ngâm hai vân kệ: 


16. Tham dục là tai họa chết HGƯỜI, 
Là dây xiêng xích trói trên đời, 

Ở trong ác dục, ta tìm thấy 

Đau khổ và kinh hãi cả thôi. 

Khi bị dục tham nào cảm dỗ, 

Vua thường phạm tội, đắm say hoài! 


17. Phải vào địa ngục, các phàm nhân 
Gáy tội, khi tan rã nhục thân, 

Vì biết khổ đau trong ác dục, 

Bậc hiển chê trách, chẳng đồng lòng. 


Khi Đề Thích Thiên chủ nghe bậc Đạo Sư giải thích xong, lòng đầy xúc động nên ngài ngâm vần 
kệ này: 


l6. Chính ta trộm, thử các hiển nhân, 
Ta đặt bên hồ các thức ăn, 

Bậc trí thật hiển lương thánh thiện, 
Hỡi người Phạm hạnh, hãy nhìn phân! 


Nghe thế, Bồ-tát liền ngâm kệ nữa: 


19. Chúng ta không múa rồi vui chơi, 
Làm các trò tiêu khiển với ngài, 
Chẳng quyền thuộc ngài, hay bạn hữu, 
Tại sao vậy thể, hỡi vua trời? 

Thưa ngài Ngàn mắt, sao ngài nghĩ 
Bác trí bày trò giải trí thôi? 


Đề Thích Thiên chủ ngâm vần kệ thứ hai mươi để làm lành với ngài: 


20. Ngài chính là Sư trưởng đại nhán, 
Chính ngài là một vị cha thân, 

Chở che cho trẫm đà sai phạm, 

Xin hãy thứ tha trót lỗi lâm; 

Chẳng có bao giờ, thưa Thánh giá, 
Bậc hiển lại phát khởi lòng sân! 


Bậc Đạo Sĩ liên tha thứ cho Thiên chủ Đê Thích và vê phân ngài, đê hòa giải với các Thánh nhân 
kia, ngài ngâm vân kệ nữa: 


21. An lạc một đêm với Thánh nhán, 
Chúng ta hội kiến đẳng Thiên vương, 
Chu Hiên, hãy đẹp lòng khi thấy 
Thực phẩm mắt, nay được phục hoàn. 


Đề Thích Thiên chủ liền đảnh lễ hội chúng hiền nhân rồi trở về thiên giới. Còn các vị ấy đã làm cho 
phát khởi Thiên định và các Thăng trí trong tâm, nên về sau được sinh lên cõi Phạm thiên. 


x 
Khi bậc Đạo Sư đã chấm dứt Pháp thoại, Ngài bảo: 
- Này các Tỷ-kheo, như vậy, các bậc trí ngày xưa đã phát hạnh nguyện và từ bỏ ác dục. 


Nói xong, Ngài thuyết giảng các Sự Thật. Vào lúc kết thúc các Sự Thật, vị Tỷ-kheo thối thất 
kia đãđược an trú vào Sơ quả Dự Lưu. Và ngài ngâm ba vấn kệ này đề nhận diện Tiên thán: 


22. Mục-liên, Xá-lợi-phất và 1a, 
Ca diễp, A-na-luật, Phú-na, (1), 
Cùng với A-nan-đà thuở ấy 

Thất Hiển Huynh Đệ chốn kia mà. 


23. Liên Hoa Sắc, tiểu muội ngày xưa, 
T nữ, Khuj-ju (2), thuở bấy giò, 

Cổ thụ Thân kia, Sà-tá (3) đó, 

Cïf-ta Gia chủ, chính gia nô. 


24. Con Voi ngày trước chính Par-ley (4) 
Con Khỉ là Ma-dhu-sét đáy, (5) 

Để Thích là Ka-lu (6) thuở ấy, 

Chúng Tăng giờ hiểu Tiên thân này. 


Chu thích: (1) Punna; (2) Khujjutarad; (3) Satdgira; (4) Parileyya; (5) Madhuvasettha; (6) 
Kàludàayi 


-ooOoo- 
489. Chuyện Đại Vương Huy Hoàng (Tiền thân Suruci) 
Thiếp là chánh hậu chúa Ru-ci..., 


Chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc trú gần Xá-vệ trong tòa nhà của Lộc mẫu, về việc bà nữ cư 
sĩ đệ nhất Visàkhà này đã được Ngài ban Tám điều Nguyện ước như thế nào. 


Một buổi nọ, bà ấy nghe thuyết Pháp ở Kỳ Viên xong, rồi trở về nhà, sau khi mời đức Phật và 
chúng đệ tử của Ngài đến nhà vào ngày hôm sau. 


Nhưng khuya hôm ấy một cơn cuông phong dữ dội hoành hành cả bốn châu thiên hạ, đức Thế Tôn 
bảo các TÌ-kheo như sau: 


- Khi mưa rơi ở Kỳ Viên, này các Tỷ-kheo, thì mưa cũng rơi khắp bốn châu thể giới. Các ông hãy 
thấm nhuân ơn mưa móc đến tận thịt da: vì đây là cơn đại cuồng phong cuối cùng của Tu thôi khắp 
thể giới. 


Rồi cùng với các Tỷ-kheo thân mình đã thắm ướt nước mưa, Ngài dùng thần lực biến mất khỏi Kỳ 
Viên và xuát hiện trong gian phòng khách của tòa nhà bà Visakhả. Bà kêu lên: 

- Thật hi hữu thay! Thật linh diệu thay là thân thông lực của đức Nhự Lai thị hiện! Nước ngập lụt 
đên tận đâu gồi, nước ngập lụt đến tận thất lưng, mà chăng có bàn chân hay chiếc y của một Tỷ- 


kheo nào bị ướt cải 


Trong nổi hân hoan tràn trê ấy, bà cùng đám tín nữ phục vụ đức Phật và Tăng chúng. Sau buổi thọ 
thực, bà thưa với đức Phát: 


- Thật tình con ước ao nhận được nhiễu thỉnh nguyện từ đức Tì hé Tôn. 

- Này Visàkha, các đức Nhưự Lai có vô lượng án lành. 

- Song những điều thỉnh nguyện này xin được ban cho chúng con, những điều này không lỗi lâm! 

- Này Visàkhà, cứ nói đi! 

- Con ước ao rằng suốt đời con được quyên dâng áo khoác về mùa mưa cho Tăng chúng, thực 
phâm cho các vị khách đên thăm nhà, thực phâm cho Tăng chúng du hóa đường xa, thực phám cho 
các vị bị bệnh, thực phẩm cho những vị Tỷ-kheo phục vụ các bệnh nhân, thuốc men cho các bệnh 
nhân, thường xuyên cúng dường cháo gạo và suốt đời cúng dường y phục cho các Tỷ-kheo nỉ khi đi 
tăm. 

Bác Đạo Sư đáp: 

- Này Visàkhà, bà dự định làm công đức gì khi bà thỉnh câu Như Lai Tám Nguyện ước này? 


Bà liên thưa với ngài những lợi lạc mà bà mong có được, và Ngài đáp: 


- Lành thay, lành thay, này Visakha, thát tốt lành thay là điều lợi lạc mà bà mong sẽ được khi thính 
câu Như Lai Tám Nguyện ước này. 


Rồi ngài bảo: 
- Này Visàkha, Ta cho bà Tảm đặc ân này đó. 
Sau khi ban cho bà tám Thỉnh Nguyện ấy xong và nói lời tùy hỷ công đức, Ngài ra về. 


Một hôm, khi bậc Đạo Sư đang trú tại Đông Viên, Tăng chúng bắt đầu bàn luận việc này trong 
Chánh Pháp đường: 


- Này hiển hữu, nữ thí chủ Visàkhả, dù là nữ nhân, đã được chính đẳng Thập Lực ban cho tảm 
Thỉnh nguyện.Công đức của bà áy thật cao cả thay! 


Bác Đạo Sư bước vào và hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì. Tăng chúng thưa với Ngài. Ngài bảo: 


- Đây không phải là lần đầu tiên nữ nhân này nhận được những Thỉnh nguyện từ Ta, vì bà ấy xưa 
kia cũng đã nhận được như vậy. 


Rồi Ngài kế cho Tăng chúng một chuyện quả khứ. 


x 


Một thời, có vị vua Surucl trị vì tại Mithilà. Vua này có một vương tử đặt tên là Suruci Kumàra, 
hay vương tử Huy Hoàng. Khi chàng lớn lên, chàng quyết định đi du học tại Takkasilà, vì thế 
chàng đến đó và ngôi nghỉ ở một sảnh đường tại công thành. Bấy giờ vương tử của vua Ba-la-nai 
tên là vương tử Brahmadatta cùng đi đến đó, và ngồi nghỉ trên cùng một chiếc ghế dài mà vương từ 
Suruci đã ngồi. Hai người trò chuyện và kết bạn với nhau, rối cả hai cùng đi đến vị giáo thọ kia. 
Hai chàng trả học phí và học tập, chăng bao lâu, việc học đã hoàn tắt. 


Rồi hai chàng từ giã thầy dạy và cùng nhau lên đường. Sau khi đi một đoạn ngắn, họ dừng lại ở 
một nơi có ngã rẽ, cả hai ôm nhau từ biệt, và đê giữ mãi tình bạn thâm thiết, hai vị g1ao ước với 
nhau: 


- Nêu ta có con trai và bạn có con gái hoặc bạn có con trai và ta có con gái thì chúng ta sẽ kêt đôi 
cho chúng. 


Khi hai vị lên ngôi, vua Surucl sinh hạ một vương tử và cũng đặt tên vương tử là SuruclI. Còn vua 
Brahmadatta sinh con gái đặt tên là Sumedha hay công chúa Thiện Trí. 


Vào đúng thời lớn khôn, vương tử Suruci đi đến Takkasilà đề học tập và khi việc học hoàn tất, lại 
trở vê. Sau đó vua cha muôn phong vương cho con mình băng lê quán đảnh, và nghĩ thâm: "Bạn ta 
là vua Ba-la-nại đã sinh con gái, ta nghe nói vậy. Nay ta muôn cưới nàng ây làm vương hậu cho 
con ta”. Vì mục đích trên, vua phái đám sứ thân đem các sính lễ rât sang trọng ra đi. 

Song trước khi sứ bộ đến nơi, vua Ba-la-nại hỏi bà chánh hậu điều này: 

- Này ái hậu, điều gì là nỗi khổ đau nhất đối với một nữ nhân? 

- Muôn tâu, đó là việc tranh chấp với các thê thiếp khác của chồng mình. 


- Vậy thì, này ái hậu, để tránh cho con gái duy nhất của ta là công chúa Sumedha khỏi nỗi khổđau 
ấy, ta sẽ chăng gả con cho một ai, ngoại trừ người nào chỉ cưới một mình nàng, chứ không có thê 
thiếp khác. 


Vì vậy khi các sứ thần đến, và nêu danh hiệu công chúa đề cầu hôn, vua bảo họ: 
- Này các hiền hữu, quả thực ta đã hứa gả con gái ta cho con của vị vua thân bằng của ta ngày xưa. 


Song chúng ta không muốn thả con gái vào giữa một đám nữ nhân. Vì vậy chúng ta muốn gả con 
gái cho vị vua nào chỉ cưới một mình nàng, chứ không thêm ai khác. 


Các sứ giả đem thông điệp ấy về tâu với vua. Nhưng vua này phật ý, bảo: 


- Nước ta là một đại vương quốc với kinh thành Mi-thi-là chiếm bảy dặm, toàn thê đất nước gồm cả 
ba trăm dặm. Một vị đại vương như vậy phải có cả mười sáu ngàn cung phi là ít nhât. 


Còn vương tử Suruci vừa nghe danh tiếng dung sắc tuyệt mỹ của công chúa Sumedha liền đâm ra sỉ 
tình công chúa dù chỉ là nghe đôn thôi, nên chàng nhờ thưa lại song thân là: 


- Con quyêt sẽ cưới một mình nàng chứ không thêm ai khác nữa. Con có cân gì cả đám nữ nhân kia 
chứ? Xm đi cưới nàng về ngay. 


Hai vị không cản trở ước vọng của chàng, liên gửi sính lễ sang trọng cùng một đám sứ thân đông 
đảo đi rước nàng về cung. Thê là nàng được phong làm vương hậu và cả hai người đêu được tôn 
lên ngôi băng lễ quán đảnh (rảy nước lên đâu). 


Chàng trở thành quốc vương Suruci, cai trị rất đúng pháp và sống rất hạnh phúc với hoàng hậu. 
Song dù nàng đã về sông ở nhà chông đên mười ngàn năm, nàng chăng hê sinh hạ con trai hay con 
gái gì cả. 


Sau đó, dân chúng tụ tập lại trước sân châu với những lời trách móc. Vua hỏi: 
- Có chuyện gì thế? 
Dân chúng tâu: 


- Chúng thần chăng thấy lỗi lầm nảo ngoại trừ việc này: Đó là Chúa thượng không có con trai để 
nối dõi. Chúa thượng chỉ có một chánh hậu, tuy nhiên một quốc vương phải có Ít nhất là mười sáu 
ngàn cung tần. Xin Chúa thượng hãy tuyển một đám phi tần mỹ nữ, rồi một thứ phi xứng đáng sẽ 
hạ sinh cho Chúa thượng một hoàng nam. 


- Này, các hiền hữu nói điều gì thế? Ta đã hứa không cưới ai khác ngoài hoàng hậu và theo 
những điêu kiện thỏa thuận trên mà ta đã chiêm được nàng làm vợ. Ta không thê nuôt lời được, ta 
không cân cả một đám nữ nhân đâu. 


Như thế vua từ chối lời thỉnh cầu của dân nên họ ra về. Song Sumedha nghe được câu chuyện. Bà 
nghĩ thầm: "Đức vua từ chối việc tuyên chọn cung phi vì lòng trung tín của ngài, được rồi, ta sẽ tìm 
thê thiếp khác cho ngài". Bà vừa đóng vai người mẹ, cùng vai người vợ đối với vua, nên bà tự 
nguyện tuyển một mgàn công nương thuộc dòng Sát- đế-ly, một ngàn tiểu thư của các con quan 
trong triều, một ngàn thiếu nữ nhà lành, một ngàn vũ nữ đủ loại, tổng cộng bốn ngàn, rồi đem dâng 
vua. 


Các nàng ấy sông trong cung suốt mười ngàn năm cũng chăng hề sinh con cái gì cả. Cứ theo cách 
ấy, ba lần nữa, bà dâng vua bốn ngàn cung nữ, song họ chăng sinh được con cái gì. như vậy bà đã 
dâng vua cả mười sáu ngàn cung tần mỹ nữ. Bốn mươi ngàn năm trôi qua, nghĩa là năm mươi ngàn 
năm tất cả, tính luôn mười ngàn năm vua đã chỉ sông với một mình hoàng hậu thôi. Sau đó, dân 
chúng lại tụ tập với những lời trách móc; vua hỏi: 


- Cái gì đây nữa? 
- Tâu Chúa thượng, xin ngài ra lệnh cho các cung phi cầu tự. 


Từ đó, đê câu tự, các nàng cúng bái đủ các loại thân linh và thê nguyên khân khứa đủ mọi cách, tuy 
thê, vân không có vương tử nào xuât hiện. Rôi vua ra lệnh cho bà Sumedha cũng phải câu tự, hoàng 
hậu thỏa thuận. 


Vào dịp lễ Trai giới ngày mười lăm (rằm) trong tháng, hoàng hậu giữ hạnh nguyện Bát quan Trai 
giới Và ngôi trầm tư vê các công đức trong một cung, thất lộng lẫy trên một sàng tọa êm ái. các cung 
nữ khác đều ở trong ngự uyên, cầu nguyện sẽ cúng tế đủ loại đê bò. Vì công đức sáng chói của 
hoàng hậu Sumedha nên cung điện của Thiên chủ Sakka (Đề Thích) rúng động. 


Đề Thích Thiên chủ suy xét và hiểu rằng bà Sumedha đang cầu tự. "Được rồi, bà sẽ được một 
hoáng nam. Song ta không thể ban cho bà một hoàng nam này hay một hoàng nam nọ một cách 
thiếu quan tâm, mà ta muốn đi tìm một vị nào xứng đáng". Rồi ngài thấy một Thiên tử còn trẻ tên là 
Nalakàra, Người Đan giỏ. 


Chàng có đầy đủ đức độ thiện hạnh, trong một đời trước đó sống ở Ba-la-nại, thì chuyện này xảy ra 
cho chàng. Vào mùa gieo hạt, khi chàng ra đồng, chàng gặp một vị Độc Giác Phật. Chàng bảo các 
tá điền gieo hạt, cũng dường một bữa ăn rồi dẫn vị ấy trở lại bờ sông Hằng. Chàng cùng con trai 
dựng túp lều, trụ bằng thân cây sung và đan. kết lau sậy làm vách tường, gắn cửa vào và dọn một 
lỗi đi. Chàng mời vị Độc Giác Phật ở đó suốt ba tháng và khi hết mùa mưa, hai cha con chàng đắp 
lên Ngài ba chiếc y rồi để Ngài ra đi. Cùng cách ấy, hai cha con thiết đãi đồ âm thực bảy vị Độc 
Giác Phật trong túp lều ấy rồi cũng đường mỗi vị ba chiếc y, xong để các vị ai đi đường nấy. 


Vì vậy, dân chúng vẫn kể chuyện hai cha con làm nghề đan giỏ, tìm các cây liễu trên bờ sông Hằng 
(để lấy gỗ đan giỏ) và hễ khi nào thấy một vị Độc Giác Phật thì họ cúng đường như trướcđã nói. 
Lúc mạng chung, họ được tái sinh vào cõi trời Ba mươi ba, và cứ an trú sáu tầng trời cõi Dục liên 
tục tới lui theo vòng luân hồi sinh tử, tận hưởng vinh quang tột đỉnh giữa chư Thiên. 


Hai vị ây sau khi mạng chung ở cõi này lại ước mong được lên các thiên giới cao hơn. Đê Thích 
Thiên chủ nhận thức răng một trong hai vị Thiên tử này sẽ thành đức Như Lai, nên Thiên chủ đên 
cửa cung của hai vị, đảnh lễ vị ây khi vị ây đứng lên chào đón Thiên chủ và bảo: 

- Thưa Tôn giả, ngài nên sinh vào thê giới loài người. 

Song vị Thiên tử bảo: 


- Tâu Đại vương, thế giới loài người đầy hận thù đáng kinh tởm, những người ở đó làm thiện sự và 
bô thí, cũng đêu ước mong được lên thiên giới. Vậy thân xuông đó làm gì chứ? 


- Thưa Tôn giả, ngài sẽ được hưởng trọn vẹn mọi lạc thú có thể hưởng được trong nhân giới; ngài 
sẽ ngự trong một cung điện làm toàn bằng bảo ngọc cao hai mươi lăm đặm. Xin ngài đồng ý cho. 


Vị Thiên tử liền chấp thuận. Khi Đề Thích Thiên chủ đã được vị ấy hứa lời rồi, liền giả dạng một 
hiền nhân giáng xuống ngự viên, xuất lộ nguyên hình vừa bay lượn trên đầu các cung phi này, vừa 
ca hát: 

- Ta sẽ ban diễm phúc cho ai được một nam tử đây? Ai mong được diễm phúc có một nam tử đây? 
- Thưa ngài, xin cho con, xIn cho conl 


Hàng ngàn cánh tay giơ lên. Sau đó Thiên chủ bảo: 


- Ta sẽ ban các nam tử cho những người đức độ: vậy về công đức các nàng làm được những gì? 
Cuộc đời các nàng, lối sống các nàng ra sao? 


Họ đều hạ tay xuống và thưa: 
- Nếu ngài muốn thưởng công cho người đức hạnh thì xin ngài đi tìm chành hậu Sumedha. 


Ngài liền bay qua không gian và dừng lại ở cửa số cung thất của bà. Khi đó đám cung nữ đến trình 
với bà: 


- Tâu lệnh bà, một vị Thiên chủ đã bay qua không gian và đứng ngay tại cửa số cung thất lệnh 
bà đề ban cho lệnh bà diêm phúc được một vương tử! 
Bà liền đến đó đón ngài vô cùng trọng thể. Vừa mở cửa số ra, bà vừa hỏi: 


- Tâu Thiên chủ, tiện thiếp trộm nghe rằng ngài sẽ ban diễm phúc cho một nữ nhân đức hạnh được 
một nam tử, có đúng vậy chăng? 


- Đúng vậy, ta sẽ làm như thế. 
- Vậy xin ngài làm ơn ban cho tiện thiếp diễm phúc ấy. 


- Hãy cho ta biết Chánh hậu đã tạo được công đức gi, rồi nếu chánh hậu làm đẹp ý ta, ta sẽ ban cho 
diêm phúc ây. 


Bà liên ngâm mười lăm vân kệ này nêu rõ công đức của mình: 


1. Thiếp là chành hậu chúa Ru-ci, 
Vương hậu đâu tiên chúa cưới về, 
Với chúa Sw-ru-ci vạn tuế, 

Thiếp đã sống trọn đạo hiển thê. 


2. Huy Hoàng chúa tế ở My-la, 

Là chỉnh kinh thành của quốc gia, 
Thiếp chẳng hệ xem thường thánh ÿ, 
Chẳng chê ngài thấp kém, sai ngoa, 
Dù sau lưng chua, hay ngoài mặt, 


Về khẩu, ÿ, thân, đủ cả ba. 


$. Thánh giả, điều này nếu thát chân, 
Cẩu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 
Bảy mảnh đầu này phải vỡ tan. 


4. Phụ hoàng, mâu hậu của vương quân, 
Hai đẳng sinh thành ngự trị dân, 

Trong lúc các ngài còn tại thế, 

Vẫn thường dạy thiếp Đạo hiên nhân. 


3. hiếp ước không làm hại mạng ai, 
Quyết lòng hành động chánh chân hoài, 
Ân cần tận tụy hầu hai vị, 

Không mệt mỏi cho dẫu tối ngày. 


6. Thánh giả, điều nây, nếu thật chân, 
Cấu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 
Bảy mảnh đầu này phải vỡ tan. 


7. Thứ phi sau thiếp cứ tăng dân, 
Mời sáu ngàn không thiếu một nàng, 
Tuy thế, chẳng hệ, thưa Thánh giả, 
Xảy hờn ghen giữa đám hông quân. 


§. Thiếp mừng khi chúng được an lành, 
Với mọi cung phi, thắm thiết tình, 
Lòng thiếp nhân từ cùng tất cả, 

Khác nào đổi với bản thân mình. 


9. Thánh giả, điều nây, nếu thát chân, 
Cẩu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 
Bảy mảnh đầu này phải vỡ tan. 


10. Nó tỳ, thị giả, mọi gia nhán, 
Tắt cả nơi đây ở hợp quân, 

Thiếp đối ân cần, ban thực phẩm, 
Tươi cười nét mặt tạo hán hoan. 


l1. Thánh giả, điễu này, nếu thát chân, 
Câu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 

Bảy mảnh đầu này phải vỡ tan. 


12. Các nhà ấn sĩ, Bà-la-môn, 
Hễ thấy người nào đến khẩn van, 
Thiếp đãi uống ăn đều khắp cả, 
Đối bản tay rửa sạch hoàn toàn. 


13. Thánh giả, điễu này, nếu thát chân, 
Cấu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 

Bảy mảnh đầu này phải vỡ tan. 


14. Vào ngày mống tám, nửa tuân trăng, 
Mười bốn, mười lăm, các buổi rằm, 
Thiếp vẫn chuyên tâm trì giới luật, 
Bước theo Thánh đạo của hiển nhân. 


15. Thánh giả, điễu này, nếu thát chân, 
Cấu mong vương tử được ngài ban, 
Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 

Bảy mảnh đầu này phải vỡ tan. 


Quả thật, dù cả trăm, cả ngàn câu kệ cũng không đủ lời tán thán mọi công đức của bà; tuy thế, Đề 
Thích Thiên chủ cứ để cho bà tự tán thán trong mười lăm vần kệ này. Ngài cũng không ngắt ngang 
câu chuyện, mặc dù ngài còn nhiều việc phải làm ở nơi khác. Sau đó ngài bảo: 


- Công đức của Chánh hậu thật là kỳ điệu và sung mãn tràn trề thay! 
Rồi ngài ngâm hai vần kệ ca ngợi bà: 


l6. Nương nương hỡi, Chánh hậu Huy Hoàng, 
Công đức này cao trọng thập toàn 

Đếu thấy trong nàng, này Chánh hậu, 

Chính nàng ca ngợi đại danh nàng. 


17. Một hoàng nam chính thông cao sang, 
Muôn vẻ vinh quang, trí vẹn toản, 

Đại để Vi-đê-ha chánh trục, 

Sắp ra đời đó chính con nàng. 


Khi bà nghe những lời này, bà vô cùng hoan hỷ ngâm hai vần kệ để hỏi Thiên chủ: 


l6. Bụi bần, lắm lem tóc rồi bông, 
Hình ngài lơ lửng ở trên không, 
Nói bằng một giọng đây thân ái, 
Lắm thiếp cảm rung tận cõi lòng. 


19. Có phải ngài Thiên đề đại hùng, 
Trên trời ngài ngự, hỡi hiển nhân? 
Xin cho thiếp biết từ đâu đến, 

Cho biết là ai đó giáng trần? 


Thiên chủ đáp lời bà qua sáu vân kệ: 


20. “Thiền nhãn Sak-ka " nàng thấy đáy, 
Vì Thiên chúng vẫn goi như vầy. 

Những khi Thiên chúng đêu đoàn tụ 
Trong Thiện pháp đường mỹ diệu thay. 


21. Khi nữ nhân hiền đức vẹn toàn, 
Tại đây được thấy giữa trần gian, 
Chánh chân nội tưởng đây nhân ái 
Với mẹ chồng, như phận sự nàng. 


22. Khi chư Thiên biết một hông nhan, 
Lòng trí cao mình, nghiệp thiện toàn, 
Dù nữ nhỉ, mà từ thượng giới, 

Thiên chúng đích thân đến với nàng. 


23. Giữ đời đức hạnh, hỡi Nương nương, 
Nhờ tích trữ toàn việc thiện lương, 

Công chúa xuất thân, đà đạt được 

Trọn niêm hạnh phúc vẫn cầu mong. 


24. Vậy nàng gặi hái nghiệp duyên nàng 
Bằng cảnh huy hoàng ở thể gian, 

Công chúa, về sau trên thượng giới 

Tải sinh nàng được hóa Thiên thân. 


25. Nữ nhỉ hiển đức, hưởng hồng âm! 

Cứ sông giữ gìn hạnh chánh chân, 

Nay lúc ta cần về thượng giới, 

Vui mừng vì diện kiên tôn nhan. 
- Ta còn việc phải làm trên tiên giới-Ngài bảo- Vậy ta đi đây, còn nàng hãy chuyên tâm tỉnh cần. 
Cùng với lời khuyên nhủ này, ngài ra về. 
Tảng sáng hôm ấy, Thiên thần Nalakàra được nhập mẫu thai của hoàng hậu. Khi bà biết chuyện ấy, 
bà liên tâu với vua. Vua làm đủ mọi việc cân thiệt cho một thai phụ. Sau mười tháng, bà sinh hạ 


một vương tử, hai vị đặt tên là Mahà-panàda. Toàn dân của hai quốc độ đều đến kêu lên: 


- Tâu Chúa thượng, chúng hạ thần xin mang tiền mua sữa tới tặng hoàng thái tử. 


Rồi mỗi người thả một đồng vàng vào trong sân châu thành một đống tiên lớn. Vua không muôn 
nhận tiên này, nhưng dân chúng không chịu lây lại, và tâu với vua khi họ ra vê: 


- Tâu Chúa thượng, số tiền này để dành cấp dưỡng vương tử khi ngài lớn lên. 
Vương nhi lớn lên giữa cảnh huy hoàng và khi chàng đến tuổi trưởng thành, không quá mười sáu, 
chàng đã kiện toàn tât cả mọi môn học thuật. Vua nghĩ đên tuôi trưởng thành của chàng, bảo hoàng 


hậu: 


- Này ái hậu, khi đến thời làm lễ quán đảnh cho hoàng nhi, ta hãy xây cho con ta một cung điện 
tuyệt đẹp vào dịp đó. 


Bà thỏa thuận hoàn toàn. Vua liên cho triệu các người có tài đoán biệt nơi chôn an lành đê xây cung 
điện và họ bảo: 


- Này các hiền hữu, hãy tìm một kiến trúc sư thượng thủ và xây cho ta một cung điện không xa 
cung ta. Cung này dành cho hoàng tử mà chúng ta sắp phong vương đê kê vị ta đó. 


Họ tâu việc ấy tốt lành thay và bắt đầu đi vào khảo sát mặt đất. 


Lúc áy, chiếc ngai của Đề Thích Thiên chủ nóng rực lên. Nhận thấy điều này, Thiên chủ lập tức 
triệu Vissakamma-vị Thiên thân chuyên xây dựng đên và bảo: 


- Này Hiền giả Vissakamma, hãy xây cho thái thái tử Mahà-panàda một cung điện dài rộng nửa 
dặm và cao hai mươi lăm đặm, toàn băng bảo ngọc. 


Vissakamma liền giả dạng thợ hồ đi đến gần đám thợ kia bảo: 
- Hãy đi ăn sáng xong rồi trở về đây. 


Sau khi họ đi khuất cả rồi, vị ấy lẫy cây gậy đập xuống đất, lập tức một cung điện hiện ra cao bảy 
tâng đúng kích thước như trên. 


Bấy giờ triều đình cử hành liên tiếp ba đại lễ cho Thái tử Mahà-panàda: Lễ khánh thành cung điện, 
lễ giương chiếc lọng hoàng gia trên đầu chàng (lễ phong vương) và lễ thành hôn cho chàng. Trong 
thời gian hành lễ, toàn dân cả hai xứ tụ tập lại tổ chức hội hè yến tiệc suốt bảy năm mà vua cũng 
không giải tán quần chúng: xiêm y, đồ trang sức, đồ ẩm thực và mọi thứ khác hoàng gia đều cung 
cấp đầy đủ cả. 


Sau bảy năm ây, dân chúng bắt đầu càu nhàu than phiên và vua Suruci hỏi tại sao, họ đáp: 


- Tâu Đại vương, trong lúc chúng hạ thần mãi vui chơi hội hè đình đám thì bảy năm đã trôi qua. 
Thê khi nào thì lê hội này mới châm dứt? 


Vua đáp: 


- Này các hiên hữu, suôt thời gian qua, vương nhi chưa hê một lần nào cười cả. Vậy khi nào vương 
nhi cười thì ta sẽ giải tán. 


Sau đó dân chúng đi đánh trống và tập hợp các người làm trò múa rối nhào lộn lại với nhau. Hàng 
ngàn người diễn trò kéo đến và chia nhau thành bảy ban ca múa, nhưng họ không thê nào làm 
vương tử cười được. Rõ ràng chàng là một người đã từng xem múa hát của các vũ thần chỗn 
thiên đình rồi thì không thể nào ham thích được các vũ công hạ giới như thế này. 


Sau đó hai tên hề múa rối lanh lợi xuất hiện, đó là Bhandu Kamna và Pandu Kanna tức Tai Cụt và 
Tai Vàng. Chúng tâu: 


- Chúng tiểu thần sẽ làm cho hoàng tử cười. 


Bhandu Kamna liên hóa phép ra một cây xoài vĩ đại, mà gã gọi là "Vô song địch", mọc lên trước 
cửa cung, sau đó gã ném ra một cuộn dây làm cho nó mặc vào một cành xoài rôi gã trèo lên cây 
xoải Vô song địch ây. 


Thời bấy giờ người ta bảo cây xoài Vô địch ấy là của Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên vương). Bọn nô 
lệ của thần Vessavana bắt lây gã, như thường lệ, chặt ra từng khúc và thả xuống đất. Bọn người làm 
trò ảo thuật kia ghép các khúc đó lại và tưới nước lên. Gã đó liền choàng mớ xiêm y cả bên trong 
lẫn bên ngoài đều kết bằng hoa rồi đứng dậy bắt đầu ca múa như cũ. Ngay cái cảnh tượng kỳ dị này 
cũng không làm vương tử cười được. 


Sau đó Pandu Kanna chất dầu củi đốt lửa lên trước sân chầu và nhảy vào lửa với đồng bọn múa rỗi 
ấy. Khi lửa tan hết, người ta tưới nước vào đó, Pandu Kanna cùng cả bọn lại vùng dậy ca múa 

với đủ xiêm y từ trong ra ngoài kết bằng hoa! Khi dân chúng thấy họ không thể làm cho vương tử 
cười được thì họ bực tức lắm. 

Đề Thích Thiên chủ nhận thấy việc này, liền phái xuống một vũ công trên trời, bảo vị ấy làm cho 
vương tử Mahà-panàda cười. Thế rồi vị ấy đứng lơ lửng giữa không gian trên sân châu, và biểu 
diễn một điệu múa gọi là Vũ khúc Bán thân: chỉ một tay, một chân, một mắt, một răng nhảy múa 
rung rinh, lắc lư qua lại, còn mọi phần kia vẫn trơ như đái 


Khi Mahà-panàda thấy thế thì chàng hơi nhếch mép cười một chút thôi! Còn đám dân chúng đều 
cười rộ lên từng tràng dài, và không thê nào kêm chê chân tay được nữa, nên họ cứ lăn quay long 
lóc khắp cả sân rông. Thê là kêt thúc hội hè! Phân còn lại: 

Đại đề Pa-nà, chúa đại hùng 

Với cung bằng ngọc quý, vàng ròng... 


Đã được giải thích trong Thế Tôn Mahà Panàda (số 264, tập II, Chương III) 


Vua Mahà Panàda chuyên tâm làm thiện sự và bố thí nên lúc mạng chung được sinh lên Thiên giới. 


x 


Khi bậc Đạo Sư đã chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 
- Như vậy, này các Tỷ-kheo, Visàkhà đã nhận được điều ước Ta ban thuở trước kia. 
Rồi Ngài nhận diện Tỉ ïên thân: 


- Thời bấy giò, Bhaddaji là Mahà Panàda, Visàkhà là hoàng hậu Sumedlha, Ảnanda là Vissakamma 
và Ta chính là Đề Thích Thiên chủ. 


-ooQoo- 


Chương XIV (ft) 


490. Chuyện năm vị hành trì trai giới (Tiền thân Paneùposatha) 
Ta chắc giờ chìm thiểu dục rôi..., 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về năm trăm cư sĩ giữ hạnh Bô-tát giới. 


Thời đó người ta nói là bậc Đạo Sư ngôi trên bảo tọa dành cho đức Phật trong Chánh pháp đường, 
giữa tứ chúng, nhìn quanh hội chúng với từ tâm, Ngài thấy rằng hôm nay bài thuyết giảng sẽ quay 
về đề tài chuyện các nam cư sĩ. Sau đó Ngài hỏi hội chúng: 


- Các nam cư sĩ có giữ hạnh trai giới (Bồ-tát chăng? 
- Thưa vâng, bạch Thể Tôn. Họ đáp. 


- Lành thay, việc hành trì ngày trai giới là tập tục của các trí nhân tự thuở xưa: Ta bảo là các bậc 
trí tự ngàn xưa đã hành trì trai giới đê nhiêp phục các tham dục. 


Rôi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Ngài kề một chuyện quá khử. 


x 


Một thuở nọ, có một khu rừng lớn ngăn chia vương quốc Magadha (Ma-kiệt-đà) với hai vương 
quốc giáp giới nó. Bồ-tát sinh ra ở Ma-kiệt-đà trong một gia đình Bả-la-môn sang trọng. Khi ngài 
lớn lên, ngài từ bỏ các tham dục và đi vào rừng kia dựng lên một ân am và sông tại đó. Bấy giờ 
không xa nơi am thất ây có một con Bồ câu rừng sống cùng chim mái, trong một tổ kiến kia có con 
Rắn, trong bụi rậm nọ có con Chó rừng làm hang ô và trong một bụi rậm khác lại có con Gấu. Cả 
bốn con vật này thường đến viếng vị hiền nhân và nghe ngài thuyết Pháp. 


Một ngày kia, Bồ câu cùng vợ rời tổ đi kiếm thức ăn. Chim mái bay sau, và khi nó đang bay, một 
con chim ưng thình lình chụp bắt lấy nó và tha đi. Nghe tiếng kêu thét của chim mái, chim trống 
quay lại nhìn và thấy chim ưng đang tha vợ nó đi! Chim ưng giết chết chim mái ngay khi nó đang 
kêu cứu và xé xác ăn ngay. Bấy giờ lòng chim trồng nóng như lửa đốt vì thương tiếc chim mái phải 
bị chia lìa đột ngột với nó như vậy. Rồi chim suy nghĩ: "Ái dục này xâu xé lòng ta đau đớn quá sức 


chịu đựng; ta không còn muốn đi tìm mỗi cho đến khi nào ta thấy được cách nhiếp phục nỗi đau". 
Thế là chim bỏ ngang VIỆC kiếm ă ăn, bay đến tận nhà tu khổ hạnh kia, quyết tâm giữ hạnh nguyện 
nhiếp phục tham ái và nằm xuống một bên. 


Con rắn cũng nghĩ rằng nó muốn kiếm ăn, nên bò ra khỏi lỗ và kiếm được chút gì đó trên lỗi nó 
bò đi gần một làng ở biên địa. Vừa lúc â ấy, một con bò đực của người lý trưởng, một con vật tuyệt 
đẹp toàn màu trắng, sau khi gặm cỏ xong, quỳ mọp xuống gần một tô kiến, lây sừng hất tung đất 
lên để đùa chơi. Con Rắn kinh . hoảng khi nghe tiếng móng bò sột soạt, phóng đến ấn mình trong 
một tô kiến. Con bò tình cờ giẫm lên Rắn, làm con Răắn tức giận cắn con bò và con bò chết tại chỗ. 
Khi dân làng khám phá ra con bò đã chết, họ đều vừa chạy vừa khóc than, đem cúng vòng hoa cho 
bò rất trọng thê rồi mới chôn nó xuống mồ và trở về nhà. Khi dân chúng đã đi hết, con Rắn bò ra và 
suy nghĩ: "Vì giận dữ, ta đã đoạt mạng sông của con vật này và đã gây bao đau buồn cho nhiều 
người. Ta chăng còn muốn đi kiếm môi bao giờ nữa, cho đến khi ta học được cách nhiếp phục sân 
hận". Vì thế nó quay đi về thảo am sĩ kia, và quyết giữ hạnh nguyện nhiếp phục sân hận, nó nằm 
xuống một bên. 


Con Chó rừng cũng đi kiêm môi và thây một con voi đã chêt. Nó vui mừng quá: 
- Thức ăn nhiêu lăm đây rôi! 


Nó kêu lên và đi căn một miêng vào thân voi, chăng khác nào căn vào một thân cây. Nó thây chăng 
thích thú gì cả nên căn vào chiêc vòi cứ như thê là căn vào hòn đá. 


Nó thử cắn cái bụng - cũng như là cái thúng vậy, nên nó nhào vào đuôi voi - giống như cái bát sắt. 
Rồi nó chồm lên đít voi và ô kìa! Chiếc mông mềm như chiếc bánh sữa! Nó thích thú quá nên cứ ăn 
sâu vào trong. Rồi ở đó ăn mãi khi đói, còn khi khát thì uống máu voi. Khi nằm xuống nó trải phần 
trong ruột và ngực voi ra như cái giường để ngã lưng, nó suy nghĩ: "Ở đấy ta đã tìm được thức ăn 
uống và giường nằm rồi, vậy còn đi đâu làm gì nữa". 


Thế là nó ở lỳ đó, lòng rất thỏa mãn, trong cái bụng voi và chăng hề chui ra ngoài lần nào cả. Dần 
dân xác voi khô cứng dưới sức năng gió, cái chỗ hở phía sau mông voi khép kín lại. Con chó rừng 
quẳn quại bên trong mất dần máu thịt, thân thể võ vàng, song không tìm được cách thoát ra ngoài. 


Rồi một ngày kia, có cơn bão rớt thình lình, cái lỗ hở ấy thắm nước và mềm ra bắt đầu hé miệng. 
Khi thây khe hở, Chó rừng kêu lên: 


- Lâu nay ta đã bị hành hạ quá nhiều, giờ đây ta phải thoát ra băng lỗ này. 

Rỗi nó đi ra lỗ đó bằng cái đầu trước tiên. Bây giờ cái lỗ còn hẹp mà nó ra mau quá nên thân thê 
bâm dập và lông lá rụng xuông đât. Khi ra ngoài được rôi, nó trân trụi như khúc thân dừa, không 
còn một sợi lông nào nữa! Nó suy nghĩ: "A, vì tham ăn mà ta ta chịu nông nôi cực khô này. Ta 
chăng bao giờ muôn đi ra kiêm môi nữa cho đên khi ta học được cách chê ngự dục tham trong ta”. 


Sau đo, nó đi đên ân am kia, quyêt giữ hạnh nguyện chê ngự dục tham và năm xuông một bên. 


Phần con Gấu ra khỏi rừng và vì lòng tham ăn thúc đây nó đi về phía làng biên địa của quốc độ 
Malla. 


- Con Gấu đây này! 


Toàn dân làng la to lên, họ bước ra trang bị đầy cung , gậy, giáo và nhiều thứ khác nữa, vây quanh 
bụi cây mà Gâu đang năm. Nó thấy mình bị cả đám người vây quanh thì vụt chạy trốn đi. Vừa chạy 
vừa bị đám người ây đánh cho một trận nhừ tử bằng cung gậy, về đến hang, nó bị dập đầu và chảy 
máu. Nó nghĩ thầm: ' À, chính vì lòng tham ăn thái quá đã gây cho ta mọi tai họa này. Thôi ta 
chẳng bao giờ muốn đi kiếm môi cho đến khi học được cách nhiếp phục lòng tham â ây". Vì thế nó đi 
đến thảo am, quyết giữ hạnh nguyện nhiếp phục tính tham lam, và nằm xuống một bên. 


Còn vị tu khổ hạnh này không thể phát khởi Thiền định được vì ngài vốn vẫn tràn đầy kiêu mạn về 
dòng dõi quý tộc của ngài. Một vị Độc Giác Phật, nhận thấy ngài đang bị ngã mạn chi phối, tuy vậy, 
vị này biết rõ ngài không phải là người tầm thường. VỊ ây suy nghĩ: "Người này sẽ thành bậc 

Chánh Giác, và ngay trong hiện kiếp này người ây sẽ đạt Tối thăng trí. Ta muốn giúp người ấy 
nhiếp phục ngã mạn và khiến người ấy tụ tập các Thiền chứng". 


Vì vậy trong khi ngài đang ngôi trong thảo am, vị Độc Giác Phật kia từ vùng thượng Tuyết Sơn đi 
xuông và an tọa trên một phiên đá của nhà tu khổ hạnh. Vị này bước ra thấy vị Phật ngồi trên sàn 
tọa của mình thì do lòng đầy kiêu mạn, ngài không tự chủ được nữa ngài bước lên búng ngón tay 
vào mặt vị kia và kêu to: 


- Đô vô tích sự xâu xa kia, thật đáng nguyên rủa, quân giả dôi trọc đâu, tại sao ngươi dám ngôi trên 
tọa sàng của ta? 


VỊ kia đáp: 

- Bạch Thánh giả, tại sao ngài đầy lòng kiêu mạn thế kia? Ta đã đạt trí tuệ của một Độc Giác Phật, 
nên ta bảo cho ngài biết răng ngay trong chính hiện kiếp này, ngài sẽ được hoàn toàn giác ngộ. 

Ngài đã đủ cơ duyên thành Phật! Khi ngài đã thành tựu Thập hạnh Ba-la-mật và sau một thời gian 
dài băng thời kỳ đó trôi qua, ngài sẽ thành bậc Chánh giác, danh hiệu là Siddhatha. 

Sau đó vị ây mới cho ngài biết về danh tánh, dòng họ, gia tộc, các đệ tử, vân vân...và thêm: 

- Vậy thì bây giờ tại sao ngài quá kiêu mạn và sân hận như vậy? Việc ấy không xứng đáng với ngài. 
Đó là lời khuyên của vị Độc Giác Phật. Nghe những lời này, nhà khỗ hạnh chăng nói gì nữa, cũng 
chăng đảnh lê vị kia, chăng hỏi xem nơi đâu, bao giờ, và băng cách nào mình sẽ thành Phật. Sau đó 


vị khách lại bảo: 


- Ngài hãy học cách đánh giá dòng dõi của ngài và thần lực của ta qua việc này, nếu làm được thì 
hãy bay lên không như ta đây. 


Nói vậy xong, vị này bay lên không hất tung bụi bám trên đôi chân mình vào cuốn tóc trên đầu nhà 
khô hạnh, rôi lại trở vê vùng thượng Tuyêt Sơn. 


Khi vị ấy đi rồi, lòng nhà khổ hạnh tràn ngập đau buôn. Ngài bảo: 


- Đó là một bậc Thánh, với tấm thân nặng như thế kia mà có thể bay qua không gian như một hạt 
bông bị gió cuốn! Một vị Độc giác Phật như vậy, mà ta chăng hề hôn chân Ngài, vì ta đây kiêu mạn 
về đòng dõi của ta, nên cũng không hỏi Ngài xem bao giờ ta sẽ thành Phật. Cái dòng dõi này có 
làm gì được cho ta đã chứ? Trong thế giới này, cuộc sông thuần thiện chính là một cách thể hiện uy 
lực, còn lòng kiêu mạn của ta chỉ đưa ta đến địa ngục thôi. Vậy ta sẽ chăng bao giờ đi kiếm trái 
rừng nữa, cho đến khi nào ta học được cách nhiếp phục lòng kiêu mạn của ta". 


Sau đó ngài vào thảo am và quyết giữ hạnh nguyện nhiếp phục lòng kiêu mạn. Khi tĩnh tọa trên 
tấm đệm rơm. bậc trí giả quý tộc kia nhiếp phục được lòng kiêu mạn rồi làm phát khởi tâm 
Thiềnđịnh, tụ tập các Thắng trí và các Thiền chứng xong, liền bước ra ngồi trên phiến đá cuối mái 
hiên. 


Lúc bây giờ, chim Bồ câu và các con vật kia đứng lên đảnh lễ Ngài rôi ngôi xuông một bên, bậc 
Đạo Sư bảo Bồ câu: 


- Các ngày kia chim chẳng hè đến đây vào giờ nảy, mà chim đi kiếm môi. Vậy hôm nay chim giữ 
Trai giới đó chăng? 


- Thưa Tôn giả, chính vậy. 
Ngài hỏi: 

- Tại sao thế? 

Và ngài ngâm vần kệ đầu: 


1. Ta chắc giờ chim thiểu dục rồi, 
Nay Bồ câu chẳng muốn tìm mỗi, 
Tại sao đành chịu nằm thèm khát, 
Sao nguyện theo Trai giới hỡi ngài? 


Bô câu đáp lời qua hai vân kệ: 


2. Xin đây tham đắm, cặp uyên ương 
Đua giỡn quanh đây tựa phượng loan, 
Ung ác chụp nàng, Day biến mất, 

Chia lìa duyên kiếp đã tan hoang! 


3. Con biết niềm mắt mát phú phàng, 
Bạo tân, khốc liệt biết bao đường, 
Con nhìn mọi vật, lòng đau đớn; 

Vì thể con tìm đến náu ương 

Nhờ giới hạnh, thê nguyên ái dục 
Chẳng bao giờ trở lại lòng con. 


Khi Bồ câu đã tán thán hành động của mình liên quan đến hạnh nguyện Ấy, bậc Đạo Sư lại hỏi 
câu đó với con Răn và lần lượt các con vật kia. Mỗi con trong bọn chúng đều nêu lên sự việc 
như đã xảy ra: 


Bồ-tát: 


4. Vật ở cáy, bò sát cuộn mình, 

Đây răng nhọn hoắc, nọc truyền nhanh, 
Rắn sao muốn giữ truyền Trai giới, 

Sao đói khát cam chịu cô tình? 


Con Răn: 


3. Con bỏ thôn Irưởng thật oai hùng, 
Dáng đẹp, lưng gù cứ chuyển rụng, 
Bò gám lên, con hờn căn nó, 

Đau đón, bò chết ngã lăn đùng! 


6. Dân làng mọi kẻ đồ ra đường, 
Than khóc vì trông thấy tận tường, 
Vì vậy con nương nhờ giới hạnh, 
Thê sân hận chăng trở về con. 


Bồ-tát: 


7. Xác chết, thức ăn quý sản đây, 
Nằm trong nghĩa địa rã tan thây, 
Chó rừng, sao chịu đành thèm khái, 
Sao lại thê tuân giới hạnh này? 


Chó rừng: 


ở. Tìm được voi và thích thịt ngon, 
Con vào bụng nó ở l) luôn 

Song nhiêu gió mạnh, trời gay gắt 
Làm héo khô khe hở chó chun! 


9. Tôn giả, con vàng võ, ốm sây, 
Vì không lỗi thoát, phải nằm đây, 
Rồi cơn bão nọ bùng vang dội 
Làm uớt, mêm đi ngã hậu này. 


10. Để thoát ra, con chẳng chậm đâu 
Như trăng thoát khỏi vuốt la-hẳu, 

Nên con chạy đến nhờ Trai giới, 

Con nguyện tham tâm tránh chạy mau. 


Bồ tát: 


11. Ngài có thói xưa vẫn kiếm môi 
Năm trên tổ kiến, Gấu Ông Ơi, 

Sao nay lại chịu năm thèm khát, 

Sao muốn thê nguyễn Trai giới thôi? 


Con Gâu: 


12. Bỏ nhà vì quả đói trong lòng, 

Con đến Mal-la, chạy vội vàng 

Dân chúng trong làng đêu đồ đến, 
Dùng cung, gậy, chúng đánh hung tản. 


l3. Minh con vấy mắu, vỡ tan đâu, 
Con chạy về nơi trú ẩn mau, 

Vì vậy con nguyễn theo giới hạnh, 

Dục tham chẳng kéo đến ngày sau. 


Như vậy cả bốn con vật đều tán thán hành động của chúng trong việc quyết tâm giữ hạnh Trai giới, 
xong vừa đứng lên đảnh lê bậc Đạo Sư, chúng vừa hỏi ngài câu này: 


- Thưa Tôn giả, các ngày trước ngài ra đi kiêm trái rừng vào giờ này. Tại sao hôm nay ngài khôngđi, 
mà lại hành trì Trai giới? 


Chúng liên ngâm vân kệ này: 


14. Điều ấy, ngài mong muốn giải Đây, 
Mọi điều con biết, đã thưa thây, 

Song nay đến lượt mình, xin hỏi: 

Tôn giả sao theo hạnh nguyện này? 


Bồ tát: 


15. Một vì Đóc Giác Phát qua đây 
Chóc lát trong am, đã giải bày 
Mọi việc vãng lai, danh tiếng, hiệu, 
Gia đình và đạo lộ sau này. 


1ó. Ta không quỳ, bởi quả kiêu căng 
Ở trước chân Ngài, chẳng hỏi han, 
Vì thể, ta nương vào giới hạnh, 

Để kiêu căng ấy chẳng đeo gân. 


Băng cách ây, bậc Đạo Sư giải thích việc hành trì hạnh nguyện của mình. Sau đó ngài thuyêt giáo 
cho chúng, bảo chúng ra đi và ngài bước vào thảo am. Các con vật kia trở vê chôn ở của mình. Bậc 


Đạo Sư không hề gián đoạn tâm Thiền định nên được sinh vào cõi Phạm thiên. Còn các con vật ây 
tuân hành lời thuyêt giáo của ngài nên đã lên cộng trú đông đảo với Thiên chúng. 


nn 
Sau khi chẳm dứt Pháp thoại này, bậc Đạo Sư bảo: 


- Như vậy, này các cư sĩ, giữ hạnh nguyện Trai giới là một tập tục của các bác trí ngày xưa, và nay 
các ông phải biết hành trì. 


Rồi ngài nhận diện Tiên thán: 


- Vào thời ấy, Anuruddha (A-na-luật) là chim Bồ câu, Kassapa (Ca-diểp) là con Gấu, Mục-kiên- 
liên là Chó rừng, Sàripufta (Xá-lợi-phát) là con Răn, và Ta chính là nhà tu khô hạnh kia. 


-ooOoo- 
491. Chuyện Đại Không Tước (Tiền thân Mahà-Mora) 
Bắt ta, bạn sẽ được ngàn vàng..., 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo thôi thất. 
Bác Đạo Sư bảo vị Tỷ-kheo này: 
- Có đúng như Ta nghe nói là ông đã thối thất chăng? 
- Thưa vâng, bạch Thể Tôn, quả đúng vậy. 
Ngài liên nói: 
- Này T)-kheo, chẳng lẽ lòng tham muốn dục lạc này lại không đánh bại một người như ông sao? 
Trận cuồng phong hoành hành khấp núi Sineru (Tu-đi) cũng chăng nao nứng trước một ngọn lá 
khô đáu. Ngày xưa tham dục này đã đánh bại các bậc thanh tịnh, là những vị đã lạnh xa bảy ngàn 
năm khỏi mọi tham dục khởi lên trong tâm mình. 
Cùng với những lời này, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


x 


Một thuở nọ khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nai, Bồ-tát được sinh vào bụng một con Công mái 
ở một vùng biên địa. Khi thai kỳ đã mãn, Công mẹ sinh trứng ở một nơi nó kiếm môi và bỏ đi xa. 
Lúc bấy giờ trứng chim công khỏe mạnh chắng bị tai nạn gì nếu không có những mối hiểm nguy từ 
loài rắn hay các loài bọ tai hại tương tự như thế. 


Vì vậy cái trứng Công này có màu vàng óng như chỗồi cây Kanikara; khi nó đã đủ thuần thục thì tự 
nó nứt ra, và một con Công xuất hiện có mảu vàng óng ánh, với con mắt như trái GunJja, chiếc mỏ 
màu san hô, và ba sọc đỏ chạy quanh cô xuống đến giữa lưng. Khi chim lớn lên, thân mình to bằng 


chiếc xe đây của người bán hàng, trông thật đẹp mắt, nên cả đàn Công màu đen tụ tập lại chung 
quanh bâu chim Công này làm chim đâu đàn. 


Một hôm chim Công đang uống nước trong hồ, nhìn thấy vẻ đẹp của mình liền suy nghĩ: "Ta đẹp 
nhất trong đám công. Nếu ta ở chung với chúng giữa mọi nẻo đường đời, ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta 
muốn đi xa đến vùng Tuyết Sơn, và ở đó một mình tại một nơi vừa ý”. Thế là về đêm, khi cả đàn 
công lui về nơi trú ấn riêng biệt kín đáo, Công ra đi mà không ai biết, về phía khu vực Tuyết Sơn, 
sau khi băng qua ba rặng núi, Công vào ân thân tại rặng thứ tư. Đây là khu rừng mà Công khám 
phá ra một hồ thiên nhiên rộng bát ngát phủ đầy hoa sen, không xa một cây đa cạnh một ngọn đôi, 
Công chúa đậu trên cành cây này. Trong lòng ngọn đồi này có một hang động kỳ thú, và vì muốn 
ở đó nên Công chúa đậu trên một vùng đất phẳng ngay trước miệng hang. 


Lúc bấy giờ không ai có thê trèo đến chốn này được dù từ dưới lên hay trên xuống, cho nên nó 
tránh khỏi mọi nỗi lo sợ về chim muông, mèo rừng, rắn rít hay loài người. "Đây là một nơi thích 
thú dành cho ta!” Công suy nghĩ. Hôm ây Công ở đó và sáng hôm sau bước ra khỏi hang, Công đậu 
trên đỉnh đồi hướng về phía đông. Khi Công thấy mặt trời lên, Công tự vệ mình trong ngày sắp đến 
bằng cách đọc câu ca: 


- Ngài đã hiện ra, đắng Toàn tri. 


Sau đó Công đi kiêm môi. Buôi chiêu, Công lại trở vê đậu trên đỉnh đôi hướng về phía Tây., và khi 
nhìn thây mặt trời biên mât dạng, Công tự vệ mình trước màn đêm sắp buông xuông băng cách đọc 
câu ca: 


- Ngài đã lặn kia, đẳng Toàn tri. 
Bằng cách ấy cuộc đời Công cứ trôi qua (Xem lại Tiền thân số 159 tập II: Mora làtaka). 


Song một hôm có người thợ săn ở trong rừng bất chợt thấy Công đang đậu trên đỉnh đôi ấy và trở 
về nhà. Khi lão sắp chết, lão bảo với con trai về chuyện ấy: 


- Này con, trong rặng núi thứ tư của dãy kia, trong rừng có một con Công màu vàng ánh. Nếu nhà 
vua muốn có một con Công như vậy, thì con biết nơi kiếm nó rồi đấy. 


Một ngày kia chánh hậu của vua Ba-la-nai tên là Khema, (Thái Hòa) năm mộng về tảng sáng, và 
giác mộng diễn ra như thế này: "Một con Công màu vàng óng đang thuyết Pháp và bà chăm chú 
nghe rất hoan hý. Khi Công đã thuyết Pháp xong liền bay lên ra đi, bà vội kêu to: "Kìa chúa 
Côngđang chạy thoát, hãy bắt Công lại ngay!” Và trong khi bà thốt lên các lời này, bà liền thức dậy. 


Khi tỉnh lại, bà biết đó chỉ là giấc mộng, và suy nghĩ: "Nếu ta trình đức vua đó là cơn mộng, thì 
ngải sẽ chăng quan tâm đến, song nếu ta bảo đó là niềm mong ước của một thai phụ thì ngài sẽ lưu 


ý ngay". 


Thế là bà liền giả bộ làm như thê bà đang khao khát một thứ gì đó theo cách thông thường của một 
thai phụ, và năm xuông. Nhà vua đên viêng bà và hỏi bà đau bệnh gì. Bà đáp: 


- Thần thiếp đang có một niềm khát vọng. 


- Ái khanh ao ước điều gì thế? 

- Tâu Chúa thượng, thần thiếp ước ao nghe lời thuyết Pháp của một con chim Công màu vàng ánh. 
- Song, này ái khanh, ta tìm đâu ra được một con chim như vậy? 

- Như vậy thì, tâu chúa thượng, thần thiếp sẽ chết mắt. 


- Này ái khanh, đừng lo buôn chuyện ây, nêu nơi nào có con chim như vậy thì nó sẽ được bắt vê 
cho ái khanh. 


Nhà vua an ủi bà như vậy rôi đi ra ngoài ngôi xuông hỏi các triêu thân: 


- Này các khanh, chánh hậu ao ước nghe bài thuyết giảng của một con chim Công vàng ánh. Vậy 
có loại Công vàng ánh ây chăng? 


- Tâu Chúa thượng, các Bà-la-môn biết chuyện đó. 

Nhà vua hỏi các Bà-la-môn. Họ đáp như vậy: 

- Tâu Đại vương, theo những vần kệ nói về điềm lành của chúng thân, thì trong loài thủy tộc có cá 
rùa, cua, trong các loài thú rừng thì có hươu, nai, thiên nga, công, trĩ...các loài đó cùng loài 
người,đêu có thê sinh ra với sắc vàng ánh. 

Sau đó nhà vua triệu tập tất cả thợ săn trong quốc độ lại và hỏi họ có bao giờ từng thấy con Công 
váng ánh chưa. Bọn họ đêu trả lời không, trừ người thanh niên đã được cha mách bảo cê chuyện 


ông ta đã thấy. Gã đáp: 


- Chính hạ thần chưa thấy, song thân phụ hạ thần đã bảo cho thần biết một nơi có thể tìm ra một 
chúa Công vàng ánh. 


Nhà vua liên bảo: 


- Này hiền hữu, đây là chuyện sống chết của trẫm và chánh hậu; vậy hãy cố bắt lẫy Công ấy đem về 
đây. 


Nhà vua cho gã thật nhiều tiền bạc và bảo gã ra đi. 

Gã ấy đem tiền về cho vợ con rồi đi đến nơi kia gã thấy bậc Đạo Sư, gã đặt bẫy bắt ngài. Mỗi ngày 
gã tự nhủ thâm là chắc chăn sẽ bắt được chim Công: tuy nhiên gã chêt đi mà chăng bắt được Công 
ây. Rôi chánh hậu cũng từ trân mà không thỏa tâm nguyện. Nhà vua nôi trận lôi đình và ngài phán: 
- Ái hậu của trẫm đã qua đời vì chim Công này. 

Rồi nhà vua truyền lệnh chép câu chuyện ấy vào một phiến bằng vàng kể rằng trong rặng thứ tư của 


khu vực Tuyết Sơn có con chim Công vàng sông ra sao, hễ ai ăn được thịt nó sẽ trường xuân bắt tử. 
Nhà vua đặt phiến vàng ấy trong kho báu và sau đó qua đời. 


Kế vị vua ấy, một vua khác lên ngôi, đọc lời lẽ câu chuyện ghi trên phiến vàng nên ước mongđược 
trường xuân bắt tử, liền cho người thợ săn đi bắt chim Công; song nhà vua ấy cũng chết trước khi 
mãn nguyện giống như vua kia. 


Cùng cách Ấy, sáu vị vua kế tiếp qua đời và sáu người thiện xạ chết đi mà không được kết quả gì ở 
khu vực Tuyết Sơn cả. Song người thợ săn thứ bảy, được nhà vua thứ bảy phái đi, không thể nào 
bắt được chim suốt bảy năm liên mặc dù mỗi ngày gã đều mong đợi chuyện ây, nên bắt đầu suy 
nghĩ không biết tại sao lại không thể bắt được đôi chân chim sa vào bẫy. 


Vì thế gã ngắm nghía chim, thấy chim cầu nguyện đề được phủ hộ mỗi buổi sáng tối đều đặn, và gã 
lý luận vê trường hợp này như sau: "Không có con chim Công nào khác ở vùng này, rõ ràngđây 
đúng là chim Công sông đời thanh tịnh. Chính uy lực đời sông thanh tịnh của chim ây cùng uy lực 
của thần chú hộ mệnh đã khiến cho đôi chân chim không bao giờ sa vào bẫy của ta được". Khi kết 
luận như vậy rồi, gã đi đến vùng biên địa bắt một con công mái, mà gã luyện cho nó hót tiếng gáy 
mỗi khi gã búng tay, và xòe cánh múa mỗi khi gã võ tay. 


Gã đem chim mái trở về, rồi đặt bẫy trước khi Bỏ- tát đọc thần chú hộ mệnh, gã búng tay và làm 
cho công mái gáy. Công trống nghe tiếng gáy ấy lập tức ác dục đã ngủ yên suốt bảy ngàn năm, 
bỗng vùng dậy như con rắn hồ mang giương mào lên khi bị đánh. Bị ác dục làm cho mê muội, chim 
Công không thể nào đọc thần chú hộ mệnh nữa, mà vội vàng bay về phía chim mái, từ trên không 
chim hạ cánh xuống đặt đặt đôi chân ngay vào bẫy: chiếc bẫy kia suốt bảy ngàn năm chẳng đủ uy 
lực bắt chim, nay đã kẹp chặt lẫy chân chim thần. 


Khi người thợ săn thấy chim nằm tòn teng ở cuối sợi dây, gã nghĩ thầm: "Sáu người thợ săn trước 
đã không thể bắt được chim Công chúa này và trong bảy năm liền ta cũng không bắt được nó. 
Nhưng hôm nay, ngay khi chim đâm si tình chim mái, thì nó không đọc thần chú được, nên sa vào 
bẫy và bị bắt, nó đang nằm tòn teng với cái đầu lộn ngược kia kìa. Ôi sinh vật mà ta đã làm hại kia 
thật là đức hạnh! Nếu ta giao một linh vật như vậy cho một người khác chỉ vì bị mua chuộc tiền bạc 
thì thật là không xứng đáng: Danh vọng của vua chúa có nghĩa gì đối với ta đã chứ? Ta muốn thả 
chim ấy bay đi". 


Nhưng rồi gã lại nghĩ: "Đó là một thần điều kỳ dị phi thường, nếu ta đến gân nó, nó sẽ tưởng ta đến 
để giết nó, nó sẽ lo sợ cho tính mạng của mình mà vùng vây, thì có thê gãy chân hay cảnh. vậy ta 
không muốn đến gần nó, mà chỉ đứng â ân mình và cắt đứt cái thòng lọng bằng một mũi tên bắn ra. 
Sau đó chim muốn đi đâu tùy ý". Thế là gã đứng ân mình, giương cung lên, lắp một mũi tên vào 
dây và kéo ra sau. 


Bấy | giờ chim Công trống suy nghĩ: “Người thợ săn này đã làm ta mê mệt vì ái dục, và khi thấy ta bị 
sa bẫy rôi lại không còn quan tâm đến ta nữa. Gã ấ ấy ở đâu kìa?" Chim Công cứ nhìn hướng này 
hướng nọ, và thấy người kia đứng với cây cung săn sàng bắn. "Chắc chắn gã muốn giết ta rồi rađi". 
Chúa Công suy nghĩ và sợ chết nên ngâm vần kệ đầu xin tha mạng: 


1. Bắt ta, bạn sẽ được ngàn vàng, 
Bắt sống, xin đừng bắn bị thương, 
Van bạn đem ta về chúa thượng, 
Chắc ngài sẽ thưởng thật giàu sang. 


Nghe vậy, người thợ săn suy nghĩ: "Đại không tước này tưởng ta sắp bắn nó bằng mũi tên đây. Ta 
phải trần an nó mới được”. Vì mục đích ây, gã ngâm vân kệ thứ hai: 


2. Trên cung, ta chẳng ráp tên này 
Để bắn chim, Công chúa, ở đây 
Ta muốn cắt dây thòng lọng ấy 
Để chim tùy ý, hãy xa bay! 


Nghe lời này, chim Công chúa đáp qua hai vần kệ: 


3. Bảy năm theo đuổi, thợ săn này, 
Đói khát, bạn cam chịu tháng ngày, 
Bạn muốn gì, nay ía mắc bây, 

Vì sao muốn thả để ta bay? 


4. Hiển nhiên mọi vát được an lành, 
Bạn nguyện từ đây bỏ sát sinh, 

Mắc bây thân ta, tuy, thể bạn 

Muốn ta được thả để bay nhanh! 


Thọ săn tiếp theo: 


5. Khi người từ bỏ sát quân sinh, 
Nhờ nó, muốn loài thoát hãi kinh, 
Phước đức nào đời sau sẽ đến, 

Việc này, Không tước đáp cho mình. 


Công chúa: 


6. Nhờ nó muôn loài thoát hãi kinh 
Khi người thê chẳng sát quân sinh, 
Đời này nó được nhiễu ca ngơi, 

Thiên giới, đời sau hưởng phước lành. 


Thợ săn: 


7. Nhiều người nói chẳng có Thiên thân, 
Cực lạc, đời này có thể mang; 

Sinh quả dữ lành ngay hiện tại; 

Vì nhiều bậc Thánh đã cho rằng: 

Thi ân là việc đầy ngu xuẩn, 

Vì thể tôi thường đánh bây săn 

Chim thú, giờ đây tôi muốn hỏi: 

Lời kia xứng đáng để tin chăng? 


Lúc ấy bậc Đạo Sư quyết định giảng cho người này biết quả thực có đời sau, nên trong lúc 
ngài đang nằm lủng lắng ở cuối sợi dây, đầu lộn ngược xuống đất, ngài ngâm vần kệ: 


§. Đôi vâng nhật nguyệt rõ ràng ràng 
Đi khắp trời cao tỏa sảng quang; 
Người gọi là gì nơi hạ giới, 

Thuộc về cõi khác hoặc trần gian? 


Người thợ săn ngâm vần kệ đáp lại: 


9. Rõ ràng nhật nguyệt thấy đôi vẫng 
Đi khắp trời cao, tỏa ảnh quang; 
Chúng chẳng thuộc về nơi hạ giới, 
Mà về cõi khác: miệng người trần. 


Lúc ấy bậc Đạo Sư bảo gã: 


10. Vậy chúng đêu sai lạc cả bây, 
Những người gian dối nói như vẫy! 
Chẳng vì duyên cớ gì đi nữa 

Lại bảo chỉ riêng thể giới này 
Mang nghiệp quả lành hay quả đữ, 
Còn xem bồ thí việc ngu thay! 


Trong khi bậc Đạo Sư nói, người thợ săn suy nghĩ rôi ngâm hai vân kệ: 


11. Điều này ngài nói quả là chân, 
Sao có người kia lại bảo rằng: 
"Bồ thí không mang về kết quả? 
Rằng đây, ngay ở cõi phàm trần. 
Người ta gặt quả lành hay dữ, 

Bồ thí là công việc độn đân?" 


12. Cách nào nên sống, phải làm gì? 

Thành đạo là đâu, phải bước đi? 

Công chúa, xin ngài cho lão biết, 

Pháp môn khô hạnh phải hành trì, 

Câu mong lão được chìm Công chúa 

Cứu khỏi chim vào địa ngục kia! 
Khi nghe vậy, bậc Đạo Sư suy nghĩ: "Nếu ta giải đáp vấn đề này cho gã, thì cả thế giới này đối với 
gã thành ra trống rỗng và hư vọng. Lần này ta sẽ nói cho gã biết bản chất của các Thánh giả Bà-la- 
môn chân chính". Với ý định trên, ngài ngâm hai vần kệ: 


13. Người truyền khổ hạnh ở trần gian, 
Chẳng ở nhà đâu, đắp áo vàng, 

Sáng sớm đi ra đường khất thực, 
Không đi chiêu tôi: chính hiền nhân. 


14. Đúng thời thăm các thiện nhân vây, 


Bạn sẽ vui lòng, dâu hỏi ai 
Giải vấn đề, vì chư vị biệt 
Cối trên kia với cối đời náy. 


Khi nói như vậy ngài muốn cho kẻ kia phải biết kinh sợ cảnh giới địa ngục. Còn người ấy đã đạt 
đến tri kiến viên mãn của một vị Độc Giác Phật, vì người Ấy, đã sống đến độ tri kiến sắp thành thục, 
như búp hoa sen tròn đầy sung mãn đợi chờ các tia năng chiếu vào. . Trong lúc người thợ săn nghe 
bài thuyết Pháp của ngài, ngay tại chỗ người ấy đang đứng, người ấy hiểu lập tức mọi yếu tô cầu 

tạo nên các vật hữu hình (tứ đại), thấu suốt cả ba đặc tính căn bản của chúng (đó là: vô thường, khô, 
vô ngã) và thâm nhập tri kiến của một Độc Giác phật. Tri kiến trên của vị này cùng với việc giải 
thoát bậc Đạo Sư khỏi cải bẫy kla xảy ra cùng một lúc. VỊ Độc giác Phật, sau khi đã đoạn diệt mọi 
dục tham của mình, đang đứng trên bờ sinh tử cuối cùng, liền thốt lên cảm thán nguyện trong vần 
kệ này: 


15. Như rắn lột quăng lớp vỏ tàn, 

Lả khô cáy trút lúc xanh dân, 

Hôm nay ta bỏ nghệ săn bắn, 

Mãi mãi xa lìa nghiệp thợ săn. 
Sau khi thốt lên ý nguyện cao cả của mình, vị ây suy nghĩ: "Ta vừa được giải thoát khỏi các dây 
trói buộc của ác dục; song ở nhà ta còn rất nhiều chim đang bị giam cầm, vậy làm thế nào ta giải 
thoát cho chúng đây?" Vì thế vị ấy hỏi bậc Đạo Sư: 


- Tâu Không tước Đại vương, ta còn giam câm nhiêu chim tại nhà, làm sao ta giải thoát cho 
chúng được? 


Lúc bây giờ Bồ-tát là bậc toàn tri, có tri kiến tinh thông mọi đường lỗi và phương tiện hơn cả một 
vị Độc Giác Phật, nên ngài bảo: 


- Khi ngài đã phá vỡ sức chi phối của tham dục và thâm nhập tri kiến của một vị Độc Giác Phật, 
nhờ lẽ đó ngài hãy tuyên thệ điêu Chân lý, thì trong toàn cõi Diễm phù-đêề sẽ không còn sinh vật 
nào bị øgIam câm nữa cả. 


Sau đó, vị kia vừa ổi vào bằng cánh cửa mà Bồ-tát mở ra như vậy, vừa ngâm vần kệ này tuyên thệ 
một hành động Chân lý: 


1ó. Tất cả chim nào ta đã giam 
Trong nhà, ta có đến hàng trăm, 
Nay ta trả cuộc đời cho chúng 
Về tổ, bây chim được thoát nạHm. 


Lúc ấy, nhờ hành động Thẻ nguyền Chân lý kia, dù đã muộn, tất cả bầy chim cũng được thoát cảnh 
ø1am câm, ru rít líu lo bay vê tô của mình. Cùng lúc ây, khắp cõi Diêm-phù-đê tât cả mọi sinh vật 
đã bị bắt đều được thả tự do, không còn con vật nào sót lại trong cảnh giam câm cả, dù chỉ là con 
mèo. 


Vị Độc Giác Phật ấy giơ tay lên vừa xoa trán mình, lập tức các dấu vết của dòng họ cũ biến mắt và 
dấu hiệu của bậc tu hành xuất hiện vào chỗ ấy. Lúc bấy giờ, vị này trông giống như một Trưởng 
Lão Tỳ kheo đã sáu mươi tuôi, đắp y đầy đủ, mang tám vật cần thiết (bình bát, ba y, đai lưng, đao 
cạo, cây kim và cái lọc nước), cung kính đánh lễ chim Công chúa, và đi diễu quanh ngài, thân 
hướng về phía hữu, rồi bay vụt lên không gian đến tận một hang động trên đỉnh núi Nanda. Chúa 
chim Công cũng bay ra khỏi cái bẫy, kiếm mỗi và trở về chốn ở của mình. 


x 


Vần kệ cuối cùng do bậc Đạo Sư ngâm kể chuyện suốt trong bảy năm trời người thợ săn quanh 
quân với chiêc bây trong tay và sau đó được giải thoát khỏi khô đau nhờ chim Công chúa như thê 
nào: 

17. Thợ sắn xuyên suốt khắp rừng cây 

Tìm kiếm chúa Công, bấy dưới tay, 


Đã giải thoát đau cho Không tước 
Khi vừa bị bát, giống Ta đây. 


Sau khi chấm dứt Pháp thoại này, bạc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự Thật, vị Tỷ-kheo thối thất 
kia đã đặc Thánh quả (A-la-hản). 


Rồi Ngài nhận diện Tỉ lên thân: 
- Vào thời ấy, Ta là chìm Công chúa kia. 

-ooOoo- 
492. Chuyện lợn rừng của thợ mộc (Tiền thân Taccha-Sùkara) 
Lang thang tìm kiếm khắp xa gẫn..., 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về hai Trưởng lão. 
Người ta đôn rằng khi vua Mah Kosala (Đai vương xứ Kiêu-tát-la) gả con gái cho vua Bimbisàra 
(Tân-bà-sa), ngài đã chia phân nàng mội ngôi làng ở Kàsi đê nàng lây tiên mua dâu thơm tăm gội. 
Sau khi vua Ajàtasaffu (A-xà-thê) sát hại vua cha (Tân-bà-sa), thì vua Pasennadi (Ba- fIr-nặc), con 
của vua Mahà-Kosala phá hủy ngôi làng â ấy. Trong các trận chiến xảy ra giữa hai nước về chuyện 
này, ban đâu chiến thắng thuộc về Ajàtasatftu (A-xà-thê). Còn vua Kosala thua trận liễn hỏi các vị 
quán sư: 


- Ta lập mưu gì để bắt A-xà-thể được chăng? 


Các vị ấy đáp: 


- Tâu Đại vương, Tăng chúng có đại tài về thần chú. Hãy phái sứ giả đến hỏi ý kiến của Tăng 
chúng tại tỉnh xả. 


Vua đồng ÿ việc này. Vì thê vua truyền quân hấu tới, bảo họ đi đên đó, ân mình ở nơi kín, đề nghe 
lớm câu chuyện giữa Tăng chúng. 


Bấy giờ tại Kỳ Viên có một số đại thân của nhiêu vua chúa, đã từ giã thể tục xuất gia. Hai người 
trong đám áy là hai Trưởng lão, sông trong môi thảo am ở bên ngoài tỉnh xá, một vị tên là Trưởng 
lão Dhanuggaha-tissa, vị kia là Trướng lão Mantidatta. Hai vị đã ngủ suốt đêm, và thức dậy khi 
vâng đông vừa hé. 

Trưởng lão Dhanuggaha-tissa bảo, trong khi nhóm lửa: 

- Thưa Hiên giả Tỷ-kheo Data. 

- Thưa vâng, Hiên giả bảo gì? 

- Hiển giả đang ngủ chăng? 

- lhưa không, tôi không ngủ. Ta phải làm gì bây giờ? 


- Này, vua Kosala thật là một kẻ ngu ngốc bẩm sinh, vua ấy chỉ biết một chuyện là ăn cả đồng thức 
ăn tạp nhạp. 


- Thưa Hiên giả muốn nói gì thể? 


- Vua ấy đã để cho vua Ajàtasattu đánh bại, mà Ajàtasatu có hơn gì con giun trong bụng vua ấy đã 
chứ? 


- Vậy thì vua ấy phải làm gì đâ? 


-Này Trưởng lão DaHa, Hiền giả phải biết có ba cách bày bình bố trận: bày binh hình Chiếc xe, 
bày binh hình Bánh xe, và bày bình hình Hoa sen. Chính là cách bày bình hình Chiếc xe ấy, vua kia 
phải sử dụng để bắt Ajàtasatu. Vua ấy phải bố trí các đũng sĩ hai bên cạnh mình trên đỉnh đôi, rồi 
dàn đạo bình chính yếu ra trước mặt trận: một khi vua kia lọt vào giữa rồi và vừa nhảy ra vừa hét 
lớn, thì họ bắt ngay vua kia như cá năm trong giỏ. Đó là cách bắt Ajàtasattu đấy. 


Cả đám sứ giả này nghe hết mọi chuyện đó và trở về tâu trình với vua mình, vua lập tức đem một 
đạo quân lớn ra, bắt được Ajàtasattu làm tù bình và trói lại bằng các dây xích xiêng. Sau khi trừng 
phạt như vậy vài ngày, vua này thả vua kia ra, khuyên không nên làm chuyện như trước nữa, và để 
an ii vua 4jàtasafIu, vua lại đem chính con gái mình là công chúa Vajirà gả cho vua jdtasaffu 
rồi tiễn đưa vê nước rất trọng thể. 


Giữa Tăng chúng có lời bàn tán chuyện này rất nhiễu: 


- Ajàtasattu đã bị vua Kosala bắt sống theo lời chỉ dẫn của Trưởng lão Dhanuggaha-tissa. 


Tăng chung cũng đàm luận việc này tại Chánh pháp đường và khi bác Đạo Sư đi vào, Ngài hỏi 
Tăng chung đang nói chuyện gì. Tăng chúng trình với ngài. Sau đó ngài bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu Dhanuggaha-tissa biểu lộ tài nghệ về chiến lược đâu. 


Và ngài kề một chuyện quả khứ. 


Một thuở nọ có một người thợ mộc sống trong ngôi làng gần cổng thành Ba-la-nai, đi vào rừngđồn 
củi. Ông tìm được một con Lợn rừng đực rớt xuông hó, liền đem về nhà nuôi nắng và đặt tên là 
Lợn rừng của Thợ mộc. Con Lợn rừng trở thành tên đầy tớ của ông. Nó nhồ bật cây cối lên bằng 
chiếc mõm và đem về nhà cho ông, nó buộc cái dây đo đạc quanh mũi nó và kéo lê đi, rồi tìm thấy 
cái rìu, cái đục, cái vồ ngậm trong miệng. 


Khi Lợn rừng khôn lớn, nó thành một con vật lực lưỡng dị thường, người thợ mộc thương yêu nó 
như con ruột mình, và sợ có ai làm hại nó, nên thả nó vào rùng. Con Lợn rừng suy nghĩ: “Ta không 
thê sống một mình bơ vơ trong rừng này. Nếu ta kiếm bà con và ở với chúng chăng hay lắm sao?" 
Vì thế nó tìm bầy lợn khắp rừng cây, cho đến khi gặp được cả đàn, nó rất vui mừng, liền ngâm ba 
vần kệ: 


tổ Lang thang tìm kiếm khắp xa sản 
Đôi múi chung quanh, các khóm rừng, 
Thơ thần ta đi tìm quyền thuộc, 

Kìa! Ta tìm thấy đảm thân bằng! 


2. Đây, củ quả rừng phong phú sao 
Với kho thực phẩm thật đổi dào! 
Núi đôi khe suối xinh tươi quả, 
Sống ở đây đời đẹp biết bao! 


3. Ta sống đây toàn quyến thuộc thân, 
Hưởng thư nhàn, chăng phải băn khoăn, 
Cũng không lo lắng và kinh hãi, 

Dù chuyện gì do phía địch quán. 


Bầy Lợn rừng kia nghe vần kệ này liền đáp lời qua vần kệ thứ tư: 
4. Cừu địch là đây! Ở chốn nào, 
Xin tìm đường lôi ân thân vào, 
Nó thường giết hại, này Thợ móc, 
Lợn đẹp nhát đản, loại tôi cao! 
Hỏi: 


5. Kẻ thù các bạn ấy đâu đây? 
Nói thật cho ta, hạnh ngộ thay! 


Kẻ giết họ hàng, ai đó vậy? 
Dù là chưa giết trọn luôn báy. 


Đáp: 


6. Đó chính là vua của thu rừng! 
Với răng đề cắn, sọc đen văn, 
Ay là mãnh thú oai hùng quá, 
Thường giết lợn uu tú nhất đàn! 


Hỏi: 


7. Thân thể ta tàn hết lực chăng? 
Thể sao ta lại chẳng nhe răng? 
Nếu ta chung sức thì nhờ vậy 

Ta sẽ thắng ngay chú Cọp vẫn! 


Đáp: 


ổ. Lời nói này nghe tuyệt diệu thay! 
Tượng công, ta thích nói như vây, 
Đừng cho chú lợn nảo đi trốn, 
Hoặc bị giết sau trận đấu này. 


Bây giờ Lợn rừng của Thợ mộc đã làm cho cả đàn lợn đông tâm nhật trí, liên nói: 
- Khi nào Cọp sẽ đên? 
- Hôm nay nó đã đên sớm và bắt mât một con lợn rôi, ngày mai nó lại sẽ đên sớm đây. 


Lợn rừng rât thiện chiên và biệt lợi thê đê tân công, vì vậy có thê đạt được chiên thăng. Lợn rừng 
nhìn quanh tìm một nơi, bảo cả đám ăn uông khi đêm chưa đên, rôi tảng sáng hôm sau nó giải thích 
cho cả đàn nghe cách giàn binh gôm ba kiêu: đội hình theo Chiêc xe,v.V... 


Sau đó, nó giàn binh hình Hoa sen theo cách trên. Ở giữa nó đặt bầy lợn con đang còn bú, chung 
quanh là mẹ chúng, kế đó là bầy lợn cái không sinh sản, kế nữa là một vòng gồm các lợn mới lớn 
mập mạp, tiếp đến là bầy Lợn có răng nanh mới nhú, tiếp nữa là bầy lợn có răng nanh đã lớn, 

cón đám lợn rừng đực già cả ở ngoài cùng. Rồi nó bồ trí những tiêu đội chừng mười, hai mươi, ba 
mươi quân rải rác đây đó. Nó lại bảo chúng đào cho chính nó một cái hỗ và một hố cho con Cọp rơi 
vào có hình rô sàng: giữa hai hỗ đó có để một dãi đất nhỏ cho nó đứng. Sau đó nó cùng đám lợn 
đực thiện chiến hùng dũng đi khắp nơi khích lệ cả đản. 


Trong khi nó bận rộn như thế thì mặt trời mọc. Con Cọp vừa ra khỏi vùng thảo am của một nhà khổ 
hạnh giả danh và xuât hiện trên đỉnh đôi. Bây lợn rừng kêu to: 


- Thưa Chúa công, kẻ thù của ta đã đến. 


Lợn rừng bảo: 
- Đừng sợ, hễ nó làm gì, các bạn cứ làm lại hệt như thế. 


Con Cọp rùng mình thật mạnh, làm như thể sắp đi, rồi tiểu tiện, bầy lợn cũng làm theo như thế. 
Con Cọp nhìn bây lợn rừng và gầm một tiếng thật lớn, bọn chúng cũng làm y như vậy. Nhìn tháiđộ 
của chúng, con Cọp nghĩ thầm: “Chúng có vẻ thay đổi, hôm nay chúng đối diện ta như một đám kẻ 
thù trong hàng ngũ chính tề, chắc có một tên thiện chiến nào đó đã tập hợp chúng lại đây; ta không 
nên đến gân chúng hôm nay". Vì sợ chết, Cọp cụp đuôi chạy vội về nhà tu hành giả mạo kia và vị 
này, khi thấy con Cọp đi về tay không, liền ngâm vần kệ thứ chín: 


9. Cọp thê bỏ giết mọi loài chăng? 
Cọp đã cho muôn vật vạn toàn, 
Chắc hẳn hàm răng không bén nữa, 
Đàn heo đã gặp, lại xin ăn? 


Nghe thế, Cọp ngâm ba vần kệ đáp lời: 


10. Răng của ta không cắn được rôi, 
Sức ta đà kiệt quệ mà thôi, 

Cùng nhau, chúng đựng toàn huynh đệ, 
Vì thể ta phiêu bạt lẻ loi. 


1Ì. Xưa, chúng ngược xuôi, bại tấu nhanh, 
Tìm hang tháo chạy, phách hôn kinh, 
Nhưng nay chúng rồng, vòng vây chặt, 

Vô địch, đấu tranh giáp mặt mình! 


12. Bây giờ chúng thỏa thuận đồng tâm, 
Chúng đã bấu lên một tướng quân, 
Chúng hại thân này khi hiệp lực, 

Nên ta thấy chúng, cũng không cần! 


Nghe lời này, nhà tu khổ hạnh giả hiệu đáp lời qua vần kệ sau: 


13. Diều hâu đơn độc giết đàn chỉm, 
Chiến thẳng. La thân bởi Để thiên, 
Khi mãnh hồ nhìn bây dã thủ, 

Lựa con đẹp nhất, giết êm liên! 


Sau đó Cọp ngâm kệ: 


14. Chẳng diễu, chẳng hồ, chúa sơn lâm, 
Thiên chủ, làm sao đu lực thân 

Không chế cả bầy heo đánh Hỗ, 

Họ hàng hiệp lực để tranh hùng! 


Nghe vậy, vị tu hành giả hiệu lại ngâm hai vần kệ đề thúc giục nó: 
15. Con chim bé bỏng phủ đây lông, 
Bay nhảy từng đản lũ thật động, 
Tụ tập trên cao thành đảm lớn, 
Cùng nhau lướt nhẹ khoảng trời không. 
1ó. Một mình đáp xuống, chủ diễu hâu, 
Trong lúc cả báy chúng giỡn nhau, 
Tân sát chúng ngay như ý muôn, 
Đó là cách Hồ phải theo mau! 
Nói xong, ông còn khuyến khích Cọp thêm: 


- Này Cọp chúa, ngài chưa biết oai lực của ngài đâu. Chỉ một tiếng gầm, một bước phóng mình thôi, 
là ta dám chắc không sông sót đên hai con lợn nữa đây! 


Con Cọp làm theo đúng như vậy. 


Bạc đạo Sư ngâm kệ để làm sáng tỏ vấn đề này: 
17. Với con mắt ác độc thèm ăn, 
Cọp tưởng lời này quả thát chắn, 
Can đảm môm nhe răng nhọn hoắc, 


Nhảy vào đảm lợn cũng đây răng! 


Vậy là con Cọp quay trở lại và đứng một lát trên đôi. Bầy lợn rừng báo cho Lợn rừng của Thợ mộc 
biết rằng con cọp lại đến, Lợn rừng bảo: 


- Đừng sợi 

Lợn trấn an chúng và đến đứng bên bờ giữa hai cái hố. Cọp phóng nhanh về phía chú Lợn rừng. 

Song lợn rừng lăn quay vào hô đâu tiên. Cọp không kiêm hãm được sức phóng của nó, cũng ngã 
gọn vào trong cái hô có hình như cái sàn quạt lúa. Lập tức lợn rừng nhảy lên đâm sâu răng nanh 

vào sườn Cọp thâu tận tim nó ra, nhét nó vào hô bên kia, và kêu to: 

- Đó, cứ ăn thịt tên khốn kiếp đi! 

Con lợn nào đến trước được ăn thịt cọp thỏa thê, những con đến sau cứ đi quanh mà hỏi: 

- Này, thịt Cọp mùi vị ra sao đó? 


Lợn rừng của Thợ mộc nhảy ra khỏi hô nhìn quanh cả bọn và hỏi: 


- Nào, các bạn chăng thích thịt đó sao? 


Song bọn kia đáp: 


- Tâu Chúa công, Chúa công đã trừ được Cọp, đó mới là một tên, tuy thế còn một tên nữa nguy 
hiểm gấp mười lần Cọp ấy! 


- Xin nói rõ đó là ai thế? 
- Một vị tu khổ hạnh giả hiệu thường ăn thịt mà Cọp kia vẫn đem đến. 
- Vậy thì ta sẽ đi bắt nó mau lên! 
Thế là cả bọn cùng ra cùng đi. 
Bấy giờ vị khô hạnh giả hiệu kia đang trông ngóng ra con đường, chờ mong Cọp đến từng phút. 
Song vị ây có thây gì ngoài bây lợn rừng đâu!- "Chúng đã giêt Cọp rôi, chắc thê, và nay chúng 
lại đên giết ta!" VỊ ây vội chạy trôn và leo lên một cây sung dại. Bây lợn rừng báo cho chủ tướng: 
- Nó đã leo lên cây rồi! 
- Được lắm, chúng ta sẽ bắt nó tức thì! 
Lợn rừng bảo bây lợn con ủi đất ra khỏi rễ cây, và bầy lợn cái hút thật nhiều nước trong mõm đem 
về, cho đến khi đứng trơ trụi tận gốc rễ. Sau đó, lợn rừng bảo bọn kia lui ra rồi chú quỳ xuống lấy 
răng nanh đâm vào rê cây, chú cắt ngang cả rễ như cái rìu vậy, cây liền ngã xuống song người kia 
chăng bao giờ đặt chân xuống đất được, vì đã bị chúng xé tan từng mảnh mà ăn thịt trên đường về. 
Vừa chứng kiến việc kỳ điệu hy hữu này, vị Thần cây vừa ngâm kệ: 

18. Bạn bè hiệp lực tựa cáy rừng 

Đó thát là quang cảnh đảng mừng, 


Bây lợn hợp quản, làm nhiệm vụ 
Giêt ngay Cọp chúa trọn thành công. 


Và bậc Đạo Sư ngâm một vân kệ nữa nói về cách cả hai con người và vật này bị tiêu diệt như thê 
nào: 

19. Báy lợn thê là đã diệt tan 

Ba-la-môn với Cọp đen văn, 

Rồi gám thét, chúng la vang dội 

Trong nồi lòng vui sướng ngập tràn. 
Lân nữa, lợn rừng lại hỏi: 


- Thê các bạn còn kẻ thù nào nữa chăng? 


- Tâu Chúa công, không. 


Sau đó chúng đề nghị làm lễ phong vương quán đãnh cho lợn rừng. Chúng liền đi tìm nước. Khi 
thấy vỏ ốc mà vị ấn sĩ giả hiệu ây dùng để uống, đó là chiếc vỏ sò rất quý với hướng xoắn ốc về 
phía hữu, chúng liền đồ đầy nước vảo vỏ sò, và làm lễ phong vương cho lợn rừng của người Thợ 
mộc ngay dưới gốc cây sung ấy và tại đó, nước dùng làm lễ quán đánh được rảy lên đầu lợn rừng. 
Một ả Lợn cái son trẻ được chúng bầu làm vương phi. Từ đó xuất hiện một phong tục còn thịnh 
hành mãi cho đến nay, là khi làm lễ tắn phong cho một vị vua, quân. thần đặt vua lên ngự trên một 
chiếc ngai băng gÔ sung và rảy nước lên một cái vỏ ốc có đường xoắn hướng về phía hữu, đó là 
một vật rất hiếm và đắt giá, chỉ dùng cho lễ phong vương. 


n5 
Bậc Đạo Sư cũng giải thích việc này bằng cách ngâm vần kệ cuối cùng: 
20. Bây heo ở dưới gốc sung rừng 
Đồ nước thánh đây đề tán phong 


Chu Lợn rừng con người Thợ mộc, 
Đống hồ: "Chúa tê của thân dân!” 


Khi chẳm dứt Pháp thoại này, bậc Đạo Sư bảo: 


- Không đâu, này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Trưởng lão Dhanuggaha-tissa chứng 
tô mình có tải tỉnh thông chiến lược, mà trước kia cũng vậy. 


Cùng với những lời này, Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Vào thời ấy Devadatta (Đê-bà-đại-đa) là vị khổ hạnh giả danh, Dhanuggatta-tissa là Lợn rừng 
của thợ mộc và Ta chính là thân cáy. 


-ooOoo- 
493. Chuyện vị đại thương nhân (Tiền thân Mahà-Vànija) 
Từ nhiều quốc độ, các thuơng nhân..., 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một đám thương nhân sống ở Xá-vệ. 


Tương truyền rằng những người này lúc đi buôn bán xa, đã đem lễ vật cúng dường bậc Đạo Sư và 
an trú vào Tam quy cùng Ngũ giới. Họ nói: 


- Bạch Thê Tôn, nếu chúng con trở về bình an, chúng con sẽ hôn chán đánh lê Thể Tôn. 


Họ lên đường cùng với năm trăm cô xe chất đây hàng hóa, chẳng bao lâu vào rừng hoang dã, họ 
chẳng thấy đường nào đi nữa. Bị lạc đường, không nước uông thức ăn, họ băng qua rừng cho đến 
khi thấy một cây đa khổng lô có loài rắn ẩn náu, họ liên thả dây CHƠNg Xe ngựa ra và ngôi xuốngäó. 
Nhìn lên đảm lá, họ thấy chúng sáng loáng như thể thấm nước, còn cành cây như mọng đây nước 


làm cho cả bọn suy nghĩ: “Dường như nước đang chảy trong thái cây này. Ta hãy cắt lấy một 
nhánh trở về hướng Đông xem sao? Chắc là có nước đề uống ". 


Một người trèo lên cây chặt một cành, từ đó một dòng nước chảy ra sên sệt như nước trong thân 
cây thốt nốt, họ lấy nước rửa mặt và UỐNG. Kế đó họ chặt một cành ở hướng nam, từ đó xuất hiện 
đủ loại cao lương mỹ vị, họ liên ăn UuỐng. Rồi họ chặt một cành ở hướng Tây này, liên hiện ra 
một đám nữ nhân xinh đẹp trang sức lộng lẫy, họ vui chơi hưởng lạc với đám nữ nhân kia. Cuối 
cùng họ chặt một nhánh ở hướng Bắc: từ đó rót tung tóe bảy báu vật, họ lượm lấy chất đây năm 
trăm xe ngựa và trở về Xá-vệ. 


Tại đó, họ cho người bảo vệ tài vật rất cần thận. Rồi tay mang vòng hoa, hương liệu ẩu loại, họ đi 
đên Kỳ Viên đảnh lễ bậc Đạo Sư và cúng dường Ngài xong, liễn ngôi XuÔng một bên. Ngày hôm ấy, 
họ nghe thuyết Pháp và hôm sau họ đem dâng lễ vật rất hào phóng, mà lại khước từ công đức kia. 
Họ thưa: 


- Bạch Thê Tôn, công đức của lê vật này chúng con xin nhường lại hồi hướng về vị Thán cáy đã 
ban cho chúng con tát cả tài vật đó. 


Khi cơm nước xong, bác Đạo Sư hỏi: 
Các ông muốn hồi hướng công đức này cho Thán cáy nào? 


Các thương nhân trình đức Như Lai việc bọn họ đã được cây đa cho kho báu nhự thế nào, bậc 
Đạo Sư bảo: 


- Các ông đã nhận được kho báu vật ấy vì cách sống tiết độ của các ông và các ông không buông, 
mình cho dục lạc chỉ phối, song ngày xưa, có những người không tiết dục, và bị dục tham chỉ phối, 
nên chúng mắt cả tài sản lần tính mạng. 


Rồi theo lời thỉnh cầu của bọn kia, Ngài kế cho họ nghe một chuyện quá khứ. 


x 


Ngày xưa, gần bên thành Ba-la-nại cũng có chính khu rừng hoang này cùng cây đa này. Một đám 
thương nhân đi lạc đường và chợt thầy cây đa ây. 


Với Trí tuệ Viên mãn của ngài, bậc Đạo Sư giải thích vân đê qua các vân kệ sau: 


1. Từ nhiễu quốc độ, các thương nhân 
Đến họp cùng nhau cả một đoàn, 

Bầu chọn trưởng đoàn và thẳng tiễn 
Lên đường tìm kiếm một kho tàng. 


2. Đoàn lữ hành kia thiểu thức ăn 
Đến rừng khô cháy năng oi nông, 
Chợt nhìn thấy gốc ấa hùng vĩ, 
Với bóng cây che mát dịu lòng. 


3. Thế rồi dưới tán là cây che, 
Cả bọn thương nhân thảy dựa kê, 
Lý luận như vây vì ám độn, 
Nghèo nàn trí tuệ, hóa u mê: 


4. "Cây này đây ẩm ướt bên trong 
Từ đó hình như nước có đòng, 

Ta hãy chặt từ cây một nhánh, 
Cành nào đã mọc hướng vê Đông". 


3. Cảnh kia được chặt, nước tuôn dòng, 
Từng giọt tỉnh nguyên, thật sảng trong, 
Cả bọn thương nhân cùng tắm rửa, 
Uống cho đến lúc thỏa thuê lòng. 


6. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn 

Vì sự ngu sỉ đã cản ngăn, 

Chúng bảo: "Phía Nam còn một nhánh, 
Chúng ta hãy đến cắt nhanh chân". 


7. Cành này vừa chặt xuống liễn mang 
Lúa gạo, thức ăn cứ chảy tràn, 

Cháo đặc, nghệ gừng, cùng xúp đậu 
Và nhiều thức ăn khác thật vô vàn. 


§. Bọn thương nhân uống uống ăn ăn, 
Chúng nhét vào đây bụng thật căng, 
Rồi bảo với lòng đây ám độn 

Và vì trí tuệ quá nghèo nàn: 


9. “Mau lên các bạn phú thương này, 
Ta hãy cắt cành lá phía Tây", 

Mỹ nữ cả bây ùa tứ phía, 

Xiêm y lộng lẫy diễm kiểu thay! 


10. Kìa! Xiêm y có đủ muôn màu, 
Lủúng lắng vòng vàng với bảo châu, 
Trong số cả trăm người mỗi một, 
Mỗi chàng chiếm một gái xinh sao! 


1. Cùng đứng bên nhau cả bọn này 
Quây quần dưới bóng mát tàn cây, 
Đám thương nhân thảy đêu vào giữa, 
Đùa giỡn bày trò thích thú thay! 


12. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nân, 

Vì sự ngu sỉ đã cản ngăn 

Chúng bảo: "Bắc phương còn một nhánh 
Chúng ta hãy chặt xuống lìa thân”. 


13. Khi cành hướng Bắc chặt vừa xong, 
Vàng bổng tuôn ra cả một dòng, 

Bạc chảy đây tay và thảm quỷ, 

Bào ngọc, trân châu nói chẳng cùng. 


14. Trang phục Ba-la-nại mượt mà, 
Chăn màn dày mỏng thực xa hoa, 
Thương nhân lúc ấy liền hành sự 
Cuộn hết thành bao lóp lụa là. 


15. Cũng vì ngu muội với sỉ mê, 
Chúng lại bảo nhau, như trước kia: 
"Ta hãy chặt cây từ gốc rễ, 

Chắc càng thâu của cải tràn trê". 


1ó. Kia vội đứng lên, vị trưởng đoàn 
Củi đầu cung kính, lại thưa rằng: 

"Cáy đa làm hại gì chư Vị, 

Mong ước trời cho hưởng phước phần! 


17. Cành hướng Đông cho nước chảy trân, 
Cành Nam cho thực phẩm ta ăn 

Cành Tây cho các nàng kiểu nữ, 

Cành Bắc cho tơ lụa bạc vàng, 

Cây đó hại gì cho quỷ vị, 

Câu chư vị hưởng phước trời ban! 


18. Cây này cho bóng mát an nhân, 
Nằm nghĩ, ngôi chơi, những lục cần, 
Không được phá tan cành đồ hết, 
Hành vì bừa bãi thực hung tàn!” 


19. Song ngài chỉ một, chúng từng bầy, 
Tiếng nói ngài sao cản chúng đây: 
Chúng nện những dao rìu sắc bén 

Vào phần gốc để đồn thân cây. 


Lúc ấy, Linh xà vương thấy bọn chúng đến gần gốc để đồn ngã cây, liền nghĩ thầm: "Ta đã cho bọn 
nảy nước để uống khi khát, lại cho thức ăn thần tiên, bạc chất đầy năm trăm xe, mà giờ đây chúng 
bảo nhau hãy chặt cây đến tận gốc rễ. Chúng thật tham lam vô độ, và trừ vị trưởng đoàn ra, 

chúng đều phải chết!" Thế là Rắn chúa tập hợp quân đội Rắn ngay: 


- Ta truyền thật nhiều quân sĩ hãy mang giáp bào và đứng ra dàn trận, thật nhiều xạ thủ hãy mang 
cung, kiếm và mộc che thân sẵn sàng chiến đấu. 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ giải thích việc này: 


20. Rắn mặc giáp bào đủ bách quân, 
Đứng lên cùng giữ vững sa trường, 
Ba trăm xạ thủ, su ngàn nữa 

Trang bị mộc khiên với kiếm thần. 


Vân kệ sau đây do Răn chúa ngâm: 


21. Bắn hạ bọn hia, trói chặt mau, 
Chẳng tha mạng sống một tên nào, 
Đối thành tro bụi trừ đoàn trưởng, 
Như thế hoàn thành việc đã giao. 


Bằy Rắn thần làm đúng như vậy. Sau đó chúng chất đầy các tắm thảm từ cành phương Bắc và mọi 
vật kia lên năm trăm chiếc xe, Tôi di chuyền đoàn xe và vị trưởng đoàn lữ hành vê Ba-la-nai, cất hết 
hàng hóa vào nhà ngài và trở về nơi trú ngụ của loài Rắn. 


x 
Khi bậc Đạo Sư đã chứng kiến việc này, Ngài ngâm vẫn kệ khuyên giáo: 


22. Vậy trí nhân nên thấy thiện hành, 
Chẳng bao giờ để bản tâm thành 

Tôi đòi nô lệ lòng tham dục, 

Phá vỡ mục tiêu đổi thủ mình. 


23. Bác trí khi xem việc ác làm 

Khổ đau bắt rễ tự lòng tham, 

Đoạn trừ tham dục và dây trói, 

Phát nguyện sống đời thanh tịnh tâm. 


Sau khi chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, ngày xưa các thương nhân bị dục tham trấn áp, nên đã bị hủy diệt tàn khốc, vậy 
các ông đừng chìu theo lửa dục. 


Rồi Ngài thuyết giảng các Sự Thật. Báy giờ vào lúc kết thúc các Sự Thật, các thương nhân 
kia đãđược an trú vào Sơ quả Dự Lưu. Và Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Vào thời ấy Sàriputta (Xá-lợi-phất) là Linh-Xà vương, và Ta là vị Trưởng đoàn lữ hành. 
-ooOoo- 

494. Chuyện đại vương Sàdhìna (Tiền thân Sàdhìna) 

Việc lạ trên trần đã được xem..., 


Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một đám nam cư sĩ giữ hạnh nguyện Trai 
giới. 


Nhán dịp này, bác Đạo Sư bảo: 


- Này, các cư sĩ, các trí nhân ngày xưa, nhờ công đức hành trì hạnh nguyện Trai giới mà đã thân 
hành lên cõi trời và an trủ ở đó thát lâu dài. 


Rôi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, Ngài kề một chuyện quá khử. 


x 


Một thuở nọ, vua Sàdhìna ở thành Mithilà, cai trị rất đúng pháp. Tại bốn công thành, giữa kinh 
thành cùng cửa cung thất, ngài đều ra lệnh xây sáu bồ thí đường, và công đức bố thí của ngài làm 
chắn động khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ). Mỗi ngày, ngài bồ thí sáu trăm ngàn đồng tiền: ngài giữ 
Ngũ giới, hành trì hạnh nguyện các ngày Bỏ-tát, còn dân trong kinh thành cũng theo lời khuyến cáo 
của ngài bồ thí và làm thiện sự, nên lúc mạng chung đều tái sinh cõi Thiên. 


Các vị Thiên tử khi ngồi tụ họp tại Thiện Pháp đường của Sakka (Đề Thích) Thiên chủ, đồng tán 
thán đời sông đạo hạnh và công đức của vua Sàdhìna. Lời đôn đại vê vua này khiên các Thiên thân 
khác ao ước được gặp mặt ngài. Đê Thích Thiên chủ biệt được tâm tư của các vị liên nói: 

- Các hiền hữu ước ao diện kiến vua Sàdhìna phải chăng? 


Các vị đồng thanh đáp phải, Thiên chủ ra lệnh cho thần Màtali: 


- Khanh hãy đến điện Vejayanta (Tối thắng) của trầm, thắng ngựa vào thiên xa và đi đón vua 
Sàdhìna lên đây. 


Vị kia tuân lệnh và đi thắng ngựa vào thiên xa để xuống vương quốc Videha. 


Đó là một ngày trăng tròn. Vào lúc dân chúng dùng cơm chiều xong, đang ngôi nhàn nhã trước cửa 
nhà, thân Màtali lái thiên xa song hành bên cạnh vâng trăng đỏ. Dân chúng đồng reo lớn: 


- Xem kìa, có hai mặt trăng trên trời! 


Nhưng khi họ thấy thiên xa vượt qua mặt trăng và tiễn về phía hạ giới, họ lại kêu lên: 


- Không phải mặt trăng, mà là chiếc xe, hình như có vị Thiên tử nào đó. Ngài đang đem chiếc thiên 
xa này với cả đoàn ngựa thuần chủng, những linh vật ở trong trí tưởng tượng , vậy xe đến đón ai 
đây? Há không phải là để đón đức vua của ta sao? Phải lắm, đức vua của ta thật là một minh quân 
chân chánh! 


Trong nỗi vua mừng tột độ, họ chắp tay cung kính vái chào và đứng lên ngâm vần kệ đầu: 


1. Việc lạ trên trần đã được xem 
Làm cho dựng đứng tóc người lên: 
Vì mời Đại đề Vi-đề quốc, 

Phái xuống thiên xa tự cõi thiên. 


Thiên sứ Màtali lái thiên xa xuống dần, trong lúc dân chúng chiêm bái với vòng hoa và hương liệu, 
vị thần này lái ba vòng kinh thành hướng về phía hữu. Sau đó vị ấy tiến đến cung môn, dừng xe lại 
và đứng yên trước cửa số phía tây, tỏ ý muốn đi lên. Lúc bấy giờ là ngày vua đích thân quan sát các 
bó thí đường, và đã ra lệnh cho đám cận thần phân chia ra sao. Khi xong việc, ngài phát nguyện 
ngày Trai giới, và cả ngày cứ trôi qua như vậy. Ngay lúc â ấy, ngài đang ngồi trên một chiếc ngai 
lộng lẫy, hướng ra cửa số phía đông, với đám triều thần vầy quanh, ngài thuyết giảng về lẽ chân 
chánh và công bình. Chính vào thời điểm này, Màtal đến mời đức vua lên ngự thiên xa, và khi đã 
xong xuôi, thần cùng ra đi với ngài. 


Bậc Đạo Sư ngâm các vân kệ sau đây đê giải thích vân đê này: 


2. Thiên sứ Mà-ta- li đại cường, 

Vị thân điều ngự ấy vừa Jmang 

Lời truyền đến tận Vi-đê quốc 

Ngay tại kinh thành triệu quốc vương: 


3. "Xin tấu Đại vương, bậc Thánh quán, 
Ngự trên xa giá đề theo thân, 

Tn-dra Thiên chủ cùng Thiên chúng 
Tam thập tam thiên giới lẫy lừng, 

Chư vị giờ này đang hội họp 

Và đông mơ tưởng đến hiển nhân ". 


4. Đại để Sà-dhì ngước mắt lên, 
Và liễn ngự giá chiếc xe tiên, 
Thân xa được cả ngàn thiên mã 
Đồng kéo ngài lên đến cõi thiên. 


5. Chư Thiên chiêm ngưỡng đẳng anh quân, 
Thượng khách lên chơi, vội đón mừng: 
"Đại để!" động hô lời chúc tụng, 

“Thật là hạnh ngộ cuộc tao phùng! 


Trên ngai vàng cạnh ngai Thiên chủ 
An tọa xin mời đâng thánh nhân!” 


6. Sak-ka chào đón chúa Vi-để 
Ngự trị kinh thành tại Mỹ-thi, 
Thiên chủ ban ngài ngàn lạc thú, 
Thỉnh ngài an tọa thật uy nghĩ: 


7. "Giữa các để vương ở cõi trần 

Chào mừng Thánh thượng đến thiên cung, 
Đại vương an trú cùng Thiên chúng, 
Được phỉ ước nguyễn đúng lệnh ban, 

Xin hưởng lạc thiên đường bắt tận 

Trên trời Đao lợi, cảnh thiên đàng!” 


Đề Thích Thiên chủ ban tặng ngài một nửa kinh thành của chư Thiên rộng mười ngàn dặm, nửa SỐ 
hai mươi lăm triệu Thiên nữ và nửa Cung điện VeJayanta. Ngài ở đó hưởng thọ cực lạc trong suôt 
bảy trăm năm theo ước tính của loài người. 


Rồi khi phước đức của ngài đã tận, theo cách ây ở thiên giới, nỗi bất mãn khởi lên trong lòng, ngài 
liên ngâm kệ nói lời này với Đê Thích Thiên chủ: 


§. Ta hưởng, từ khi đến ngọc đường, 
Đàn ca, vũ khúc, nhạc du dương. 

Nay ta chẳng thấy niềm hoan lạc, 

Lâm mạng chung thời đến phải chăng? 
Hay chính là vì lòng ám độn, 

Làm ta sợ hãi, tấu Thiên hoàng? 


Lúc ấy Thiên chủ Đề Thích đáp lời ngài: 


9. Đời ngài chưa hết, chẳng lâm chung, 
Ngài chăng cuồng sỉ, hỡi Đại nhân, 
Song thiện nghiệp ngài nay đã tận, 

Giờ công đức trước hưởng xong phân. 


10. Song cứ ở đáy, hối Đại vương! 
Bởi quyên tối thượng của ta ban: 
Hướng đi thiên lạc cùng Thiên chúng 
Tam thập tam thiên giới trú an. 


Tuy nhiên bậc Đạo Sư chối từ và đáp lại Thiên chủ: 


11. Như lúc thiên xa đã giáng trấn, 
Hoặc khi phước lộc được dành phân, 
Chính là thọ hướng niềm thiên lạc 
Do bởi bản tay khác thưởng án. 


12. Ta chẳng cầu mong nhận phước phần 
Do bản tay kẻ khác thì án, 

Chính nhờ thiện nghiệp phần ta tạo, 
Thiện sự riêng ta đứng vững chân. 


l3. Ta sẽ ra đi tạo việc lành, 

Phát ban cả nước, khắp quân sinh, 
Tuần theo giới hạnh và tu tập, 

Điều phục thân tâm, quyết thực hành, 
Người biết làm vây là hạnh phúc, 
Chẳng ăn năn hồi tiếc phần mình. 


Nghe thế, Đề Thích Thiên chủ liền ra lệnh cho Màtali: 
- Này hiền khanh, hãy đi đưa vua Sadhìna về lại Mithilà và đặt đức vua xuống vườn ngự uyên. 
Vị Thiên thần tuân lệnh. 
Đức vua đến nơi, bước đi thơ thần trong vườn ngự; người giữ vườn trông thấy ngài, và sau khi hỏi 
ngài là ai, liên mang tin ây về tâu trình với đương kim hoàng đê Nàrada. Khi vua này biết tin tiênđề 
trở về trân, liên ra lệnh cho người g1ữ vườn: 
- Ngươi cứ đi trước và sắp đặt hai chiếc ngai, một dành cho tiên đề và một dành cho trẫm. 
Người ấy tuân lệnh. Sau đó đức vua Sadhìna hỏi: 
- Ngươi soạn hai chiếc ngai vàng cho ai đây? 
- Muôn tâu, một chiếc dành cho Hoàng thượng và một chiếc dành cho đức vua của chúng thần. 
Lúc ấy Đại đề Sàdhìna bảo: 
- Còn ai khác dám ngồi trước mặt ta chứ? 
Rồi ngài ngự lên một chiếc ngai và đặt hai chân lên chiếc kia! Vua Nàrada đến gần, sau khi đảnh lễ 
dưới chân ngài, liên ngôi xuông một bên. Bây giờ theo truyện thuyêt, vua này là vị vua thứ bảy 
trong dòng dõi chính thông của ngài, và thời ây, tuôi thọ của con người chỉ là một trăm năm. Còn 
bậc Đại sĩ đã trường thọ như thê là do công đức thiện nghiệp của ngài. Ngài câm lây tay vua 
Nàrada dạo bước quanh vườn ngự và ngâm ba vân kệ này: 

14. Lãnh thổ là đáy, tÔ quốc ta 

Máng tròn dân nước suôi băng qua 

Có xanh bao phú đáy nơi chôn 


Khe nhỏ, lạch ngòi vẫn chảy ra 


15. Các hô diễm lệ lắng nghe vang 


Khi đảm hông nga réo gọi đàn 

Bao đóa sen xanh chen lẫn trắng, 
Cây hình đá biến mọc lan tràn 
Song người yêu cánh cùng ta trước, 
Nay ở đâu, lòng ta muốn hỏi han? 


16. Đây là điển thổ ruộng cùng nương, 
Đồng tua lạc viên, chính cô hương, 
Song chẳng thấy đâu người quyễn thuộc, 
Tưởng chừng sa mạc quả thê lương! 


Nghe vậy vua Nàrada đáp: 


- Tâu Hoàng tô phụ, từ khi tổ phụ thăng thiên giỚI đến nay đã bây trăm năm trôi qua, giờ đây hoàng 
tôn là cháu bẩy đời của tô phụ, các vị quan cận thần của tổ phụ đều đã hóa ra người thiên cổ. 
Nhưng đây chính là vương quốc của tô phụ, hoàng tôn xin tô phụ nhận lại đất nước. 


Đức vua đấp: 


- Này Hoàng tôn Nàrada, ta không đến đây đề rồi lên làm vua nữa đâu, mà ta đến đây đề làm thiện 
sự và ta sẽ làm thiện sự thôi. 


Rôi ngài ngâm kệ như sau: 


17. Ta đã nhìn cung điện cối trời 

Huy hoàng chiếu sáng khắp muôn nơi, 
Chư Thiên ở cối trời Đao Lợi 

Thiên chủ cùng ta diện kiến rồi. 


18. Ta hưởng bao hoan lạc tuyệt trần, 
Ngôi nhà thiên giới để riêng phần 
Tràn đây tất cả điều tâm nguyện 

Tam thập tam thiên của Ngọc Hoàng. 


19. Ta ngắm xong và đã tái hôi 
Để thi hành thiện sự mà thôi 

Và ta sẽ sống đời thanh tịnh, 

Ta chẳng màng gì đến chiếc ngồi. 


20. Đạo này không dẫn đến đau buôn, 
Chánh Đạo mà chư Phát chỉ đường; 
Đường đó giờ đây ta tiễn bước 

Là đường bậc Thánh vẫn theo luôn. 


Bậc đại sĩ đã nói như vậy với Trí tuệ Tôi thăng của ngài và làm cô đọng tât cả ý nghĩ qua các vân 
kệ trên. Sau đó vua Nàrada, một lân nữa lại thưa với ngài: 


- Xin Hoàng tô phụ nhận lấy quyền cai trị vương quốc. 
Và ngài đáp: 


- Này Hoàng tôn yêu quý, ta không thiết gì vương vị đâu, song ta lại muốn phân phát trong vòng 
bẩy ngày tất cả tài vật cần được bồ thí trong bảy năm qua. 


Vua Nàrada lãnh ý, và làm như ngài yêu câu, truyền chuân bị vô sô của cải đê phân phát rộng 


rãi.Đức tiên đê bô thí trong bây ngày xong xuôi, vào ngày thứ bảy ngài băng hà và tái sanh vào cõi 
trời Ba mươi ba. 


Khi bậc Đạo sư chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 
- Việc hành trì hạnh nguyện ngày Trai giới là bồn phận cần phải giữ gìn. 


Và Ngài tuyên thuyết các Sự Thật. Bấy giờ vào lúc kết thúc các Sự Thật, một số nam cư sĩ đắc Sơ 
quả Dự Lưu, một sô khác đắc Nhị quả Nhât Lai. Và Ngài nhận diện Tiên thân: 


-Vào thời ấy, Ànanda là vua Nàrada, Anuruñha (A Na Luật) là Sakha (Đề Thích) Thiên chủ và Ta 
chính là vua Sadhina. 


-ooOoo- 
495. Chuyện Mười Hạng Bà-La-Môn ( Tiền thân Dasa-Bràhmana) 
Đại Đề Yud-dhi thật chánh chân ..... 
Chuyện này Bậc Đại Sư kề trong lúc trú tại Kỳ Viên về một lễ vật cúng dường tối thượng. 
Truyện này đã được giải thích trong số 424. Tiên thân Adita của Chương VII. Ta biết rằng nhà 
vua trong lúc thực hiện việc cúng dường này đã quan sát kỹ lưỡng năm trăm vị Tỳ kheo với đức 
Phật là vị thượng thủ và đã dáng lê vật lên các bậc Thánh cao trọng nhát trong Tăng chúng. 
Sau đó Tăng chúng ngôi trong Chánh pháp đường và nói về công đức của vua ấy như sau: 


- Này Hiển hữu Tỳ kheo, vị vua này trong lúc dâng lễ vật tôi thượng đã cúng dường các vị đủ đạo 
cao đức trọng. 


Bậc Đạo Sư bước vào và hỏi các vị bàn luận gì trong lúc ngôi tại đây, các vị trình với Ngài. Ngài 
bảo: 

- Này các Tỳ kheo, thật không kỳ diệu gì ngày nay vua Kosala đã là đệ tử của một Đạo Sư như ta, 
lại cúng dường có phân biệt rõ ràng. Ngay các bậc hiện trí xưa kia, trước khi đức Phật xuát hiện ở 


đời, cũng đã cúng dường có phán biỆt. 


Cùng với những lời này, Ngài kế một chuyện qúa khứ. 


Một thuở nọ trong quốc vương Kưru và kinh thành Indapatta, có vua Koravya cai trị, thuộc dòng 
dõi Yuddhitthila. Còn quốc sư về thế sự cũng như thánh sự của vua là vị đại thần mệnh danh 
Vidhùra (bậc Hiền Trí). Vua thực hành đại bồ thí làm chắn động khắp cõi Diêm phù đề (Ấn Ð@), 
nhưng trong số những người thọ hưởng các thí vật này không có ai là người giữ đúng Ngũ giới, tất 
cả bọn chúng đều là độc ác trên phương diện làm người, nên việc bồ thí của vua không làm tâm 
ngài thỏa mãn. Ngài suy nghĩ:" Kết quả của việc cúng dường có phân biệt thật là vĩ đại thay”. Và 
với lòng ước ao cúng dường các bậc có đức độ cao cả, ngài quyết định hỏi ý kiến bậc hiền nhân 
Vidhùra. Vì thế khi quốc sư Vidhùra vào chầu vua, ngài mời vị này ngồi xuống và đưa vấn đề ra 
hỏi vị này. 


Đê trả lời việc này, bậc Đạo Sư ngâm vân kệ đâu. Phân sau là phân vân đáp giữa nhà vua và 
Vidhùra: 


1- Chúa thượng Yu-dhi thật chánh chân 
Một hôm hỏi ý bậc hiển nhân: 

"VI-dhù, tìm các La môn thiện 

Những bác hiển nhân trí tuệ tràn. 


2- Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư hiển thọ thức ăn, 

Trâm nguyện cúng như vây, thiện hữu, 
Để ngày sau hái qủa an toàn. 


Trí giả Vidhùra nói: 


3- Thật khó tùn Hiển thánh thể này 
La-môn trí đức đu như vẫy, 

Những người giữ trọn tâm ly dục 
Để thọ hưởng phân phẩm thực đây. 


4- Giữa đời mười loại Bà la môn, 
Xin hãy lắng nghe, tấu Đại Vương, 
Trong lúc hạ thân phán biệt họ, 
Thân xin nói rõ họ hoàn toàn: 


5- Vài người mang tui xách trên lưng, 
Củ, rễ chất đây buộc thật căng, 
Những kẻ góp gom cây cỏ thuốc 

Tắm mình, tụng chú thuật, bùa thân. 


6-Bọn họ như thây thuốc, Đại VƯƠNG, 
Cũng đêu được gọi Bà la môn 


Nay ngài biết loại này tường lận, 
Ta có nên từn hạng áy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


7- Họ không chân chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 
Hãy kiếm, Vidhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


ổ- Những người đoạn ác nghiệp, ly tham 
Ao ước chư hiển thọ thức ăn, 

Trâm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


Trí Giả Vidhùra nói: 


9- Bọn người đi trước lại mang chuông, 
Trong lúc vừa đi họ réo vang, 

Họ biết lái xe đây khéo léo, 

Thu từ thông điệp họ đều mang 


10-Họ chẳng khác nào đám dịch nhán, 
Cũng đêu được gọi Bà la môn, 

Nay ngài biết loại này tường lận, 

Ta có nên tìm hạng ấy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


TÌ- Họ không chân chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 

Hãy kiếm, Vi-dhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


12- Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư hiển thọ thức ăn, 

Trâm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


Trí giả Vi-dhù nói: 


13- Với bình nước uống gậy cong cong, 
Họ chạy theo kịp quốc vương, 

Qua các thôn làng cùng thị trấn, 

Trong khi theo đuổi lại ca rằng: 

” Ta không đi nữa, dù rừng, phố, 

Cho đến khi Hoàng thượng cúng dường" 


14- Họ quấy rây các thuế nhân, 
Cũng đêu được gọi Bà la môn, 
Nay ngài biết loại này tường lận, 
Ta có nên tìm hạng ấy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


15- Họ không chân chảnh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 

Hãy kiếm, Vi-dhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


l16- Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư hiển thọ thức ăn, 

Trâm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


Trí giả Vi-dhù nói: 


17- Móng dài, lông rậm cả tay chân, 
Tóc bện và hôi thối miệng răng, 

Bụi bặm bám đây người bẩn thu, 
Họ đi đường tựa bọn xin ăn. 


18- Là bọn tiểu phu! Tâu Đại vương! 
Cũng đều được gọi Bà la môn 

Nay ngài biết loại này tường tận, 

Ta có nên tìm hạng ấy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


19- Họ không chân chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 

Hãy kiếm, Vi-dhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


20- Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư hiển thọ thức ăn, 

Trâm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


Trí giả Vi-dhù nói: 
21- Am-lạc, Vil-va, đảo đỏ hông, 


La-buỷ, xoảdi chín, vật chủi răng, 
Thuốc cao, ván, điều, đường, ong mật, 


Nhiễu thứ còn kia, họ bản hàng. 


22- Chúa thượng, khác nào bọn lái buôn, 
Cũng đêu được gọi Bà la môn, 

Nay ngài biết loại này tường lận, 

Ta có nên tìm hạng ấy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


23- Họ không chán chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 

Hãy kiếm, Vi-dhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


24- Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư hiển thọ thức ăn, 

Trâm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


Trí giả Vi-dhù nói: 


25- Những người làm ruộng hoặc đi buôn 
Nuôi lắm đàn dê ở trại chuông, 

Trao đổi cưới xin làm sính lễ, 

Bán bây con gái, để mua vàng. 


26- Giống bọn con lai đảm tiện dán, 
Cũng đêu được gọi Bà La Môn, 

Nay ngài biết loại này tường tận 

Ta có nên tìm loại ấy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


27- Họ không chán chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 

Hãy kiếm, Vi-dhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


26- Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư hiển thọ thức ăn, 

Trâm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


Trí giả Vi-dhù nói: 


29- Bọn thây cúng tế, đoán điểm hên, 
Thiên, lựa bo, dê đê láy tiên, 


Dán chúng mời về, thường ở lại, 
Có đây thực phẩm được dâng lên, 
Nơi kia bò cái, bê, bò thiến, 

Dê, lợn đều đem giết lắm phen. 


30- Bọn họ như hàng thịt hạ tâng, 
Cũng đêu được gọi Bà la môn, 
Nay ngài biết loại này tường tận 
Ta có nên tìm loại ấy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


31- Họ không chán chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 

Hãy kiếm, Vi-dhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


32- Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư hiển thọ thức ăn, 

Trâm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


Trí giả Vi-dhù nói: 


33- Bọn mang gươm, giáo, mộc che mình, 
Tay lại cẩm rìu tựa chiến bình, 

Họ đứng trước đoàn thương khách nọ, 
Sẵn sàng hướng dẫn đám du hành. 


34- Như mục phu, quán cướp bạo gan, 
Cũng đêu được gọi Bà la môn, 

Nay ngài biết loại này tường tận 

Ta có nên tìm loại ấy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


39- Họ không chán chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 

Hãy kiếm, Vi-dhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


36- Những người đoạn ác nghiệp, ly tham, 
Ao ước chư hiển thọ thức ăn, 

Trâm nguyện cúng dường người đức độ, 
Chính mình sau hái quả an toàn. 


Trí giả Vi-dhù nói: 


37- Có bọn xây lễu đặt bây giăng, 
Bất kỳ nơi chốn ở trong rừng, 
Bắt loại tôm, cá, cùng rùa, trạnh, 
Mèo, thỏ, cắc kè, mọi thú hoang. 


3ổ- Tâu Đại vương, đây chính thợ săn, 
Cũng đêu được gọi Bà la môn, 

Nay ngài biết loại này tường tận 

Ta có nên tìm loại ấy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


39- Họ không chán chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 

Hãy kiếm, Vi-dhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


40-Chư vị đoạn tham dục, ác hạnh, 
Để dùng thực phẩm của triểu đình, 
Trâm nguyện dâng cúng chư hiên giả, 
Để chỉnh mình sau gặt quả lành. 


Trí giả Vi-dhù nói: 


4I- Lại có bọn ham chuộng bạc vàng, 
Chịu nằm xuống dưới chiếu vương sang, 
Để vua tắm rửa trên đầu họ, 

Trong lễ So-ma rảy tế đàn. 


42- Thợ cạo khác gì? Tì ấu Đại VƯƠN, 
Cũng đêu được gọi Bà la môn, 

Nay ngài biết loại này tường tận 

Ta có nên tìm loại ấy chăng? 


Đại vương Koravya đáp: 


43-Họ không chân chánh với danh xưng, 
Phạm hạnh thanh cao, họ điệt vong, 
Hãy kiếm, Vi-dhù, nhiễu vị khác, 

Tràn đây trí tuệ với hiển lương. 


44- Chư vị đoạn tham dục, ác hành, 

Để dùng thực phẩm của triểu đình, 
Trâm nguyện dâng cúng người như vậy, 
Để chỉnh mình sau gặt quả lành. 


Như vậy sau khi miêu tả các loại Bà la môn chỉ mang hư danh mà thôi, bậc Trí giả nói tiêp đê miêu 
tả các vị Bà la môn theo đúng ý nghĩa cao cả nhât trong hai vân kệ: 


45-Song các La môn, Tấu Đại vương, 
Những người đại trí tuệ, hiển lương, 
Đoạn trừ mọi ác hạnh, tham dục, 

Để thọ thức ăn được cúng dường. 


46- Chư vị chỉ dùng một bữa ăn, 
Chẳng bao giờ đụng rượu men nông, 
Đại vương biết rõ người như vậy, 

Ta có nên từn các vị không? 


Khi vua nghe các lời này, liền hỏi: 

- Này hiền hữu Vidhùra, các vị Bà la môn này xứng đáng cúng dường tối thượng ở đời, hiện nay 
các vị đang ở đâu? 

- Tâu Đại vương, ở trên dãy Tuyết sơn xa xôi kia, trong hang núi Nanda. 


- Vậy thì, này bậc trí giả, hãy dùng uy lực của ngài, mang các vị Bà la môn ấy đến ngay đây cho 
trâm. 


Rôi trong nôi hân hoan tột độ, vua ngâm vân kệ này: 


47- Quốc sư đem hết các La môn, 
Thanh tịnh tràn đây, trí chánh chơn, 
Mời các Ngài, ngay Hiễn sĩ hỡi, 
Chân chờ gì nữa? Hãy lên đường! 


Bậc Đại sĩ châp thuận làm theo lời vua yêu câu, và nói thêm: 


- Bây giờ, tâu Đại vương, hãy truyền lệnh cho đánh trống khắp kinh thành, loan báo rằng toàn 
thành phải trang hoàng rực rỡ, toàn dân phải bô thí, và hành trì ngày Trai giới, nguyện g1ữ 
mình đức độ, và chính Đại vương cùng cả triêu đình cùng phát nguyện giữ ngày Trai gIới. 


Còn chính ngài ngay từ tảng sáng, sau khi điểm tâm xong, liền ¡ phát nguyện giữ ngày Trai giới, đến 
chiều, ngài bảo đem đến một giỏ hoa lài. Rồi cùng vua, đảnh lễ với năm phần thân thê sát đất và khi 
ngải vừa nhớ lại những công đức của các vị Độc Giác Phật, ngài vừa khẩn vái lời này: 


- Kính thỉnh năm trăm đức Độc Giác Phật đang trú trong vùng Bắc Tuyết Sơn, hang núi Nanda, 
ngày mai xin các Ngài hạ cô hưởng thọ thực phâm của triêu dình. 


Ngài thả tám năm tay đầy hoa lên không gian, lập tức các hoa này rơi trên năm trăm vị Độc Giác 
Phật, vào đúng nơi các ngài đang an trú. Các ngài ấy suy xét và thấy ngay sự việc kia, liền nhận lời 
mời và bảo nhau: 


- Này các Tôn Giả, chúng ta được vị hiền nhân Vidhùra mời đến, vị này không phải người phàm 
tục đâu, ngài có hạt giông Phật trong mình, nên ngay trong kiệp này, ngài sẽ thành Phật. Chúng ta 
hãy tỏ lòng kính mên đặc biệt với ngài. 


Bậc Đại sĩ hiểu các Ngài đã chấp thuận lời mời, bằng chứng là các hoa kia không bay trở lại. 
Sau đó, ngài bảo: 


- Tâu Đại vương, ngày mai các vị Độc Giác Phật sẽ đến, vậy hãy lo cung thỉnh các vị trọng thê và 
dâng lê cúng dường. 


Ngày hôm sau đức vua đón tiệp các Ngài vô cùng trọng thê, sửa soạn các bảo tọa đê các Ngài ngôi 
trên một cái bệ uy nghi cao cả. 


Các vị Độc Giác Phật ở Hồ Anotatta, đợi cho đến lúc cảm thấy đói bụng, liền du hành qua không 
gian và giáng hạ, ngay sân chầu của hoàng cung. Vua cùng Bồ Tát đầy lòng thành tín, đón lấy các 
bình bát từ tay các Ngài và thỉnh chư vị đi lên chiếc bệ đài hoa kia, mời an tọa, rảy nước cúng 
dường lên tay chư vị, rôi phục vụ các Ngài các thực phẩm thượng hạng đủ loại cứng và loại mềm. 
Sau buổi thọ thực, vua lại mời các Ngài đến ngày hôm sau và cứ thế trong bây ngày liền, dâng cúng 
các Ngài nhiều lễ vật, và vào ngày thứ bây vua cúng dường đủ mọi vật thiết. Lúc ấy chư vị nói lời 
tùy hỷ với vua xong, liền bay qua không gian trở về nơi trú ngụ cũ, còn các vật cúng dường 

cũng đều bay theo các Ngài. 


Sau khi chẳm dứt Pháp thoại, bậc Đạo Sư bảo: 


- Này các Tỳ Kheo, thật chẳng kỳ lạ gì việc vua Kosala nay là đệ tử của Ta đã cúng dường Ta lễ 
vật tôi thượng, vì các bác trí nhân ngày xưa ở thời chưa có đức Phật, cũng đã làm như thế. 


Rồi Ngài nhận diện Tỉ yên thân: 
- Vào thời ấy, Ẩnanda là vua, và bác Trí giả Vidhùra chính là Ta. 
-ooOoo- 
496. Chuyện cúng thực phẩm đúng cấp bậc (Tiền thân Bhikkhà-Parampara) 
Ta trông ngài xứng đẳng ngôi cao..... 
Chuyện này Bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một vị điền chủ. 
Người ấy là một tín đồ mộ đạo, thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thê đức Như Lai và Tăng 
chúng. Một hôm ông suy nghĩ như sau: “Ta thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thê đức Phật là 
ngôi báu và Tăng chúng là một ngôi báu nữa, băng cách cúng dường thực phâm thượng vị và y 


phục. Nay ta muốn tỏ lòng cung kính trọng thê Pháp Bảo: Song làm cách nào đề cúng dường ngôi 
báu ây?" 


Vì vậy ông đem nhiễu vòng hoa thơm và hương liệu, đi về phía Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo Sư và hỏi 
Ngài: 


- Bạch Thê Tôn, ước nguyện của con là cúng dường Pháp Báo, vậy làm sao một người có thê thực 
hiện việc ây? 


Bác Đạo Sư đáp: 


- Nếu tâm nguyện của ông là cúng dường trọng thể ngôi Pháp Bảo thì ông hãy cúng dường trọng 
thê cho Ananda, vị Thủ kho Chánh Pháp (Dhamma-Bhandagariq): 


- Lành thay! Ông đáp và xin hứa sẽ thực hiện việc ấy. 


Ông đi mời Tôn giả Ànanda đến viếng nhà mình, rôi hôm sau rước Tôn giả về nhà với lẾ nghỉ vô 
cùng huy hoàng Irọng thể. Ông mời Tôn giả ngôi trên một bảo tọa lộng lẫy và cúng dường Tôn giả 
vòng hoa thơm cùng hương liệu rôi thiết đãi ẩủ loại cao lương mỹ vị, lại dâng loại vải vóc rất sang 
trọng vừa đủ cho ba y. Tôn giả liền suy nghĩ: "Vinh dự này dành cho Pháp Bảo; nó không thích hợp 
với ta, mà thích họp với vị Tướng quản Chánh pháp (Dhamma-Sendpdati) ". 


Thế là đặt thực phẩm vào bình bát và cẩm vải vóc, Tôn giả đem đến tỉnh xá, tặng lễ vật cho Tôn giả 
Sàripuftta. Tôn giả này cũng nghĩ như vậy: "Vinh dự này dành cho ngôi Pháp Báo, nó không thích 
hợp kế tế mà nó chỉ thích hợp dụy nhất với bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đáng Pháp 
vương ”. Và Tôn giả dâng nó lên đẳng Tháp lực. Bậc Đạo Sư thấy không còn ai trên Ngài nữa, nên 
thọ hưởng thực phẩm và nhận số vải vóc để làm ba y. 


Sau đó Tăng chúng bàn luận việc này trong Chánh pháp đường: 


- Này các hiển giả Tỳ kheo, thể là vị điển chủ kia muốn tỏ lòng cung kính trọng vọng đối với Chánh 
pháp nên cúng dường Tôn giả Ananda là vị Thủ Kho Chánh pháp. Tôn giả nảy nghĩ mình chưa 
xứng đáng với lễ vật ấy nên trao lại vị Tướng quân Chánh pháp. Tôn giả này cũng nghĩ mình 
không xứng đúng nên dâng lên đức Như Lai. Còn đức Như Lai, thấy không còn ai trên Ngài, biết 
răng Ngài xứng đáng với lẾ vật ấy ở vị trí đẳng Pháp vương, nên Ngài đã thọ hưởng thực phẩm vả 
nhận số vải để làm ba y kia. Như vậy thực phẩm cúng dường đã tìm được chủ nhân nhờ ấi đến 
đúng người có quyên thọ hưởng. 


Bậc Đạo Sư bước vào hỏi Tăng chúng đang bàn luận gì khi ngôi ở đây. Các vị trình với Ngài. Ngài 
bảo: 


- Này các Tỳ kheo, đây không phải là lẫn đấu tiên thực phẩm cúng dường đến đúng vào phần của 
người xứng đáng băng những cáp bác tiên lên tuân tự, mà ngày xưa, trước thời đức Phật cũng thế. 


Cùng với những lời này, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


x 


Một thời, vua Brahmadatta trị vì rất chân chánh tại Ba La Nại, sau khi đã đoạn trừ các ác nghiệp và 
hành trì Thập vương pháp. Vì thế, tòa án xử kiện của vua trở nên trống rỗng, vua muốn tìm kiếm 


cho ra lỗi lầm của mình, cứ hỏi han mọi người, bắt đầu với những người ở chung quanh ngài, 

nhưng không nơi nào, dù trong các hậu cung, trong kinh thành hay các thôn làng lân cận, ngài 

tìm được nguời nói một lỗi gì cho ngài cả. Sau đó, ngài quyết định đi thăm dò dân chúng vùng quê. 
Vì thế, sau khi giao quyền trị nước cho các triều thần, ngài đem vị Tế sư đi theo ngài. Hai vị cải 
trang du hành xuyên qua quốc độ Kàsi; tuy thế, ngài cũng không thấy ai nói về ngài vì một lỗi gì cả. 


Cuối cùng, ngài đến một làng ở biên địa, ngồi ở một sảnh đường không có cổng vào. Thời đó, một 
vị điền chủ của làng â ấy là một phú ông giâu có đến tám trăm triệu đồng tiền, đi cùng một đám tùy, 
tùng đông đảo đến một bến tăm, thấy vua ngôi trong sảnh đường kia với thân tướng cao sang và sắc 
da vàng óng. Ông sinh lòng yêu mến ngài, liền đi vào sảnh đường và bảo: 


- Hãy ngồi đây một lát. 


Sau đó ông về nhà, bảo soạn sẵn đủ loại thực phẩm thượng vị, rồi trở lại với đám tùy tùng đông đảo 
mang theo các bình bát đựng thức ăn. 


Cùng lúc ấy, một vị tu khổ hạnh từ vùng Tuyết Sơn đi xuống cũng ngôi xuống đó, vị này đã 

chứng được năm Thắng trí. Và một vị Độc Giác Phật, cũng từ hang núi Nanda hạ sơn đến ngồi đó. 
Vị điền chủ kia đưa nước cho vua rửa tay rồi dọn một đĩa thức ăn thượng hạng đủ loại gia vị thơm 
ngon và đặt trước mặt vua. Ngài nhận và trao cho vị Tế sư Bà la môn, vị Tế Sư cầm lên trao cho 
nhà tu khổ hạnh. Nhà tu khổ hạnh bước đến gần vị Độc Giác Phật, tay trái cằm bình đựng thức ăn, 
tay phải cầm bình nước, trước tiên rót nước cúng dường (như chuyện trước), rồi đặt thức ăn vào bát 
vị này. Vị ấy liền ăn ngay, không mời ai cùng chia phần với mình hay xin phép gì cả. 


Khi bữa xong, vị điền chủ suy nghĩ: "”a dâng thức ăn lên đức vua, ngài trao cho vị Tế sư, vị TẾ sư 
trao cho vị tu khô hạnh, vị tu khô hạnh lại trao cho vị Độc Giác Phật, và vị Độc Giác Phật đã thọ 
thực ngay mà không xin phép ai nữa. Việc cúng đường này có ý nghĩa gì chăng? Tại sao vị cuối 
cùng thọ thực và không cần xin phép ai hay nhờ ai cho phép? Ta sẽ hỏi lần lượt các vị này". 


Rôi vị ây lân lượt đên gần môi người, đảnh lê xong liên nói câu ây và được các vị trả lời: 
Phú ông hỏi: 


1- Ta trông ngài xứng đảng ngồi cao, 
Ngài đến từ cung điện xứ nào, 

Sa mạc vùng này hoang văng quá, 
Dáng hình ngài quả thật thanh tao. 


2- Vì mến thương ngài, ta đã dâng, 
Cao lương khéo chọn lựa vừa ăn: 
Món cơm kia được tài người khéo 
Nấu đồ lên trên món thịt hẳm. 


3- Thực phẩm ngài câm lại chẳng ăn, 
Ngài đem tặng vị Bà la môn, 

Lòng đây cung kinh, nay xin hỏi: 
Việc mới làm mang ý nghĩa chăng? 


Đức vua đấp: 


4- Sự trưởng ta đây thật nhiệt thành, 
Việc dù lớn nhỏ vẫn thi hành, 

Nên ta phải tặng phần cơm cúng, 
Xứng đáng Quốc sư, quá thật tình. 


Phú ông hỏi: 


5- Dù vua cũng trọng Bà la môn 
Xin nói, sao ngài lại chẳng ăn, 
Một đĩa cao lương tài nấu khéo, 
Người đồ đây trên món thịt ngon? 


6- Ngài chẳng hiểu thông nghĩa cúng dường, 
Song ngài đem tặng vị hiển nhân, 

Với lòng kính trọng, nay xin hỏi, 

Việc ấy ngài làm có nghĩa chăng? 


Tế sư đáp: 


7- Ta có gia đình với vợ con, 

Ta thưởng cư trú tại gia môn, 
Dục tham vua chúa fa điểu phục, 
Tham dục riêng ta vẫn đám hồn. 


ổ- Vói người khổ hạnh, bậc hiển nhân, 
Xưa ở trong rừng vẫn trú thân, 

Giả cả, thực hành theo giáo lý, 

Nên ta cầm thực phẩm đem dâng. 


Phú ông hỏi: 


9- Nay ta xin hỏi bậc hiện nhân, 

Ở dưới da ngài lộ rõ gân, 

Vói móng mọc dải, đâu tóc rồi, 

Cái đầu dơ bẩn lần hàm răng. 

10- Ngài chẳng màng đời sống thể gian, 
Hồi người đơn độc trủ rừng hoang, 


Tôn sư nay có gì ưu thăng, 
Ma phải đem lương thực cúng dâng? 


Vị khổ hạnh đáp: 


TÌ- Ta đào củ cải, tỏi, hành hoang, 
Cỏ, lá, bạc hà, vấn kiêm luôn, 


Nhặt hạt cải đen, rụng lúa đại, 
Trải ra phơi năng thật khô dòn. 


12- Ngó sen, dược thảo, táo, chà là, 
Am-lạc, mật ong, miếng thịt thừa, 
Là của ta dành phần kiếm được, 
Rồi làm thành món hợp cho ta. 


13- Ngài không, lão nấu, lão nhiễu hàng, 
Ngài chẳng có chỉ, lão buộc ràng, 

Thế sự bao điễu, ngài giải thoái, 

Món cơm ngài hưởng đúng công bằng. 


Phú ông hỏi: 


14- Xin hỏi, ngôi kia bậc Trí hiển, 
Mọi nguôn đục vọng thảy nằm yên, 
Món cơm nấu khéo đây ngon ngọi, 
Có kẻ đem phần thịt đồ lên. 


15- Ngài nhận và ngon miệng. uống ăn, 
Chẳng mời ai đến để chia phân, 

Đây lòng kính trọng, nay xin hỏi: 

Việc ấy ngài làm có nghĩa chăng? 


Độc Giác Phật đáp 


16- Không nấu, cũng không bảo nấu dùm, 
Nay không làm hại, trước không làm, 

VỊ kia biết rõ ta không của, 

Ta quyết đoạn trừ mọi dục tham. 


17- Tay phải vị kia nắm chiếc bình, 
Thức ăn cầm phía trải bên mình, 
Cho ta món thịt hẳm người đặt, 
Trên bát cơm ngon thật tốt lành. 


18- Chúng nhiêu tài sản, lắm kim ngân, 
Bồn phận là đem của phát phân, 

Ai bảo người cho cũng thọ hưởng, 

Ay là thù địch, chớ phân vân. 


Khi nghe những lời này, vị điên chủ vô cùng hoan hỷ ngâm hai vân kệ cuôi cùng: 


19- Thật là ta được một duyên may 
Hạnh ngộ quán vương ngự tới rày, 


Thuở trước ta không hề biết rõ, 

Cung dường mang phước quá tràn đáy. 
20- Đề vương với các Bà la môn, 

Trị nước mà tâm ác dục trân, 

Các trí nhân tìm cây quả dại, 


Bác tu hành giải thoát lòng tham. 


Khi vị Độc Giác Phật thuyêt giáo cho vị kia xong, liên trở vê cõi của Ngài và vị tu khô hạnh cũng 
thê. Còn nhà vua, sau vài ngày ở lại với vị điên chủ, cũng trở vê Ba la nại. 


n5 
Khi bậc Đạo sư đã chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 


- Này các Tỳ kheo, đây không phải là lần đâu tiên thực phẩm đến tay người xứng đáng, mà trước 
kia cũng váy. 


Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

- Vào thời ấy, người điền chủ đã tôn trọng cúng dường Pháp là người điển chủ trong chuyện này, 
Ananda (A4 -nan) là vua, Sariputta (Xá lợi phât) là Tê sư và Ta chính là vị tu khô hạnh trên vùng 
Tuyết SơH. 


-ooQOoo- 


Chương XV 
Phầm Hai Mươi Bài Kệ 


497- Chuyện bậc Hiền trí Màtanga (Tiền thân Màtanga) 
Lão từ đâu đến, đắp y do..... 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về vua Udena. 


Vào thời ấy, Tôn giả Pindola Bhàradvaja phi hành từ Kỳ Viên qua không gian, thường đến tránh 
cơn nóng ban ngày trong Vườn ngự uyên của vua Udena nước Kosambi. Chuyện kể răng Tôn giả 
này trong một đời trước đã làm vua, và thọ hưởng một thời gian dài cảnh vinh quang phú quỷ 

trong chỉnh vườn ngự uyễn kia cùng đám hấu cận. Nay nhờ công đức thiện nghiệp ông đã tạo được, 
nên ông thường đến tọa Thiên tại đây, tránh cơn nóng ban ngày và hưởng được cực lạc do chứng 
đắc Thánh quả. 


Một hôm ông vào chỗ đó ngôi dưới một cây Sala đang trồ hoa sung mãn, thì vua Udena đi vào 
vườn với một đoàn thy tùng động đảo. Suốt bảy ngày trước vua uÔng rượu say nên muốn vào ngự 
viên giải trí. Vua năm trên vương sàng trong cánh tay của một nàng cung nữ và được dỗ dành cho 
chóng ngủ thiếp đi. Sau đó đảm nữ nhạc ngôi ca hát quanh vua đặt nhạc khí XHỐNg, vừa đi quanh 
quản (rong Vườn ngự uyền vừa nhặt hoa trái. Dần dần họ thấy vị Trưởng lão áy nên bước lên,đảnh 
lẾ vị ây và ngôi xuống. VỊ Trưởng lão ngôi tại chỗ đó thuyết pháp cho họ nghe. Nàng cung nữ 

kia đổi cánh tay để thức vua dậy, vua hỏi: 

- Bây tiện tỳ kia đi đâu cả rồi? 

Nàng đáp: 

- Chúng đang ngôi vòng quanh một nhà tu khổ hạnh. 

Vua nồi cơn thịnh nộ, đi đến gặp vị Trưởng lão và mạ ly phỉ báng: 

- Đi ngay, ta muốn kẻ kia phải bị bầy kiến xé xác ra! 

Thể là trong cơn thịnh nộ, vua truyền đem một thúng kiến đỏ đến rải tung trên thân thể vị Trưởng 
lão. Song vị này đã bay lên không gian, và thuyết giáo cho vua xong, trở về Kỳ Viên hạ xuông trước 
công Hương phòng. Đức Như Lai hỏi: 

- Ông từ đâu đến? 

Tôn giả ấy kể lại sự việc trên. Ngài bảo: 


- Này Bhàradvdja, đây không phải là lần đẫu tiên vua Udena nổi sân hận và lăng mạ một kẻ tu 
hành, mà trước kia cũng đã như thế. 


Rồi theo lời thỉnh cầu của vị Trưởng lão, Ngài kề một chuyện quá khứ. 


+ 


Một thời, khi vua Brahmadatta lên ngôi tại Ba La Nại; bậc Đại sĩ sinh làm con trai của một người 
Chiên đà la (Candàla: hạ đắng tiện dân) ở ngoại thành, họ đặt tên ngài là chú voi Màtanga. Sau đó 
ngài thông đạt trí tuệ, danh tiếng lan truyền khắp nơi là bậc Hiền trí Màtanga. 

Lúc bấy giờ có một nàng tên Dittha- Mangalikà (Người thấy các Điềm lành), con gái của một vị 
thương nhân thành Ba La Nại, cứ một hoặc hai tháng một lần, thường vào ngự viên vui đùa 

cùng đám bạn đồng hành đông đảo. 


Một ngày kia, bậc Đại sĩ đi vào thành, liền gặp Dittha-Mangalikà, ngài bước sang một bên vàđứng 
im phăng phặc. Từ sau búc màn, Dittha trông thây ngài và hỏi: 


- AI đó? 

- Thưa cô nương, một kẻ Chiên đà la. 

- Hừ, nàng đáp,- ta đã thấy nhằm một vật mang điềm xui xẻo. 

Rồi nàng rửa mắt bằng nước hoa và quay đi. Đám người đi với nàng la lớn: 

- Này tên bần cùng hèn hạ kia, mày đã làm chúng ta mất phần cơm rượu miễn phí hôm nay. 

Trong cơn giận dữ, họ lấy tay chân đấm đá bậc Hiên trí Màtanga, khiến cho ngài bất tỉnh rồi bỏđi. 
Sau một lát ngài hôi tính và nghĩ thâm: "Đám người đi theo Dittha-Mangalika đã vô cớ đánhđập ta, 
một kẻ vô tội. Ta quyêt sẽ không nhúc nhích cho đên khi ta chiêm được nàng, chăng chiuởi trước 


một chút nào cả". 


Với quyềt định này, ngài bước đi đến trước cửa nhà cha nàng. Khi đám gia nhân hỏi tại sao ngài 
năm đó, ngài đáp: 


- Ta chỉ muốn được nàng Dittha-Mangalikà mà thôi. 


Một ngày trôi qua, rồi hai, ba, tư, năm, sáu, quyết định của chư Phật thường thường không sao lay 
chuyên được; vì thế vào ngày thứ bây họ phải đem cô gái ra trao cho ngài. Sau đó nàng bảo: 


- Nào đứng lên chàng ơi, ta cùng đi về nhà chàng đi! 
Song ngài đáp: 


- Cô nương ôi, ta vừa bị bọn người nhà nàng đánh đập nên thân, nay ta yêu lắm, nàng hãy cõng ta 
trên lưng và mang đi. 


Nàng làm theo lời ấy ngay trước mặt mọi người dân trong thành và nàng cứ tiến dần từ thành đô đi 
đên vùng tiện dân Chiên đà la cư trú. 


Ở đó trong vài ngày, bậc Đại Sĩ giữ nàng lại mà không chút nào xâm phạm các luật lệ của giải cấp. 
Rồi ngài suy nghĩ: "Chỉ bằng cách từ bỏ thế tục, chứ không còn cách nào khác, ta mới có thể cho cô 
nương này thấy cảnh vinh hiển tột bậc và cho nàng hưởng những lễ vật cao sang nhất". Vì thế ngài 
bảo nàng: 


- Này nương tử, nếu ta không vảo rừng kiếm ăn thì chúng ta không thể sống được. Vậy ta muốn 
vào rừng, nàng hãy đợi cho đên khi ta vê; song đừng có lo âu gì cả. 


Ngài ra lệnh cho gia nhân không được sao nhãng đối với nàng, rồi đi vào rừng, sống cuộc đời 
người tu hành, rât nhiệt tâm tĩnh tân; vì vậy trong bây ngày, ngài tu tập và thành tựu Tám thiên 


chứng và Năm thắng trí. Sau đó ngài suy nghĩ: "Nay ta đã có thể bảo vệ Dittha-Mangalikà được 
TÔI”. 


Nhờ thần thông lực, ngài trở về và hạ xuống công làng Chiên đà la, từ đó đi vào nhà Dittha 
Mangalikà. Khi nghe tin ngài trở về, nàng bước ra và òa lên khóc bảo: 


- Tại sao chàng bỏ thiếp và đi tu khổ hạnh? 
Ngài đáp: 


- Này nương tử, đừng lo gì cả. Nay ta có thê làm cho nàng vinh quang hơn trước kia nữa! Vậy nàng 
có chịu nói lên giữa mọi người đúng lời này: Phu quân ta không phải là Màtanga, mà là một đâng 
Đại Phạm thiên chăng? 


- Thưa phu quân được, thiếp xin nói điều ấy. 


- Tốt lành thay, khi dân chúng hỏi: Chồng nàng đâu? Nàng trả lời: Chàng đã đi lên Phạm Thiên giới. 
Nếu họ lại hỏi: Thế khi nào chàng về? Nàng phải đáp: Trong bảy ngày nữa, chàng sẽ về, xuyên qua 
mặt trăng tròn đầy của đêm rằm. 


Cùng với những lời này, ngài đi vào vùng Tuyết Sơn. Lúc bấy giờ, Dittha Mangalikà nói 
nhữngđiêu nàng đã được căn dặn khắp nơi ở Ba la nại giữa quân chúng đông đảo. Dân chúng tin 
ngay lời ây , bảo nhau: 


- Ngài là đắng Đại Phạm thiên, nên đã không đến thăm viếng Dittha, nhưng mọi việc sẽ như vầy 
như vẫy. 


Vào đêm trăng. rằm, trong lúc vằng trăng đang đi chuyền nửa vời, Bồ Tát hóa thành một vị Phạm 
thiên ở giữa luồng ánh sáng tràn ngập vương quốc Kàsi và kinh thành Ba la nại đến mười hai dặm, 
băng ngang qua mặt trăng và giáng trần. Ngài đi vòng quanh kinh thành Ba la nại ba lần, được dân 
chúng đông đảo tỏ lòng sùng bái bằng các vòng hoa thơm và hương liệu khác rồi quay mặt về 
hướng ngôi làng Chiên đà la. 


Những người ngưỡng mộ Phạm Thiên tụ tập cùng nhau đi về phía làng Chiên đà la ấy. Họ bao phủ 
căn nhà của Dittha Mangalikà bằng màu vải trắng tỉnh, lau sàn nhà bằng bốn loại hương thơm, rải 
hoa khắp nơi, đốt trầm hương, trương một tắm vải làm mái che, đặt một bảo tọa rực rỡ, thắp đèn 
dầu thơm, rắc lớp cát mịn như phiến bạc rồi treo đèn kết hoa và cờ xí rợp trời. 


Trước gian nhà được trang hoàng lộng lẫy thế kia, bậc Đại Sĩ bước vào và ngồi một lát trên bảo tọa. 
Lúc ấy Dittha-Mangalìka đang có kinh kỳ. Ngài lấy ngón tay trỏ rờ vào rốn nàng và nàng thụ thai. 
Sau đó bậc Đại Sĩ bảo nàng: 


- Này hiền thê, nàng đã thụ thai, nàng sẽ sinh ra một con trai, nàng và con trai nàng sẽ được phú 
quý tột bậc, nước rửa chân nàng sẽ được vua chúa dùng làm lễ quán đảnh (lễ rảy nước thánh phong 
vương) cõi Diêm Phù Đề (Ấn Ðộ), nước nàng tắm sẽ là thứ tiên được trường sinh bất tử, người nào 
rảy nước đó lên đầu sẽ thoát khỏi mọi thứ bệnh tật và không gặp điềm xui xẻo, những kẻ nào được 
đặt đầu dưới chân nàng và kính lễ nàng, sẽ dâng lên một ngàn đồng tiền vàng. Những kẻ nào được 
đứng gần đủ đề có thể nghe nàng nói và kính lễ nàng sẽ dâng lên một trăm đồng; kẻ nào được đứng 
để trông thấy nàng và kính lễ nàng sẽ dâng một đồng rupee. Vậy nàng hãy tỉnh giác giữ mình cần 
thận! 


Cùng với lời khuyến giáo này, trước mặt một đám đông, ngài đứng dậy và lại đi vào mặt trăng. 


Những người sùng bái Phạm thiên tụ tập nhau lại và đứng đó suốt đêm, sáng hôm sau họ mời nàng 
lên chiêc kiệu băng vàng và đội lên đâu nàng , rước nàng vào kinh đô. Một đám đông dân chúng 
chạy đên phía nàng kêu lớn: 


-Kìia! Hoàng hậu của đắng Phạm thiên! 


Rồi cúng bái nàng với các hoa thơm và nhiều thứ nữa, những kẻ nào được phép đặt đầu dưới chân 
nảng và kính lễ đêu dâng lên một túi tiền một ngàn đồng, người nào đứng gần nàng và kính lễ thì 
dâng một trăm, người nào đứng đủ nhìn thấy được nàng và kính lễ thì đâng một rupee. Cứ vậy họ 
tiền dần khắp thành Ba la nại, rộng mười hai dặm và thu được tổng số một trăm tám chục triệu 
đông. 


Sau khi đi xung quanh thành như vậy, họ rước nàng vào nội thành, dựng lên một ngôi đình lớn vây 
màn chung quanh, mời nàng yên nghỉ tại đó giữa cảnh huy hoàng vinh quang như thế. Tới 

ngôi đình, họ bắt đầu xây bảy công vào thật lớn và dựng một cung điện bảy tầng, họ đã tạo được 
nhiều công đức mới dành phần họ vậy. 


Cũng trong ngôi đình ấy Dittha-Mangalikà sinh hạ con trai. Vào ngày đặt tên hài nhi, các Bà la 
môn tụ họp nhau và đặt tên nó là Mandavya Kumàra hay Vương tử của Ngôi Đình, vì nó được sinh 
ra tại đó. Độ mười tháng, lâu đài kia đã được xây xong, từ đó nàng vào ở trong lâu đải vô cùng vĩnh 
hiển và Vương tử Mandavya lớn lên giữa cảnh huy hoàng tột bực. 


Khi hài nhi được bây tuổi, những bậc thầy danh tiếng nhất khắp toàn cõi Diêm phủ đề (Ấn Ð@) tụ 
tập lại và dạy cậu ba tập Vệ Đà. Từ mười sáu tuổi cậu trai đã cúng dường thực phẩm cho các Bà la 
môn, và mười sáu ngàn Ba la môn được cúng dường liên tục ; tại công thành thứ tư có dàn binh bố 
trận, các vật cúng dường được phân phát cho các vị Bà la môn. 


Bấy giờ vào một ngày Đại hội, dân chúng chuẩn bị một số lớn cháo gạo, rồi mười sáu ngàn Bà la 
môn ngồi tại cổng thành thứ tư có dàn binh bố trận kia, và dùng món cháo ấy cùng với món bơ tươi 
màu vàng óng ánh, nước đường pha mật ong đặc, và chính vị vương tử trang điểm ngọc châu sáng 
rực rỡ mang đôi hài vàng dưới chân, cầm chiếc gậy vàng ròng trong tay, vừa đi quanh vừa chỉ dẫn: 


- Này bơ đây, mật ong đây. 


Vào lúc ấy bậc hiền trí Màtanga đang ngồi trong thảo am ở vùng Tuyết Sơn, và hướng tầm tứ vào 
việc xem xét những gì xảy ra cho con trai của nàng Dittha-Mangalikà. Khi nhận thấy cậu con 

trai đang đi lạc tà đạo, ngài suy nghĩ: "Hôm nay ta sẽ đi giáo hóa cho cậu bé kia và dạy cho nó biết 
cúng dường như thế nào đề lễ vật bố thí ấy sẽ mang lại kết quả lớn". 


Ngài liền bay qua không gian đến hồ Anotatta, rửa mặt mũi và súc miệng rồi khi đứng tại địa phận 
Manosila (thuộc vùng Tuyết Sơn) ngài khoác đôi tắm y vàng vào quân thắt lưng quanh người, 

rồi đắp phần. tảo y (áo may bằng giẻ rách) ra ngoài, cằm bình bát đất, phi hành qua không gian đến 
công thứ tư ấy, nơi đó ngài hạ xuông ngay cạnh Bồ thí đường, và đứng một bên. Đang lúc 
Mandavya nhìn quanh quân, chợt thấy ngải liền kêu to: 


- Lão từ đâu đến, hỡi kẻ khổ hạnh kia, lão là kẻ hạ liệt bị bỏ rơi vô thừa nhận, một thứ yêu quỷ chứ 
không phải là người đó chăng? 


Rôi cậu ngâm vân kệ đâu: 


1- Lão từ đâu đến đắp y do, 
Người ngợm tôi tàn tựa quỷ ma, 
Giẻ rách làm y quàng trước ngực, 
Lão là ai? Chẳng xứng phần quà! 


Bậc Đại Sĩ lăng nghe, rôi với lòng từ mân, ngài đáp lời cậu qua vân kệ thứ hai: 


2- Vương tử! Thức ăn đã sẵn bày, 
Mọi người ăn uỖng hưởng no say: 
Bọn ta, ngài biết thưởng sinh sông 
Bằng thứ tìm ra bởi gặp may. 

Xin đưng lên cho người hạ tiện 
Hưởng phần thọ thực chút gì đây. 


Tiếp theo Mandavya ngâm vần kệ thứ ba: 


3- Phân các La môn hưởng phước ân, 
Này đây thực phẩm chính tay dâng 
Thí tài cúng với lòng thành kính. 

Thôi cút! Ái đưa lão cản chán? 
Chẳng có phần cho người hạ tiện, 

Kẻ hèn kia hãy bước đi luôn! 


Vì nghe thế bậc Đại Sĩ ngâm vần kệ: 


4- Mọi nơi cao thấp họ gieo trồng, 
Mong gặt quả trên đảm ruộng đồng: 
Chánh đạo này đây, xin bố thí, 

Sau ngài xứng đáng hưởng phần công. 


Sau đó Mandavya đáp kệ: 

5- Ta biết đất ta muốn cấy trồng, 

Những vùng xứng đáng hạt đâm bông, 

La môn quỷ tộc, thông kinh thánh: 

Là đất lành phong phú ruộng động. 
Rồi bậc Đại Sĩ lại ngâm hai vần kệ: 

6- Ngạo mạn giống dòng quá tự kiêu, 

Tham sân sỉ, uông rượu say nhiêu, 

Người tâm chứa đủ sai lâm ấy, 

Là đất hoang căn đê hạt gieo. 

7- Ngạo mạn giống dòng quá tự kiêu, 

Tham sân sỉ, uông rượu say nhiêu, 

Người tâm chứa đủ sai lám ấy, 

Là đất hoang căn đê hạt gieo. 
Bậc Đại Sĩ cứ ngâm đi ngâm lại những lời kệ ây mãi, song cậu trai nỗi giận và kêu lớn: 
- Lão này nói quảng xiêng quá nhiều rồi; những người gác công đi dâu cả mà không tống cô lão ra? 
Rồi cậu ngâm kệ: 

ổ- Này Bran-da! Hõi U-paj-7hà! 

Ta bảo, đâu rồi UD-fi-ya, 

Trừng phạt lão này, cho lão chết, 

Tên hèn hạ, tông cô ngay ra. 
Bọn gia nhân nghe tiếng cậu gỌI, liền chạy đến ngay kính lễ cậu rồi hỏi: 
- Tâu Chúa công, chúng tiêu nô phải làm gì đây? 


- Thế các người không thấy tên hạ liệt tồi tàn này sao? 


- Tâu Vương tử không, chúng tiêu nô không biệt lão đã tới đây lúc nào cả, chắc chăn lão là tên lừa 
bịp xảo trá rôi ! 


- Nào, vậy sao các người còn đứng đó? 
- Tâu Chúa công, vậy chúng tiêu nô phải làm gì đây? 


- Sao ư? Phải vả vào mồm lão! Bẻ hàm lão ra, lẫy roi gậy đánh cho nát lưng, trừng phạt lão đi, tóm 
lây cả tên khôn kiêp này, quăng lão xuông, tông lão ra khỏi đây ngay! 


Song trước khi bọn chúng đến gần ngài, bậc Đại Sĩ đã bay lên không, vừa đứng vững ở đó vừa 
ngâm kệ: 


9- Phi bảng Hiển nhân! Lợi ích bằng 
Với khi nuối ngọn lửa đang hông, 
Hay là sắt cứng, đưa răng căn, 

Đào múi, mà dùng móng vuốt không? 


Sau khi thốt những lời này xong, bậc Đại Sĩ vụt lên cao trong khi cậu trai và đám Bà la môn ngơ 
ngác nhìn theo. 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ để giải thích việc này: 


10- Nói vậy, Màatanga trí nhán, 

Bác phò chánh đạo, lý thuần chân, 
Rồi ngài bay bổng trên không khí 
Trước mắt nhìn theo của đám đông. 


Ngài quay mặt về hướng Đông, hạ xuống một đường phố với ý định làm cho dấu chân ngài được 
nhìn thấy, nên ngài khất thực gần Đông môn. Lúc ấy, sau khi đã nhận được một số thực phẩm đủ 
loại, ngài ngồi xuống một sảnh đường và bắt đầu ăn. 


Song các thần linh trong kinh thành chợt đến, thấy rằng vua này đã nói năng như vậy làm phiền 
nhiêu vị Hiên nhân của các vị, là điêu không thê dung thứ được, nên vị thân cao niên nhât trong 
bọn chụp lấy cô Mandavya và vặn tréo, các quỷ kia lại chụp lây cô các Bà la môn ấy và vặn luôn. 
Song vì thương cảm Bồ Tát, các vị ấy không giết Mandavya, các vị bảo: 

- Đó là con trai của ngải. 

Và các vị chỉ hành hạ cậu ta thôi. Đầu của Mandavya bị vặn tréo ra đẳng sau vai, tay chân cậu cứng 
đờ, mắt trợn trừng như thể chết rồi, cậu nằm rũ liệt tại đó. Các Bà la môn kia quay cuồng vật vã, 
mồm chảy nước miếng tràn ra. Dân chúng đến báo tin cho bà Dittha-Mangalikà: 

- Tâu lệnh bà, có chuyện chẳng lành xây ra cho vương tử! 

Bà vội chạy đến thấy cậu trai liền kêu lớn: 

- Ôi sao lại thế này? 

Rồi bà ngâm kệ: 


TỊ- Vận tréo đâu con khỏi bả vai, 
Kìa sao con đuôi cánh tay dải, 


Bơ vơ mắt trắng dường như chết, 
Kẻ hại con mình đó chính ai? 


Khi ấy những người đứng ngoài xem liền ngâm kệ nói cho bà biết chuyện kia. 


12- Ân sĩ đây khoác áo đơ, 

Tôi tàn người ngơm tợ yêu ma, 

Y bằng giẻ rách quàng ngang ngực, 
Chính kẻ hành hung quỷ tử bà. 


Nghe vậy bà suy nghĩ. "Chắc chăn đó là bậc Hiền nhân Màtanga, không ai khác có thần lực như 
vậy. Song một người thủy chung và đầy thiện ý đối với mọi loài, chẳng bao giờ lại bỏ đi để cho 
những kẻ này phải chịu sự hành hạ thế kia. Nay không biết ngài đã đi hướng nào?" Bà hỏi câu này 
qua vần kệ sau: 


13- Về hướng đi nào, bậc Trí nhân? 
Trả lời ta, hối các vương tôn! 
Chúng ta đi chuộc cho lâm lỗi, 

Để giúp con ta được tỉnh hồn. 


Các chàng trai kia đáp lời bà theo cách này: 


14- Bác Hiển vụt hiện giữa. không gian, 
Như thể vâng trăng giữa tối rằm, 

Đẹp mặt thay, ngài sùng Chánh đạo! 
Phương Đông theo hướng ấy lên đàng. 


Khi họ đáp như thế bà liền bảo: 

- Ta quyết sẽ đi tìm phu quân ta. 

Rồi bà ra lệnh đem theo bà nhiều bình vàng và chén vàng, rồi được một đám tỳ nữ vây quanh, bà 
ra đi, tìm thây nơi có dâu chân của ngài đã in xuông đât, bà cứ theo dâu chân này cho đên khi bà 
gặp ngài đang ngôi trên một chỗ kia và ăn cơm. Đi đến gần ngài, bà đảnh lễ rồi đứng im. Khi thấy 


bà, ngài đặt miếng cơm vào bát. Dittha-Mangalikà rót nước lên tay ngài từ chiếc bình vàng, ngài 
lập tức rửa tay và súc miệng. Sau đó bà hỏi: 


- A1 đã làm việc tàn ác này cho con trai của thiệp? 
Và bà ngâm kệ: 

15- Văn tréo đâu con khỏi bả vai, 

Kìa sao con đuôi cánh tay đài, 

Bơ vơ mất trăng dường như chết, 


Kẻ hại con mình đó chính ai? 


Các vân kệ sau đây là lời đôi đáp xen kẽ nhau giữa hai vị: 


Bậc trí: 


16- Quỷ linh đủ đại lực uy thân 
Đẹp mốt theo hấu các trí nhân, 
Chúng thấy con nàng sân, ác ÿ, 
Nên hành xử nó chính vì nàng. 


Bà hoàng: 

17- Chính các thân lình tạo việc trên, 

Hiền nhân đừng phân nộ thân hèn, 

Xin ngài từ mân vì con thiệp, 

Quy ngưỡng từ nay đưới gót sen. 
Bậc trí: 

18- Tâm ta, hãy biết, chẳng tiểm tàng, 

Từ trước đên giở, ý hận sản, 

Con trẻ không thông ba Thánh điên, 

Vì đáy vọng tưởng, ngập kiêu căng. 
Bà hoàng: 

19- Con người có thể, hỡi hiển nhân, 

Bông chóc trí khôn hóa tôi tăm, 

Tha lôi thiệp này, thưa Trí giả, 

Bác hiện không đê khởi hờn căm. 
Bậc Đại S1 được bà xoa dịu bằng lời lẽ như vậy, liền đáp: 
- Được, ta sẽ cho nàng thứ tiên được trường sinh bất tử để đuổi bọn quỷ ma ấy đi xa. 
Rồi ngài ngâm kệ: 

20- Chút của thừa này, hãy lấy mang, 

Cho Man-da khôn khô phán ăn, 

Con nàng sẽ mạnh mau bình phục, 

Bọn quỷ tha môi, được thoái thán. 
Khi bà nghe những lời này của bậc Đại Sĩ liền đưa chiếc bình bát vàng ra và nói: 
- Xin phu quân hãy cho thiếp thuốc tiên bất tử ấy. 


Bậc Đại Sĩ đô vào đó một ít cháo còn lại và bảo: 


- Hãy đô một nửa cháo này vào môm con nàng, còn lại thì trộn với nước rôi đô vào môm các Bà la 
môn kia, chúng sẽ được bình phục cả. 


Rồi ngài đứng lên đi về phía vùng Tuyết Sơn. 

Bà mang bình ấy trên đầu và kêu: 

- Ta đã được thuốc tiên bất tử rồi! 

Khi đến nhà, trước hết bà đồ một ít vào miệng con trai bà. 
Quỷ thần liền chạy trốn, vua đứng dậy, phủi bụi bặm rồi hỏi: 
- Cái gì đây mẹ? 


- Con đã biết rõ những việc con làm rồi, nay hãy nhìn tình cảnh khốn khổ của đám người khất thực 
nhà ta kia kìal 


Khi cậu nhìn thây bọn ây, lòng cậu đây ân hận. Rôi mẹ cậu bảo: 


- Này Mandavya yêu quý, con thực là kẻ ngu si không biết bố thí cách nào để của bồ thí ấy mang 
lại kết quả tốt. Bọn này không xứng đáng với lòng hào phóng của con đâu, chỉ những vị nào như 
bậc Hiền nhân Mantaga là xứng đáng thôi. Từ nay về sau đừng đem cái gì cho những ác nhân như 
bọn này, mà chỉ nên bồ thí cũng dường những người đức hạnh. 


Rôi bà ngâm kệ: 


21- Man-da, tiểu trí thát ngu đân, 
Chẳng biết lúc nào đáng bồ ân: 

Con cúng dường bao người trọng lội, 
Lũ người vô độ, bọn tà nhân! 


22- Xiêm áo bằng da mớ tóc xù, 
Miệng như giếng cũ, có tràn bò, 
Hãy nhìn giẻ rách bây kia mặc! 
Các thứ này không cứu lũ ngu! 


23- Hễ khi tham đục với cuông sán, 
Được tổng ra ngoài các thế nhân, 
Bồ thí hiển nhân thanh tịnh ấy, 
Quả nhiêu cho việc đã làm ăn. 


- Vậy từ nay về sau con đừng bồ thí cho hạng người ác như thế này, mà chỉ nên bố thí cúng dường 
những kẻ nào ở trên đời này đạt Tắm Thiền chứng, là những nhà tu khô hạnh, các Sa môn, Bà la 
môn chân chính đã chứng Năm Thắng trí, các vị Độc Giác Phật. Này con, đề mẹ đưa loại thuốc tiên 
bất tử này cho bọn gia nhân của ta đây và làm chúng bình phục. 


Nói vậy xong, bà lây miêng cháo thừa ây đô vào một bình nước và rây lên miệng mười sáu ngàn Bà 
la môn kia. Mọi người đêu đứng dậy và phủi hêt bụi bặm. 


Sau đó, vì các Bà la môn này đã phải nếm thức ăn thừa của một kẻ Chiên đà la, nên bị các Bà la 
môn khác tông xuât ra khỏi giai câp ây. Đây ô nhục, bọn họ rời thành Bà la nại và đi vê vương 
quôc Meljha, tại đây họ ở chung với vua xứ đó. Còn Mandavya vân ở chôn cũ. 

Vào thời đó có một Bà la môn tên là Jảtimanfa, là một kẻ tu hành, ở gần kinh thành Vettavati trên 
bờ sông có cùng tên ấy, ông là kẻ rất kiêu mạn về đòng dõi của mình. Bậc Đại Sĩ liền đến đó, quyết 
đập tan lòng kiêu mạn của người kia, ngài dựng am trú ngụ gần đó, sống ở phía thượng nguồn con 
sông. 

Một hôm sau khi xỉa răng xong, ngài thả cái tăm xuống dòng nước; có ý đề cho nó vướng vào búi 
tóc của Jàtimanta, vì vậy, trong khi kẻ ây đang tăm trong dòng nước sông, cái tăm ây vướng vào 
búi tóc ông. 

- ĐỖ súc sinh! 

Ông nói, trong khi thấy cái tăm: 

- Nó từ đâu đến đây với cái đồ phá hoại này. Ta phải tìm xem. 

Ông liền đi ngược dòng, khi thấy bậc Đại Sĩ liền hỏi: 

- Ông thuộc giai cấp nào? 

- Ta là một Chiên đà la. 

- Có phải ông đã thả cây tăm xuống sông chăng? 


- Chính phải? 


- Đỗ súc sinh, quân tồi tàn hạ đăng! Đồ mắc dịch, không được ở đây! Mà phải đi xuống chỗ hạ lưu 
kia. 


Song khi ngài xuống ở vùng hạ lưu, cái tăm ngài thả trôi ngược dòng nước, vẫn vướng vào tóc 
Jàtimanta. Ông mắng: 


- Quân đáng nguyễn rủa! Nếu ngươi ở đây trong bảy ngày nữa , đầu ngươi sẽ tan thành bảy mảnh. 


Bậc Đại Sĩ suy nghĩ:" Nếu ta buông mình theo cơn thịnh nộ với gã này, thì ta không giữ được công 
đức, song ta sẽ tìm cách phá tan lòng kiêu mạn của gã". 


Vào ngày thứ bảy, ngài ngăn cản mặt trời mọc, cả trân gian đêu tôi tăm nên dân chúng kéo đên vị 
tu khô hạnh Jàtimanta và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, có phải chính ngài ngăn cản mặt trời mọc chăng? 
Gã đáp: 


- Việc đó không phải do ta làm, mà có một lão Chiên đà la sống gần bờ sông, chắc lão ấy làm đấy. 


Sau đó dân chúng đến gặp bậc Đại Sĩ và hỏi lại: 

- Thưa Tôn giả, có phải chính Tôn giả ngăn cản mặt trời mọc chăng? 
Ngài đáp: 

- Này các hiền hữu, chính phải! 

- Tại sao thế? Họ hỏi. 


- Vị tu khô hạnh được các hiền hữu quý mến đã phỉ báng ta, một người vô tội, vậy khi nào vị đó 
đên quỳ dưới chân ta đê xin thương xót, thì ta mới đê cho mặt trời mọc lên. 


Dân chúng đi kéo lê kẻ ấy rồi thả ông xuống trước chân bậc Đại Sĩ và cô sức vỗ về ngài vừa nói: 
- Thưa Tôn giả, xin cho mặt trời mọc. 

Song ngài đáp: 

- Ta không thê để mặt trời mọc được vì nếu ta làm như thế, đầu kẻ này sẽ vỡ thành bảy mảnh. 
Họ hỏi: 

- Thưa Tôn giả, vậy chúng tôi phải làm gì? 

- Hãy đem cho ta một cục đất! 

Họ đem lại một cục đất. 

- Nào, hãy đặt cục đất lên đầu kẻ khổ hạnh này, rồi kéo gã xuống nước. 


Sau khi sắp đặt mọi việc này xong, ngài để cho mặt trời mọc lên. Vừa khi mặt trời được di chuyền 
tự do, cục đât nứt thành bảy mảnh, còn kẻ tu khô hạnh nhảy tùm xuông nước. 


Sau khi đã hàng phục gã như vậy, bậc Đại Sĩ suy nghĩ: Mười sáu ngàn Bà la môn kia hiện ở đâu?" 
Ngài nhận ra bọn ây đang ở với vua Mejjha, và cũng quyết định đi hàng phục họ, nên dùng thần lực, 
ngài hạ xuống vùng ngoại thành, cầm bình bát trong tay, đi khát thực. Khi các Bà la môn thấyđược 
ngài, họ bảo nhau: 

- Chỉ đề lão ở đây 2 ngày thôi là lão sẽ làm ta mất nơi nương tựa! 

Bọn ấy vội vàng chạy đến yết kiến vua và kêu to: 

- Tâu đại vương, có một lão khoác lác đại bịp đến đây, xin hãy bỏ tù lão! 

Vua rất sẵn sàng. Còn bậc Đại Sĩ với bát thức ăn đủ loại đang ngồi ăn bên bức thành trên một chiếc 


chế đài. Tại đó trong khi ngài đang bận ăn uống, đám thị vệ của vua tìm đến, lấy kiếm đánh ngài 
rôi giêt đi. Sau khi mạng chung, ngài tái sanh lên cõi Phạm Thiên. 


Chuyện kế rằng, trong kiếp này Bồ tát là một " người luyện thú mongoose” (một giống chỗn ¿ Ở 
Án Độ) và ngài phải chịu chết vì công việc hạ tiện này. Các VỊ thần nồi giận liền trút xuống toàn 
vương quốc Mejjha một trận lửa tro nóng rực quét sạch nước ấy ra khỏi các nước kia. 
Vì thế có lời lưu truyền: 

24. Người ta kế chuyện cả non sông 

Của xứ Mej?ha phải diệt vong, 

Nước kia bị xóa tan bờ cối 

Vì giêt Mà-tan, bậc láy lừng. 


Khi bậc Đạo Sư đã chấm dứt Pháp thoại này. Ngài bảo: 
- Đây không phải là lần đầu tiên vua Udena phỉ báng các vị tu khổ hạnh, mà xưa kia cũng thể. 
Rồi Ngài nhận diện Tỉ lên thân: 
- Vào thời ấy, vua Udena là Mandavya và Ta chính là bậc Hiển trí Màtanga. 
-ooOoo- 
498. Chuyện Đôi Bạn Citta-Sambhùta (Tiền thân Citta-Sambhùta) 
Chóng chây thiện nghiệp đều mang quả..... 


Chuyện này bậc Đạo Sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về hai người bạn đông tu của Tôn giả Mahà 
Kassapa (Đại Ca Diềp) sông rát hòa hợp với nhau. 


Chuyện kề rằng đôi bạn này vô cùng thân thiết, đã phân chia mọi thứ cùng nhau hết sức công bình; 
ngay cả khi khát thực, hai vị cũng cùng đi ra và cùng trở về với nhau, hai vị không hê chịu rời nhau. 


Trong Chánh pháp đường, Tăng chúng đang ngôi tán thán tình bằng hữu ấy thì bậc Đạo Sư bước 
vào, hỏi các vị đang bàn luận chuyện gì khi ngồi tại đó. Tăng chúng trình với Ngài... Ngài đáp: 


Này các Tỳ kheo, tình bạn này chỉ trong một đời sống chẳng có gì k} lạ cả, vì các bậc trí nhân ngày 
xưa đã giữ được tình bằng hữu vững bên suốt qua cả ba bồn đời sống. 


Nói vậy xong, Ngài kế cho Tăng chúng nghe một chuyện quá khứ. 

+ 
Một thuở nọ, trong quốc độ Avanti, tại kinh thành UJJenI, có vị đại vương trị vì mệnh danh là vua 
Avanti. Thuở ây một làng Candàla (Chiên đà la: vô loại, hạ đăng) ở ngoại thành UJJem là nơi 


bậcĐại Sĩ ra đời. Một người khác sinh làm con trai của bà dì Ngài. Một cậu bé tên là Citta, cậu kia 
tên là Sambhùta. 


Khi hai cậu bé lớn lên và đã học được nghề quét bằng chổi trong dòng họ Chiên đà la rồi, liền nghĩ 
rằng hai cậu sẽ đi trình diễn nghề này tại công thành. Vì thế một cậu biểu diễn tại Bắc môn, một 
cậu tại Đông môn. Bấy giờ trong kinh thành này có hai phụ nữ giỏi nghề xem tướng, một cô là con 
gái một thương nhân, và cô kia là con một tế sư. Hai cô gái ấy đi vui chơi trong công viên, sau khi 
bảo gia nhân đem theo thực phẩm đủ loại cứng, loại mềm, vòng hoa hương liệu, thì ngẫu nhiên một 
cô đi ra công Bắc, và một cô ra công phía Đông. Khi thấy hai thanh niên Chiên đà la đang biểu diễn 
tay nghề, hai cô hỏi: 


- Chúng là ai đây? 

Rồi hai cô được cho biết đó là hai kẻ Chiên đà la. Hai cô bảo: 

- Thấy điềm nảy xui xẻo lắm. 

Và sau khi rửa mắt bằng nước hương thơm, cả hai đều đi về. Sau đó, đám dân chúng la lớn: 


- Này bọn hạ đăng tôi tàn kia, chúng bay đã làm chúng ta mắt phần cơm rượu đáng lẽ được hưởng 
miền phí đây! 


Chúng đánh đập hai anh em cùng họ ấy một trận nhừ tử, làm cả hai đau đớn ê chề. Khi hai người 
tỉnh dậy liền đi tìm nhau và kề cho nhau nghe tai họa đã đến cho mình, rồi lại kêu gào và có nghĩ 
cách xem phải làm gì đây. Cả hai suy nghĩ: "Tất cả việc khốn nạn này đã giáng xuống chúng ta chỉ 
vì dòng giống ta sinh ra. Ta sẽ chăng bao giời làm kẻ Chiên đà la nữa, mà ta phải dấu tung tích 
dòng họ để rồi đi tới Takkasilà, giả dạng các nam tử Bà la môn và học tập tại đó". 


Sau khi quyết dịnh như vậy, cả hai đến chỗ đó, theo đòi học tập với một giáo sư danh tiếng lẫy lừng. 
Thiên hạ đồn vang khắp cõi Diêm phù đề (Ấn độ) rằng có hai nam tử Chiên đà la đang làm thư sinh 
và giấu diễm tung tích gia tộc mình. Bậc Trí nhân Citta học tập thành công, song chàng Sambhùta 
thì không được như thế. 


Một ngày kia có người dân làng mời vị giáo sư ấy với ý định cúng dường thực phẩm cho các Bà la 
môn. Bấy giờ do ngẫu nhiên mưa suốt đêm ấy làm ngập lụt mọi hang hốc trên đường đi. Sáng sớm 
hôm sau, vị thầy giáo gọi Trí giả Citta vào và bảo: 


- Này con , hôm nay thầy không đi được, vậy con đi cùng các nam tử kia, rồi làm lễ chúc phước 
lành và khi con ăn thực phâm của mình xong, hãy mang vê những món đề dành cho thây. 


Do đó, ngài đem các thanh niên Bà la môn khác cùng lên đường. Trong khi các thanh niên tăm rửa 
và súc miệng, dân chúng dọn món cháo gạo đã chuân bị săn sàng đê mời khách quý và bảo: 


- Đê cho nó nguội đi. 


Trước khi cháo nguội, đám thanh niên đã đến ngồi xuống. Dân chúng dâng nước cúng dường, rồi 
đặt các bát cháo trước mặt họ. Trí óc Sambhùta có hơi trì độn, nên tưởng cháo đã nguội, liền múc 
một hớp bỏ vào miệng, song nó làm chàng nóng bỏng như cục sắt nóng đỏ. Trong lúc đau đớn, 
chảng quên mất vai trò của mình, liền liếc qua bậc Hiền trí Citta và nói bằng ngôn ngữ của dân 
Chiên đà la: 


- Cháo nóng quá phải chăng? 

Chàng kia quên mắt bản thân mình, nên đáp lại theo ngôn ngữ của họ: 
- Nhồ ra , nhồ ra mau! 

Nghe thế, đám thanh niên nhìn nhau bảo: 

- Loại ngôn ngữ gì thế này? 

Lúc ấy bậc Trí giả Citta nói lời chúc lành cho tất cả. 


Khi các chàng trai kia về nhà, họ tụ tập thành tụm năm túm ba và ngồi bàn luận về những từ 
ngữ đã được dùng kia. Khi nhận ra đó là ngôn ngữ của bọn Chiên đà la, họ kêu to: 


- Quân hạ đẳng tôi tàn kia! Chúng bay đã lừa dối cả bọn ta lâu nay, cứ giả đạng làm Bà la môn! 
Rồi họ đánh đập hai vị Ấy. Có một người tốt bụng xua đuôi họ ra và nói: 

- Đi ngay! Vết nhục nằm trong huyết thống kia. Phải đi ngay! Đến đâu đó mà làm ân sĩ khổ hạnh! 
Rồi các thanh niên Bà la môn trình với thầy giáo rằng, đấy là hai kẻ Chiên đà la giả dạng. 


Hai chàng đi vào rừng sống đời sống khổ hạnh tại đó, sau một thời gian chết đi, tái sanh làm hai 

chú Nai con bên bờ sông Nerañjarà (Ni liên thuyền). Từ lúc sinh ra, chúng luôn luôn ở bên nhau. 
Một ngày kia, sau khi chúng ăn xong, một người thợ săn chợt thấy chúng dưới một gốc cây đang 
ngồi nhai lại, âu yếm vuốt ve nhau rất hạnh phúc, đầu sát đầu, mõm kề mõm, sừng bên sừng. Gã 
liền phóng lao tới, giết trọn luôn cả hai bằng nhát lao ấy. 


Sau đó chúng tái sanh làm con của chim Ưng biển trên bờ Nerbudda (Niết bút). Cũng tại đó, chúng 
lớn lên sau khi ăn xong lại ôm âp đâu sát đâu, mỏ kê mỏ. Một kẻ bây chim trông thây, bắt cả hai và 
giêt đi. 


Sau đó bậc Trí giả tái sanh tại Kosambi, làm con vị tế sư, còn bậc Trí Sambhùta tái sanh làm Vương 
tử của vua Uttarapañcala. Ngay từ ngày được đặt tên, hai hài nhi ấy đã có khả năng nhớ lại các đời 
trước của mình. Song Sambhùta không thể nào nhớ hết tất cả mà không bị gián đoạn, và cậu chỉ 
nhớ đời thứ tư hoặc đời Chiên đà la thôi, còn Citta lại nhớ đủ cả bốn đời theo thứ tự. 


Khi Citta được 16 tuổi, chàng xuất gia làm ân sĩ khổ hạnh ở vùng Tuyết Sơn, tu tập làm phát khởi 
thắng trí do thiền định và an trú trong hỷ lạc Thiên định. Còn bậc trí giả Sambhùta, sau khi phụ 
vương băng hà, liền được phong chiếc lọng trắng trên đầu vào ngày phong vương kia, giữa quần 
thần đông đảo, ngài làm một bài ca tức vị, rồi rung cảm ngâm lên hai đoạn. 


Khi quân thần nghe xong, đám cung phi và nhạc công đều ca hát, bảo nhau: 


- Đây là khúc đăng quang của đức Chúa thượng chúng ta! 


Và dần đà với thời gian, dân chúng đều ca khúc hát ấy vì đó là Thánh đạo ca được vua yêu thích. 
Bậc Trí giả Citta đang an trú ở vùng Tuyết Sơn, tự hỏi không biết hiền đệ Sambhùta của 

ngài đã được giương chiếc lọng che ấy chưa. Khi nhận thấy việc đã xong, ngài suy nghĩ:”" Ta chẳng 
bao giờ đủ sức giáo hóa một vị Tân vương còn trẻ, song khi nào em ta già rôi, ta sẽ đến thăm và 
khuyên nhủ em ta đi làm ân sĩ khổ hạnh". 

Suốt năm mươi năm ngài không hề đi thăm viếng, và trong thời gian Ấy, vua có đông con cái lên 
dần. Về sau nhờ thần lực của ngài, Trí giả Citta phi hành đến vườn ngự uyễn đáp xuống, ngồi trên 
bảo tọa nghi lễ như một bức tượng bằng vàng. 


Vừa lúc Ấy, một chàng trai kiếm củi, vừa làm việc vừa hát khúc đạo ca ẫy. Bậc Trí giả Citta gọi 
chàng trai lại gân, chàng tiên đên đảnh lê cung kính rôi đứng chờ. Trí giả Citta bảo chàng: 


- Từ sáng đên giờ, cậu chỉ hát mãi khúc đạo ca ây, thê cậu không biêt khúc nào nữa chăng? 


- Thưa Tôn giả, có chứ, con biệt nhiêu khúc ca lăm, song đây là những lời ca được đức vua yêu 
chuộng, vì thê con không hát khúc nào khác. 


- Thế không có ai biết hát một điệp khúc đáp lại khúc ca của đức vua chăng? 

- Thưa Tôn giả, con biết hát nếu con được dạy khúc ca ẫy. 

- Thế thì được, hễ khi nào đức vua hát hai khúc trên, thì cậu hát khúc này làm khúc thứ ba đấy. 
Rồi ngài ngâm một khúc và bảo: 

- Bây giờ cậu hãy đi hát khúc này trước đức vua, ngài sẽ hài lòng và quý trọng cậu lắm. 

Chàng trai vội vàng chạy về tìm mẹ, bảo mẹ mặc cho chàng \ phục thật tÈ chỉnh rồi đến cửa cung 
vua, nhờ người tâu lên răng có một chàng trai xin được yêt kiên đê hát một khúc ca đáp lời đức vua. 
Vua bảo: 

- Cho nó vảo. 

Khi chàng trai tiến lên, đảnh lễ ngài xong, vua phán: 

- Chúng tâu rằng cậu muốn hát một khúc đáp lời trằm có phải chăng? 

Chàng trai đáp: 

- Tâu Chúa thượng, đúng vậy, xin ngài triệu tập quần thần để cùng nghe. 

Ngay khi triều đình tụ họp xong, chàng tâu: 

- Tâu Chúa thượng, xin Chúa thượng ca khúc hát của ngài trước, rồi thần sẽ xin hát lời đối lại. 


Vua liên ngâm đôi vân kệ: 


1- Chóng chây thiện nghiệp đêu mang trải, 
Không nghiệp gi không Có quả sinh, 

Chẳng có việc lành nào uống phí: 
Sam-bhu, ta thấy, lớn lên thành 

Hùng cường, vĩ đại và như thể 

Công đức ngài đem đến quả lành 


2- Chóng chây thiện nghiệp đều mang trải, 
Không nghiệp gi không CÓ quả mang, 
Chẳng có việc lành nào uống phí: 

Cit-ta ai biết, có vinh quang 

Giống như phần trâm, tâm hiển hữu 

Có được an vui lợi lạc chăng? 


Khúc đạo ca trên vua chấm dứt, chàng trai liền đáp vần thứ ba: 


3-Thiện nghiệp chóng chảy đều đạt quả 
Nghiệp nào mà chẳng quả lai sinh, 
Không øì vô ích tâu Hoàng thượng, 

Xin ngắm Cit-ta tại cổng thành, 

Chẳng khác quân vương, tâm vị ấy 

Đã đem hỷ lạc đến cho mình. 


Nghe lời này vua lại ngâm vần kệ thứ tư: 


4- Vậy có phải chăng chính Cïf-ta, 

Hay chàng nghe được chuyện ngày xưa 
Từ ngài, hay một người nào khác? 

Ôi ngọt ngào thay khúc Thánh cai 

Ta chăng sợ gì, ta sẽ thưởng 

Ngồi làng hay tặng vật làm quả. 


Tiếp theo chàng trai ngâm vần kệ thứ năm: 


5- Hạ thân nào có phải Cit-ta, 

Song chuyện ấy thân được biết qua, 
Chính một hiền nhân vừa dạy bảo: 
"Đi ngâm lời hát đối dâng vua, 

Rồi chàng sẽ được ngài ban thưởng, 
Tay của ngài ân nghĩa đậm đà ". 


Nghe lời này, vua suy nghĩ: "Chắc hăn đó là hiền huynh Citta của ta rồi, ta muốn đi tìm ngài ngay". 
Thê là vua ra lệnh cho quân thân qua hai vân kệ sau: 


6- Các vương xa hãy thắng yên cương, 
Chạm trô tỉnh vi, đẹp tuyệt trần, 
Đem buộc cán đai vào bảo tượng, 


Điểm trang vòng cô sáng huy hoàng. 


7- Quân thân hãy đánh trồng liên hoan, 
Bảo thổi tù và ốc dậy vang, 

Chuẩn bị vương xa nhanh bác nhất 
Bởi vì trẫm muốn sớm lên đàng 

Hóm nay tìm thảo am cô tịch, 

Yết kiến hiền nhân trước tọa sàng. 


Vua nói vậy xong, liền ngự lên vương xa lộng. lẫy và vội vàng. đến ngay công ngự viên. Tại đó ngài 
dừng xa giá và đến gần Hiền giả Citta, đảnh lễ rất cung kính rồi ngồi xuống một bên, lòng tràn 
ngập hân hoan, ngài ngâm vần kệ thứ tám: 


ổ- Thật quý thay là Thánh khúc xưa, 
Trâm từng ca hát thật say sưa, 
Trong khi dân chúng đông dồn dập, 
Quân tụ chung quanh chật cả nhà; 
Nay đến đây xin chào Thánh giả, 
Hán hoan, hạnh phúc ngập tâm ta. 


Từ lúc tái ngộ Hiền giả Citta, vua hoan hỷ ra lệnh làm mọi sự cần thiết và truyền chuẩn bị bảo tọa 
dành cho vị hiên huynh, rôi ngài ngâm vân kệ thứ chín: 


9- Tọa sàng, nước mát rửa bàn chán, 
Đúng pháp là đem lễ cúng dáng, 

Thực phẩm dành cho nhiều khách quỷ, 
Xin hiển huynh nhận, trẫm ân cần. 


Sau lời mời ngọt ngào này, vua ngâm vân kệ khác đê tặng bạn hiên một nửa giang san của mình: 


10- Bảo làm cho nhộn nhịp tưng bừng, 
Nơi chốn hiển huynh sẽ trú thân, 

Tì Truyền đem nữ tỳ theo phục vụ, 

Ôi, ta muốn tỏ với hiển nhân 

Lòng ta yêu quý ngài tha thiết, 

Xin hãy cùng ta ngự trị dân. 


Khi nghe những lời này, bậc Trí giả Citta thuyết giáo cho vua qua sáu vần kệ: 


TÌ- Hối Đại vương, nhìn quả ác hành, 
T háy bao lợi lạc thiện hành sinh, 

Ta mong điều ngự thân tu tập, 

Con, của không lôi cuốn trí mình. 


12- Trăm năm tròn cuộc sống người đời, 
Năm tháng theo nhau kê tiêp trôi, 
Khi đên hạn kỳ, người héo úa, 


Tựa hồ lau sậy nát tan thôi. 


13- Thế nghĩa gì hoan lạc, đi ân, 
Nghĩa gì săn đuổi cảnh giàu sang? 
Nhiễu con, nghĩa lý gì? Nên biết, 
Hồi Đại vương, ta thoát buộc ràng. 


14- Ta biết, vì đây chính thật chán, 
Ta không qua khỏi tử ma thân, 
Nghĩa gì vàng bạc và ân ải, 

Khi bạn đến thời phải mạng vong? 


15- Giòng giống hạ đẳng bước hai chân, 
Hạ liệt Chiên đà nhất thế nhân, 

Khi nghiệp chín làm phần thưởng quỷ, 
Hai ta cùng có một tiên thân: 


l6- Tại A-van, bạn trẻ Chiên đà, 
Là cặp Nai vàng bến nước xưa, 
Đôi chủ chìm Ung bờ Niết bút, 
Giờ đây giáo sĩ, đó làm vua. 


Sau khi đã nói rõ các tiền thân hạ liệt của mình trong quá khứ như vậy, tại đây trong đời hiện tại 
này, ngài tuyên thuyêt tính Vô thường của mọi pháp hữu hình và ngâm bôn vân kệ làm phát khởi 
tinh tấn lực. 


17- Đời người ngắn ngủi chết cùng đường, 
Già cả không nơi chốn nẳu nương, 

Này hối Pañcala, thực hiện, 

Những gì ta khuyến nhủ quân vương: 
Tránh xa tất cả hành vì ác, 

Đưa đẩy vào đau khô đoạn trường. 


18- Đời người ngắn ngủi, chết sau cùng, 
Già cả không nơi chốn trú thân; 

Này hối Pañcadla, thực hiện 

Những gì ta khuyến nhủ quân vương: 
Tránh xa tất cả hành vi ác 

Đưa đầy vào trong hạ ngục tầng. 


19- Nhân thể ngắn sao, chết cuối CÙng, 
Người già không chốn để nương thân, 
Pancala hỡi, xin thành tựu 

Những việc ta khuyên nhủ Đại vương: 
Xin hãy xa lìa bao vọng nghiệp, 

Nhiễm ô toàn ác dục tham sân.. 


20- Đời người ngắn ngủi, chết vong thân, 
Bệnh, lão làm suy thể lực dân, 

Ta chẳng làm sao ra thoát được; 
Pancala thực hiện lời răn: 

Tránh xa tất cả hành không thiện 

Đưa đẩy vào trong ngục hạ tâng. 


Vua rất hoan hỷ khi nghe bậc Đại Sĩ khuyến giáo, liền đáp lời qua ba vần kệ: 


2]- Lời kia, Tôn giả, quá toàn chán, 
Ngài dạy lời như bác Thánh nhắn, 
Song dục tham ta đêu khó bỏ, 

Với người như trẫm, chúng vô cùng. 


22- Như voi chìm xuống vũng bùn nhơ, 
Không thể bò lên, dẫu thấy bờ, 

Trâm cũng lún sâu bùn dục lạc, 

Nên không theo nổi Đạo Thầy tu! 


23- Như mẹ như cha dạy bảo con, 

Thành người sống hạnh phúc, hiên lương, 
Dạy ta hạnh phúc làm sao đạt, 

Xin chỉ cho ta bước đúng đường. 


Sau đó bậc Đại Sĩ bảo nhà vua: 


24- Ngài không thể bỏ, hỡi Quân vương, 
Các dục tham đây cũng thể thường: 

Vậy chớ bắt dân nhiễu thuế nặng, 

Trị sao dân chúng thấy công bằng 


25- Gửi sứ thân đi khắp bốn phương, 
Mới người khổ hạnh, Bà la môn, 
Củng dường thực phẩm, nhà an nghỉ, 
Xiêm áo và luôn mọi thứ cần. 


26- Đem thức ăn uống để đãi đằng 
Bà la môn, Thánh giả, Hiển nhân, 
Tám đây thành tín, ai ban phái, 

Và trị dân tài đức hết lòng, 

Người ấy sẽ đi lên thượng giới, 

Lỗi lầm không có, lúc vong thân. 


27- Song nếu vây quanh bởi má hông, 
Dục tham, ngài thấy, quả say nông, 


Trong tâm hãy nhớ vần thi kệ, 
Và hát hò lên giữa đám đồng. 
26- “Dưới trời không mái để che thân, 
Báy chó xưa cùng nó ngủ lăn, 
Mẹ nó cho ăn lúc bước vội, 
Ma nay làm một vị vương quán. 
Đó là lời khuyến giáo của bậc Đại SĨ. Rồi ngài lại bảo: 


- Ta đã khuyên nhủ Đại vương rồi. Bây giờ Đại vương có muốn làm người tu khô hạnh hay không 
là tùy ý Đại vương, song ta sẽ tiêp tục theo đúng nghiệp quả của chính ta làm. 


Sau đó ngài bay vụt lên không, phúi bụi bặm trên đôi chân ngài, giã từ vua trong dáng điệu khinh 
thường, rồi đi về vùng Tuyết Sơn. 


Còn phần vua trông thấy cảnh nảy, lòng vô cùng xúc động, liền giao quốc độ cho thái tử, triệu tập 
quân sĩ thắng hướng tiến về vùng Tuyết Sơn. Khi bậc Đại Sĩ nghe vua đến, liền bước ra cùng đám 
hiền nhân đồ đệ của ngài đón tiếp vua, và truyền giới cho vua sông đời Phạm Hạnh rồi dạy vua 


phương tiện làm phát khởi Thiên định. Vua tu tập chứng đắc Thắng trí do Thiền định, vì vậy cả hai 
vị đều cùng được sinh lên cối Phạm Thiên. 


Sau khi bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 


- Mhư vậy, này các Tỳ kheo, các bậc trí nhân ngày xưa giữ vững tình bằng hữu lâu dài qua ba 
bốn đời sống. 


Rồi Ngài nhận diện Tỉ yên thân: 
- Vào thời ấy, Ànanda là trí giả Sambhùta và Ta chính là Trí giả CiHa. 
-ooOoo- 
499- Chuyện Đại Vương Sivi (Tiền thân Sivi) 
Nếu thí tài gì thuộc thế nhân.... 
Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về lễ vật cúng dường tối thượng. 
Trường hợp này đã được kề đây đủ trong Chương VIH ở số 424. Ti iên thân Savira. Song tại đây vào 
ngày thứ bây, vua dâng đu tát cả vật cúng dường và thỉnh câu lời tùy hỷ; tuy nhiên, bậc Đạo Sư ra 
đi mà không tản thản công đức của vua. Sau buôi điêm tám, vua đi đên tịnh xá và hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, vì có gì Thế Tôn không đáp lời tùy hỷ hôm ấy? 


Bác Đạo Sư nói: 
- Thưa Đại vương, hội chúng kia không thanh tịnh. 


Ngài lại tiếp tục thuyết Pháp, ngâm vẫn kệ bắt đầu bằng câu: " Người hạ tiện sẽ không lên Thiên 
giới (Pháp cú 177) ”. 


Vua đây hoan hỷ bày tỏ lòng tôn kính đổi với đức Như Lai bằng cách dâng chiếc thượng y của xứ 
Sivi trị giá một ngàn đông tiên; sau đó vua trở về thành. 


Ngày hôm sau trong Chánh pháp đường, Tăng chúng nói về chuyện ấy: 


- Này các Hiên giả, vua Kosala đã cúng dường lê vật tôi thượng, và chưa hải lòng với việc äy, nên 
sau khi đáng Thập Lực thuyết giáo cho vua ây, vua liên dâng chiếc y của xứ SiVi trị giả cả một 
ngàn đồng tiên vàng! Quả thật vua không hê thỏa mãn với việc cúng đường! 


Bậc Đạo Sư bước vào, và hỏi các vị đang bàn việc gì khi ngôi đó. Tăng chúng trình với Ngài. Ngài 
bảo: 


- Này các Tỳ kheo, bố thí ngoại tài quả thật là điêu có thể thỏa đáng được, song các bậc trí nhân 
ngày xưa đã bồ thí cho đến khi khắp cả Diêm phù đề đêu vang danh lừng lây, mỗi ngày bồ thí cả 
sảu trăm ngàn đồng tiễn, vẫn chưa thỏa mãn với việc bố thí ngoại tài, và nhớ lại câu phương ngôn: 
“Hãy đem cho cải gì ta yêu quý nhất và từ tâm sẽ sinh khởi", cho nên các vị ấy đã móc đôi mắt 
mình ra tặng những kẻ nào đòi xin chúng. 


Cùng với những lời này; Ngài kề một chuyện quả khứ. 


x 


Một thuở nọ, khi đại để Sivi cai trị tại kinh thành Aritthapura trong quốc độ SIvIi. Bậc Đại Sĩ sinh ra 
làm vương tử. Triêu thân đặt tên ngài là Vương tử S1vi. Khi ngài lớn lên, ngài đi đên Takkasikà học 
tập tại đó, xong trở về chứng tỏ tài năng kiên thức của ngài trước vua cha nên được phong làm phó 
VƯƠNE. 


Lúc phụ vương băng hà, ngài lên ngôi vua và từ bỏ các ác đạo, ngài hành trì Thập vương pháp và 
trị dân rất chân chánh. Ngài truyền xây sáu bố thí đường tại bốn cổng thành, giữa kinh thành và 
ngay cửa cung của ngài. Ngài bố thí rất hào phóng môi ngày sáu trăm ngàn đồng tiền vào các ngày 
mông tám, mười bốn và ngày rằm, ngài chăng hề quên thăm viếng các bố thí đường để xem xét bố 
thí được thực hành ra sao. 


Vào một ngày trăng tròn kia , chiếc lọng hoàng gia đã được giương lên từ sáng sớm và ngài ngự 
trên ngai vàng suy ngẫm về các thí vật ngài đã ban phát. Ngài tự nghĩ: "Trong tất cả các tài vật bên 
ngoài, chăng có món gì ta không đem cho hết, song cách bố thí này chưa làm ta hài lòng. Ta muôn 
bồ thí vật gì thuộc về bản thân ta. Được rồi hôm nay ta đến bố thí đường phát nguyện răng nếu có 
người nào không xin một vật gì đó ngoài thân ta, lại nói rõ tên một phần thân thê ta, nếu người ấy 
muốn nói đến chính quả tim ta, ta sẽ quyết lẫy dao xẻ phăng lồng ngực ta và chẳng khác nảo ta nhồ 


lên một cộng sen từ hồ nước phẳng lặng, ta sẽ móc lấy quả tim ta đang chảy máu từng cục đem cho 
người ây. 


Nếu người ấy muốn xin thịt ta, ta sẽ xẻ thịt ra từ thân thể và cho nó, như thế ta dùng cái đao mà 
khắc chạm tắm thân này. Người đó cứ nói đến máu của ta, ta sẽ lẫy máu ta nhỏ từng giọt vào miệng 
người đó, hoặc đô đầy một chén rồi đem cho, hoặc nữa, giả sử có ai bảo: "Hạ thần không làm nỗi 
việc nhà, xin hãy đến làm gia nô tại nhà hạ thần", ta nhận mình là nô lệ và ta sẽ làm hết các việc nô 
dịch. Hoặc giả có ai đó xin đôi mắt ta, ta sẽ móc mắt ra cho nó như người ta lẫy lõi của cây dừa 
nước". Ngài nghĩ thầm như vậy: 


Nếu thí tài øì thuộc thế nhân, 

Dấu là đôi mất, chẳng hê ban, 

Giờ đây ta sẽ đem ban bố, 

Lòng chẳng hãi kinh, thật vững vàng. 


Thế rồi ngài tắm mình với mười sáu bình nước hoa thơm và trang sức cực kỳ lộng lẫy và sau một 
buôi cơm đây cao lương mỹ vị, ngài ngự lên một con voi được tô điêm cân đai rât rực rỡ đưa 

ngài đên đại bô thí đường. 

Khi Sakka ( Đề Thích) Thiên chủ nhận thấy quyết tâm của ngài liền suy nghĩ: "Vua Sivi đã cương 
quyêt đem đôi mắt ngài bô thí cho kẻ nào ngâu nhiên đên xin ngài. Thê ngài có đủ hùng lực đê thực 


hiện việc đó hay chăng? 


Thiên chủ quyết định đi thử thách ngài, nên giả dạng một Bà la môn già mù mắt, Thiên chủ đứng 
trên một chô cao, khi đức vua bước vảo bô thí đường, Thiên chủ đưa tay ra, kêu lớn: 


- Vạn tuế Đại vương! 

Lúc ấy vua lái vương tượng về phía Thiên chủ, phán bảo: 
- Này Bà la môn ông nói gì vậy? 

Thiên chủ đáp: 


- Tâu Đại vương, trên cõi thế gian này không nơi nào không vang dậy phương danh về từ tâm hào 
phóng bô thí của Đại Vương. Nay lão đã mù lòa, còn Đại vương có đủ hai mắt. 


Rôi Thiên chủ ngâm vân kệ đâu đê xin một con mắt; 


T- Chẳng có mắt, nên chính lão già, 
Đến XII1 COH mắt, tự phương Xa, 
Lão câu Chúa thượng ban con mắt 
Một mắt cùng nhau mỗi chúng ta. 


Khi bậc Đại Sĩ nghe lời này, ngài suy nghĩ:" Chính đó là chuyện mà ta suy nghĩ ở hậu cung trước 
khi ta đên đây kia! Ô cơ duyên đên mới tuyệt diệu làm sao chứ! Tâm nguyện của ta hôm nay 


sẽ được thành tựu, ta sẽ bố thí một tài vật mà chưa một người thế tục nào từng ban phát", và ngài 
ngâm vân kệ thứ hai: 


2- Ai đã dạy ông bước đến đây, 
ĐỀxin một mốt , lão ăn may? 

Đây phần thân thể người cao trọng, 
Chúng bảo xa lìa khó lắm thay! 


Các vân kệ sau là do hai vị ngâm đê đôi đáp với nhau: 
Lão Bà la môn: 


3- Su-ja Phu tướng, chính nơi đây, 
Người gọi Ma-gha cũng hiệu này, 
Ngài dạy lão về đây yết kiến, 

Van nài cho được một mắt ngay. 


4- Thí tài tối trọng đại, mong câu 
Chúa thượng ban giả một bảo châu, 
Xin chớ chối từ già một mắt, 

Thí tài tối trọng, đứng hàng đâu, 
Như lời thể tục thường hay nói: 
“Thật khó cho người dứt bỏ sao!” 


Vua S1VI: 


5- Ước nguyện làm ông đến tận đây 
Trong lòng ông khởi ước như vậy, 
Cấu mong nguyện ước kia thành tựu, 
Đạo sĩ, cảm đôi mắt trẫm này! 


6- Ông Chỉ xin ta một mắt thôi, 

Nhìn xem! Ta bố thí tròn đôi! 

Hãy đi với nhãn quang hoàn hảo 
Trước mắt nhìn theo của mọi người, 
Vậy ước nguyện ông mong thực hiện 
Giờ đây hắn đã đạt thành rồi! 


Đức vua đã nói nhiều như thế. Song nghĩ rằng nếu ngài tự móc mắt của mình ra mà tặng ngay tạiđó, 
vào lúc ấy, thì không thích hợp, nên ngài đem vị Ba la môn cùng vào nội cung với ngài, và khi ngự 
lên ngai vàng, ngài truyền lệnh triệu một vị phẫu thuật sư tên là Sivaka vào châu. Rồi ngài phán: 


- Khanh hãy lấy mắt trẫm ra. 


Lúc bây giờ cả kinh thành vang dậy nguôn tin răng đức vua muôn cắt đôi mắt ngài ra đê bô thí cho 
một lão Bà la môn. Sau đó vị đại tướng quân cùng với các viên quan khác và mọi người thân thuộc 


của vua, từ trong kinh thành lẫn hậu cung đều tê tựu cùng nhau và ngâm ba vần kệ để xin vua từ bỏ 
ý định trên: 


7- Xin đừng cho mắt, tấu Minh quân! 
Chúa thượng ôi, đừng bỏ chúng thân! 
Bồ thí san hồ, tiên, bảo ngọc, 

Và nhiễu vật khác quý vô ngần. 


8- Cho bây tuần mã đủ yên cương, 

Bảo kéo đoàn xa giá xuống đường, 

Chúa thượng truyền xua đoàn bảo tượng 
Cân đai tuyệt mỹ rặt toàn vàng. 


9- Các vật này xin Chúa thượng ban, 
Chúng thân mong hộ chúa bình an, 
Toàn dân trung tín cùng xa pháp, 

TẺ tựu quanh vương vị xếp hàng. 


Vua lập tức đáp lời, ngâm ba vần kệ: 


10- Tâm kẻ muốn ban bố, phát nguyễn, 
Về sau lại thấy chẳng trung kiên, 

Cổ mình tự đặt vào thông lọng 

Che dấu nằm sâu dưới đất liên. 


TÌ- Tâm nào đã thệ nguyện thi án, 
Sau lại thấy lòng chẳng thuỷ chung, 
Thật lôi lâm hơn là tội ác, 

Phải đày đọa ngục Dạ ma cung. 


12- Đừng cho gì nếu chẳng ai xin, 
Cũng chớ cho ai thứ chẳng thèm, 
Vậy vật này đây hành khất muốn 
Cấu xin, trầm bố thi ngay liễn. 


Lúc ấy triều thần vừa hỏi: 
- Vậy Chúa thượng ước nguyện điều gì khi bố thí cặp mắt của Chúa thượng? 
Họ vừa ngâm vần kệ: 


13- Thọ mạng, sắc, quyên lực, lạc hoan, 
Đâu là phân thưởng, tấu Minh quân? 
Lực nào thúc dục Ngài hành động, 
Chúa thượng Sivi của quốc dân, 

Sao lợi gì cho đời kế vậy, 

Ngài đành bỏ cặp mắt mình vàng? 


Vua đáp hội chúng qua vần kệ: 


14- Như vậy, trong khi muốn cúng dường, 
Địích ta chẳng nhắm đạt vinh quang, 
Nhiễu COH, nhiễu của, nhiều vương quốc, 
Để nắm quyền Cai ÍrỊ thể gaH. 

Đáy chính là con đường Thánh thiện, 

Từ xưa của các bậc Hiền nhân; 

Tâm ta nông nhiệt hằng mong ước 

Đem mọi thí tài để phát ban. 


Trước lời lẽ của bậc Đại sĩ, quần thần không đáp được nữa, vì thế bậc Đại sĩ ngâm kệ bảo SIvaka, 
vị phẫu thuật sư: 

15- Bạn hiên, chí thiết, Sivaka, 

Xin hãy làm theo lệnh của fa, 

Bạn có đây tài năng, kỹ xảo, 

Xin đem liên cặp mắt ta ra, 


Vì đây là chỉnh điều tâm nguyện, 
Và tặng vào tay khát sĩ giả. 


Song Sivaka đáp: 


- Tâu Chúa thượng , xin Chúa thượng suy nghĩ lại. Đem cho cặp mắt không phải là chuyện tầm 
thường đâu! 


- Này Sivaka, trẫm đã suy xét kỹ rồi. Xin đừng trì hoãn hay nói chuyện gì nhiều trước mặt trẫm nữa. 
Lúc ấy Sivaka suy nghĩ: "Một phẫu PHHẾt sư như ta lại lẫy lưỡi đao đâm thủng cặp mắt một bậc 
quân vương thật chắng hợp lý tí nào". Vì vậy vị ấy giã một Ít cây thuốc, chà xát một đóa sen xanh 
với thứ bột ấy rồi xoa khắp lên mắt phải của vua; con mắt liền đảo lộn tròng, hết sức đau đớn. 

- Tâu Đại vương, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ, hạ thần có thể làm cho mắt bình phục được ngay. 

- Này hiền hữu, cứ làm tiếp đi, xin đừng trì hoãn nữa. 


VỊ ẫy lại xát thứ bột kia vào mắt và xoa bóp cho thuốc thắm: con mắt bật ra khỏi lỗ, nỗi đau đớn lại 
càng khôc liệt hơn trước nữa. 


- Tâu Đại vương, xin ngài hãy suy nghĩ lại, ha thần vẫn có khả năng phục hồi con mắt ngài như cũ. 
- Khanh hãy làm việc nhanh lên! 


Lần thứ ba, vị phẫu thuật sư xoa một thứ bột mạnh hơn nữa và xát vào; nhờ công hiệu của thuôc 
này, con mắt đảo lộn và lăn ra ngoài lỗ mắt, dính lủng lăng ở đâu sợi dây gân. 


- Tâu Đại vương, xin ngài hãy suy nghĩ lần nữa, nay hạ thần vẫn có thê phục hồi con mắt lại như 
trước. 


- Thôi nhanh lên. 


Nôi đau đớn đên tột độ, máu chảy từng giọt, hoàng bào của vua vây toàn máu đỏ. Đám cung tân 
cùng triêu thân quỳ xuông kêu van: 


- Tâu Chúa thượng, xin đừng hy sinh đôi mắt của Chúa thượng. 

Cả đám người kêu gào thắm thiết. Vua cô chịu đựng đau đớn và bảo: 
- Này hiền hữu, hãy nhanh lên. 

- XIn vâng, tâu Chúa thượng. 


Phẫu thuật sư đáp, tay trái cầm lẫy tròng mắt, tay phải cầm dao cắt đứt sợi gân và đặt con mắt vào 
bậc Đại Sĩ. 


Ngài nhìn con mắt phải ây băng mắt trái vừa cô chịu đau vừa phán: 
- Này Bà la môn hãy đên đây. 
Khi vị Bà la môn đền gân, ngài nói tiêp: 


- Nhãn quang Chánh giác còn thân thiết hơn nhãn quang này cả trăm lần, à không, cả ngàn lần kia. 
Đây, các người đã hiệu lý do trâm hành động như vậy. 


Rôi ngài trao mắt cho vị Bà la môn, lão liên đưa tay ra đón lầy mặt đặt ngay vào chô mặt mình. 
Nhờ thân lực của vị ây, con mắt dính chặt vào đó chăng khác nào đóa sen xanh nở ra. 


Khi bậc Đại Sĩ dùng mắt trái nhìn thấy con mắt kia trên mặt của vị Bà la môn, ngài kêu lớn: 
- Ôi tốt lành thay là việc bố thí con mắt này của ta. 


Rồi nỗi hân hoan sinh khởi trong tâm ngài làm rung động toàn thân ngay giây phút â ấy, ngài lại bố 
thí luôn con mắt kia. Đế Thích Thiên chủ cũng đặt con mắt này vào lỗ mắt của mình và từ cung vua, 
Thiên chủ ra đi, sau đó rời kinh thành trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn theo, rồi trở về 
Thiên giới. 


Đê giải thích việc này, bậc Đại Sĩ ngâm một vân kệ rưỡi: 


1ó- Sĩ vi chúa tỀ giục Sỉ va 

Hoàn tắt tâm nguyện của đức vua, 
Trao tặng Bà la môn tài thí vật, 

Y sư lấy cặp mắt ngài ra, 

Bà la môn có liên đôi mắt, 

Chúa thượng giờ đây phải tối lòa. 


Chắng bao lâu, đôi mắt vua bắt đầu mọc lại, trong lúc chúng xuất hiện từ từ, và trước khi lên đến 
đỉnh cao của hai lỗ mặt, một cục thịt lớn dân bên trong lô như thê trái câu băng lông thú, tựa hôđôi 
mắt trên hình đứa trẻ nhôi bông, song nôi đau đớn đã châm dứt. Bậc Đại Sĩ an nghỉ trong cung thât 
Ít ngày. 


Sau đó ngài suy nghĩ:" Một kẻ mù lòa còn dính líu gì đến việc trị nước nữa. Ta muốn giao quốc độ 
cho các triều thần, rồi vào ngự viên thành kẻ khổ hạnh, sống đời thanh tịnh". 


Ngài liền triệu tập quân thần, nói cho hội chúng nghe những việc ngài dự định làm. Ngài phán: 


- Một người sẽ ở bên ta đê rửa mặt, chăm sóc ta làm những gì cân thiệt và phải buộc một sợi dâyđê 
dắt ta đi về nơi ân dật. 


Sau đó ngài truyền gọi viên quan lái xe của ngài đến và ra lệnh cho người ấy chuẩn bị VƯƠNg Xa. 
Song triều thần không muốn ngài ra đi bằng xe ngựa, họ đưa ngài lên đường trong chiếc kiệu băng 
vàng và đặt ngài xuông bên cạnh bờ hồ, đứng vây quanh ngài, canh phòng cân thận xong lại ra vê. 
Còn vua ngồi trong kiệu suy nghĩ đến việc bố thí của mình. 


Lúc ấy chiếc ngai của Sakka (Đề Thích) Thiên chủ nóng rực lên. Thiên chủ xem xét và nhận thấy lý 
do kia: "Ta sẽ ban thưởng vua một điêu ước”, ngài suy nghĩ, "và làm đôi mắt của vua bình phục trở 


11 


lại". 


Vì thế Thiên chủ đến chỗ Ẫy. Khi không còn cách xa bậc Đại Sĩ mấy, Thiên chủ cất bước đi đi lại 
lại quanh đó. 


Đê giải thích việc này, bậc Đạo Sư ngâm các vân kệ sau: 


17- Vài ngày qua cặp mắt vừa lành, 
Bình phục dân nên lại hiện hình, 
Đại để Sivi nuôi quốc độ 

Triệu quan điều ngự của riêng mình; 


18- "Ngự quan, chuẩn bị chiếc vương xa, 
Rồi đến đây trình báo với la, 

Ta muốn vào khu rừng, thượng uyễn, 
Đây hô sen súng mọc chen hoa". 


19- Quan đặt vua vào chiếc kiệu hoa, 
Và đáy, dừng kiệu ở bên bở, 

Su-ja Phu tướng, ngài Thiên chủ, 
Xuất hiện, chính là Đại Sakka. 


- AI đó? 


Bậc Đại Sĩ kêu lên khi ngài nghe tiếng bước chân kia. Đề Thích Thiên chủ liền ngâm vần kệ: 


20- Chính ta là Thượng để Sakka, 

Ta đên đây tham kiên nhà vua, 

Hãy chọn hông án, này Thánh chúa, 

Điều gì ngài tước, nói cùng ía. 
Vua đáp lời qua vần kệ khác: 

21-Sinh lực, kho vô tận, bảo cháu, 

Ta đêu bỏ lại hết đăng sau, 

Thiên hoàng, ta chăng mong gì nữa 

Trừ chết, vì ta có mất đâu! 
Sau đó Thiên chủ hỏi: 
- Này Đại vương Sivi, ngài cầu mong cái chết vì ngài muốn chết hay vì ngài mù lòa? 
- Tâu Thiên chủ, vìi ta mù lòa. 
- Này Đại vương, tài vật bồ thí tự nó không phải là hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa, mà nó phải được bố 
thí với một cái nhìn hướng về đời sau. Tuy thê, vân còn có duyen cớ liên quan đên cuộc đời hiện tại 
này. Trước đây, người kia xIn ngài chỉ một mắt, ngài lại cho cả hai, vậy ngài hãy phát nguyện nói 
lời Chân thật vê việc đó. 
Rồi Thiên chủ ngâm kệ: 

22- Chúa tế của loài lưỡng túc nhân, 

Hãy nguyên nói đúng lẽ toàn chân, 

Nêu ngài tuyên bô lời chân thật, 

Đối mất ngài nay sẽ phục hoàn. 


Nghe lời này, bậc Đại sĩ đáp: 


- Tâu Thiên chủ, nếu ngài muốn ban cho trẫm con mắt thì xin đừng cố tìm phương tiện gì khác nữa, 
mà hãy làm cho mắt trâm phục hôi như là kêt quả hạnh bô thí của trâm thôi. 


Thiên chủ bảo: 

- Này Đại Vương, dù ta được chúng gọi là Đề Thích, Chúa tế chư Thiên, ta cũng không thể đem 
con mắt cho ai được cả; tuy thê, nhờ thiện quả từ hạnh bô thí của Đại vương, chứ chăng phải do 
việc gì khác, mà mắt của Đại vương sẽ được phục hôi đó thôi. 


Tiếp theo, vua ngâm kệ xác nhận việc bồ thí của mình đã được thực hiện tốt đẹp chân chánh: 


23- Loài nào bát kể, muốn cấu án, 
Hệ có ai nài nỉ lại gán, 


Ai đến bất kỳ, xin bố thí, 

Lòng ta cũng thấy thật thương thân: 
Nếu lời “Đại nguyện này chân thát, 
Câu mắt ta nay sẽ hiện dần. 


Ngay khi ngài vừa thôt những lời này, một con mắt của ngài xuât hiện ra trong lô mặt. Sau đó ngài 
ngâm đôi vân kệ đề xin phục hôi con mắt kia: 


24-Một đạo sĩ kia đến viếng fq, 
Chỉ cần xin một mốt thôi mà, 
Ta đà đem trọn đôi con mi, 
Bồ thí La môn khất sĩ già. 


25- Hoan hỉ càng nhiêu, lạc thọ tăng, 
Chính hành động ấy đã ban phân, 
Nếu lời Nguyện ước này Chân thật, 
Mong được mắt kia cũng phục hoàn. 


Lập tức con mắt thứ hai xuất hiện, song đôi mắt này không phải là tự nhiên hay của thần linh nào. 
Con mắt do Đề Thích Thiên chủ giả dạng Ba la môn ban cho, không thê là con mắt tự nhiên mà 
có được, ta phải hiểu như vậy; còn về phương diện khác, thì một con mắt thần linh không thê hóa 
hiện ra bất cứ sinh vật nào đã bị thương tật. Nhưng thật sự cặp mắt này được gọi là Nhãn quang 
Toàn chân và Tối thắng. 


Vào lúc chúng xuất hiện, toàn thê triều thần tè tựu lại nhờ thần lực của Đề Thích Thiên chủ; và Đề 
Thích Thiên chủ đứng giữa hội chúng, cảm hứng ngâm đôi vân kệ tán thán đức vua: 


26- Đại đề Sivi bảo dưỡng dân! 
Bài ca thánh thiện của Minh quân 
Cho ngài được hưởng phần ân huệ 
Vô giá này, đây cặp mắt thần. 


27- Xuyên qua tường, núi, đá, đồng bằng, 
Bất cứ vật gỉ đứng cản ngăn, 

Đôi mắt ngài đây đều thấy suốt 

Khoảng chừng trăm dặm ở mười phương. 


Khi ngâm kệ xong, ngài vụt đứng trên không trước hội chúng này cùng với lời khuyến giáo bậc Đại 
Sĩ phải tỉnh giác tu tập, rôi Thiên chủ trở về Thiên giới. 
Còn bậc Đại Sĩ được đám tủy tùng vây quanh, ngự xa giá về kinh thành trong cảnh uy nghi trọng 


thể và ngài bước vào cung điện mệnh danh Candaka hay Không tước Nhãn (Con mắt chim công) 


Nguồn tin đức vua đã được phục hồi cặp mắt vang dậy khắp vương quốc Sivi. Toàn dân tập họp 
lại đê yêt kiên ngài cùng với các công vật trong tay. Bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Giờ đây hội chúng nàyđã 
tụ họp đông đủ, ta sẽ tán thán việc bô thí vừa rôi đã làm”. Ngài truyên lệnh dựng lên một ngôi đình 


ngay công thành, nơi đó ngài ngự trên môt vương toạ với chiêc lọng trăng hoàng gia che trên đâu 
ngải, triệu tập các hội đoàn, dân chúng, quân sĩ lại; rôi ngài phán: 


- Này dân chúng Sivi, nay các người đã nhìn thấy cặp thiên nhãn này thì đừng có bao giờ ăn thứ gì 
mà không đem bô thí đi một ít! 


Rồi ngài ngâm bốn vẫn kệ tuyên thuyết Pháp lành: 


28. Nếu mình được gợi ÿ thi ân, 
Nào ai có từ chối được chăng, 
Dù đó là phân cao quý nhất, 
Của mình, bảo vật giá vô ngắn 


29- Dán chúng Sivi hội họp đoàn, 
Đến đây, nhìn cặp mắt trời ban! 
Xuyên qua tường đá, đổi, thung lũng 
Bất cứ vật gì đứng cản ngăn 

Đôi mắt ta đễu trông thầy suốt 

Một trăm dặm trải khắp mười phương 


30- Từ bỏ thân mình giữa thế nhân 
Là điểu cao quý nhất trên trần, 

Ta đem bố thí mắt phảm tục, 

Nên được trời cho cặp mắt thân. 


31- Dân chúng này xem, hãy phát ban, 
Nhường phần cho kẻ khác khi ăn, 

Nếu làm việc ấy đây tâm thiện, 

Người sẽ sinh thiên chẳng lỗi lâm. 


Đức vua thuyết Pháp qua bốn vần kệ này, và về sau cứ mỗi nửa tháng, vào ngày Trai giới, và mỗi 
ngày rằm ngài lại thuyết Pháp qua các vân kệ trên liên tục trước đám dân chúng đông đảo quây 


quần. Nghe lời ấy, dân chúng bồ thí và làm nhiều thiện sự, cho nên đã đi lên gia nhập hội chúng cõi 
trời thật đông đúc. 


Sau khi bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại này Ngài bảo: 


- Như vậy, này các Tỳ kheo, các bậc trí nhân ngày xưa không thỏa mãn việc bồ thí ngoại tài, nên đã 
bồ thí cho bất cứ người nào ngâu nhiên đến xin chính cả đôi mắt của mình lấy từ đầu ra nữa. 


Rồi Ngài nhận diện Tì ïên thân: 


-Vào thời ấy Ànanda là phẫu thuật sư Sivaka, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Thiên chủ Để Thích, 
hội chúng của đức Phát là toàn dân và Ta chính là vua Sivi. 


-ooOoo- 
500. Chuyện Thần Nữ Cát Tường (Tiền thân Sirimanda) 


Chuyện Thân nữ Cát Tường này sẽ được kể đầy đủ trong chuyện Đường Hầm Lớn (Mahà- 
Ummagga) sô 546. 


-ooOoo- 
501. Chuyện Lộc Vương Rohanta (Tiền thân Rohanta Miga) 
Hãi kinh thân chết hỡi Citta..... 


Cáu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc tru tại Trúc Lám ( Veluvana) về Tôn giả Ảnanda (4- 
nan)đã hy sinh tính mạng mình. 


Sự hy sinh này được miêu tả trong chương XXI, số 553. Tiên thân Culla-Hansa, tập V. ChuyệnĐiễu 
phục con voi Dhanapdla (Tài hộ). Sau khi Tôn giả đã hy sinh tính mạng mình vì bậc Đạo Sư, lăng 
chúng bản tán việc áy trong Chánh pháp đường. 


- Này Hiển giả, Tôn giả Ananda, sau khi đạt trí kiến đây đủ về con đường tu tập Giáo pháp, đã hy 
sinh tính mạng mình vì đáng Thập lực (Dasabala: danh hiệu của đức Phát). 


Bậc Đạo Sư bước vào, hỏi Tăng chúng nói chuyện gì trong khi ngôi tại đó. Tăng chúng trình bày 
với Ngài. Ngài bảo: 


- Này các Tỳ kheo, đây không phải là lần đâu tiên vị ấy hy sinh túnh mạng vì Ta, mà trước kia 
cũng đã làm như vậy. 


Rôi Ngài kế cho hội chúng nghe một chuyện quá khử. 


+ 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì Ba la nại, chánh hậu của vua tên là Khemà (Thái Hòa). 
Thời ấy Bồ Tát được sinh làm con Hươu ở vùng Tuyết Sơn có màu da vàng óng ả tuyệt đẹp, và em 
trai của Ngài là Citta Miga hay Hươu sao, và em gái ngài là Sutanà cũng có màu da như thế. Bấy 
giờ bậc Đại Sĩ có tên Rohanta làm chúa tê đàn hươu lớn. Vượt băng ngang qua hai rặng núi, 

vào đến rặng thứ ba, ngải sống ở bên hồ Rohanta và được cả bầy hươu nai tám mươi ngàn con vây 
quanh hầu hạ. Thời ấy ngài phải phụng dưỡng song thân ngài già cả mù lòa. 


Bấy giờ một người thợ săn ở trong một làng săn gần Ba la nại đến vùng Tuyết Sơn và chợt thấy 
bậc Đại Sĩ. Lão trở về làng mình và vào lúc lâm chung, lão dặn con trai: 


- Này con, ở một nơi nọ trong vùng đât cha săn băn, có một con hươu màu vàng ròng, nêu bao 
giòđức vua chợt phán hỏi thì con hãy xin phép tâu trình với ngài vê chuyện đó. 


Một ngày kia hoàng hậu Khemà, trong một giấc mộng về sáng, nằm mơ thấy cảnh như VẦY: Một 
con hươu màu vàng ròng ngôi trên một chiếc kim đôn thuyết pháp cho hoàng hậu nghe bằng giọng 
nói ngọt ngào như mật, chẳng khác gì tiếng chuông ngân vang. Song trước khi bài giảng chấm dứt, 
con hươu đứng lên và chạy mật, bà giật mình tỉnh dậy và kêu to: 

- Bắt lấy con hươu! 


Đám nữ tỳ nghe tiêng bà kêu, bật cười ròn rã: 


- Đây là cung thất đóng kín mọi cửa lớn lẫn cửa số, ngay cả một mảy gió cũng không lọt vào được, 
giữa lúc này mà lệnh bà gọi lớn bảo bắt con hươu kial 


Đến khi ấy bà mới biết đó chỉ là giấc mộng. Song bà tự nhủ: "Nếu ta bảo đó là giấc mộng thì đức 
vua sẽ không đê ý. Nhưng nêu ta bảo đó là nỗi ước ao của một thai phụ thì ngài sẽ quan tâm lo lăng 
ngay. Vậy ta quyết phải nghe cho được lời thuyêt Pháp của chính con hươu màu hoàng kim ây!" 
Sau đó bà liền nằm xuống giả vờ ngã bệnh. Vua bước vào: 

- Này ái khanh có việc gì thế? Ngài hỏi. 

- Ôi tâu Chúa thượng, đó chỉ là nỗi ao ước tự nhiên của thần thiếp. 

- Thế ái khanh muốn điều gì? 

- Thần thiếp ước ao được nghe lời thuyết Pháp của một con hươu màu hoàng kim chân chánh. 


- Kìa ái khanh, điêu ái khanh ao ước không hê có: chăng bao giờ có con vật nào là loài hươu hoàng 
kim cả. 


Bà đáp: 

- Nếu thần thiếp không được như ý, thần thiếp sẽ phải chết ngay lập tức. 

Bà liền quay lưng lại về phía vua và nằm im. Vua bảo: 

- Nếu có một con vật như thế trên đời này thì nó sẽ được bắt về ngay. 

Sau đó vua hỏi các triều thần và các Bà la môn như trong chuyện Tiền thân "Không tước" (số 129, 
tập ID) đê xem thử có loài vật nào là hươu hoàng kim chăng. Khi được biệt là hiện có, ngài triệu tập 
các thợ săn vào và hỏi: 

- Trong các người, ai đã từng thấy hoặc nghe nói về một con vật như thế chăng? 

Con trai của lão thợ săn mà ta đã nói trên đây liền kế lại câu chuyện gã nghe được. Vua phán: 


- Này ngươi, khi nào ngươi đem về cho trẫm con hươu kia thì trẫm sẽ ban thưởng ngươi rất trọng 
hậu, vậy ngươi hãy đi tìm kiêm nó và đem vê đây. 


Ngài bảo đưa tiền lộ phí cho gã và bảo gã lui ra. Người thợ săn tâu: 


- Xin Chúa thượng đừng lo, nếu như tiêu thần không đem được con hươu ấy về thì tiêu thần 
cũngđem được bộ da nó về, nêu không đem được da thì cũng đem được lông nó về đây. 


Sau đó người ấy trở lại nhà, đưa số tiền vua ban cho gia đình mình rồi ra đi vào rừng và trông thấy 
Lộc vương. Gã suy nghĩ: "Ta phải đặt bẫy ở đâu để bắt hươu đây?" Gã thấy ngay cơ hội tốt ở chỗ 
hươu nai uống nước. Gã kết một sợi dây băng da thật chặt và đặt sợi dây vào một cái sào ở nơi mà 
bậc Đại Sĩ thường xuống để uống nước. 


Hôm sau bậc Đại Sĩ cùng với tắm mươi ngàn con hươu trong lúc tìm kiếm thức ăn, đi đến đó để 
uống nước tại bến sông thường lệ. Ngài vừa đặt chân xuông liền bị kẹt ngay vào dây thòng lọng. 
Ngài suy nghĩ: "Nếu ta rồng lên tiếng kêu bị nạn thì cả đàn hươu sẽ kinh hoàng chạy trốn mà 
không được ăn uống gì cả". Vì thế, mặc dầu ngài bị siết chặt ở đầu cây sào, ngài vẫn đứng giả vờ 
uống nước, như thể đang còn được tự do. 


Khi tám mươu ngàn con hươu đã uống xong và bấy giờ chúng đã bước ra khỏi nước, ngài liền lắc 
mạnh cái thòng lọng ấy ba lần cố làm nó đứt ra. Lần đầu ngài làm rách da, lần thứ hai nó đâm sâu 
vào thịt và lần thứ ba làm giãn gân ra, vì thế cái thòng lọng siết tới tận xương tủy. Sau đó vẫn 
không thê nào phá đứt thòng lọng, ngài rồng lên kêu bị nạn: cả bầy hươu kinh hoàng chạy thoát 
thân thành ba đàn lớn. 


Citta Miga không tìm được bậc Đại 5ĩ trong ba đàn â ây liền suy nghĩ: "Mối hiểm họa này vừa Xảy ra 
cho bọn ta đã gieo xuống đại huynh của ta". Khi quay về, chú hươu em thấy ngài đã bị mắc bẫy thật 
chặt. Bậc Đại Sĩ chợt thấy em mình, liền kêu lên: 


- Này hiền đệ, đừng đứng đây nữa, ở đây nguy hiểm lắm. 
Rồi ngài ngâm kệ, thúc giục em chạy trốn: 
1- Hãi kinh thần chết, hỡi Cita, 
Cả đảm hươu kia chạy thoát xa 
Hiền đệ hãy ải, vì bọn chúng 
Cùng em sẽ sông, chớ chân chờ. 
Ba vần kệ sau đo anh em đối đáp nhau: 
Citta: 
3- Em chẳng đi đâu, hỡi Lỗ hân, 
T im em đã kéo bước em gân, 
Chăng lìa anh tại nơi này nữa, 


Em săn sàng từ bỏ tám thán. 


Rohanta: 


3- Chẳng ai bảo dưỡng lại mù lòa, 
Phải chết song thân, mẹ lẫn cha, 
Em hãy về ngay cùng phụ mẫu, 
Hi em đừng nắn ná gần ta. 


CIfta: 


4- Em chẳng đi đâu, hỡi Lỗ hân, 
Tìm em đã kéo Đbước em gần, 
Chẳng rời anh ở nơi này nữa, 
Em sẵn sàng từ bỏ tấm thân. 


Rồi Citta đứng vững làm chỗ dựa cho Bồ Tát ở bên phải và cố làm vui vẻ để ngài phấn khởi tỉnh 
thân. 


Còn Sutanà, là bé Hươu còn non tơ, cứ chạy quanh quần giữa bầy hươu, song không tìm thấy hai 
anh đâu cả, cô bé Hươu non suy nghĩ: "Chăc tai họa đã xây ra cho hai anh của ta rôi". Bé Hươu 
quay lại, đên chô hai anh và khi bậc Đại Sĩ thây em gái tới, liên ngâm vân kệ thứ năm: 


5- Hươu nhút nhát, mau chạy trồn xa, 
Bạo tàn thòng lọng siết chân ta, 

Hãy đi theo chúng đừng lưu luyễn, 
Em phải sống cùng với mẹ cha. 


Ba vần kệ sau lại được hai anh em đối đáp như trên: 
Sutanà: 


6- Em chẳng đi đâu, hỡi Lỗ hân, 
Tìm em đã kéo bước em gần, 
Chẳng rời anh ở nơi này nữa, 
Em sẵn sàng từ bỏ tấm thân. 


Rohanta: 


7- Chăng ai bảo dưỡng lại mù lòa, 

Phải chết song thân, mẹ lần cha, 

Em hãy về ngay cùng phụ máu, 

Hồi em đừng nắn nả gắn ta 
Sutanà: 

ở- Em chẳng đi đâu, hỡi Lỗ hân, 

Tim em đã kéo bước em gân, 


Em liều mất mạng, song không thể 
Bỏ mặc anh sa báy buộc chân. 


Như vậy nàng Hươu non cũng không chịu nghe lời ngài, nên cứ đứng bên cạnh ngài mà an ỦI vô về. 


Bấy giờ người thợ săn thấy bầy hươu đã chạy trốn mắt và nghe tiếng kêu của con vật mắc cạn:" Ắt 
hản là Hươu chúa đã bị lọt bây rôi!". Gã nói xong, nai nịt dây đai thật kỹ và chạy vội đi. 


Bậc Đại Sĩ ngâm vần kệ thứ chín, ngài vừa thấy gã đến: 


9- Thợ săn hung dữ, dáo trong tay 
Nhìn gã, kìa đang bước đến đây! 
Rồi với mũi tên hay ngọn giáo, 
Chúng mình, gã giết nội, ngày nay! 


Citta không chạy trốn, dù chú hươu này cũng trông thấy gã thợ săn. Còn bé Sutanà không đủ mạnh 
dạn đề đứng yên, cứ vẫn chạy loanh quanh vì sợ chết. Rồi nàng Hươu bé bỏng kia suy nghĩ: "Ta sẽ 
chạy thoát đi đâu nếu ta bỏ mặc các anh của ta?" Thế là cô nàng quay lại, dành chịu hy sinh tánh 
mạng, mặc cho tử thần ghi dấu trên đôi mày và đứng yên phía bên trái anh mình. 


x 
Bậc Đạo Sư ngâm vân kệ thứ mười đê giải thích việc này: 


10- Hươu non mêm yếu quá kinh hoàng, 
Sợ hãi chạy quanh cô kiếm đường, 

Rồi có hành vi đây quyết liệt: 

Vì nàng đành chịu phận đau thương. 


Khi người thợ săn đến nơi, gã thấy cả ba sinh vật này đứng bên nhau. Một ý tưởng từ mẫn thương 
xót nỗi lên trong lòng, vì gã đoán chúng là anh em cùng một mẹ. Gã suy nghĩ: "Chỉ một mình 
Hươu chúa đàn bị mắc bẫy, còn hai Hươu kia thì bị ràng buộc bởi những mỗi liên hệ thương yêu 
tôn trọng mà thôi. Thế chúng có họ hàng gì với Hươu chúa chăng?" Gã hỏi câu ấy như vầy: 


TÌ- Đôi lộc dù không bị buộc chân, 

Là ai, châu chực cạnh tù nhân, 

Không đành bỏ mặc chàng Hươu chúa, 
Và chạy trồn đi để thoát thân? 


Bồ tát liền đáp: 


12- Em gải, em trai ấy thát là, 

Cùng chung một mẹ đã sinh ra, 

Không đành phận được riêng mình sống, 
Bỏ mặc ta trơ trọi đấy mà. 


Những lời này lại làm cho tim gã mềm dịu xúc cảm tột độ. Lộc vương đệ Citta nhận thấy lòng gã 
thợ săn đã trở thành thân ái nhu hòa, liên nói: 


- Này Hiền hữu thợ săn, hiền hữu đừng tưởng răng đây là một con hươu tầm thường chứ không có 
gì khác, ngài đây chính là Lộc vương của tám mươi ngàn con hươu. Ngài đã sống đời đạo hạnh, có 
từ tâm đối với muôn loài và trí tuệ cao minh, ngài đã phụng dưỡng song thân nay đã già cả mù lòa. 
Nếu hiền hữu giết một bậc chân chánh như vậy, tức là giết chết song thân ta, em gái ta và ta nữa, 
luôn năm mạng tất cả. Còn nếu hiền hữu tha mạng ngài, là hiền hữu đem cuộc sống lại cho cả năm 
mạng ta đó. 


Rôi Hươu này ngâm kệ: 


13- Chẳng ai chăm sóc lại mù lòa, 
Đàảnh phải chết luôn cả mẹ cha, 
Thiện hữu hãy tha năm mạng ấy, 
Và xin thiện hữu thả anh ta. 


Khi người thợ săn nghe lời thuyết giáo đầy hiếu thảo này, lòng gã vô cùng hoan hý, gã đáp: 
- Xin Chúa công đừng sợ. 
Rồi gã ngâm kệ tiếp đáp lời: 


14- Thôi được, này xem ta thả ra, 

Chúa Hươu hiểu dưỡng mẹ cùng cha, 

Khi nhìn con bảo toàn thân mạng, 

Cha mẹ vui mừng sẽ múa ca. 
Trong khi nói thế, gã suy nghĩ: "Nay ta còn thiết gì đến đức vua cùng các danh vọng ngài ban cho 
nữa? Nếu ta làm hại Hươu chúa này, thì hoặc là mặt đất sẽ há miệng ra nuốt chứng ta, hoặc là 
Thiên lôi sẽ giáng xuống đánh tan xác ta. Vậy ta quyết thả Hươu này thôi". Vì thế gã đến gần bậc 
Đại Sĩ, hạ cây sảo xuông và cắt sợi dây da. Sau đó gã ôm lấy Hươu chúa vào lòng, đặt Hươu xuống 
gần mặt nước, nhẹ nhàng êm ái tháo gỡ nút dây thòng lọng ra khỏi chân Hươu, nôi các đầu dây gân 
lại với nhau, làm kín vết thương trên da thịt cùng các mép da bị sây sát, lẫy nước rửa sạch máu, rồi 
cứ thoa bóp Hươu khắp mình mây một cách đầy thương xót. 


Nhờ uy lực của lòng thân ái kia cùng với công hạnh viên mãn của bậc Đại sĩ, nên toàn thân ngài 
bình phục như trước, đủ gân cô, da, thịt, lông tơ và da non bao phủ cắng chân, nên không ai đoán 
biết được chỗ nào Hươu đã bị trọng thương cả. Bậc Đại Sĩ đứng tại đó và tràn ngập hạnh phúc 
trong lòng, Citta nhìn ngài vô cùng hoan hỷ nên ngỏ lời cảm tạ người thợ săn qua vẫn kệ này: 


15- Chu thợ, cẩu mong phước lộc tràn, 
Ước ao hạnh phúc cả thân bằng, 

Như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm 

Đại lộc vương nay được thoát nàn. 


Lúc ấy bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Phải chăng vì tự ý mà người thợ săn đánh bẫy ta, hay do lệnh của một 
ai khác?". Và ngài hỏi nguyên nhân bắt hươu này. Người thợ săn đáp: 


- Tâu Chúa công, kẻ hèn này không có liên can gì đến Chúa công cả, chính vương hậu Khemà 
của đức vua ước mong nghe ngài thuyêt giảng Chánh pháp, cho nên kẻ hèn này đã đánh bây ngài 
theo lệnh vua truyên. 


- Hiền hữu, bạn đã dám cả gan thả ta ra ư? Mau lên, đưa ta vào yết kiến đức vua, rồi ta sẽ thuyết 
giáo trước mặt hoàng hậu. 

- Quả thật, tâu Chúa công, các vua chúa thường ác độc lắm. Làm sao ai biết được chuyện gì sẽ xảy 
ra? Kẻ hèn này chăng màng thứ công danh gì mà đức vua có thê ban cho mình đâu; vậy ngài hãy 


ra đi nơi nào như ý. 


Nhưng bậc Đại Sĩ lại suy nghĩ rằng gã thả ngài ra là một việc qúa liều lĩnh, nên ngài phải tìm cơ hội 
cho gã đạt vinh quang danh vọng đã được vua hứa hẹn trước ây. Vì thê ngài bảo: 


- Này hiền hữu, hãy lấy tay xát mạnh vào lưng ta. 

Gã làm y lời, bàn tay gã liền dính dầy lông tơ vàng óng. 

- Tâu Chúa công, kẻ hèn này sẽ làm gì với đám lông tơ này đây? 

- Này hiền hữu, hãy đem chúng về trình lên đức vua cùng hoàng hậu, tâu các ngài răng đây là đám 
lông tơ của Hoàng kim Lộc vương kia, rôi hãy thay mặt ta thuyêt giáo cho hai vị ây nghe các lời kệ 
mà ta sắp ngâm đây. Khi hoàng hậu nghe lời hiên hữu như thê là cũng đủ làm thỏa mãn niêm khát 
khao của hoàng hậu rôi. 


- Tâu Lộc vương, xin ngài hãy thuyết Pháp. 


Người thợ săn nói và Hươu chúa dạy cho gã mười vần kệ về đời sống Thánh hạnh, trình bày Ngũ 
giới đức và bảo gã ra đi với lời dặn dò khuyên nhủ gã phải tỉnh giác hộ phòng. 


Người thợ săn cư xử với bậc Đại Sĩ như cách người ta đồn đãi tôn trọng một bậc thầy vậy. Gã đi 
điêu quanh ngài ba lân hướng về phía hữu, đảnh lễ bôn lân rât cung kính và gói ghém đám lông tơ 
vàng ây trong ngọn lá sen rôi ra đi. 


Ba anh em chúa Hươu tiên đưa gã đi một đoạn đường . Sau khi ăn uông xong, ba vị liên trở vê với 
cha mẹ. 


Song thân vội hỏi ngài: 
- Này con yêu Rohanta, cha mẹ đã nghe con bị bắt, làm sao con trở về được tự do đây? 
Hai vị hỏi qua vần kệ: 

16- Làm thế nào con được tự do, 

Khi đời con suýt dứt đường tơ? 


Sao người săn nọ cho con thoát, 
Chiêc báy giăng kia đã phỉnh lừa? 


Bồ tát ngâm ba vần kệ đáp lời: 


17- Citta đã giải thoát cho con 
Bằng những lời rung động tâm hỗn, 
Mê mắn đổi tai, xuyên thấu dạ, 

Lời đưa trong sảng thát du dương. 


18- Suta đã giải thoát cho con, 
Bằng những lời rung động tâm hỗn, 
Mê mắn đổi tai, xuyên thấu dạ, 

Lời đưa trong sảng thát du dương. 


19- Chú thợ kia đã giải thoát con, 
Khi nghe lời nói thật mê hồn, 
Thẩm sâu tâm trí, xuyên vào đạ, 
Lời lẽ thanh tao dịu ngọt tuôn. 


Song thân của ngài bày tỏ lòng cảm ơn bằng một vần kệ: 


20- Ta chúc người, gia quyỄn, vợ con, 
Câu mong các vị phước duyên tròn, 
Như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm 

Nay chúa Lỗ hân được thoát nàn. 


Bấy giờ người thợ săn ra khỏi rừng đi về yết kiến vua, gã đảnh lễ ngài và đứng chầu một bên. Khi 
vua trông thây gã liên bảo: 


21- Lạp hộ, mau lên , nói trầm hay, 
Nhà ngươi có phải muốn thưa vây 
"Tâu hoàng thượng, tắm da hươu chúa, 
Nay tiểu thần dâng ngự lãm ngay". 
Hoặc giả da hươu ngươi chẳng có 

Để dâng, vì cớ sự gì đây? 


Thợ săn: 


22- Chúa Hươu đã đến tận tay rôi 
Vào bây năm sâu kín của tôi. 

Bị bắt liên, song đôi lộc khác 

Thong dong châu chực một bên ngài. 


23- Xót thương, thân rợn cả làn da 
Từ mẫn lạ thường mới khởi ra: 

"Nếu giết Hươu này (thần nghĩ ngợi), 
Đời thân ắt cũng hóa ra ma!" 


Nhà vua: 


24- Lạp hộ, bây hươu ấy thế nào, 
Phong tư, cốt cách chúng ra sao, 
Màu lông, đặc tính gì trong chúng 
Xưứng đáng lời kia tán tụng cao? 


Vua cứ hỏi đi hỏi lại câu này mãi như thê một người tràn đầy kinh ngạc. Gã thợ săn đáp lời qua vần 
kệ: 


25- Đôi sừng như bạc, dáng cao sang, 
Với bộ lông da sảng rõ ràng, 

Chân đỏ, mắt ngời sao chói lọi, 

Toàn thân tuyệt mỹ giữa trần gian. 


Trong lúc ngâm kệ, gã vừa đem đặt vào lòng bàn tay vua một năm lông tơ vàng ánh của bậc Đại Sĩ 
và qua một vân kệ khác, gã trình bày sơ lược đặc tính của các Hươu này: 


26- Phong tư, cốt cách chúng như vây, 
Táu Chúa công, là đảm lộc này, 
Chúng vẫn tìm môi nuôi phụ mẫu, 
Thân không đem được chúng về đây. 


Qua những lời này, gã miêu tả các đức tính của bậc Đại Sĩ, của chú Hươu em Citta và cô bé Hươu 
non Sutanà, rôi nói thêm điều này: 


- Tâu Đại vương, Hươu chúa cho tiêu thần một năm lông, lại bảo thần thay thế địa vị ngài mà 
thuyêt Pháp trước Hoàng hậu qua mười vân kệ về đời sông theo Thánh hạnh. 


Trong lúc gã thợ săn vừa ngồi trên bảo tọa bằng vàng, gã thuyết Pháp lành qua mu+o+fi vần kệ này: 


(Theo bản kinh Miễn Điện, vua đặt gã thợ săn lên chiếc vương tọa được chạm cần với bảy loại châu 
báu; còn chính vua cùng hoàng hậu ngôi trên một bảo tọa thâp hơn, đặt ở một bên, rôi cung 
kính đảnh lê, thỉnh câu gã thuyêt giảng. Người thợ săn thuyêt giảng pháp lành như vây:) 


27- Tâu Hoàng thượng, đối với song thân, 
Xin thực hành đường lỗi chánh chân, 
Nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, 

Đại vương sẽ đến cõi Thiên đường. 


28- Với đàn thê tử, tấu qu-n VƯƠNG, 
Xin thực hành đường lỗi chánh chân 
Nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, 
Đại vương sẽ đến cõi Thiên đường 


29- Đại vương với thân hữu quân thân 
Xin thực hành đường lỗi chánh chân, 
Nhờ vậy sống theo đời đức hạnh 

Đại vương sẽ đến cõi Thiên đường. 


30- Trong bước lãng du, hoặc chiến trường, 
Thực hành đường lỗi sống thuần lương, 

Vì nhờ sống cuộc đời chân chánh, 

Thiên giới sẽ vê, tấu Đại vương 


31- Trong làng, thị trần, tấu quân vương, 
Xin thực hành đường lỗi chánh chân, 
Nhờ vậy sống theo đời đức hạnh 

Đại vương sẽ đến cõi Thiên đường. 


32- Mọi miễn quốc độ, tấu Quân vương 
Xin thực hành đường lỗi chánh chân, 
Nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, 

Đại vương sẽ đến cõi Thiên đường 


33- Với các Sa môn, Bà la môn, 

Thực hành đường lỗi sống hiên nhơn, 
Vì nhờ sống cuộc đời chân chánh 
Thiên giới sẽ về, tâu Đại vương! 


34- Với loài cầm thú, tấu Quán Vương, 
Xin thực hành đường lỗi chánh chân 
Nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, 

Đại vương sẽ đến cõi Thiên đường. 


359- Xin thực hành chân chánh Đại vương 
Từ đây nguồn hạnh phúc tuôn tràn, 

Nhờ đi theo cuộc đời chân chánh 

Chúa thượng sẽ lên cối ngọc đường 


36- Hộ phòng tỉnh giác, tấu Quân vương 
Tiến bước trên đường lỗi thiện lương, 
Thiên chủ, chự Thiên cùng giáo sĩ, 

Từ lâu đã đạt cối Thiên đường. 


37- Ngàn xưa đây chính các phương ngôn, 
Đi đúng theo đường lối trí nhân, 

Thiên nữ được tràn đây hạnh phúc, 

Tự mình thăng tiễn cõi Thiên đường. 


Người thợ săn đã thuyết Pháp như trên, theo cách bậc Đại Sĩ đã giảng bày cho gã với tài năng của 
một bậc Giác Ngộ, chăng khác nào người đem từ bầu trời xuống trần thế cả giải Thiên hà kia. Hội 
chúng gồm đủ ngàn giọng nói đồng reo hò tán thán. Lòng khát khao của Hoàng hậu đã được thỏa 
mãn lúc bà nghe lời thuyết Pháp ấy. 


Vua đầy hoan hỷ liền ngâm các vần kệ này, khi ngài ban thưởng người thợ săn đại vinh hoa phú 
quý: 


36- Nạm ngọc vòng tái, trẫm muốn ban, 
Tặng khanh cùng với sảu cân vàng, 
Xinh tươi, bảo tọa như hoa tấm 

Với nệm nằm chen cả bốn hàng. 


39- Hai vợ cùng giai cấp xứng đôi, 
Trâu bò thường đúng một trăm rồi 
Trâm nguyên sẽ trị dân công chính 
Mãi mãi, ân nhân của trám ối! 


40- Cho vay, cày ruộng hoặc kinh doanh, 
Hệ đó là nghề nghiệp của khanh, 
Trâm thây khanh không làm việc ác, 
Song nhờ đó cấp dưỡng gia đình. 

Khi nghe vua nói những lời này, người ấy đáp: 


- Tiểu thần không có nhà cửa hay gia đình gì nữa, xin Chúa thượng cho phép tiểu thần được làm ấn 
sĩ khô hạnh. 


Sau khi được vua chấp thuận, người ấy đem mọi vật vua ban thưởng trọng hậu â ấy về cho vợ con, 
gia đình, xong rồi lại ra đi lên vùng Tuyết Sơn, nơi đây người ấy sống theo đời khổ hạnh, tu tập tám 


Thiền chứng và được sinh lên cõi Phạm Thiên. 


Còn vua vân tuân hành lời giáo huân của bậc Đại ST, nên về sau lên cộng trú với hội chúng chư 
Thiên dục giới. Lời giáo huân ây tôn tại cả ngàn năm sau nữa. 


D5 
Khi Pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư bảo: 

- Như vậy, này các Tỳ kheo, xưa kia cũng như bây giờ, Ànanda hy sinh tính mạng vì Ta. 

Rồi Ngài nhận diện Tỉ lên thân: 

- Lúc bấy giờ Channa (Xa nặc) là người thợ săn, Sàriputta ( Xá Lợi Phất) là vua, một Tỳ kheo nỉ là 
hoàng hậu Khema, hai người trong hoàng tộc là mẹ cha của chúa Hươu, Uppalavanna (Liên Hoa 
Sä©) là Sutana, Ananda la Citta, dòng họ Sàkya ( Thích Ca) này là đàn hươu tăm mươi ngàn con, 
và Ta chính là Lộc vương Roham1a. 


-ooOOoo- 


502. Chuyện Chúa Thiên Nga (Tiền thân Hamsa) 


Kìa đám hằng nga cất cánh bay.... 


Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm, về việc Tôn giả Ìnanda hy sinh tỉnh 
mạng. 


Lúc ấy Tăng chúng đang bàn luận trong Chánh pháp đường về các đức tính của Tôn giả này thì 
bác Đạo Sư bước vào hỏi Tăng chúng đang nói chuyện gì tại đó. Rồi ngài bảo: 


- Này các Tỳ kheo, đáy không phải là lần đầu tiên Ànanda từ bỏ tánh mạng vì ta, mà xưa kia 
cũng đã làm như thê. 


Và Ngài kế cho Tăng chúng một chuyện quá khứ. 


Một thuở nọ có một vị vua ngự trỊ tại thành Ba la nại mệnh danh là Bahuputtaka hay là Thân phụ 
của nhiêu Vương tử và chánh cung hoàng hậu của ngài là Khemà (Thái Hòa). 


Thuở Ấy, bậc Đại Sĩ sông trên đỉnh núi Cittakuta, ngài là chúa tế của chín mươi ngàn Thiên nøa, 
sau khi được sinh làm chim Thiên nga với màun lông vàng ánh. 


Thuở ây như đã thuật trước đây, chánh hậu nằm mộng và tâu vua rằng bà đã mang nỗi khát khao 
của một thai phụ muốn nghe một chim Kim nga thuyết Pháp. Khi vua hỏi xem có loài vật nào như 
chim Kim nga chăng, và ngài được báo tin là hiện có loài ây trên núi Cittakùta. Sau đó ngài bảo xây 
cái hồ đặt tên là Khemà, lại truyền lệnh trồng đủ loại ngũ cốc làm thực phẩm, hằng ngày rao truyền 
khắp tứ phương ban bố lệnh bảo vệ hồ ấy, rồi phái một thợ săn đến bắt Thiên nga. 


Người này được phái đi cách nào, người ấy canh chừng chim muông ra sao, tin tức được tâu trình 
vua khi bầy Thiên nga được xuất hiện như thế nào, cái bẫy được giăng theo kiểu gì và bậc Đại Sĩ bị 
mắc vào bấy, rồi Đại tướng Thiên nga Sumukha (Sư mục kha) không thấy Ngài trong ba đàn chim 
kia, liền trở về tìm ngài ra sao, tất cả chỉ tiết này sẽ xuất hiện trong Tiền thân Mahàhamsa (Đại 
Thiên nga) số 534, tập VI, trong đó Chúa Thiên nga có tên Dhatarattha. 


Bấy giờ ngay lúc bậc Đại Sĩ bị bắt vào thòng lọng và cây sáo, dù cho ngài đang treo lủng lắng trong 
chiếc thòng lọng ở đầu cây sào, ngài cũng cô vươn cổ ra nhìn theo hướng bây chim đã bay trồn mắt 
và chợt thấy tướng gen quay trở lại, ngài suy nghĩ: "Khi chim tướng đến đây, ta sẽ thử lòng 
chim tướng ấy xem sao". Vì thế khi chim kia đến, bậc Đại Sĩ ngâm ba vần kệ: 


1- Kìa đám hông nga cất cánh bay, 
Cả bầy hốt hoảng hãi kinh đây, 

Đi ngay, Sư mục lông vàng óng, 
Khanh muốn gì chăng ở chốn này. 


2- Họ hàng ta đã bỏ rơi tai 

Bọn chúng đêu cao chạy vút xa, 
Đào tấu ngay, không hệ nghĩ lại, 
Sao khanh đơn độc ở đây mà? 


3- Thiên nga cao thượng hãy bay về, 
Tù tội, thân không có bạn bè, 

Lúc được tự do, Sư mục hỡi, 

Bay đi! Đừng bỏ dịp may kê 


Nghe vậy, Tướng quân Sumukkha đáp lời lúc đang đậu trên vũng bùn: 


4- Không, thân sẽ chẳng bỏ Nga vương, 
Khi đến gân tai họa thảm thương, 

Song Ở lại đáy, thân đã quyết 

Bên ngài, dù sống chết không màng. 


Như thế Sumukkha đã cất giọng sư tử hỗng và chúa chim Dhataratha đáp kệ này: 


5- Những lời khanh nói thật anh hùng, 
Đại tướng ôi, cao cả tấm lòng! 

Vì muốn thử lòng hiển hữu đó, 

Trâm đà bảo bạn hãy phi thân! 


Trong lúc hai vị đang : trò chuyện với nhau như vậy, người thợ săn vừa tới nơi, cầm gậy trong tay, 
gã chạy như bay hết tốc lực. Sumukkha khuyến khích chúa chim Dhatarattha cho phấn khởi tinh 
thần, rồi bay ra đón người thợ săn, kính cần đề cao đức hạnh của chim chúa đàn. Lập tức tâm hồn 
người thợ săn trở nên nhu hòa. Sumukkha nhận thấy ngay điều này, liền quay lại, đứng cạnh chúa 
Thiên nga để khích lệ ngài phân khởi tinh thần. Còn người thợ săn tiến đến gần chim chúa và ngâm 
vần kệ thứ sáu: 


6- Bọn chúng đều co căng vút bay, 
Bây chim tung cánh giữa trời mây, 
Thiên nga vương giả, sao chim chẳng 
Trông thấy từ xa chiếc bây này? 


Bậc Đại Sĩ đáp lại: 
7- Khi đời sắp sửa phút lâm chung, 
Giờ tử thân đang tiền lại gân, 
Dù bạn đứng kê bên chiếc bây, 
Cũng không thảy báy đặt, dáy giăng! 


Người thợ săn hài lòng với lời nhận xét của chim chúa, liên ngâm thêm ba vân kệ hỏi Sumukha: 


8- Kìa đám hằng nga cất cánh bay, 
Cả bầy hốt hoảng hãi kinh thay, 
Còn Thiên nga có sắc vàng óng, 
Bị bỏ rơi, còn nản đợi đây. 


9- Cả đám hồng nga đã uống ăn, 


Rồi bay về hết, chẳng quan tâm, 
Qua không gian chúng lao vùn vụ, 
Và bỏ mặc chim chỉ một thân! 


10- Có gì quan hệ với chim này, 
Khi cả đàn ruông rây vụt bay, 
Dù được tự do, chỉm ở lại, 

Một mình kết bạn với kẻ tù đây? 


Sumukha đáp lời: 


TÌ- Chim chúa là đây, bạn chí tình, 
Thiết thân như chính cuộc đời mình, 
Bỏ ngài ?- Chẳng bao giờ có, 

Dù lúc tử thần gọi đích danh! 


Nghe thế, người thợ săn vô cùng hoan hỷ và nghĩ thầm: "Ví thử ta làm hại các sinh vật đức hạnh 
như thê này, chắc chăn mặt đât sẽ há miệng ra và nuôt chứng ta đi mât. Ta còn thiệt gì đên ân 
thưởng vua ban nữa? Ta quyêt thả chúng ra thôi". 


Rôi gã ngâm kệ: 


12- Thấy rằng vì trọng nghĩa thân bằng, 
Chim sẵn sảng từ bỏ tấm thân, 

Ta thả chúa chìm đồng mệnh ấy 

Để cùng nhau khắp chốn đằng vân. 


Vừa nói lời này xong, gã kéo Nga vương Dhataratha xuống khỏi cây sảo, nới lỏng dây thòng lọng 
ra và đem Thiên nga tới bờ hồ, rửa sạch máu trên thân chim với lòng đây xót thương, rồi thoa bóp 
các bắp thịt cùng gân cốt bị trặc khớp lại cho đúng chỗ. Nhờ tâm từ ái của người thợ săn cùng uy 
lực các Công hạnh Viên mãn của bậc Đại Sĩ (Thập hạnh Ba la mật), nên lập tức chân ngài lành 
mạnh như trước, chăng còn một dấu vết nào chứng tỏ ngài đã bị mắc bẫy cả. Tướng quân Sumukha 
chiêm ngưỡng bậc Đại Sĩ với lòng hân hoan và cảm tạ qua những lời này: 


13- Lạp hộ, cùng thân hữu, họ hàng, 
Câu mong các vị phước ân trần, 
Như ta hạnh phúc khi nhìn ngăm 
Chúa chim giờ đây thoát buộc ràng. 
Khi người thợ săn nghe lời này, gã nói: 
- Này hiền hữu, Ngài có thể bay đi rồi đấy. 
Lúc ẫy bậc Đại Sĩ bảo gã: 


- Thưa Hiền giả, thế ngài đã bắt ta theo ý riêng của ngài hay do lệnh một người khác? 


Gã liền kề cho ngài nghe mọi sự. Chim chúa tự hỏi nên trở về núi Cittakuta chăng hay đi vào kinh 
thành kia. Ngài suy nghĩ: "Nếu ta vào thành, thì người thợ săn sẽ được vua ban thưởng, nỗi khao 
khát của hoàng hậu sẽ được thỏa mãn, tình bằng hữu của Sumukha sẽ được mọi người biết rõ, rồi 
cũng nhờ công đức trí tuệ của ta, ta sẽ được vua ban thưởng hồ Khemà như một đặc ân. Vậy ta vào 
thành thì hơn". 


Quyết định xong ngài nói: 


- Này thợ săn, bạn hãy mang chúng ta lên đòn gánh của bạn đưa vào yêt kiên đức vua, và nêu ngài 
muôn, ngài sẽ thả ta ra. 


-Này chúa chim ơi, tính vua chúa bạo tàn lăm, vậy các ngài cứ lên đường các ngài cho yên thân! 


- Sao thê? Ta đã làm mêm lòng một thợ săn như Hiên giả, mà ta lại không chiêm được ân sủng của 
vua chúa kia ư? Cứ đê việc ây cho ta lo liệu, này bạn hữu, phân của ông bạn là mang chúng ta đên 
vêt kiên đức vua. 


Người ấy đành tuân lời. 


Khi vua nhìn thấy đôi thiên nga, ngài rất đẹp ý. Ngài đặt đôi chim lên một cành đậu bằng vàng, 
bảo đem mật ong và hạt mễ cốc rang chín cùng nước đường lên mời đôi chím; sau đó ngài đưa đôi 
tay lên thỉnh cầu đôi chim thuyết Pháp. Nga vương thấy vua tha thiết nghe Pháp như thế, nên trước 
tiên ngài nói với vua bằng những lời lẽ nhu hòa êm ái. 


Sau đây là các vân kệ trình bày câu chuyện giữa vua và Thiên nga chúa: 
Thiên nga: 


14- Đại vương, ngọc thể có khang an, 
Quý quốc giờ đây có hưởng tràn 

Hạnh phúc, giàu sang cùng thịnh vượng, 
Và ngài trị nước thật công bằng! 


Đức vua 


15- Thiên nga, đây trầm được khang an, 
Và bồn quốc đây được vẹn toàn 

Hạnh phúc, giàu sang cùng thịnh vượng, 
Với nên cai trị thật công bằng. 


Thiên nga: 


16- Triều định ngài ' chẳng phạm sai lầm, 
Và đám quốc thù vẫn biệt tăm, 

Bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, 
Khác nào bóng tôi hướng Nam chăng? 


Đức vua: 


17- Triều thân trầm chẳng thấy sai lâm, 
Và đám quốc thù vẫn bặt tăm, 

Bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, 
Khác nào bóng tôi ở phương Nam! 


Thiên nga: 


18- Phải chăng chánh hậu cũng chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biết phục tòng, 

Diễm lệ, nhiêu con, danh tiếng tốt, 

Vâng chiêu mọi Thánh ỷ chờ mong? 


Đức vua 


19- Thưa vâng, chánh hậu cũng chung dòng, 
Lời lẽ ôn nhu, biết phục lòng, 

Diễm lệ, nhiễu con, danh diễng tỐI, 

Vâng chiêu mọi ý trẫm hằng mong! 


Thiên nga: 


20- Đại để nuôi dân! Ngài có đông 
Hoàng nam được dưỡng dục oai phong, 
Thông mình ứng đối, người nhu thuận, 
Bất cứ việc gì cũng gắng công? 


Đức vua: 


21- Nga vương, trâm có đủ hoàng nam, 
Nồi tiếng một trăm lẻ một chàng, 
Dạy báo chúng làm tròn phận sự, 
Chúng không bỏ dớ các lời vàng. 


Nghe điều này bậc Đại Sĩ khuyến giáo hội chúng qua năm vần kệ: 


22- Kẻ hoãn trì cho quả muộn màng 
Thiện hành mà chẳng găng công làm, 
Dù nhiễu đức tính, dòng cao quỷ, 
Cũng vẫn chìm sâu xuống dưới dòng. 


23- Người kia tri kiến cứ tàn dần 
Tổn hại lớn lao, nó lãnh phần 
Như kẻ quáng gà vì bóng tối, 

Khi nhìn mọi vật hóa phông căng, 
Gấp đôi tâm cỡ thường nơi chúng, 


Vì có nhãn quang chăng vẹn toàn. 


24. Ai nhìn hư vọng thấy toàn chân, 
Chẳng đạt chút nào trí tuệ thông, 
Như thể trên đường đèo lớm chởm, 
Bây hươu nai vẫn té nhào lăn. 


25. Nếu người nào dũng cảm can cường, 

Đức hạnh mến yêu, giữ đúng đường, 

Dù chỉ là người dòng hạ liệt, 

Cũng bừng lên tựa lửa đêm trưởng. 

26. Cứ dùng ngay ví dụ trên này 

Chân lý hiển nhân, hãy giải bày, 

Dưỡng dục hoàng nam thành bác trì, 

Như mâm non gặp lúc mưa đây. 
Bậc Đại sĩ đã thuyết giáo như vậy cho vua suốt đêm ròng. Lòng khao khát của hoàng hậu đã được 
thỏa mãn. Trước buôi bình minh, ngài an trú vào Thập vương pháp và khuyên nhủ vua tỉnh cần 
cảnh giác, sau đó, ngài cùng tướng quân Sumukha bay ra khỏi khung cửa số hướng Bắc về miền 
núi Cittakùta. 


Khi Pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo sư bảo: 
- Như vậy, này các Tỷ-kheo, trước kia người này cũng đã hy sinh tính mạng vì Ta. 
Rồi Ngài nhận diện Ti yên thân: 
- Vào thời ấy, Channa (Xa-nặc) là người thợ săn, Sàriputta (Xá-lợi-phất) là vua, một Tỷ-kheo-ni là 
hoàng hậu Khema, bộ tộc Thích-ca (Sakydq) là đàn thiên nga, Ananda là Sumukha và Ta chính là 
Thiên nga vương. 
-ooOoo- 
503. Chuyện anh vũ Sattigumba (Tiền thân Satfigumba) 
Vua xứ Pãn-ca với đạo quáH.., 


Câu chuyện này bác Đạo sư kể trong lúc trú tại Lộc-uyển Maddakucchi về Devadatta (Đê-bà-đạr- 


đa). 


Khi Đề bà-đạt-đa xô tảng đá lớn và một mảnh đâm vào chân của đức Tỉ hế Tôn khiến chân ngài rất 
nhức nhói, nhiêu nhóm Tăng chúng họp lại đến viêng đức Như Lai. Báy giỏ, lúc đức Thể Tôn thảy 
quản chúng tụ họp đây đu, Ngài bảo: 


- Này các T)-kheo, nơi đây đông đảo lắm. Dân chúng sẽ tụ tập nhiễu nữa. Vị nào hãy dùng cái 
cảng khiêng ta đến Maddakucchi. 


Các Tỷ-kheo liên làm theo đúng như vậy. Còn Tôn giả Jìvaka chữa cho chân đức Như Lai bình 
phục. Khi ngồi trước bác Đạo sư, Tăng chúng nói về chuyện này: 


- Đề-bà-đạt-đa là một kẻ ác và toàn thể hội chúng của ông đêu là bọn người ác, kẻ gây ác nghiệp 
thường thán cận với lũ ác nhán. 

Bác Đạo sư hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, các ông nói chuyện gì vậy? 

Tăng chung trình với Ngài. Ngài bảo: 

- Đây không phải là lần đâu tiên, ác nhân Đê-bà-đạt-đa thân cận với bọn ác, mà xưa kia cũng vậy. 


Sau đó Ngài kế một chuyện quả khứ. 


Một thuở nọ, có một vị vua mệnh danh là Pancàla ngự trị trong kinh thành Uttarapancàla. Còn bậc 
Đại sĩ được sinh làm vương tử của Anh vũ vương trong khóm cây bông vải mọc trên cao nguyên 
giữa lòng một khu rừng rậm: nhà có tất cả hai anh em trai. Ngược chiều gió với vùng đồi núi này là 
một làng trộm cướp, có năm trăm tên cướp trú ngụ. Thuận chiều gió núi rừng lại là một vùng ân am 
với năm trăm vị hiền nhân. 


Vào thời kỳ loài chim Anh vũ thay lông, một cơn lốc cuốn đi mất một chim Anh vũ và rớt vào làng 
trộm cướp kia, nằm giữa đống vũ khí của bọn cướp, và do chim rớt vào đó nên bọn chúng gọi nó là 
Sattigumba hay "Gươm giáo tua tủa". Còn con chim kia rơi vào am ân sĩ, giữa đám hoa mọc trên 
chỗ đất cát, vì lý đo đó nó được đặt tên là Pupphaka hay Hoa điều. Thế là chim Sattigumba lớn lên 
giữa bọn cướp, còn Pupphaka sống với các hiền nhân. 


Một ngày kia, vua phục sức oai nghi sang trọng cầm đầu một đám tùy tùng đông đảo ngự trên 
vương xa lộng lây đê đi săn hươu nai. Không xa kinh thành mây, vua vào rừng cây xinh tươi 

tràn đây hoa quả. Vua phán: 

- Nếu kẻ nào để cho một con nai thoát đi do lỗi mình thì phải lãnh trách nhiệm ấy! 

Sau đó vua xuống xa giá tìm nơi ấn mình, đứng yên với cung trong tay, dưới túp lều dành cho ngài. 
Bọn người xua dã thú, đập vào các bụi rậm để đuôi con mỗi. Một con hươu liền vùng dậy 

tìm đường thoát thân, nó thây một kẽ hở ở cạnh vua, liên chui lọt qua đó biên mât. Mọi người hỏi 


nhau: 


- Ai đã để con hươu chạy thoát? Chính là đức vua rồi! 


Nghe vậy cả bọn cười nhạo vua, vả vì lòng tự kiêu ngài không chịu được trò đùa này: 
- Nay ta phải bắt cho được con hươu! 

Vua kêu lớn và nhảy lên xe. 

- Nhanh lên! 

Ngài bảo người quản xa và ngài vụt biến mất theo con hươu. 


Vua đi nhanh quá khiến bọn kia không theo kịp ngài, chỉ có vua và viên quản xa, hai người này cứ 
tiến lên đến giữa trưa, song chẳng gặp hươu đâu cả. Sau đó vua trở lại và khi thấy cạnh làng bọn 
cướp có một thung lũng đẹp mắt, ngài đi xuống tắm rửa, uống nước rồi đi lên khỏi con suối. 


Sau đó người quản xa lấy tắm thảm từ trong vương xa ra trải đưới bóng cây, vua nằm trên đó, 
người quản xa ngồi dưới chân vua xoa bóp: vua cứ thức ngủ chập chờn. Dân chúng trong làng bọn 
cướp và cả bọn cướp nữa, đều đã vào rừng để chầu vua, vì thế trong làng không còn ai ngoải 
Sattigumba và người đầu bếp tên là Patikolamba. 


Vào lúc ấy, Sattigumba bước ra khỏi làng và khi thấy vua, nó liền suy nghĩ: "Giá ta giết chết người 
kia đang năm ngủ và lây hêt đô trang sức ây nhỉ?". Vì thê nó trở lại gọi Patikolamba và kê cho gã 
nghe mọi sự vIỆc. 


Đê giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm năm vân kệ: 


1. Vua xứ Pãn-ca với đạo quân 

Lên đường săn bắn lũ nai rừng, 
Trong rừng sâu thắm vua ẩi lạc, 
Chẳng có một ai ở kế gần. 


2. Kìa, ngài trông thấy ở trong rừng 
Bọn cướp đã làm chốn ẩn thân, 

Anh vũ, một chìm đang tiễn bước, 
Tức thì lời ác nó kêu vang: 


3. "Ngồi trên xe nọ, một nam trang, 
Châu báu nhiễu sao, lắm ngọc vàng, 
Vương miện trên đầu vàng óng ánh 
Chiếu hông như thể ánh trời quang! 


4. Ngự quan cùng chúa ngủ Say sưa, 
Nằm đó lúc trời nắng giữa trưa, 

Ta hãy cướp ngay đô báu vật, 
Nhanh lên, cất dấu hết bây giờ! 


3. Cảnh lặng yên như lúc nứa đêm, 
Ngự quan cùng chúa ngủ năm yên, 


Bạc vàng châu bảu, nào ta lây, 
Giêt họ, rồi ta chát củi lên!". 


Nghe nói vậy, người kia bước ra khỏi nhà, khi nhìn thấy đó chính là vua, gã kinh hãi và ngâm kệ 
này: 


6. Này Saft-ti, có phát điện khùng? 
Lời lẽ nào nghe mới nói chăng? 
Vua chúa giông như vắng lứa cháy, 
Vô cùng nguy hiểm, nếu ta gân. 


Chim đáp lại qua kệ khác: 


7. Nơu dại Pa-ti nói chuyện này 

Và ông điên, chẳng phải ta đây, 
Mẹ ta trần trụi, sao khinh bỉ 

Nghề nghiệp nhà ta sống thuở rày? 


Bây giờ vua thức dậy, và khi nghe chúng nói chuyện với nhau băng tiếng người, nhận thấy nguy 
hiểm, ngài ngâm kệ sau để đánh thức người lái xe: 


ổ. Dậy mau, hiển hữu quản xa này, 
Vào cô xe, nào thắng IIgựa ngay, 
Chỗ khác, ta tìm nơi ấn náu, 

Vì ta chẳng thích chú chìm đây. 


Gã liên vùng dậy, thăng đôi ngựa vào xe, rôi ngâm kệ nữa: 


9. Xa mã thăng rồi, tâu Đại vương! 
Sẵn sàng đã buộc đủ dây cương, 
Đại vương, xin ngự vào xa giả, 

Nơi khác, ta tìm để nắu HƯƠNG. 


Vua vừa ngự vào trong xe thì đôi tuần mã thuần chủng đã lao vút nhanh như gió. Khi chim 
Sattigumba thây xe vua đi xa rôi, lòng dao động nôn nao, nó liên ngâm hai vân kệ: 


10. Này đi đâu cả đám râu mày, 

Họ vẫn thường lai vãng chốn đây? 
Vua nước Pãn-cà vừa chạy mắt, 
Chúng không thấy nữa, hãy đi ngay! 


11. Vua ấy thoát thân có được chăng? 
Hãy cẩm lao, dáo với tên, CMHHG; 

Kìa Pãn-ca chúa vừa bay mắt, 

Này, chớ cho vua ấy thoát thân! 


Con chim nói huyện thiên như thế, đạp cánh xào xạc bay lui bay tới đầy vẻ bồn chồn. Trong lúc ấy, 
vua vừa thì giờ đến am ấn sĩ của các hiền nhân. Vào lúc này, các vị ấy đã ra đi kiếm củ quả rừng, 
chỉ còn một mình chim Anh vũ Pupphaka ở trong am. Khi chim thấy vua, liền ra chào đón ngài và 
nói chuyện với ngài rất cung kính tao nhã. 


Lúc ây bậc Đạo sư ngâm bôn vân kệ: 


12. Chim Anh vũ với mỏ tươi hồng 
Cung cách ân cân đã nói năng: 

"Vạn tuế Đại vương! Duyên hạnh ngộ 
Đưa đường ngài ngự đến đây chăng! 
Vinh quang Đại để đây uy lực, 

Chúa thượng cân gì phải giảng lâm? 


13. Tin-dook, Pi-yal, các lá cáy, 
Cùng Ka-su quả ngọt ngào thay, 
Dù còn 1 ỏi, tâu Hoàng thượng, 
Chọn thức lối ưu, đó săn bày. 


14. Nước mát từ hang núi thật sâu 
Ân mình bên dưới ngọn đôi cao, 
Oai hùng Đại để, tâu ngài ngự, 
Am thức tùy nghỉ thỏa khát khao. 


15. Mọi người đang lượm trái trong rừng, 
Các vị nơi này vấn trú thân, 

Xin Chúa đích thân cầm ngự thiện, 

Tay thân chẳng có để cung dâng!" 


Vua rất đẹp ý khi nghe lời nói tao nhã lịch thiệp này, liền đáp qua lời đôi vần kệ: 


16. Chưa có chim nào ưu tu hơn, 
Trên đời, Anh vũ quả thuần chơn, 
Còn chỉm Anh vũ đằng kia ấy 
Đã nói bao điều thật ác ngôn: 


17. "Đừng để nhà vua chạy thoát thân, 
Đến mau! Trói giết!" nó kêu vang, 
Trâm đi tìm đến am tu sĩ 

Và thấy nơi này chốn vạn an. 


Khi được vua bảo như thế, Hoa Điều Pupphaka ngâm đôi vần kệ: 
18. Đại để! Chúng thân chính đệ huynh, 


Cùng chung một mẹ đã khai sinh, 
Cưu mang đôi trẻ trên cây nọ, 


Song chốn khác nhau đã trưởng thành. 


19. Vì Sat-ti đến bọn cường gian, 
Còn tiếu thân đi đến trí nhân, 

Ác nọ, thiện đây, từ chỗ đó 

Phát sinh lê thói chẳng cùng đàng. 


Sau đó, Anh vũ giải thích đầy đủ chỉ tiết những sự khác nhau bằng cách ngâm vần kệ: 


20. Đâm chém, xích xiêng, kế bất lương, 
Những hành vì bịp bơm, tôi tàn, 

Bao nhiêu bạo động và xung kích, 
Chính đó là môn nó sở trưởng. 


21. Còn đây tiết độ, tự điểu thân, 
Nhân ái, công bằng với chánh chân, 
Lửừ khách uông ăn cùng trú ẩn, 
Quây quân thân lón giữa hiển nhân. 


Tiếp theo chim lại thuyết Pháp cho vua qua các vần kệ sau: 


22. Đối với ác nhân hoặc thiện nhân 
Ma người ta kính trọng tôn sùng, 
Cho dù ác độc hay hiện đức, 

Cũng khiến kẻ kia phải phục tùng. 


23. Khi ta ngưỡng mộ bạn tâm đồng, 
Như một người trì kỷ, bạn lòng, 
Người ấy sẽ đông hành, kế cận 
Bên mình ta đến phút sau cùng. 


24. Tình bạn kết giao thấm nhiễm dẫn, 
Chuyện này ngài thấy quả là chân: 

Cứ ngâm thuốc độc vào tên bắn, 

Vỏ bọc cũng thành nhiễm độc luôn. 


25. Người trí tránh bầu bạn ác nhán, 
Vì e ô nhiễm chạm vào thân: 

Cá ươn, cứ gói trong chùm cỏ, 

Sẽ thấy cỏ kia cũng thối nông, 
Những kẻ kết giao phường trí độn 
Chính mình cũng sẽ hóa ngu đân. 


26. Lá kia đem gói 9Ố trầm hương, 
Ngọn là liên thơm ngát dịu dàng, 
Cũng vậy, nhiêu người thành có trì, 


Khi ngồi châu các bác hiện nhân. 


27. Nhờ ví dụ này bậc trí nhân 

Phải am tường lợi lạc riêng phần: 
Tránh xa bầu bạn phường gian ác, 
Và sánh vai cùng bác chánh chán, 
Thiên giới đợi chờ người chánh hạnh. 
Đọa vào ngục tối bọn tà gian. 


Vua rất hoan hỷ với bài thuyết giảng này. Kế đó các bậc trí giả từ rừng trở về. Vua đảnh lễ các vị 
Và nóI: 

- Cầu mong các Tôn giả tỏ lòng từ bi hạ cố đến an trú trong ngự viên của trầm. 

Và ngài đã thuyết phục được các vị nhận lời mời. Khi hồi cung vua liền ban bố lệnh thả hết mọi 
Anh vũ. Còn các bậc trí nhân vân đên yêt kiên vua. Ngài tặng các vị khu vườn thượng uyên đê trú 
ngụ và chăm nom các vị rât chu đáo trong thời gian ngài còn tại thê. Sau khi mạng chung ngài lên 
cộng trú với hội chúng chư Thiên, hoàng thái tử của ngài được quần thần 8iương chiếc lọng hoàng 
gia lên đầu làm lễ phong vương, và vị tân vương này cũng chăm sóc các hiền nhân và cứ thế cha 


truyền con nối suốt bảy đời vua đều bố thí cúng dường rất rộng rãi. Còn bậc Đại sĩ an trú trong 
rừng cho đến khi mạng chung liền đi theo nghiệp của mình. 


na 
Khi Pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo sư bảo: 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông thấy xưa kia Devadatta (Đê-bà-đạt-ẩa) cũng thân cận bạn ác 
như bây giờ. 


Rồi Ngài nhận diện Tỉ lên thân: 


- Vào thời ấy Đê-bà-đạt-ẩa là Sattigumba, đám tùy tùng của kẻ ấy là bọn cướp, Ảnanda là vua, hội 
chúng của đức Phật là các trí giả, và 1a là Anh vũ Pupphaka. 


-ooOoo- 


Chương XY (tt) 


504. Chuyện Đại vương Bhallàtiya (Tiền thân Bhallàtiya) 
Ngày xưa có đại đễ Bhal-là..., 


Cáu chuyện này bậc Đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về hoàng hậu Mallika (Mạt-lợi) tức Nương 
tứ Vũ Quỷ Hoa. 


Một buổi kia, chuyện kề rằng có việc xích mích giữa hoàng hậu và vua về quyên lợi trong đời sống 
nội cung, vua nói giận và Không muốn nhìn mặt bà. Bà suy nghĩ: "Ta chắc đức Như Lai không biết 
đức vua đang giận hờn ta”. 


Khi bậc Đạo sư biết chuyện ấy, ngày hôm sau, Ngài đi vào khất thực tại Ba-la-nai có Tăng chúng 
theo hấu, rồi đến tận cung môn. Vua bước ra đón ngài và câm lấy bình bát của Ngài, vừa rước 
Ngài lên thượng lầu, mời Tăng chúng ngôi theo thứ tự thích hợp, rồi dâng nước chào mừng cùng 
với thực phẩm thượng vị. Sau buổi cơm, vua ngồi xuống một bên. Bậc Đạo sư hỏi: 


- Tại sao hoàng hậu Mallikà không đến? 
Vua đáp: - Chỉ vì lòng kiêu mạn ngu sỉ về cảnh vinh quang của bà ta đấy. 
Bác Đạo sư bảo: 


- Này Đại vương, xưa kia, đã lâu lăm rồi, khi Đại vương còn là một tiên nam, Đại vương rời xa 
bạn đời của mình chỉ một đêm thôi mà về sau cứ mãi thương tiếc cả bảy trăm năm đó. 


Rôi theo lời thỉnh cầu của vua, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


+ 


Một thuở nọ, có một vị vua tên là Bhallatiya trị vì tại Ba-la-nạai. Do nỗi say mê món thịt nai rừng 
bốc khói trên hỏa lò lôi cuốn, ngài giao phó vương quốc cho các đại thần, rồi trang bị đủ năm thứ 
vũ khí cùng một bầy chó săn thông minh tinh luyện, ngài lên xa giá rời kinh tiến về vùng Tuyết Sơn. 
Ngài cứ du hành dọc theo sông Hằng mãi tận nơi không còn lên cao được nữa, liền đi theo một phụ 
lưu thêm vài đoạn đường, vừa giết nai, lợn rừng vừa thưởng thức món thịt nướng kia, cho đến khi 
ngài trèo tận một đỉnh cao. 


Nơi đó có một con suối đây thi vị chảy xuống khắp vùng, nước cao lên tận ngực, song vào các mùa 
khô ráo chỉ gần đến đầu gối. Lúc ấy các đàn cá rùa, đủ loại tung tăng, dải cát dưới nước sáng loáng 
như bạc, cây cối hai bên bờ rủ xuống nặng trĩu hoa trái, chim chóc, ong bướm say sưa hút nước trái 
chín và mật ong, bay lượn dưới bóng cây râm mát, nơi đây từng đàn hươu nai đủ loại vẫn lai vãng 
luôn. Bấy giờ trên bờ suối xinh đẹp này có đôi tiên đang ôm chặt nhau, âu yếm vuốt ve nhau rồi 
bỗng tiếng khóc than rên rĩ vô cùng thảm thiết. 


Trong lúc vua trèo lên đỉnh Gandhamàdana (Hương Sơn) men theo dòng suối này, ngài chợt nhận 
thấy đôi tiên kia. "Tại sao họ cứ khóc than rên rĩ như thế này?", ngài suy nghĩ, "Ta muốn hỏi xem 
sao". Ngài chỉ cần liếc bầy chó săn và búng ngón tay, bầy chó thuần chủng thấy dấu hiệu này là 
hiểu ngay phân việc của chúng, liền bò vào đưới bụi rậm và nằm sát đất. Vừa khi ngài đã thây 
chúng đã khuất dạng, ngài đặt cung tên cùng các vũ khi kia cạnh gốc cây gần đó và rón rén đi nhẹ 
nhàng đến gần đôi tiên để khỏi ai nghe lọt bước chân, rồi ngài cất tiếng hỏi: 


- Tại sao các ngươi than khóc? 


Đê giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm ba vân kệ: 


1. Ngày xưa có đại để Bhal-là, 
Ngài vấn đi săn bắn thát xa, 

Trèo tận Hương Sơn và chợt thấy 
Đây hoa nở rộ với yêu ma. 


2. Ngài truyễn bây chó thảy nằm yên, 
Đặt các cung tên xuống đất liên, 
Tiến bước để đưa lời ướm hỏi, 

Chốn kia vừa thấy cặp thân tiên: 


3. "Đông đã qua, sao lại trở về 

Hàn huyền tâm sự cạnh sơn khê? 
Các ngươi sao giống phàm nhân quá, 
Người gọi loài gì, nói trầm nghe". 


Nghe vua hỏi, vị tiên nam không nói gì, nhưng tiên nữ đáp lại như sau: 


4. Tam đỉnh, Hoàng Sơn, nui Mã-1a, 
Chúng thân men suối mát, băng qua, 
Thu rừng cứ tưởng là người thật, 
Song bọn đi săn gọi quỷ ma. 


Kê đó vua ngâm ba vân kệ: 


5. Các ngươi âu yếm tựa tình nhân, 
Song lại khóc than thật não nùng, 
Tiên chúng giống như người thể tục, 
Cớ sao than khóc, hãy phân trần! 


6. Các H1gưƠơi IHƠN trỚN fEq HJÊH MƠNG, 
Song khóc đây ai oán thảm thương, 
Đối lứa khác nào người thể tục, 

Sao sâu đau thế? Nói cho tường! 


7. Như các tình nhân, cứ vuốt ve, 
Song lời than khóc thát lê thể, 

Các ngươi trông giống người trần tục, 
Sao quá bỉ ai? Nói trầm nghel 


Các vần kệ sau là do đôi bên đối đáp nhau: 
Tiên nữ: 
ở. Chàng, thiếp một đêm cách biệt nhau, 
Không tình ân ái, nặng u sáu, 
Tương Iư, song chẳng bao giờ có 
Đêm áy trở về được nữa đâu. 


Quân vương: 


9. Sao nằm đêm ấy quá cô đơn, 

Đã khiến ngươi rên rĩ tiếc thương? 
Đôi trẻ giống như người thể tục 
Mất tiền, hay lão phụ từ trần? 


Tiên nữ: 


10. Đẳng kia, bóng mái, suối tuôn ra, 
Giữa đá, rồi cơn bão thối qua, 

Vì quá lo âu tìm kiếm thiếp, 

Nên tình quân đã lội qua bờ. 


11. Trong lúc đôi chân thiếp rộn ràng, 
Thiếp đi tìm cỏ nội hoa ngàn, 

Làm vòng đeo, tặng chàng yêu dấu 

Và thiếp, vừa khi gặp lại chàng. 


12. Kết bó chuông vàng, đồng thảo xanh, 
Thủy tiên trắng mát ẩđượm sương lành 
Cho chàng yêu cả vòng hoa cổ 

Cùng thiếp, vừa khi gặp bạn tình. 


13. Rồi sau thiếp hái bỏ hoa hông 
Là thứ hoa xinh đẹp nhất vùng, 
Để kết liên cho chàng với thiếp 
Vòng hoa đeo cổ, lúc tương phùng. 


14. Kế hoa là lá, thiếp đi tìm 
Về trải đây trên mặt đất mêm 
Nơi suốt đêm trường chung gối mộng, 
Uyên ương thiêm thiếp giấc nông êm. 


15. Gỗ quế, trầm hương kể tiếp liền 
Đặt trên hòn đá, thiếp đâm nghiên, 
Làm hương tắm khắp chàng yêu dấu 
Và thiếp, mùi hương cực diệu huyền! 


16. Đứng bên bờ suối chảy tuôn dòng, 
Thiếp hái hoa sen mãi đến cùng: 
Chiêu xuống, suối kia tràn khắp chốn, 
Muốn sang bờ nọ, hết chờ mong! 


17. Đành đứng cả hai ở mỗi bờ, 
Nhìn nhau tha thiết, ngóng ngang qua, 


Ôi, bao tiêng khóc cười đôi ngả, 
Đêm áy cùng đau đớn xót xal 


18. Sảng lại, vừng động đã mọc cao, 
Khi nhìn con suối cạn khô mau, 
Thiếp, chàng vội bước, ôm nhau chặt, 
Lập tức cùng cười, khóc với nhau! 


19. Gần bảy trăm năm chỉ thiếu ba, 
Từ khi chàng, thiếp phải chia xa, 

Tim yêu tan nát sâu ly biệt, 

Dăng dặc tưởng chừng trọn kiếp qual 


Quân vương: 


20. Đời người kỳ hạn: đến bao giờ? 
Nếu chuyện này truyền lại thuở xưa, 
Hoặc giả theo lời nhiều trưởng lão, 
Thì dừng sợ hãi, nói cùng ta. 


Tiên nữ: 


21. Một ngàn mùa hạ thắm, an khương, 

Chẳng chịu nhiễu đau khổ đoạn trường, 

Ít gặp ưu sâu, đây cực lạc, 

Suốt đời ngập hạnh phúc yêu đương! 
Khi vua nghe vậy, ngài suy nghĩ: "Các sinh vật này thấp kém còn hơn loài người, thế mà vẫn khóc 
than mãi suốt bảy trăm năm ròng chỉ vì một đêm xa cách nhau, huống hồ ta đây, chúa tế cả một 
quốc độ rộng ba trăm dặm, lại đành bỏ hết cả vinh quang huy hoàng ấy đẳng sau đề phiêu bạt trong 
chốn núi rừng hoang dã. Thật là một sai lầm nghiêm trọng". 


Ngài liền quay về lập tức. Khi đến thành Ba-la-nại, triều thần hỏi ngài có thấy. việc gì hi hữu ở vùng 
Tuyết Sơn chăng, ngài kể cho hội chúng nghe toàn thê câu chuyện kỳ dị kia, rồi từ đó về sau ngài 
thực hành bố thí và an hưởng cảnh vinh hoa của mình. 


Đề giải thích việc này bậc Đạo sư ngâm vần kệ sau: 
22. Nhờ được đôi tiên khuyến bảo vây, 
Đại vương trở lại bước đường ngay, 
Bỏ săn, cấp dưỡng người nghèo túng, 
An hưởng tháng ngày lướt nhẹ bay. 


Và Ngài ngâm thêm hai vân kệ nữa: 


23. Rút ra bài học của tiên kia, 
Đừng cãi nhau, mà sửa thói lề, 


Kẻo các ngài sâu như bọn chúng 
Suốt đời, vì chính bởi lám mê. 


24. Lấy ngay bài học tự đôi tiên, 
Đừng khẩu tranh, mà sửa thói quen, 
Kẻo chịu đau buôn như bọn chúng 
Suốt đời, vì chính lỗi lầm riêng. 


Bấy giờ hoàng hậu Mallikà đứng dậy từ bảo tọa khi bà nghe đức Như Lai thuyết giáo, rồi bà chấp 
hai tay đảnh lễ Ngài rất cung kính, trong lúc bà ngâm vần kệ cuối cùng: 


25. Giờ đây kính bạch Thánh nhán, 

Với lòng nhu thuận phục tuân sẵn sàng, 
Con nghe được các lời vàng, 

Tràn đây thiện ý, chứa chan nhân từ, 
Muôn vàn phước đức Tôn Sư! 

Ngài vừa khuyến nhủ, ưu tư trút liền! 


Từ đó về sau, vua xứ Kosala chung sông sắt câm hòa hợp với hoàng hậu mãi mãi. 
x 
Khi Pháp thoại này châm dứt, bậc Đạo sư nhận điện Tiên thân: 


- Vào thời ấy, vua xứ Kosala là vị tiên nam, hoàng hậu Malliha là tiên nữ và Ta chính là vua 
Bhalàtiya. 


-ooOoo- 
505. Chuyện vương tử hoan lạc (Tiền thân Somanassa) 
Kìa ai phá hoại hoặc khinh chê... 


Cáu chuyện này bậc Đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về cách Devadatfa (Đê-bà-đạt-đa) dự định 
sát hại Ngài. Sau đó bậc Đạo sư bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Đê-ba-đạt-đa tìm cách sát hại Ta, mà trước kia 
cũng đã làm như vậy. 
Rồi Ngài kế cho Tăng chúng nghe một câu chuyện quả khứ. 


x 


Một thuở nọ, trong quốc độ Câu-lâu (Kuru) và kinh thành Uttarapãncàla, có vị vua ngự trị với danh 
hiệu Renu. Lúc ấy có một ân sĩ khổ hạnh tên là Mahàrakkhita, sông ở vùng Tuyết Sơn cùng hội 
chúng năm trăm vị tu khổ hạnh khác. Trong lúc xuống vùng đồng bằng để xin muối và gia vị, vị tu 
khổ hạnh ấy đến xứ Uttarapancàla và cư trú trong ngự viên. 


Cùng với hội chúng mình đi khât thực, vị ây đên tận cung môn, và khi vua chiêm ngưỡng các hiên 
nhân, ngài rât đẹp lòng về cung cách của các vị, nên mời ngôi trên bảo tọa lộng lây, rôi cúng dường 
cao lương mỹ vị các vị dùng. Vua lại mời các vị an cư trong ngự viên suôt mùa mưa. Ngài rước các 
VỊ vào trong vườn ngự, cung câp đủ nơi chôn đê an trú, cùng các vật cân dùng cho đời sông tu hành, 
xong rôi từ giã. Sau đó các vị đêu ăn uông trong cung vua. Bây giờ vua không có con và đang ước 
mong sinh được hoàng nam, song chăng có vương tử nào ra đời cho ngài cả. 

Khi mùa mưa qua tôi, vị ân sĩ Mahàrakkhita nói: 

- Nay vùng Tuyêt Sơn xinh tươi dê chịu lăm, ta hãy trở về đó. 

Rôi vị ây tạ từ vua, ngài liên tỏ bày đủ mọi cách tôn vinh trọng vọng rât hào phóng đôi với các hiên 
nhân, xong hội chúng ra đi. Trên bước du hành, vào đúng ngọ, vị ây rời đường cái cùng hội chúng 
của mình ngôi xuông trên thảm cỏ êm ái dưới bóng cây râm mát. 


Các vị khô hạnh kia bắt đầu đàm đạo. Họ nói: 


- Nay không có hoàng nam trong cung đề nối nghiệp hoàng gia. Nếu vua có được một vương tử thì 
thật là điêu vạn phúc đê kê tục vương nghiệp. 


Mahàrakkhita nghe lời hội chúng nói chuyện, liền suy nghĩ: "Vua này có sinh được hoàng nam hay 
chăng?". Rồi vị này nhận xét thấy rằng vua sẽ có một hoàng nam, vội bảo: 


- Này các Hiền giả, các bạn đừng lo lắng gì, đêm nay lúc rạng đông một đắng thiên tử sẽ giáng trần, 
và sẽ nhập mâu thai của chánh hậu. 


Một vị tu khổ hạnh giả danh nghe được chuyện Ấy, nghĩ thầm: "Nay ta muốn trở thành người tâm 
phúc của hoàng g1a". 


Khi đến thời hội chúng khổ hạnh phải lên đường, vị ấy liền nằm xuống giả vờ lâm bệnh. 
- Mau lên, ta cùng đi. 

Hội chúng bảo nhau. 

Người kia đáp: 

- Đệ không đi nỗi. 

Sau đó Hiền giả Mahàrakkhita biết được tin vì sao người ấy phải nằm yên tại chỗ. 

- Hễ khi hiền hữu đi được thì hãy theo chúng ta ngay. Ngài bảo. 

Rồi ngài cùng các hiền nhân kia tiễn về Tuyết Sơn. 


Bấy giờ kẻ lừa dối ấy liền ra sức chạy thật nhanh đến đứng tại cửa cung, dâng sớ tâu rằng có một 
người tùy tùng của Hiên giả Mahàrakkhita đên châu. Kẻ ây được vua triệu vào ngay lập tức và 


bước lên thượng lâu ngôi xuông sàn tọa đã được mời. Vua chào mừng kẻ ây rôi ngôi xuông một 
bên, hỏi thăm sức khỏe của chư hiên. Ngài bảo: 


- Tôn giả trở lại quá sớm. Thê vì nguyên cớ gì Tôn giả vội vàng quay lại đây? 


- Tâu Đại vương - kẻ ấy đáp - trong lúc chư hiền đang ngồi thong dong cùng nhau, hội chúng 
bắtđầu nói chuyện nếu đức vua sinh được hoàng nam để kế nghiệp thì thật là điều đại phúc. Khi 
tiểu thần nghe thế, liền suy ngẫm xem Đại vương có sinh được hoàng nam không, thì nhờ thiên 
nhãn, thần thấy được một vị thiên tử vĩ đại sắp giáng trần và vị ây sẽ nhập vào mẫu thai của chánh 
hậu Sudhamma. Rồi thần suy nghĩ: "Nếu họ không biết, họ có thể vô tình phá hoại bào thai â Ấy, vậy 
thì ta phải thông báo cho họ biết". Và thể là vì để trình Đại Vương về tin Ấy, nên hạ thần đến đây, 
tâuĐại vương. Nay hạ thần đã tâu trình xong, xIn cho hạ thần lên đường. 


- Không, không, này hiền hữu, không thê như vậy được. 


Vua vô cùng hơn hỷ đem kẻ lừa gạt kia vào ngự viên ban cho ông một nơi an trú. Từ đó về sau ông 
sông trong cung vua, được dâng món ngự thiện tại đó và được mệnh danh là Dibbacakkuka hay là 
Thiên nhãn Đạo nhân. 


Sau đó, Bồ-tát từ cõi trời Ba mươi ba giáng trần, nhập mẫu thai của chánh hậu và khi ngài ra đời, 
triều thần đặt tên ngài là Somanassa Kumara hay là Vương tử Hoan Lạc, rồi ngài được nuôi nâng 
theo cung cách của vua chúa. 


Bấy giờ vị tu khổ hạnh giả hiệu ở trong góc vươn ngự thường trồng rau đậu, củ, quả; rồi đem bán 
cho người trồng rau ở chợ nên kiếm được nhiều tiền bạc. Khi Bồ-tát lên bảy, ở biên thùy có xảy ra 
bạo loạn. Vua ra đi dẹp giặc, giao phó vị tu khô hạnh Dibbacakkhuka ẫy cho thái tử chăm sóc và 
đặn không được xao nhãng vị ấy. 


Một ngày kia, thái tử đến thăm vị ân sĩ. Ngài thấy ông mang cả hai chiếc y vàng, buộc chặt thượng 
y lần hạ y, hai tay câm hai bình nước tưới cây, ngài nghĩ thâm: "Lão tu hành giả hiệu này lo làm 
vườn chứ chăng lo làm phận sự tu hành". Ngài liên hỏi: 


- Ông đang làm gì thế, này kẻ làm vườn phàm tục kia? 


Ngài làm nhục ông như vậy và bỏ về chẳng chào hỏi gì ông cả. Ông suy nghĩ: "Nay ta đã khiến 
thăng bé này thành kẻ thù của ta rôi, ai biêt được nó sẽ làm gì cơ chứ? Ta phải tiêu diệt nó ngay lập 
tức”. 


Vào lúc vua sắp hồi cung, ông ta ném chiếc trường kỷ bằng đá sang một bên, đập bề vụn bình bát, 
rải cỏ rác khắp am thất, lấy dầu bôi khắp người, rồi vào am năm trên nệm rơi kia, trùm kín mít 
từ đầu đến chân, làm ra vẻ đau đớn lắm. 


Vua đã hồi loan, xa giá diễu quanh kinh thành theo hướng bên hữu, song trước khi vào nội cung, 
ngài đến thăm vị thần hữu Dibbacakkhuka ấy. Vừa đứng bên cửa am, ngài đã thấy cảnh bừa bãi kia, 
liền bước vào mà không biết việc gì xảy ra. Còn kẻ đó đang nằm dưới đất. Vua xoa bóp chân ông 
và ngâm vần kệ đầu: 


1. Kia ai phả hoại hoặc khinh chê? 
Sao khổ buôn, ngài quả 1 ê? 
Thương khóc mẹ cha ai đó vậy? 
Đất này ai lại xuống nằm lê? 


Nghe lời này, kẻ bịp bợm kia liền vùng dậy rên rỉ, đáp vần kệ thứ hai: 


2. Hân hoan thần bái kiến long nhan, 
Xa cách từ lâu, tấu Đại vương! 

Thái tử vừa đi thăm lão đó, 

Chẳng ai khiêu khích, lại làm càn! 


Các vân kệ sau đây theo mạch lạc rõ ràng, được sắp đặt đúng với diễn biên của câu chuyện: 


3. Ô hìa, đao phủ, hãy xem nào! 
Thị giả, đưa trường kiếm lại mau! 
Giết chết So-ma, hoàng thải tử! 
Đem đâu cao quỷ đến đây giaol 


4. Sứ giả nhà vua bước vội vàng, 
Đến cung hoàng tử, họ kêu ran: 
“Phụ vương đã bỏ hoàng nam đỏ! 
Điện hạ ôi, ngài phải chết oan!" 


3. Hoàng tử đứng kia cũng khóc than, 
Vòng đôi tay lại, khẩn câu ân: 

“Xin tha mạng trẻ trong giáy lái, 
Đem trẻ đi nhìn mặt phụ vương?” 


6. Nghe lời thỉnh nguyện tự nơi chàng, 
Họ dẫn hoàng nhỉ đến phụ hoàng, 
Hoàng tử từ xa nhìn đại để, 

Chàng liên tâu vậy với nghiêm đường: 


7. "Quân sĩ cứ mang kiêm chém đấu, 
Song nghe con trẻ trước, muôn tâu, 
Xin cho con rõ, tâu Hoàng thượng, 
Con đã làm nên tội lôi nào ?”. 
Vua cha đáp: 
- Hoàng triêu đang suy sụp điêu tàn: tội của con làm trọng đại lăm. 


Rôi vua giải thích qua vân kệ: 


ở. Sáng chiếu kéo nước, bác hiên nhân 
Ngọn lứa chăm nom, chăng chút ngừng, 


Hãy trả lời ta, sao lại dâm 
Gọi ngài thánh thiện kẻ phàm trán? 


Vương tử đáp: 
- Tâu Chúa thượng, nếu thần nhi gọi một kẻ phàm tục là một kẻ phàm tục thì có hại gì đâu? 
Rồi chàng ngâm kệ: 
9. Lão có nhiễu cây với trái đây, 
Phụ vương xem đủ săn khoai này 
Chăm nom chúng, lão không ngừng nghỉ, 
Lão chính phàm nhân, trẻ nói ngay. 
Hoàng tử nói tiếp: 


- Và đó là lý do con gọi lão là người phàm tục. Nếu phụ vương không tin con, xin cứ hỏi thăm 
những người trông rau ở bôn công thành thì rõ. 


Vua cha truyền đi điều tra việc ấy. Dân chúng đáp: 
- Thưa vâng, chúng thần đã mua của vị ấy đủ loại rau quả. 


Khi vua khám phả ra việc buôn bán rau quả này, ngài công bố cho mọi người biết. Gia nhân của 
hoàng tử vào am lão và lục soát được một bó đồng tiền và đồng xu nhỏ, là số tiền bán rau quả kia, 
họ liền trình vua. 


Lúc ây, vua biệt bậc Đạo sĩ vô tội, liên ngâm kệ: 


10. Đúng là lão có thật nhiều cây 

Với các loại rau, củ trái đây, 

Chăm sóc trông nom không chút nghỉ, 
Phàm nhân, quả đúng trẻ tâu bày. 


Sau đó, bậc Đại sĩ suy nghĩ: "Trong khi có một kẻ ngu sỉ ám động như thế này ở hoàng cung, thì 
thượng sách là đi vào vùng Tuyêt Sơn và sông đời tu tập. Vậy trước tiên ta công bô tội trạng lão với 
quân chúng tại đây, sau đó, ngay hôm nay, ta xuât gia thành ân sĩ". 


Thế là ngài cúi chào hội chúng và nói lớn: 
T11. Này nghe ta nói, hỡi toàn dân, 
Dán chúng thị thành lân đã nhán, 
Chúa thượng nghe lời người xuân ngốc, 


Khiến người vô tội phải vong thân. 


Nói xong, ngài xin phép thực hiện ước nguyễn trên qua vần kệ tiếp theo: 


12. Phụ vương, cây tỏa rộng hùng cường, 
Nhành trẻ, con sinh tự phụ VƯƠNG, 

Con cúi mình đây xin phép được 

Giã từ thể tục để lên đường. 


Các vần kệ sau đây thuật lại cuộc trò chuyện giữa vua cha và vương tử: 
Phụ vương: 


13. Vương nhỉ, hướng phu quỷ huy hoàng, 
Ngự trị Cau-lâu chiếc bệ vàng, 

Đừng bỏ thể gian, gây khổ não 

Cho mình, hãy nhận lễ đăng quang! 


Vương tử: 


14. Trần thế này đem lạc thú nào? 
Khi xưa con đã ở trời cao, 

Sốc, thanh, hương, vị và xúc cảm, 
Lòng vẫn thường yêu chuộng biết bao! 


15. Con từ bỏ hết nghiệp duyên xưa 
Thiên lạc cùng thiên nữ ngọc ngà, 
Với phụ vương là vua yếu kém, 

Con không muốn ở nữa bây giờ. 


Phụ vương: 


16. Nếu cha kém trí, hỡi hoàng nam, 
Tha thứ cha nay việc đã làm, 

Giả sử cha côn làm việc ấy, 

Cha ty con định, chẳng kêu than. 


Sau đó bậc Đại sĩ ngâm tám vân kệ khuyên giáo vua cha: 


17. Hành động không suy nghĩ trước sau, 
Hoặc làm không cân nhắc dài lâu, 

Cũng như sử dụng lâm phương thuốc, 
Hậu quả ấắt là phải khổ đau. 


18. Hành động nào suy tính thật lâu, 

Khôn ngoan thận trọng tiếp theo sau, 
Giống như vị thuốc nhiều công hiệu, 

Kết quả tất nhiên phải nhiệm mâu. 


19. Con chán ghét người ở thế gian 
Buông lung phóng dạt, dục tham trần, 


Người tu khô hạnh hư danh đó 
Là kẻ dối gian lộ rõ ràng. 

Một vị hôn quán thường xử án 
Chẳng hê nghe lý lễ phân trần; 
Chẳng bao giờ gọi là chân chánh 
Cơn giận bùng lên ở trí nhân. 


20. Một vị vua xem xét kỹ càng 
Rồi ban lời phản xử công bằng, 
Khi vua cân nhắc lời phân xử, 
Danh tiếng đời đời mãi vọng vang. 


21. Những hình phạt Chúa thượng truyền ban 
Phải được đắn đo thật kỹ càng 

Những việc làm trong lúc vội vã 

Sẽ gây hồi hận lúc thư nhàn. 

Nếu lòng phát nguyện nhiêu điều tối, 

Sau chăng đau buôn hối tiếc mang. 


22. Những người có việc phải thi hành, 
Muốn chẳng gây ân hận với mình 
Thường đăn ẩo bao điễu thận trọng, 
Tạo nên thiện nghiệp thật an lành, 
Làm công đức thỏa lòng hiển thánh, 
Được tán tụng từ bậc trí mình. 


23. Cha thét: "Kia đao phủ, hãy mau! 
Đi tìm vương tử của ta nào, 

Nơi đâu bây kiếm, liên đem giết!" 
Lúc trẻ ngôi bên mẹ dựa đầu, 

Bọn chúng từm ra con trẻ đó, 

Rồi lôi đi thật bạo tàn sao? 


24. Trẻ thơ non nớt, xứ như vậy, 
Con thấy chúng tàn nhân quá tay, 
Nay thoát cảnh đày thán độc ác, 
Con rời thể, chẳng sống nơi đây. 


Khi bậc Đại sĩ đã thuyết giáo như vậy xong, vua phán bảo hoàng hậu: 


25. Vậy vương nhỉ đó, Su-dham-ma, 
Vừa thốt lời từ chối lệnh ta, 

Qui tứ So-ma bao khả ải; 

Vì ta không mãn nguyện báy giờ, 
Địích thân hoàng hậu nên xem thử 
Có chuyển lay lòng trí trẻ thơ. 


Song hoàng hậu thúc giục vương tử rời bỏ thế tục: 


26. Hãy vui đời Thánh hạnh, hoàng nam, 
Tuần thủ chánh chân, bỏ cõi phảm, 

Ai giữa quân sinh không độc ác 

Sẽ lên thiên giới, chẳng sai lầm. 


Vua ngâm kệ tiếp theo: 


27. Chuyện lạ này nghe tự ải khanh, 
Sâu đang chất ngất ở trong mình, 
Bảo nàng khuyên nhủ con dừng lại, 
Nàng chỉ giục con phải bước nhanh. 


Hoàng hậu lại ngâm kệ nữa: 


2ð. Có hạng người không đắm dục tham, 
Thoát sáu bi, sông chẳng sai lầm, 

Nhiễu người đắc Niết-bàn cao thượng: 
Vĩ thử hoàng nhỉ muốn dự phần 

Cùng tiến lên con đường Thánh hạnh, 
Thì hoài công cản bước hoàng na. 


Vua ngâm vân kệ cuôi cùng đê đáp lời: 


29. Quả thật là chân chánh thiện tám, 
Tôn sùng bác trí tuệ cao thâm 

Tạm tư siêu việt thường sinh khởi, 

Ái hậu từng nghe các diệu âm, 

Thông hiểu kiến văn nhiễu bậc Thánh, 
Nên không côn khổ não, tham lam. 


Sau đó, bậc Đại sĩ đảnh lễ song thân, xin hai vị tha thứ cho ngài nếu có lỗi lầm gì, rồi vào cung 
kính vái chảo toàn thể hội chúng, ngài quay mặt về hướng Tuyết Sơn. Khi dân chúng đã về, ngài 
cùng với các Thiên thần vừa đến đó giả dạng người trần, vượt băng qua bảy ngọn đôi cao lên tận 
Tuyết Sơn. Trong chiếc am tranh do vị Thiên thần 'Vissakamma giáng thế xây dựng cho ngài, ngải 
sông đời tu hành, tại đó ngài được các Thiên thần ấy giả dạng làm tùy tùng của vị hoàng tử, hầu hạ 
ngài đến năm lên mười sáu tuổi. Còn kẻ tu hành lừa bịp kia bị đân chúng bao vây đánh chết. 


Về sau, bậc Đại sĩ tu tập làm phát khởi năng lực Thiền định, và được sinh lên cõi Phạm thiên. 
x 
Khi Pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo sư bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, như vậy ngày xưa cũng như bây giò, kẻ ấy đã dự mưu sát hại Ta. 


Và Ngài nhận diện Ti ïên thân: 
- Vào thời ấy Devadatia (Đê-bà-đạt-äa) là kẻ lừa đảo, mẫu hậu Mayà là vương hậu kia, Sàriputta 
(Xá-lợi-phát) là Hiên giả Rakkhita và Ta chính là vương tử Somanassa 
-ooOoo- 
506. Chuyện long vương Campeyya (Tiền thân Campeyya) 
Ai đó như tia chớp sáng bừng... 


Câu chuyện này bậc Đạo sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên về các hạnh nguyện ngày trai giới. Bậc 
Đạo sư bảo: 


- Lành thay, này các thiện nam tử, các ông đã phát nguyện giữ trai giới. Nhưng bậc trí xưa kia 
cũng đã từ bỏ ngay cả vinh quang của một Long vương và sông theo các giới hạnh này. 


Sau đó theo lời thỉnh câu của hội chúng, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


x 


Một thuở nọ, khi vua Anga (Ưng-già) trị VÌ Ở quốc độ Anga (Ưng-già) mà vua Ma-kiệt-đà trị vì ở 
xứ Magadha (Ma-kiệt-đà); giữa hai quốc độ Ung- -già và Ma-kiệt-đà là con sông Campà (Chiêm-bà), 
nơi có loài Rồng rắn (Nàøa) sinh sống, được chúa Rồng Campeyya cầm quyên thống lãnh. 


Đôi khi vua Ma-kiệt-đà chiếm nước Ưng-già và có khi vua Ưng-già chiếm Ma-kiệt-đà. Một ngày 
kia, vua Ma-kiệt-đà, sau khi lâm chiên với Ưng-già và thât bại, liên leo lên chiên mã đào tâu, và bị 
quân sĩ Ưng-già đuôi theo gâp. Khi vua đên sông Campà lại đang mùa lũ lụt, nhưng vua nói: 


- Thả chết chìm trong dòng sông này hơn là chết trong tay kẻ thù của ta! 
Rồi cả người và ngựa đều nhào xuống dòng sông ấy. 


Thời bấy giờ Long vương đã xây dựng cho mình ở dưới nước một ngôi nhà thủy tạ bằng châu ngọc, 
ngay lúc ây đang ở giữa triều đãi tiệc say sưa. Nhưng vua trên kia cùng chiến mã nhảy xuống sông 
ngay chính trước mặt chúa Rồng. Rồng chúa ngắm vị vua lộng lẫy cao sang này, sinh lòng yêu mến, 
liên đứng lên từ bảo tọa, Rồng chúa mời vua ngự lên chính ngai vàng của mình, bảo vua đừng sợ gì 
cả, rồi hỏi tại sao vua lại nhảy xuống sông. Vua kể hết mọi sự xảy ra cho Rồng chúa nghe. Rồng 
chúa liền bảo: 


- Tâu Đại vương, đừng sợ gì cả! Trẫm sẽ làm cho Đại vương trở thành bá chủ hai vương quốc ấy. 


Rồng chúa an ủi vua như vậy và suốt bảy ngày liền tiếp đãi vua vô cùng trọng thể. Vào ngày thứ 
bảy, chúa Rồng cùng vua Ma-kiệt-đà rời Long cung. Sau đó nhờ thần lực của Long vương, vua Ma- 
kiệt-đà chiếm lấy quốc độ Ưng-già, giết vua Ưng-già rồi thống trị cả hai lãnh thổ ấy. Từ đó trở đi, 
có mỗi giao hảo mật thiết giữa vua và Rồng chúa. 


Dần dần vua truyền lệnh xây một ngôi đình bằng châu báu trên bờ sông Campà, triều cống Rồng 
chúa đủ lễ vật rất cao sang. Rồng chúa cùng đám tùy tùng đông đảo xuất hiện từ Long cung lên tiếp 
nhận lễ triều công và mọi người được dịp chiêm ngưỡng cảnh vinh quang của Rồng chúa. 


Thời ấy, Bồ-tát sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, ngài thường đi cùng đám thần dân ấy 
đến bờ sông. Tại đó khi trông thấy cảnh vinh quang của Rồng chúa, ngài sinh lòng thèm muốn và 
ngài chết đi trong nỗi khát vọng này. Rồi bảy ngày sau khi Rồng chúa Campeyya ấy từ trần, phần 
Bồ-tát vì suốt một đời đã sông đầy đức hạnh và chuyên bồ thí, nên được tái sinh vào cung điện của 
Rồng chúa ấy trên long sàng kia, thân thê ngài như một chuỗi vũ quý hoa (hoa lài) vĩ đại. 


Khi thấy vậy, lòng ngài tràn ngập niềm hối hận. Ngài bảo: "Ta đã có quyền lực để dành trên sáu 
cảnh trời dục giới là do kết quả các thiện nghiệp của ta, như hạt thóc tích trữ trong vựa. Song nay 
hãy xem đây, ta lại sinh làm thân rồng rắn, vậy ta còn thiết gì đời sống nữa?" Và vì thế ngài có 

ý định kết liễu cuộc đời mình. Nhưng có một Long nữ tên là Sumanà, trông thấy ngài liền báo tin 
cho cả loài biết: 


- Vị này ắt hắn là Đế Thích Thiên chủ đầy uy lực vừa ra đời tại đây với chúng tal 


Sau đó, Long chúng cùng đi đến dâng lễ vật cho ngài với đủ loại đàn ca múa hát. Long cung của 
ngài chẳng khác nào cung của Thiên chủ, nên ngài không còn nghĩ đến chuyện chết nữa, ngài trút 
bỏ hình tướng Rồng và ngự lên bảo tọa, lộng lẫy xiêm y cùng ngọc vàng trang điểm. Từ đó về sau, 
cảnh vinh quang của ngài thật vĩ đại, ngài thấy hối tiếc ăn năn thầm nghĩ: “Ta còn ham thích gì cái 
thân rồng rắn này nữa? Ta muốn sông theo các hạnh nguyện trai giới, ta muốn thoát thân khỏi nơi 
này, ta sẽ ra đi đến giữa loài người, học hỏi các chân lý và chấm dứt khổ đau". 


Nhưng sau đó ngài vẫn ở lại trong cung điện â ấy, và thành tựu các hạnh nguyện trai gIỚI, rồi khi các 
Long nữ trang điểm rực rỡ đến vây quanh ngài, ngài lại thường vi phạm giới đức. Về sau, ngài rời 
bỏ cung điện đi vào ngự viên, nhưng bọn chúng theo ngài đến đó, và hạnh nguyện của ngài cũng bị 
phá bỏ như trước kia. Ngài liền suy nghĩ: "Ta phải rời cung này, đi vào thế giới loài người, và 

tại đó, ta phải sống theo đúng hạnh nguyện của trai giới". 


Vì thê vào ngày trai giới, ngài rời cung điện ra đi, vào năm trên nóc tô kiên cạnh đường cái, không 
xa một thôn làng biên địa. Ngài nói: 


- Ai muốn lấy da thịt ta, thì cứ lấy, hoặc có ai muốn bắt ta làm trò con rồng nhảy múa thì cứ bắt 
ta đi. 


Như vậy ngài đã chịu xả thân ra bô thí, nên vừa thu gọn chiêc mông lại, ngài vừa năm đó hành trì 
hạnh nguyện trai gIới. 


Nhiều người qua lại trên đường cái trông thấy ngài, liền cúng dường ngài đủ hương hoa thơm ngắt. 
Và dân chúng trong thôn làng biên địa kia xem ngài là Rồng chúa đại oai lực, nên dựng một 
ngôi đình trên chỗ ngài năm, rải cát trước đó và cúng dường chiêm bái đủ thứ hương liệu, nước hoa. 


Bấy giờ, dân chúng bắt đầu cầu tự nhờ ngài giúp sức, nên có lòng tín ngưỡng bậc Đại sĩ và sùng 
kính tôn thờ ngài. Tại đó bậc Đại sĩ giữ hạnh nguyện vào các ngày mười bốn, rằm giữa tháng, an 


tọa trên tô kiên, rồi đên ngày mông một âm lịch, ngài lại về long cung, và cứ như vậy ngài g1ữ tròn 
hạnh nguyện theo thời gian. 


Một hôm vương phi Sumanà thưa với ngài: 


- Tâu Chúa thượng, ngài ra đi đến cõi nhân gian để giữ hạnh nguyện trai giới, song nhân thế đầy 
nguy hiểm kinh hoàng. Giả sử có mối nguy cơ nào xảy ra cho Chúa thượng, thì nay ngài hãy bảo 
cho thần thiếp biết nhờ dấu hiệu gì đề nhận ra việc ấy. 


Sau đó ngài dân vương phi đên bên một hô nước an toàn và bảo: 


- Nêu có ai đánh ta hay làm ta bị thương, thì nước hô sẽ vân đục lên. Còn nêu có con chim đại bảng 
nào tha ta đi, thì nước hô sẽ biên mât, nêu có kẻ bỏ bùa bắt răn nào tóm được ta thì hô sẽ đôi thành 
màu máu. 


Sau khi giải thích ba dấu hiệu này cho vương phi, ngài rời cung điện ra đi, giữ hạnh nguyện trai 
giới trong ngày mười bốn, đến năm trên tô kiến, ánh sáng trên thân ngài tỏa rực rỡ khắp chỗ đó. 
Toàn thân ngài trắng ngần, như một cuộn dây toàn bạc, đầu ngài như một cuộn len đỏ. Trong Tiền 
thân này, thân thê Bồ-tát to băng cái đầu lưỡi cày, còn trong Tiền thân Bhuridatta (số 543, tập VII 
ngài lớn bằng bắp đùi, và trong Tiền thân Sankhapàla (số 524, tập VI) thân ngài tròn trịa như chiếc 
xuông đài có móc chẻo. 


Thời ấy có một thanh niên Bả-la-môn ở Ba-la-nai đến Takkasilà học tập dưới sự dạy bảo của một vị 
giáo sĩ lừng danh thế giới, nhờ vị này chàng ta học được bùa chú sai khiến mọi loài hữu tình. Khi 
về nhà theo đường cái ây, chàng chăng thấy gì ngoài bậc Đạo sĩ. Chàng suy nghĩ: "Ta sẽ bắt con 
Rồng này và sẽ du hành khắp thôn làng thị trần, kinh thành, bắt nó nhảy múa và tha hồ kiếm lợi 
lớn". 

Sau đó chàng lấy thứ cỏ thuốc linh được, đọc thần chú và đến gần Rồng chúa. Vừa nghe tiếng niệm 
chú này, tức thì bậc Đại sĩ cảm thấy hai lỗ tai như bị củi đốt cháy đầm thủng, đầu ngài như thê VỠ 
ra vì bị kiếm đâm vào. Ngài suy nghĩ: "Ta gặp chuyện gì đây?”. Rồi ló đầu ra khỏi chiếc mồng, 
ngài trông thấy người bỏ bùa bắt răn ấy. Ngài liền suy nghĩ: "Nọc độc của ta cực kỳ mãnh liệt, nếu 
ta nôi giận và phì hơi độc từ lỗ mũi ra thì thân nó sẽ tan nát ra ng một nắm trấu vậy, và thế là 
công đức của ta sẽ bị tiêu diệt hết, nên ta không muốn nhìn nó". Ngài vừa nhắm mắt lại vừa 

thụt đầu vào trong chiếc mông. 


Người Bà-la-môn bỏ bùa rắn kia nhai một cây cỏ thuốc, niệm chú rồi nhỏ lên mình ngài: nhờ công 
hiệu cỏ thuốc và bùa chú nên nơi nào có nước miếng của người đó dính vào thì các mụn mủ nôi lên. 
Sau đó chàng ta năm lây được ngài ra. Chàng ta lấy chiếc gậy hình chân dê thúc ép ngài cho đến 

lúc ngài yêu sức, rồi năm chặt phần đầu ngài mà chà xuống. Bậc Đại sĩ há mồm ra, chàng nhỏ nước 
miếng vào, nhờ công hiệu cỏ thuốc và bùa chú, răng ngài gãy tan hết, chiếc mồm đầy cả máu. Song 
bậc Đại sĩ sợ phải phá hủy công đức của ngài, nên ngài chịu mọi khổ hình này và không hề mở mắt 
ra đủ để liếc nhìn gã. 


Sau đó chàng nói: 


- Ta sẽ làm Rông chúa này yêu đi! 


Chàng ép chặt thân Rồng chúa từ đầu chí đuôi như thể chàng muốn chà nát xương ngài thành bột! 
Rồi chàng gói ngài trong thứ thường được gọi là mảnh vải cuộn, thắt thêm một vật gọi là dây thừng 
rồi nắm đuôi ngài và đâm đá. Thân thể của bậc Đại sĩ bê bết máu, và ngài đau đớn vô cùng. Khi 
thấy chúa Rồng này đã yếu sức, chàng làm cái thúng bằng cây liễu gai để đặt Rồng chúa vào. 


Sau đó chàng đem ngài vào làng xóm, bắt ngài làm trò cho dân chúng. Dù phải hóa thành màu 
xanh, đen hay màu gì khác nữa, biến ra hình tròn vuông lớn nhỏ ra sao, hễ chàng Bà-la-môn muốn 
gì , bậc Đại sĩ đều làm cả, vừa nhảy múa, .81ương mông quay tít thành thiên hình vạn trạng. Dân 
chúng quá thích thú nên cho thật nhiều tiền. Trong một ngảy chàng đã kiếm được cả ngàn đồng ru- 
pi và nhiều trò đáng giá cả ngàn đồng khác nữa. 


Lúc đầu chàng dự định thả ngài ra khi đã kiếm được một ngàn đồng, nhưng khi được rồi, chàng lại 
nghĩ: "Trong một làng biên địa mà ta đã kiếm được chừng này, nếu gặp vua quan thì ta còn 
mong được biết bao nhiêu của cải nữa". 


Thế là chàng mua một chiếc xe bò và một chiếc xe du ngoạn, trong xe bò, chàng chất đầy hàng hóa, 
còn chàng ngôi xe kia. Như vậy cùng với một đoàn tùy tùng hầu cận, chàng đi qua thôn làng thị 
trần, bắt bậc Đại sĩ làm trò, và tiếp tục du hành với ý định trình diện ngài trước vua Uggasena ở Ba- 
la-nại rồi mới thả ngài đi. 


Chàng ta thường giết ếch nhái và đem cho Rồng chúa nhưng Rồng từ chối mỗi khi chàng ta đưa 
vậy, đê không một sinh vật nào bị chàng ta giêt vì ngài nữa. Sau đó chàng ta đem mật và bắp rang 


cho ngài. Nhưng ngài cũng không chịu ăn, vì ngài nghĩ: "Nếu ta ăn gì thì ta sẽ ở trong giỏ này 
cho đến chết". 


Suốt một tháng, người Bà-la-môn đến ở Ba-la- nại. Tại đó chàng kiếm được nhiều tiền nhờ bảo 
Rồng chúa diễn trò trong các thôn làng ngoài cổng thành. Vua cho triệu chàng vào và ra lệnh diễn 
trò. Chàng hứa sẽ làm vào ngày hôm sau, là ngày cuối trong mỗi nửa tháng. Sau đó vua bảo đánh 
trống khắp kinh thành, bố cáo ngày mai sẽ có một Rồng chúa nhảy múa trong sân chầu, vậy dân 
chúng được phép tụ tập để xem thật đông. Hôm sau sân chầu được trang hoàng, và người Bà-la- 
môn được triệu vào. Chàng mang bậc Đại sĩ trong cái thúng và có dát ngọc vàng, trên một tắm 

thảm rực rỡ, chàng đặt thúng xuống và vua an tọa trên ngai vàng giữa thần dân chật ních vây quanh. 


Người Bà-la-môn bắt bậc Đại sĩ ra và bảo nhảy múa. Dân chúng không thể nào ngôi vên được: 
hàng ngàn chiếc khăn quăng tung vẫy giữa không gian; bảy loại châu báu rớt xuống như mưa 
quanh Bồ-tát. 


Từ khi Long vương bị bắt đến nay đã một tháng tròn và suốt thời gian ấy ngài chẳng ăn uống gì cả. 
Bây giờ vương phi Sumanà bắt đầu suy nghĩ: "Phu quân yêu quý của ta đã ở nán lại trên đó lâu rồi. 
Cả tháng này ngài chưa trở về chắc có việc gì chăng? 


Vì thê nàng bước ra xem mặt nước hô: Kìa, nước đỏ như máu! Thê là nàng biệt chắc hăn ngài đã bị 
hành hạ, và nàng khóc than. 


Sau đó nảng vào ngôi làng biên địa kia để hỏi thăm và khi biết hết mọi sự, nàng đi thăng đến Ba-la- 
nại và ngay giữa quần chúng trên khoảng không của chính sân chầu, nàng cứ đứng than khóc mãi. 


Trong lúc bậc Đại sĩ nhảy múa, ngài chợt nhìn lên không và thấy nàng, ngài hồ thẹn, bò ngay vào 
thúng năm yên. Khi ngài bò vào thúng, vua kêu lớn: 


- Sao có gì thế này? 
Nhìn quanh quần đâu đó, ngài thấy Long nữ đứng ở trên không liền ngâm vần kệ: 


1. Ai đó như tỉa chớp sáng bừng, 
Hay vâng tỉnh tú tỏa hào quang, 
Tu-la thân nữ hay Thiên nữ? 

Ta chắc nàng không phải thể nhân? 


Sau đây câu chuyện giữa hai vị qua các vân kệ: 
Long nữ: 


2. Chẳng là Thiên nữ, Tu-la thân, 
Cũng chẳng loài người, tấu Đại quân, 
Tiện thiếp chính là Long nữ đó, 

Đến đây vì có việc cầu ân. 


Đức vua: 


3. Nàng tỏ ra hờn giận, bắt bằng, 
Mắt nàng mưa lỆ cứ tuôn trần, 
Việc gì, tước vọng nào đưa đến, 
Hãy nói, ta mong biết, hỡi nàng! 


Long nữ: 


4. Rắn rồng bò, tựa lửa hung hăng! 

Chúng vân gọi ngài thế, bông dựng 

Gã bái ngài đi vì hàm lợi, 

Thiếp câu Chúa thượng thả Long quán! 
Đức vua: 

3. Vĩ sao kẻ ốm đói như vầy 

Bái được Rông kia mãnh lực đây? 

Long nữ, xin nàng cho trảm biết, 

Làm sao đánh giả đụng Rông này? 


Long nữ: 


6. Thần lực ngài, ngay cả thị thành, 
Ngài thiêu ra đông bụi tan tành, 


Song ngài yêu chuộng đường thanh tịnh, 
Khô hạnh đi tìm lại chính danh. 


Sau đó vua hỏi băng cách nào chàng kia bắt được ngài, nàng đáp qua vân kệ sau: 


7. Vào ngày trai giới, đẳng Long vương 
Bốn pháp hành trì hạnh Thánh nhân, 
Gã múa rồi kia tìm bắt được, 

Xin ngài vì thiếp, cứu lang quân! 


Sau những lời trên, nàng lại ngâm hai vần kệ khác xin giải thoát cho ngài: 


ổ. Mười sảu ngàn kìa đảm nữ nhán, 
Rỡ ràng vòng ngọc với kim ngân, 
Dưới dòng nước đã tôn Rồng thánh 
Là chúa tế cho chúng ẩn thân. 


9. Đại vương, mong rộng lượng, công bằng, 
Xin chuộc Long vương được thoát thân 
Bằng một làng, trăm bò cải chẵn, 

Thêm vàng, đem phước báo Quán vương. 


Đức vua liên ngâm tiêp ba vân kệ: 


10. Này xem ta chánh đáng, hào hoa, 
Ta chuộc cho Rồng chua được tha 
Bằng một làng, trăm bò cải chẵn, 
Thêm vàng, đem phước báo cho tai 


11. Rồi trẫm tặng chàng vòng ngọc tai, 
Với vàng trăm lượng chẳng hè sai, 

Tọa sàng xinh đẹp như hoa gấm, 

Gối nệm nằm chen bốn dãy dài. 


12. Bò đực, cùng bỏ cái một trăm, 
Và hai người vợ cũng chung dòng, 
Xin tha Rồng chúa đây thanh tịnh, 
Việc ấy sẽ đem lắm phước phân. 


Nghe vậy, người bắt rắn đáp lời: 


13. Thân không câu thưởng, tấu Anh quân, 
Mà để chúa Rồng được thoát thán, 

Như vậy, nay thân xin giải phóng: 

Việc này sẽ tạo lắm hông ân. 


Sau lời này, chàng ta đem bậc Đại sĩ ra khỏi thúng. Long vương từ từ bò ra, tiễn vào trong một cái 
hoa, tại đó ngài trút bỏ xác cũ và hiện hình một nam tử phục sức cực kỳ lộng lẫy: Ngài đứng sừng 
sững, chẳng khác nào ngài vừa rẽ mặt đất ra và bước lên. Còn nàng Long nữ Sumanà từ trên trời 
giáng xuống đứng cạnh ngài. Vị Rồng chúa đứng chấp tay tỏ vẻ tôn trọng vua lắm. 


Đê giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm hai vân kệ: 


14. Tự do, Rồng chúa xứ Cam-pa 
Liên nói như vây với đức vua: 
"Chúa tế Kà-sỉ nuôi quốc độ! 
Cấu ngài vinh hiển tự bây giờ 
Thân xin đảnh lễ ngài cung kính, 
Trước lúc trở về viếng cố gia!". 


Đức vua: 


15. Đời thường nói các đẳng siêu phàm 
Khó được lòng tin ở thế gian 

Vĩ thử chúa Rông nay nói thật: 

Long cung đâu? Hãy chỉ ngay đàng! 


Nhưng bậc Đại sĩ muôn vua tin tưởng, liên thê nguyên như sau qua hai vân kệ: 


16. Dù gió thối tung cả núi đôi, 

Mặt trời, trăng rớt khỏi bầu trời, 

Suối sông, xoáy ngược dòng đang cháy, 
Chúa thượng, thân không thể dối lời! 


17. Vĩ trời nứt nẻ, hải dương khô, 
Đất mẹ bao la vỡ vụn ra, 

Dù núi Tu-di rung bật gốc, 

Đại vương, thân chẳng dối bao giờ! 


Dù có lời cam đoan như vậy, vua vẫn chưa tin bậc Đại sĩ và bảo: 
18. Đời thường nói các đẳng siêu phàm 
Khó được lòng tin ở thê gian, 
Vĩ thứ chua Rông nay nói thật, 
Long cung đâu, hãy chỉ ngay đảng! 


Một lần nữa vua ngâm vân kệ trên và thêm: 


- Ngài phải biết ơn ta về các hành động tốt ta đã làm cho ngài đấy. Tuy nhiên ta có tin ngài chân 
chánh hay không, thì việc ây tùy ta định đoạt. 


Vua nói rõ điêu này qua vân kệ: 


19. Ngài đây nọc độc, đủ quyên năng, 
Chiếu sảng rực trời, chóng nổi sân, 
Ngài bị giam, nhờ ta giải thoái, 
Quyên ta là phải được tri ân! 


Bậc Đại sĩ liên thê nguyên như vây đê vua tin tưởng: 


20. Kẻ nào không muốn đáp ân tình, 
Sẽ chẳng làm sao hưởng phước lành, 
Kẻ đó bỏ mình trong rọ nhốt! 

Chịu thiêu trong ngục tối hôn kinh! 


Bây giờ vua mới tin ngài và cảm ơn ngài như vây: 


2]. Ngài nguyện lời kia quả thật chân, 
Giận hờn tan biến, tránh thù hẳn: 
Như ta tránh lửa trong mùa hạ, 

Mong Điều vương xa lành chúa Rồng! 


Phân ngài, bậc Đại sĩ cũng ngâm kệ nữa đê cảm tạ vua: 


22. Như mẹ hiện kia muốn bố ân 
Cho con độc nhất quỷ vô ngắn, 
Đại vương nhân ái cùng rồng rắn, 
Xin phụng sự vua, mỗi chúng thần. 


Bây giờ vua ước ao đi viêng cảnh giới loài Rông, nên truyên lệnh cho quân sĩ chuân bị sẵn sàng 
lên đường qua vân kệ: 


23. Đoàn vương xa, hãy thắng yên cương, 
Đứng sẵn bây la khéo luyện thuần, 
Vương tượng cân đai vàng chói lọi, 

Ta cùng đi viếng xứ Long vương. 


Sau đây là vần kệ phát xuất từ trí tuệ Tối thắng của đức Phật: 


24. Tì rồng CO", trống lớn, đánh thì thùng, 
Chữm chọe, tù và thổi dậy rán, 

Kìa ngắm Ug-ga vương ngự đến 

Huy hoàng hiện giữa đám cung tân. 


Vào lúc vua rời kinh thành, bậc Đại sĩ dùng thần lực khiến cảnh giới Long vương xuất hiện với một 
bức tường thành bao quanh làm bằng bảy loại châu báu, cùng các tháp canh tại cổng thành, ngài 
hóa phép cho các con đường dẫn đến Long cung đều được trang hoàng rực rỡ. Theo đường nảy, 
vua cùng đám tùy tùng bước vào cung và trông thấy một khung cảnh đầy kỳ thú với nhiều lâu đài 
nguy nga lộng lẫy cao sang. 


Đê giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm kệ: 


25. Chúa tế Kà-si thấy đất bằng 
Nơi nơi rải khắp cát như vàng, 
Hoa san hô đẹp trồng quanh chốn, 
Đỉnh tháp bằng vàng ở tứ phương. 


26. Sau đó, Đại vương lại đặt chân 
Ngự vào đại sảnh của Long thân 
Tựa thiên lôi chủy đồng lóe sáng, 
Hay cả vâng hông tỏa ảnh quang. 


27. Vào đến Cam-pey đại sảnh đường, 
Vừa dời gót ngọc, đẳng Quân vương: 
Ngàn cây đồ bóng che im mát, 

Không khí ngàn mùi tỏa điệu hương. 


26. Bên trong cung điện chúa Cam-pey, 
Đại để vừa khi ngự đến đây, 

Đàn trồi khúc thân tiên tuyệt diệu, 

Yêu kiêu Long nữ múa như bay! 


29. Ngài được mời lên bảo tọa vàng 
Nệm êm ái sực nức chiên-đân, 

Cả đoàn kiểu nữ khoan thai lướt 
Khắp sảnh đường theo gót rộn ràng. 


Vừa khi vua an tọa tại đó, quân hầu đã dâng lên đủ thức cao lương mỹ vị thần tiên, họ cũng đem 
các thứ này mời mười sáu ngàn Long nữ kia và toàn thê hội chúng ấy. Suốt bảy ngày, vua cùngđám 
tùy tùng thọ hưởng các thực phẩm thần tiên cùng mọi lạc thú khác. Vừa ngự trên bảo tọa, vua vừa 
ca ngợi cảnh vĩnh quang của bậc Đại sĩ: 


- Này Long vương - vua hỏi - tại sao ngài bỏ mọi cảnh huy hoàng này đề đi năm trên tô kiên giữa 
cảnh trân thê của con người và hành trì ngày trai giới vậy? 


Bậc Đại sĩ liên đáp lại vua. 
Đê giải thích sự việc này, bậc Đạo sư ngâm kệ: 


30. Chốn kia, vua hưởng thú vui trần, 
Rồi tới Cam-pey chúa, hỏi han: 
"Cung điện ngài đây vinh hiển quá, 
Hồng như vâng nhật tỏa hào quang, 
Trên trần không chốn nào như vậy, 
Vì cớ sao ngài muốn ẩn thân? 


31. Đứng đây toàn tuyệt sắc giai nhân 
Câm lấy bằng đầu ngón búp măng 
Chén rượu trong bản tay ứng đỏ, 

Đại vàng ôm sát ngực và thán, 

Tại sao ngài muốn làm tu sĩ, 

Chẳng thấy cảnh kia ở cối trần? 


32. Suối, SÔNG, hô cá đẹp, trong ngắn, 
Đếu có bến xây bậc vững vàng 

Trên trần chẳng chốn nào như thể, 

Vì cớ sao ngài muốn ẩn thân? 


33. Đàn công, sếu hạc, với thiên nga, 
Bao vẻ mê hồn cu gáy ca, 

Vì cớ sao ngài làm ẩn sĩ, 

Trên đời đâu thấy cảnh kia mà? 


34. Đây trồng ti-laR, đó xoài, sal, 
Hoa quế, hoa chuông nở rộ tràn, 
Chẳng thấy cảnh này nơi địa giới, 
Sao ngài làm ấn sĩ trần gian? 


35. Nhìn các hô kia, gió thoảng đưa, 
Hương thân tiên tỏa khắp đôi bờ, 
Cảnh này không thấy trên trần giới, 
Vì cớ sao ngài muốn ẩn cư? 


Long vương: 


36. Chẳng vì thọ mạng, của hay con, 
Ta phần đấu vây với bản thân, 

Nếu được, chính lòng ta ước nguyện, 
Tái sinh làm một kẻ phàm nhán. 


Vua lại nói: 


37. Phục sức cao sang, mắt đỏ ngắu, 
Rộng vai và nhăn nhụi đầu râu, 
Chiên-đàn tắm ướt, như Thiên để 
Phản bảo toàn dân chúng địa cấu. 


38. Lực thân vĩ đại thật hùng odl, 
Làm chủ quyên mơ ước mọi loài, 
Rồng chúa, xin vui lòng giải đáp, 
Vì sao địa giới vượt Long đài? 


Câu hỏi này được Rồng chúa đáp lại như sau: 


39. Thanh tịnh, điễu thân, chỉ đạt thành 
Khi người ta sống giữa quân sinh, 

Nếu làm người, chẳng bao giờ nữa 

Ta thấy tử sinh đến với mình. 


Vua lắng nghe và đáp kệ này: 


40. Quả thật là chân chánh thiện tâm 
Tôn sùng bác trí tuệ uyên thâm 

Tâm tư siêu việt thường sinh khởi. 

Khi trẫm nay chiêm ngưỡng chúa Rông, 
Cùng với cả đoàn Long nữ ấy, 

Trâm mong làm thiện nghiệp muôn phân. 


Long vương bảo ngài: 


41. Quả thật là chân chánh thiện tâm 

Tôn sùng bác trí tuệ uyên thâm 

Tâm tư siêu việt thường sinh khởi. 

Khi Đại vương nhìn thấy tiểu quân, 

Cùng với cả đoàn Long nữ ấy, 

Ngài mong thành thiện nghiệp muôn phân. 


Sau buôi đàm đạo ây, vua Uggasena muôn ra đi, liên tạ từ ngài và bảo: 
- Này Long vương, trâm ở lại đây đã lâu rôi, nay trâm cân phải ra về. 


Bậc Đại sĩ liên chỉ các kho báu cho vua xem, vừa tặng bât cứ thứ gì vua muôn lây, ngài vừa ngâm 
kệ: 


42. Vàng thoi bỏ đó, kế không cùng, 
Bạc chất như cây cả mấy tầng, 
Ngài lấy mà xây tường đá bạc, 
Đem về dựng gác ngọc lẫu vàng. 


43. Ta đoản năm ngàn xe ngọc trai, 
San hô chen giữa ứng hông tươi, 
Lấy ấi để trải đây cung điện 

Chẳng thấy đất dơ lộ phía ngoài. 


44. Đại vương! Hãy dựng một cung đình, 
Như tiểu quân nay muốn tấu trình, 

Tại đó xin ngài lên ngự trị, 

Thành Ba-la-nai sẽ phôn vinh: 


Mong ngài cai trị dân hiển đức, 
Và trị nước nhà thật xứng danh. 


Vua chấp thuận lời đề nghị này. Sau đó bậc Đại sĩ ban lời bỗ cáo khắp kinh thành bằng tiếng trống 
lệnh: 


- Hãy đê cho đám tùy tùng của đức vua từ nhân giới lây đem về bât cứ món gì trong các kho báu 
của ta, cả vàng ròng nữa như ý muôn. 


Rồi ngài truyền đưa bảo vật đến tặng vua chất đầy hàng trăm cỗ xe. 


Xong xuôi, vua giã từ cảnh giới Long vương trong muôn vẻ huy hoàng trọng thể và trở về thành 
Ba-la-nai. Từ đó về sau, tục truyền rằng đất được lát vàng khắp cả xứ Diêm-phủ-đề (Ấn Độ). 


n5 
Khi Pháp thoại này chấm dứt, bậc Đạo sư bảo: 


- Như vậy các bậc trí ngày xưa đã từ giã cảnh vinh quang trong thể giới loài Rông để hành trì ngày 
trai giới. 


Rồi Ngài nhận diện Tỉ ïên thân: 


- Vào thời ấy Devadatta (Đê-bà-đại-đa) là người nhử rắn, mẹ của Ràhula (La-hâu-la) là nàng 
Sumana, SaripufIa (Xá-lợi-phát) là vua Uggasena và Ta chính là Long vương CamDeyya. 


-ooOoo- 
507. Chuyện sức cám dỗ mạnh (Tiền thân Mahà-Palobhana) 
Từ cõi Phạm thiên một vị thân... 


Câu chuyện này bác Đạo sự kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự ô nhiêm lậu hoặc của các vị bác 
thanh tịnh. 


Các hoàn cảnh đã được nêu trước kia. Tại đáy, một lần nữa, bậc Đạo sư bảo: 
- Nữ nhân thường gây cấu uễ cho cả những người đã đạt tâm thanh tịnh. 


Rồi Ngài kế một chuyện quá khứ. 


Một thuở nọ tại thành Ba-la-nạl.. câu chuyện đời xưa này cũng diễn tiến như trong Tiền thân 
Cullapalobhana. Bấy giờ một lần nữa, bậc Đại sĩ từ Phạm thiên giới giáng trần làm vương tử của 
vua Kàsi và ngài có tên là Anitthi gandha: Người ghét nữ nhân. Vương tử hài nhi không muốn ở 
trong tay bất cứ một nữ nhân nào, nên bọn chúng phải mặc áo quần đàn ông khi cho vương tử bú 
sữa và chàng cứ ở riêng trong một thiền thất, không hề thấy bóng một nữ nhân nào cả. 


Đê giải thích việc này, bậc Đạo sư ngâm bôn vân kệ: 


1. Từ cõi Phạm thiên, một vị thân 
Đến đây là thể giới phàm nhân 
Tái sinh, ngài được làm hoàng tử, 
Mỗi ước mơ là lệnh phải vâng. 


2. Chẳng có nghiệp tình, cõi Phạm thiên, 
Chưa hê nghe nói chuyện tình duyên, 
Giờ sinh đục giới này, Vương tử 

Nghe chữ "tình" thôi, chán ngấy liễu! 


3. Ởnội cung, hoàng tử đã xây, 

Một am thất nhỏ của riêng tây, 

Nơi chàng chừn đắm vào Thiên định, 
Đơn độc trôi qua chuỗi tháng ngày. 


4. Phụ vương lo lắng trước hoàng nam 
Khi biết chàng trong ấy, khóc than: 
"Trâm chí sinh ra mình thái tử 

Ma bao dục lạc, trẻ không màng!” 


Vần kệ thứ năm diễn tả lời than vãn của vua cha: 
5. Ai cho trầm biết phải làm gì? 
Ôi, lẽ nào không có cách chỉ? 
Ai dạy con thèm mùi dục lạc? 
Có ai làm thái tử mê ly? 


Vần kệ rưỡi này là vần kệ xuất phát từ Trí tuệ Tối thắng của đức Phật: 


6. Có thiếu nữ kia dáng mỹ miễu, 
Làn da trắng muối thật yêu kiểu, 
Nàng thông suốt một trời ca nhạc, 
Và uốn người quay tít thật đêu. 
Xuân nữ này đi từn Chúa thượng, 
Thế là nàng khởi chuyện tình yêu. 


Nửa vân kệ này do cô gái ngâm: 


7. Thân thiếp sẽ đi quyền rủ chàng, 
Nêu duyên cắm sát được ngài ban. 


Vua đáp lời cô gái, và phán như vầy như vầy: 


Găng công cảm đồ cho hoàn mãn, 
Chàng sẽ là vương tử của nàng! 


Bây giờ vua truyên lệnh tạo ra mọi cơ hội thuận tiện cho nàng và triệu nàng vào châu chực bên 
mình vương tử. 


Buổi sáng kia, nàng đem cây đàn đến đứng ngay bên ngoài tịnh thất của vương tử và chạm nhẹ 
các đầu ngón tay vào đàn, cô ra sức quyến rủ chàng bằng giọng ca êm ái dịu ngọt làm sao. 


Bậc Đạo sư ngâm kệ đê giải thích việc này: 


ở. Kiểu nhỉ vào tận chốn cung đình, 
Nơi đó nàng riêng đứng một mình, 
Hát khúc ngọt ngào, đây khát vọng, 
Xuyên vào tìm của bạn chung tình. 


9. Xuân nữ đưng kia, cất tiếng oanh, 
Ông hoàng nghe lọt được âm thanh, 
Tức thì bông thấy lòng mê mẩn, 

Chàng hỏi quân hấu đứng chực quanh: 


10. "Âm thanh nào đó thật du dương 
Đưa đến phòng ta rõ lạ thường, 
Đâm suốt con tim, đây dục tưởng, 
Bên tai kỳ thu thật khôn lường!” 


11. "- Vương tử, nàng kia ngắm tuyệt xinh! 
Biết bao đùa cọt, vẻ đa tình, 

Vĩ ngài mong hưởng tình ngon ngọi, 

Thì lạc thú đây, hãy đắm mình!" 


12. "- Này, bảo nàng kia hãy đến gần, 
Rồi nàng ca hát thật nhiêu lân, 

Đến đây, trước mặt ta rồi hát 

Ngay chính bên trong cảnh cửa phòng!” 


13. Cô gái vừa ca ngoại bức tưởng, 
Đứng kia, trong thất của ông hoàng, 
Nàng váy chàng chặt nhự voi nọ 

Bị mắc bây giăng giữa núi ngàn! 


14. Chàng hưởng tròn hoan lạc ái ân, 
Kìa xem! Tràn ngập nỗi ghen tương: 
"Không ai được phép yêu nàng cải 
Chỉ một mình ta được luyễn thương!" 


15. Một mình ta, chẳng được người nào! 
Rồi chạy ra, chàng cứ thét gào, 
Cảm kiêm lông lên như khát máu 


Đi tàn sát hết bọn mày râu! 


1ó. Lâm nguy, dân chúng thét vang lừng, 
Toàn thể phi thân đến hậu cung: 

"Vương tử giết người bất kể số, 

Chẳng ai khiêu khích!" Họ kêu rân. 


17. Đại vương truyền bắt lấy chàng ngay, 

Khuất mắt phụ vương, phán lệnh đây: 
"Con chẳng được tìm nơi trú ẩn 

Trong vùng biên địa nước ta này!”. 


18. Chàng đem vợ quý nọ lên đường 
Cho đến khi dừng cạnh đại dương, 
Tại đó chàng xây lêu lợp lá, 

Sống bằng của nhặt ở rừng hoang. 


19. Một đạo nhán thanh tịnh lượt ngang 
Bay qua biển cả, giữa không gian, 

Đi vào lêu lá sao vừa lúc 

Cơm nước vừa đem dọn sẵn sàng. 


20. Cô nàng kia quyền rủ ngài ngay, 
Xem việc làm sao hạ liệt thay! 

Ngài đọa khỏi con đường Thánh hạnh, 
Mọi thân thông lực thảy xa bay! 


21. Chiêu đến, khi vương tử trở về, 
Do chàng tháu nhặt thát tràn trẻ 
Quả rau, một đồng trên đòn gánh, 
Đồ vật rừng hoang đã phủ phê! 


22. Ấn sĩ nhìn vương tử đến gân, 
Ngài ra bờ biển vội rời chân, 

Ngỡ là hành cước qua không khi, 
Song chỉ chìm sâu xuống biển dẫn! 


23. Vương tử vừa khi thấy trí nhân 
Vào trong biển cả cứ chìm thân, 
Từ tâm khởi dậy trong vương tử, 
Liên đó chàng ngâm kệ mấy vần: 


24. Ngài phi hành đến bởi thân thông 
Trên biển không buôm để ruồi dong, 
Chìm xuống giờ đây, vì ác phụ, 
Khiến ngài chịu nhục nhã tiêu vong. 


25. Phản bội, hông quân cảm dỗ ta, 
Khiển người thanh tịnh nhất sa đã! 
Chúng chìm dân xuống và dân xuống, 
Ai biết hông quần phải tránh xa! 


26. Nói ngọt ngào, song khó thỏa lòng, 
Cũng như khó đồ nước đây SÔNg, 
Chúng chìm dân xuống và dẫn xuống, 
Ai biết, nên xa lánh má hông! 


27. Bất kế hông nhan phục vụ ai, 
Hoặc vì tham dục hoặc tiên tài, 
Chúng thiêu chàng rụi như nhiên liệu 
Được thả cháy trong lứa sáng ngời! 


28. Ấn sĩ nghe lời thái tử khuyên, 

Chán chê trân thể quả hư huyễn, 

Trở về Thánh đạo xưa thanh tịnh, 

Ngay giữa không gian đứng vụt liễn. 

29. Vương tử vừa khi đứng ngắm trông 
Cách ngài bay bồng giữa hư không, 
Buôn phiên, vương tử liền cương quyết 
Lựa chọn đời thanh tịnh vững lòng. 

30. Chuyển hướng tu hành, quyết đập tan 
Dục tham và khát vọng nông nàn, 


Dục tham lăng dịu, chàng thê nguyện: 
"Đến cối Phạm thiên, tiên thăng đàng” 


Khi Pháp thoại này chấm dứt, bậc Đạo sư bảo: 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, chỉ vì nữ nhân mà ngay những người có tâm thanh tịnh cũng vẫn gây 
ác nghiệp. 


Rồi ngài thuyết giảng các Sự thật, bấy giờ vào lúc kết thúc các Sự thật, vị Tỷ-kheo thôi thất 
kia đãđäăc Thánh quả A-la-hán. 


Sau đó, Ngài nhận điện Tì ïên thân: 
- Vào thời ấy, Ta chính là Vương tử Anithigandha 


-ooQoo- 


508. Chuyện năm vị Hiền nhân (Tiền thân Panca-Pandita) 


Chuyện Tì ïên thân về năm vị Hiền nhân sẽ được kể trong Tiên thân Mahà-Ummagga (Đường Hâm 
lớn) sô 546, tập VHL. 


-ooOoo- 
509. Chuyện Hiền giả quản tượng (Tiền thân Hatthipàla) 
Cuối cùng thấy một Bà-la-môn.., 
Câu chuyện này, bậc Đạo sự kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Đại sự Xuất thế của Ngài. 
Rồi cùng với các lời sau đây: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải đây là lần đâu tiên Như Lai làm Đại sự xuất thế, mà xưa kia cũng 
vậy. 


Bậc Đạo sư kế cho Tăng chúng một chuyện quá khử. 


x 


Một thời tại Ba-la-nại, có một vị vua cai trị mệnh danh là Esukàri. Vị tế sư của ngài vốn là 

bạn đồng môn được ngài yêu chuộng từ thuở niên thiếu. Cả hai đều không có con. Một ngày kia 
trong lúc hai vị đang ngôi chuyện trò thân thiết cùng nhau, hai vị nghĩ thầm: "Chúng ta cùng hưởng 
cảnh đại vinh quang, song chăng hề có con trai con gái gì cả, vậy phải làm sao bây giờ?" Vua liền 
bảo vị tế sư: 


- Này hiền hữu, nếu nhà hiền hữu sinh được một công tử thì hài nhi đó sau trở thành chúa tẾ trong 
quôc độ ta, song nêu ta sinh được một hoàng nam thì đó sẽ là chủ nhân tài sản nhà hiên hữu vậy. 


Cả hai vị giao ước với nhau về các chuyện tiếp theo các điều lệ này. 

Một hôm, vị tế sư đi đến ngôi làng có hoa lợi của mình, và vào làng bằng cổng phía nam, vị này 
thây ngoài công làng một người đàn bà cùng khổ lại sinh nhiều con trai quá: có đến bảy đứa, tất cả 
đều cường tráng khỏe mạnh, đứa cầm nỗi đem chảo đi nấu bếp, đứa thì lấy chiếu trải giường, thẳng 
này đi trước thằng nọ theo sau, thằng khác nắm tay mẹ, thằng kia ngồi trong lòng mẹ, một thằng 
nữa trèo trên vai bà. Vị tế sư hỏi: 

- Thế cha bầy trẻ này đâu? 

Bà ấy đáp: 

- Thưa ngài, chắc chắn là đám trẻ chẵng có cha nào cả. 

VỊ này hỏi: 


- Vậy thì làm sao bà có được bảy thẳng con xinh tốt như thế này? 


Người đàn bà không để ý đến cả khu rừng rậm, mà chỉ tay vào cây đa đứng cạnh công thành và nói: 


- Thưa ngài, tiện thiếp cầu khẩn vị thần sống ở cây này, vị thần ấy đáp lại lời cầu xin của thiếp bằng 
cách ban cho bảy thăng bé ây. 


VỊ tê sư liên bảo: 
- Thôi được, bà đi đi. 
Rôi vị này xuông xe bước lên cây ây, câm một cành mà lắc mạnh, bảo nó: 


- Này thần linh, đức vua có thiếu món gì cúng ông, suốt năm này qua năm khác, ngài cúng ông cả 
ngàn đồng tiền, mà ngược lại ông chẳng ban cho ngài vị vương tử nào cả. Còn mụ ăn mày kia đã 
làm gì mà ông cho mụ cả bảy đứa con trai hử? Ông phải cho đức vua một đứa con trai này trong 
vòng bảy ngày, nếu không ta sẽ bảo chặt đốn thân ông xuống và xẻ ra từng khúc đấy. 


Khi trách măng vị thân cây đa như thê xong, vị tê sư ra đi. 
Suôt sáu ngày vị tê sư cứ làm như vậy và vào ngày thứ sáu, vừa năm một cành cây vừa bảo: 


- Này thần cây, chỉ còn một đêm nữa thôi đấy, nếu ông không cho đức vua một con trai thì thân ông 
phải ngã xuông ngay. 


Vị nữ thần trên cây suy nghĩ mãi cho đến khi nàng thấy sự việc ấy rõ ràng như thế nào. Nàng nghĩ 
thầm: "Vị Bà-la-môn kia sẽ phá tan nhà của ta nếu vị ây không được đứa con trai. Vậy ta biết cho 
ngài một con trai bằng cách nào đây đã chứ? Sau đó nàng yết kiến Tứ đại Thiên vương, và tâu trình 
với các ngài. Các ngài phán: 


- Này, chúng ta không thể ban cho người ấy một đứa con trai được! 


Kế đó, nàng đến gặp hai mươi tắm vị thần Dạ-xoa (Yakkha), các thần kia cũng trả lời nàng như vậy, 
nàng liên đên yêt kiên Sakka (Đê Thích) Thiên chủ và tâu trình ngài. 


Thiên chủ suy nghĩ trong lòng: "Nhà vua nay có sinh được hoàng nam xứng đáng với mình hay 
chăng?" Rồi ngài nhìn quanh và chợt thấy bốn vị Thiên tử đức độ. Truyện kể rằng các vị này 
nguyên là thợ dệt ở Ba-na-lại, trong một đời trước, tất cả mọi tiền của kiếm được nhờ buôn bán, các 
vị ấy chia làm năm phần, bốn phần làm của riêng mỗi người, còn phần thứ năm là của chung được 
đem ra bồ thí hết. Từ thành ấy chư vị tái sanh lên cõi trời (Ba-mươi-ba) sau đó lại tái sinh vào cõi 
Yama thiên (Dạ-ma), từ đây cứ tái sinh liên tục lên xuống qua về sáu tầng trời cõi dục và hưởng thọ 
vô số vinh quang. 


Ngay thời bấy giờ là lúc chư vị phải đi từ cõi trời Ba-mươïi-ba đến cõi Yama (Dạ-ma). Thiên chủ 
Sakka liên đi tìm kiêm, đi đên cõi nhân gian và nhập mâu thai của chánh hậu Đại vương Esukàrl. 


- Lành thay, tâu Thiên chủ. 


Và các vị cùng nói những lời này: 


- Chúng thần sẽ đi, song chúng thần không muốn liên quan gì đến hoàng gia cả: chúng thần sẽ tái 
sinh vào gia đình vị tê sư và ngay khi còn thanh niên, chúng thân sẽ từ giã thê tục. 

Thế là Thiên chủ tán thành các VỊ ngay về lời cam kết kia, xong ngài trở về, kê lại mọi chuyện cho 
nữ thân sông trên cây đa ây. Nữ thân rât vui mừng, tạ từ Thiên chủ Sakka và luI về nơi cư ngụ của 
mình. 

Còn vị tế sư ngày hôm sau lại đến cùng với một đám người lực lưỡng mà vị này đã tập họp lại, mỗi 
người cầm một cây rìu thật bén hay một vật tương tự. Vị tế sư bước gần cây nắm một cành và kêu 


{O: 


- Này thần cây! Đây là ngày thứ bảy. Kẻ từ khi ta cầu khẩn ông một đặc ân: nay đã đến phá hoại 
cây rôi đói 


VỊ thân cây dùng đại lực của nàng làm nút nẻ thân cây và xuât hiện với giọng ngọt ngào, bảo vị ây 
như vây: 


- Này vị Bà-la-môn, ngài muốn có một nam tử chăng? Chà! Ta sẽ ban cho ngài cả bốn đứa kia! 

Vị tẾ sư bảo: 

- Ta không muốn có con, xin nàng có một đứa con trai cho đức vua của ta thôi. 

Nàng đáp: 

- Không được đâu, ta chỉ muốn ban cho ngài thôi. 

Vậy thì nàng hãy ban cho đức vua hai đứa và ta hai đứa đi. 

- Không được, đức vua chắng thể nào có con đâu, phần ngài phải có cả bốn đứa, mà chúng chiđược 
phép ban cho riêng ngài thôi, là vì chúng sẽ không muôn sông cuộc đời thê tục tại gia, nên ngay lúc 
tuôi còn thanh xuân, chúng sẽ từ giã thê tục này. 


- Vậy nàng cứ cho ta các đứa con trai ấy đi, ta quyết chăm sóc để bọn chúng khỏi từ giã thế tục. Vị 
ây đáp. 


Như vậy là nữ thân đã châp thuận lợi câu tự của vị tê sư này và trở về chỗ cư ngụ của nàng. Từ đó 
về sau, nữ thân kia được trọng vọng tôn vinh lăm. 


Bấy giờ vị Thiên tử lớn nhất giáng trần, nhập mẫu thai của phu nhân vị quốc sư kia. Vào ngày đặt 
tên, gia đình ây gọi hài nhi là Hatthipala hay Người Quản Tượng, và đê ngăn cản con trai rời khỏi 
thê tục này, họ giao hài nhi cho vài người giữ voi chăm sóc, nên hài nhi lớn lên giữa đám người ây. 


Khi hài nhi mới lớn vừa biết đi chập chững thì hài nhi thứ hai ra đời cũng từ phu nhân ấy. Vào ngày 
sanh, họ đặt tên hài nhi là Assapàla hay Người Giữ Ngựa, và hài nhi lớn lên giữa bọn người giữ 
ngựa. Hài nhi thứ ba lúc ra đời được đặt tên là Gopàla hay Người Chăn Trâu và hài nhi lớn lên giữa 
bây mục tử. Còn Ajapàla hay Người Chăn Dê, là tên hài nhi thứ tư được gọi lúc ra đời và hài nhi 


này lớn lên giữa đám người chăn dê. Khi bây trẻ lớn lên, chúng là những nam tử có đầy đủ tướng 
mạo tôt lành. 


Lúc bấy giờ, vì lo sợ bầy con trai từ bỏ thế tục nên các người tu khổ hạnh xuất gia đều bị đuôi ra 
khỏi quốc độ này: trong toàn xứ sở Kàsi không còn sót tu sĩ nào cả. Riêng bầy nam tử này tính tình 
thô bạo lắm: hễ chúng đi trên con đường nào là chúng cướp đoạt những lễ vật cúng cấp đây đó 
trong vùng. 


Khi Hathipàla lên mười sáu tuôi, vua và vị tế sư thấy dung mạo hoàn mỹ của chảng, liền nghĩ thầm: 
"Các con nay đã khôn lớn mạnh mẽ. Khi đã giương lên chiếc lọng hoàng gia rồi thì ta sẽ làm gì 
chúng được nữa? Ngay khi làm lễ quán đảnh cho chúng xong, chúng sẽ thống trị tất cả: Các vị tu 
khô hạnh sẽ đến, bọn chúng sẽ thấy các vị đó và cũng sẽ trở thành các vị tu khô hạnh luôn; một khi 
chúng hành động như thế thì cả nước sẽ loạn lên mất. Vậy trước tiên ta phải thử lòng chúng rồi 

sau đó mới làm lễ quán đảnh". 


Thế là hai vị này cải trang làm các nhà tu khổ hạnh và đi khát thực cho đến khi vào tận cửa nhà của 
Hatthipàla đang ở. Chàng trai này vui vẻ thích thú ngay khi gặp hai vị, liên bước đên gân đảnh lê 
hai vị rât cung kính, và ngâm vân kệ: 


1. Cuối cùng thấy được Bà-la-môn 
Đâu tóc búi to, tựa Thánh thân, 
Răng bản, hôi dơ đây bụi bặm, 

Lại gông gảnh nặng nhọc trên lưng. 


2. Cuối cùng thấy được một hiển nhân 

Vui thủ theo đường lôi chánh chân 

Với vỏ cây làm y phú kí, 

Và thêm một chiếc nữa màu vàng. 

3. Xin nhận tọa sàng nước rứa chăn, 

Thật là chân chánh lục đem dâng, 

Tặng nhiêu thực phảm chư hiên khách, 

Xin nhận, vì gia chủ đón mừng. 
Chàng trai lần lượt nói như vậy với hai vỊ. Rồi vị tế sư bảo: 
- Này Hatthipàla con hỡi, con nói điều này vì con không biết chúng ta. Con tưởng chúng ta là các 
bậc hiên nhân từ vùng Tuyêt Sơn xuông đây ư, song thật chúng ta không phải như vậy đâu, con 
ạ. Đây là Đại vương Esukàri và ta là thân phụ của con, vị quôc sư đó. 
Chàng trai nói: 
- Thế thì tại sao Đại vương và thân phụ đắp y như các bậc hiền giả? 


Vị ấy đáp: 


- Đê thử lòng các con đó mài! 


Chàng hỏi: 
- Tại sao lại thử con chứ? 


- Bởi vì, nếu con gặp chúng ta mà không muốn từ giã thế tục thì chúng ta sẵn sàng làm lễ 
quán đảnh phong vương cho con ngay. 


- Ô thưa phụ vương, chàng đáp, con chắng ham vương vị, con muốn rời bỏ thế tục. 
Thân phụ chàng liền đáp: 

- Này con Hatthipàla, đây chưa phải thời để rời bỏ thế tục đâu. 

Rồi vị này giải thích ý định của mình qua vần kệ thứ tư: 


4. Học Vệ-đà kinh, việc trước tiên, 
Làm giàu và cướp vợ vầy duyên, 
Nhiễu con, hưởng thú vui trần thể, 
Thanh, sắc cùng hương, vị, xúc êm, 
Sau đó ẩn cư rừng khả ải, 

Thế là người trí xứng danh hiển. 


Hatthipàla đáp lại với vần kệ: 


3. Chán lý không sao lại đạt thành 
Từ vàng bạc hoặc Vệ-đà kinh, 
Nhiễu con chẳng khỏi thành già cả, 
Có lỗi thoát ra mọi dục tình, 

Như các trí nhân đêu thấu suối: 
Gieo gì gặt nấy kiếp lai sinh. 


Bấy giờ vua ngâm kệ đáp lời chàng trai: 


6. Lời tự môm con quả thát chân: 

Đời sau ta gặt thứ đang trồng, 

Hai thân con đó, nay già yêu 

Song các người mong muốn thấy rằng 
Cuộc sống trăm năm đây hạnh phúc 
An khang cho trẻ hưởng riêng phần. 


- Tâu Chúa thượng, ngài muốn ám chỉ việc gì thế? 
Vương tử hỏi và ngâm hai vần kệ: 
7. Kẻ nào khi chết, tấu Anh quân, 


Có thể tìm ra một bạn thân, 
Đã kỷ với tuôi già thỏa ước 


Để cho người ấy chẳng từ trần, 
Mong lời câu nguyện trên Hoàng thượng 
Dành bách niên kẻ đó hướng phân. 


$. Cũng giống như người lái vượt dòng, 
Con thuyên sang bến nọ bên sông, 
Phàm nhân đếu vậy, không sao khỏi 
Bệnh, lão niên, rồi tủ, mệnh chung. 


Bằng cách trên, chàng trai đã chỉ cho các vị này thấy cuộc sống thế nhân giả tạm phù du ra sao, rồi 
thêm lời khuyên nhủ: 


- Tâu Đại vương, ngài đứng đó và ngay khi tiêu sinh đang đàm đạo với ngài, ngay bây giờ đây, 
bệnh tật, tuổi già và thần chết đang tiến gần ta. Vậy xin Đại vương hãy tỉnh giác! 


Sau khi vái chào vua và phụ thân, chàng đem theo đám hầu cận muốn đi cùng chàng, bỏ lại vương 
quôc Ba-la-nại đăng sau và lên đường với ý định theo sông đời khô hạnh. Cả một hội chúng đông 
đảo cùng đi với chàng thanh niên Hatthipàla vì hội chúng bảo: 


- Cuộc sống tu hành này chắc hắn phải cao thượng lăm. 


Hội chúng ây trải dài suốt một dặm đường, chàng nam tử cùng hội chúng tiễn lên cho đến tận bờ 
sông Hăng. Tại đó chàng làm phát khởi Thiên định băng cách quán sát dòng nước sông Hãng. 


Chàng nghĩ thầm: "Tại đây rồi sẽ có hội chúng đông lăm!.. Ba vị hiền đệ của ta sẽ đến, kế là song 
thân, đức vua và hoàng hậu, tất cả cùng với đám tùy tùng sẽ sống theo đời tu tập. Thành Ba-la-nại 
sẽ trống vắng. Ta sẽ ở đây cho đến khi các vị đến đủ". Thế là chàng ngồi tại đó, khích lệ cả đám 
đông dân chúng đang tụ tập. 


Hôm sau, vua và vị tế sư suy nghĩ: "Như vậy vương tử Hatthipàla đã thực sự rời bỏ quyền làm vua 
và hiện đang ngồi bên bờ sông Hằng, từ đó chàng sẽ đi theo cuộc sống tu hành cùng với một hội 
chúng đông đảo ở bên chàng. Song ta hãy đi thử Assapàla xem sao, rồi làm lễ quán đảnh phong 
vương cho chàng”. Vì thế cũng như trước kia vừa khoác bộ y phục của nhà tu khô hạnh, hai vị 
cùng đi đến cửa nhà chàng. Chàng rất hoan hỷ khi thấy hai vị, liền bước tới gần hai vị ngâm câu kệ 
"Cuối cùng.." ấy giống như anh cả của chàng đã ngâm. Hai vị này cùng làm như trước, và báo cho 
chảng biết nguyên nhân hai vị đến đây. Chàng đáp: 


- Tại sao chiếc lọng trắng hoàng gia lại đành ưu tiên cho phần con, khi con có một hoàng huynh 
như Hatthipàla? 


Hai vị đáp: 


- Này con, hoàng huynh con đã ra đi đề sông đời tu tập, anh con chăng muôn liên hệ gì với hoàng 
Ø1a nữa. 


- Thế bây giờ anh con đâu rồi? - Chàng hỏi. 


- Hiện đang ngôi bên bờ sông Hằng. 


- Tâu Chúa thượng và thân phụ, con cũng chăng đên cái thứ mà anh con đã nhô khỏi môm. Chỉ có 
những kẻ ngu sĩ và thiêu trí mới không đủ năng lực vứt bỏ ác dục này, còn con quyết sẽ vứt bỏ nó. 


Sau đó chàng thuyết pháp cho thân phụ và đức vua qua hai vần kệ được chàng ngâm lên: 


9. Dục lạc là bùn bản, uỄ nhơ, 
Tham tâm gáy chết chóc, sâu tư, 
Ai chìm trong đám bùn vô trí 
Không thể bước sang đến bến bờ. 


10. Đáy là kẻ đã chịu sâu tư, 

Nó bị bắt giam trước đến giờ, 

Tìm lỗi thoát thân nào chẳng thấy; 
Để không làm những chuyện như xưa 
Từ nay con quyết lòng xây dựng 
Những bức tường không thể lọt vô. 


- Tiểu sinh xin thưa: Chúa thượng cùng thân phụ hiện đứng chỗ kia và ngay khi tiểu sinh đang trình 
với hai vị, thì bệnh tật, tuôi già và cả thân chêt cũng đang tiên đên gân ta hơn. 


Cùng với lỗi khuyến giáo này, vừa được một đám đông hộ tống kéo dài cả đặm đường, chàng ra đi 
tìm gặp vương tử Hatthipàla, vị vương huynh chàng liên đứng ở trên không và thuyêt Pháp cho 
chàng rôi nói: 


- Này hiền đệ, sau sẽ có một đám đông dân chúng đến đây, vậy hai ta hãy cùng ở lại chốn này. 
Chàng đồng ý ở lại đó ngay. 


Hôm sau, vua và vị tế sư cũng theo cách trên đến nhà vương tử Gopala. Khi được chàng hoan hỷ 
chào đón theo như cách hai vị vương tử trước, hai vị giải thích duyên cớ đên đây. Cũng như 
Hatthipàla, chàng từ chôi lời đề nghị của hai ngài. 


- Từ lâu con đã ước mong sống đời tu tập như một bò cái bị lạc trong rừng, còn vẫn đi lang thang 
tìm lôi sông. Nay con nhìn thây con đường mà hai vương huynh của con đã đi qua, giông như dâu 
chân kia của con bò bị lạc, nên con cũng theo đường ây mà ra đi. 


Sau đó chàng ngâm kệ: 


TỊ. Như tìm bò cải lạc trên đường, 
Bồi rồi, loanh quanh mãi giữa rừng, 
Cũng vậy, an vui con đã mắt, 

Sao còn do dự với phân ván, 

Xin tâu Chúa thượng E-su rõ, 

Khi bước đi tìm theo dấu chân? 


Hai vị đáp: 


- Nhưng này Gopàlaka thân yêu, con hãy đến ở cùng chúng ta một ngày, hoặc đến với chúng ta hai 
ba ngày, đê nhà chúng ta được hạnh phúc hân hoan, rôi sau đó con hãy rời thê tục. 


Chàng đáp: 


- Tâu Đại vương, xin đừng bao giờ hoãn lại đến ngày hôm sau chuyện gì đáng làm hôm nay, nếu 
Đại vương muôn an lành xin hãy hành động ngay hôm nay, đừng trì hoãn nữa. 


Sau đó chàng ngâm kệ khác: 


12. Ngày mai! Kêu lớn gã ngu nhán, 
Gã thét: ngày mai! mãi chẳng ngừng, 
“Thời vị lai không còn sự nghiệp!” 
Bác hiển nhân vẫn cứ khuyên răn, 
Chẳng bao giờ bậc hiển khinh rẻ 
Thiện nghiệp nằm ngay đúng với tâm. 


Gopala vừa nói như vậy, vừa thuyết Pháp qua hai vần kệ trên, xong rồi nói thêm: 


- Ngay nơi Đại vương đứng đó, và ngay lúc con thưa trình với Đại vương thì bệnh tật, tuổi già và cả 
thần chết nữa cũng đang tiến tới dần. 


Sau đó được dân chúng hộ tống cả một dặm đường, chàng ra đi tìm kiếm hai vị hiền huynh. Rồi 
Tôn giả Hattipàla vừa đứng ở trên không vừa thuyêt Pháp cho chàng như trước. 


Ngày kế đó, vua và VỊ tế sư cũng theo cách trên và đi đến nhà vương tử Aj apàla; chàng hoan hỷ đón 
chào hai vị giống như các vương huynh chàng đã làm. Hai vị nói rõ duyên cớ đến đây và đề nghị 
giương cho chàng chiếc lọng hoàng gia. Vương tử bảo: 

- Thế hai vương huynh con đâu rồi? Hai vị đáp: 

- Hai vương huynh của con không muốn liên hệ với giang sơn quốc độ này nữa; cả hai đã khước từ 
chiêc lọng trăng và cùng với một hội chúng trải rộng cả ba dặm đường đang ngôi trên bờ sông 


Hãng. 


- Thế thì con cũng không muốn đặt lên đầu cái vật mà hai vương huynh nhả ra khỏi mồm và đi theo 
sông đời tu hành như thê, nhưng con muôn hành trì đời sông xuât gia thôi. 


Hai vị bảo: 


- Này con, con còn trẻ lắm, hạnh phúc của con là mối quan tâm lo lắng của hai ta, vậy đề lúc già 
hơn rồi con hãy sống theo đời tu tập. 


Song chàng trai đáp: 


- Đại vương và thân phụ bảo con điều gì thế kia? Hiển nhiên cái chết vẫn đến với tuôi trẻ cũng như 
với tuôi già! Không ai có dấu hiệu gì trong bàn tay hay không biết được lúc nào con chết cả, vì vậy 
con muốn rời thế tục ngay bây giờ đấy. 


Rôi chàng ngâm hai vân kệ: 


13. Con thường trông thiểu nữ xinh tươi, 
Mắt sảng, say sưa với cuộc đời, 

Chưa hưởng phần vui xuân mới hé: 

Tử thần mang liễu yếu đi rồi! 


14. Cũng vậy nhiều nam tử thật sang, 
Khôi ngô, cường tráng tuổi xuân quang, 
Bao quanh những chiếc cằm đen nhánh 
Xúm xit chòm râu cứ mọc tràn 

Con giã biệt đời người thể tục 

Cùng bao dục lạc của trần gian, 

Để làm ẩn sĩ, xin tha thủ, 

Và hãy trở về chốn cô hương. 


Sau đó chàng nói tiếp: 


- Nay Đại vương đứng chỗ kia và ngay lúc tiểu sinh đang tâu trình với Đại vương cùng thân phụ, 
thì bệnh tật, tuôi già và thân chêt cũng đang tiên tới gần tiêu sinh. 


Rồi chàng đảnh lễ cả hai vị, dẫn đầu một hội chúng dài cả đặm đường, chàng ra đi đến bờ sông 
Hằng. Tôn giả Hatthipàla cũng đứng ở trên không và thuyết Pháp cho chàng, rồi ngồi xuống, đợi 
đám đại chúng mà ngài mong gặp. 


Hôm sau, vị tế sư bắt đầu suy tư trầm ngâm trong lúc ngồi trên bảo tọa. Ông nghĩ thầm: "Các con 
ta đã sông đời tu tập, nay chỉ còn lại một mình ta là lão già như gốc cây đã căn côi tàn rụi, ta cũng 
muốn theo cuộc sống tu hành. 


Rôi ông ngâm kệ với phu nhân mình: 


15. Cái vật kia đâm lộc trồ cành, 
Người ta gọi đó một cáy xanh, 
Chặt cành, chẳng phải là cây nữa, 
Nó chỉ còn trơ trụi khúc mình. 
Người chẳng cháu con gì cũng vậy, 
Hồi phu nhán quỷ tộc cao danh, 
Đây là thời điểm dành cho lão 
Sống cuộc đời tu tập Thánh hành. 


Nói lời này xong, vị tÊ sư triệu tập các Bà-la-môn vào diện kiên mình: sáu mươi ngàn vị đên nơi. 
Sau đó ông hỏi cả hội chúng muôn làm gì. Họ đông đáp: 


- Ngài là sư phụ của chúng thần. 
Ông bảo: 
- Được lắm, thể thì ta sẽ đi tìm con trai ta và theo đời sông tu hành. 
Hội chúng đấp: 
- Không chỉ riêng ngài mới thấy địa ngục nóng rực lửa; chúng tiểu thần cũng sẽ làm y như ngài vậy. 
Vị tế sư liền giao hết kho tàng châu báu, cả tám trăm triệu đồng tiền cho bà phu nhân, rồi dẫn đầu 
cả một đoàn Bà-la-môn trải dài suôt một dặm đường, ra đi đên vùng đât hai vị vương tử đang cư trú. 
Với hội chúng này cũng như trước kia, Tôn giả Hatthipàla đứng ở trên không và thuyêt Pháp. 
Ngày hôm sau, bà phu nhân nghĩ thầm: "Bốn nam tử của ta đã từ chối chiếc lọng trắng của hoàng 
gia để theo đời tu tập; trượng phu của ta cũng đã để lại kho tài sản và vứt bỏ luôn chức vụ tế sư của 
triều đình nữa, rồi đi theo các con, thế ta còn làm gì một thân trơ trọi nữa? Theo cách các con 
ta đã đi, ta cũng đi luôn". 
Rồi bà ngâm kệ nói lên ước vọng qua câu tục ngữ: 

1ó. Tháng ngày mưa gió đã qua, 

Lưỡi kia đã bị thiên nga phả rồi, 

Tự do bay lượn giữa trời, Ộ 

Như đàn sêu hạc tung đôi cảnh liên, 

Vậy ta theo đúng đường thiêng 


Chông con đã bước, ta tìm tâm mình. 


Bà nhủ thầm: "Vì ta biết rõ điều này, sao ta lại không rời bỏ thế tục?". Với dự định trên, bà triệu tập 
các phu nhân Bà-la-môn lại và bảo: 


- Các phu nhân định làm gì giờ đây? 

Họ bảo bà: 

- Thế lệnh bà muốn làm gì? 

- Về phần ta, ta sẽ từ giã thế tục. 

- Vậy chúng thần thiếp cũng làm việc ấy. 

Như thế, bà từ giã mọi cảnh huy hoàng này, ra đi tìm các con mình, đem theo cả một đám nữ nhân 
trải dài trên một dặm đường. Với hội chúng này, Tôn giả Hatthipàla cũng đứng ở trên không và 
thuyêt Pháp. 

Hôm sau, vua hỏi: 


- VỊ tÊ sư của trầm đâu rôi? 


Triều thần đáp: 


- Tâu Chúa thượng, ngài tế sư và phu nhân đã vứt bỏ hết cảnh phú quý lại đẳng sau, rồi ra đi theo 
các công tử cùng với một hội chúng dài đên hai ba dặm đường. 


Vua phán: 
- Tiên bạc vô chủ đên tay ta rôi! 


Vua truyền lệnh đem tiền bạc từ nhà vị tế sư về cung. Lúc bấy giờ chánh hậu muốn biết nhà 
vuađang làm gì, bà được trình báo: 


- Hoàng thượng đang truyền đem về cả kho báu từ nhà vị tế sư. 
Bà hỏi: 
- Thế vị tế sư đâu? 
- Tâu lệnh bà, ngài đã xuất gia làm ân sĩ khổ hạnh, cùng với cả vợ con và gia quyền. 
Hoàng hậu nghĩ: "Thế tại sao chúa thượng đây lại truyền theo đem vào nhà mình thứ phân uế và 
nước bọt mà vị Bà-la-môn nảy cùng gia quyên vợ con đã nhô ra thế kia? Thật là một kẻ ngu si mê 
mờ tham đắm làm sao! Ta sẽ khuyên bảo ngài qua ví dụ này". 
Bà truyền lây một mớ thịt dành cho chó, chất thành một đống giữa sân hoảng cung, rồi bà đặt một 
cái bẫy quanh đó, để cho lối ra vào bẫy mở rộng thắng lên trời. Bầy kên kên thấy thịt, từ xa vội sà 
xuông. Song những con chim khôn ngoan trong đàn ây nhận ra cái bẫy đã được giăng quanh đó, và 
tự biết thân mình quá nặng nề nên không thê bay vụt thắng được, liền nôn ra hết mọi thứ chúng 
đã ăn và không đê cho mình bị mặc bây, chúng lại vút lên không và bay biên mât. 
Còn những con chim khác vì ngu sĩ mà giáng xuống, ngôn ngầu hết các thức mửa ra của đàn trước, 
nên quá nặng nề không thể nào bay thoát được và bị mắc vào bẫy. Quân hầu mang một con chim 
mắc bẫy vào dâng lên hoàng hậu và bà tự mang đến chỗ vua: 
- Tâu Chúa thượng hãy nhìn xuống, bà nói. Trong sân chầu có một cảnh lạ mắt cho ta nhìn đấy! 
Rồi bà vừa mở cánh cửa số vừa nói: 
- Tâu Chúa thượng, hãy nhìn đám kên kên kia kìal 
Sau đó bà ngâm hai vần kệ: 

T7. Đảm nọ đã ăn, đã mứa rồi! 

Tự do bay lượn giữa bầu trời: 


Đảm kia ăn nắn và lưu lại, 
Giờ bị bất giam bởi thiệp rồi. 


18. Vị tế sư nôn hết dục tham, 
Vật kia, Chúa thượng muốn ăn phàm? 
Người ăn đô mửa, tâu Hoàng thượng, 
Xưứng đáng chê bai cực tệ tàn! 


Nghe những lời này, vua tràn đầy ăn năn hồi hận, ba cõi sinh hữu đều chăng khác nào đám lửa 
đang cháy bừng bừng, nên vua bảo: 
- Ngay chính hôn nay, trẫm phải từ giã vương vị này và sống theo đời ẫn dật tu hành. 
Lòng nặng trĩu ưu phiền, ngài tán thán chánh hậu qua vần kệ: 

19- Khác nào người lực sĩ can cường 

Giúp cánh tay vì kẻ yêu hơn 

Bị chìm trong vũng bùn dơ bán, 

Hay bãi cát láy đã lún thân. 

Chánh hậu Pan-ca này cũng vậy, 

Nàng vừa giải cứu đẳng quản vương 

Băng nhiêu vấn kệ ngâm êm dịu 


Như mật rót tai trâm dịu dàng! 


Vua vừa nói như thê xong, liên lập tức triệu hôi đám quân thân, lòng nôn nóng theo đuôi cuộc sông 
tu hành, ngài bảo: 


- Còn các khanh sẽ ý sao? - Ngài phán - Trẫm sẽ đi tìm Hatthipàla và trở thành người tu hành. 
Quần thần đáp: 

- Tâu chúa thượng, vậy chúng thần cũng xin làm việc ấy. 

Nhà vua rời bỏ vương quyền khắp Ba-la-nai hình thành vĩ đại rộng cả mười hai dặm và bảo: 

- Ai muốn thì cứ giương lên chiếc lọng trắng vương quyên. 


Sau đó được đám triều thần vây quanh, ngài dẫn đầu một dòng người dài cả ba dặm, đi đến trình 
diện vị nam tử kia. Với đám người này, Tôn giả Hatthipàla cũng đứng ở trên không và thuyêt Pháp. 


x 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ kê chuyện vua này lại xuât hiện thê ra sao: 


20. Như vậy, E-su-kà Đại vương 
Nắm quyên nhiều lãnh thổ, giang sơn 
Từ vua, ngài hóa thành tụ sĩ 

Như thể voi vùng đứt bộ cương. 


Ngày hôm sau dân chúng còn lại trong kinh thành tụ tập lại trước cung môn, xin trình báo với 
chánh hậu, rồi họ đi và đảnh lễ chánh hậu xong, liền ngồi sang một bên và ngâm kệ: 


2L An lạc thay là đẳng T hánh quân 
Trở thành án sĩ bỏ phàm trần 

Chúng thân nay nguyện câu hoàng hậu 
Vào ngự trong ngôi vị để vương 

Xin hãy yêu thương toàn quốc độ, 
Được tay phò trợ của quân thân. 


Bà lắng nghe những lời hội chúng thỉnh nguyện, xong bà liền ngâm các vần kệ còn lại: 


22. An lạc thay là đẳng T hánh Quân 
Trở thành ân sĩ, bỏ phàm trần 

Bây giờ hãy biết rằng ta quyết 

Tiến bước đơn thân giữa thể nhân 
Cùng bao lạc thú đủ toàn phân. 


23. An lạc thay là đẳng Thánh quân 
Trở thành ẩn sĩ, bỏ phảm trần 

Bây giò hãy biết rằng ta quyết 

Tiến bước đơn thân giữa thế nhân, 
Bất cứ nơi nào còn ngũ dục 

Ta đêu vứt bỏ chúng toàn phần. 


24. Thời gian trôi, sáng tôi không ngừng 
Dung sắc thanh xuân phải úa dân 

Nay hãy biết rằng ta đã quyết 

Bước ấi đơn độc giữa phàm trần 

Giã từ khát vọng và tham ái 

Cùng các thu vui đủ mọi phảm. 


25. Thời gian trôi, sáng tối qua dân 
Phải úa tàn bao vẻ đẹp xuân 

Nay hãy biết rằng ta quyết chí 
Bước ấi đơn độc giữa phàm trần 
Nơi nào bất kể còn tham dục 

Ta cũng rời xa chúng mọi phần 


26. Thời gian trôi, sảng tối xoay vẫn 
Hương sắc thanh tân phải úa dần, 
Nay hãy biết rằng ta ước nguyện 
Bước ấi đơn độc giữa phàm trần 
Mọi dây ràng buộc đêu quăng bỏ 
Cũng chẳng còn uy lực dục tâm 


Qua các vần kệ trên, bà thuyết Pháp cho hội chúng đông đảo ấy xong, bà triệu tập các vị phu nhân 
của đám triêu thân và bảo: 


- Nay các phu nhân muốn làm gì? 

- Tâu nương nương, thánh ý định thế nào? 

- Ta muốn sống đời tu tập. 

- Thế thì chúng thần thiếp cũng làm theo lệnh bà. 


Vậy là chánh hậu mở rộng cửa kho vàng trong cung, bà ra lệnh khắc một phiến đá vàng ghi câu: 
"Nơi ấy là cả một đại kho tàng, bất cứ ai muốn, đều có thê lây về". Phiến vàng ấy được bà cho buộc 
vào một cái trụ trên một đài cao. Sau đó, từ giã bao cảnh vĩnh quang tráng lệ của hoàng cung, bà ra 
khỏi kinh thành. Tiếp theo toàn thành nhốn nháo lên với tiếng la hét: 


- Đại vương và chánh hậu đã rời thành đi theo hội chúng tu khổ hạnh, vậy bây giờ ta phải làm gì? 


Từ đó về sau dân chúng rời bỏ nhà cửa cùng các đô vật trong đó, và ra đi, đem theo con cái, các 
tiệm buôn bán mở rộng cửa hàng, song chăng a1 buôn quay lại nhìn chúng nữa, cả kinh thành trông 
văng không một bóng người. 


Và chánh hậu cùng với đoàn người hộ tống dài cả ba trăm dặm đường đi đến cùng nơi chốn ấy như 
các vị trước đây. Với hội chúng này, Tôn giả Hatthipàla cũng đứng ở trên không và thuyết pháp; rôi 
sau đó cùng toàn thê dân chúng dài hơn mười dặm khởi hành vê hướng Tuyết Sơn. 


Toàn quốc độ Kàsi náo loạn, la hét vang lừng câu chuyện nam tử Hatthipàla đã làm cho kinh thành 
Ba-la-nại trông văng băng cách nào, với hội chúng dài hơn cả nười hai dặm đường chàng rađi về 
vùng Tuyêết Sơn ra sao, đê theo sông đời tu khô hạnh, dân chúng bảo nhau: 


- Thê thì hiên nhiên chúng ta càng nên làm việc ây! 


Cuôi cùng hội chúng này cứ tăng dân đên độ chiêm cả ba mươi dặm đường, rôi vương tử cùng 
cảđại chúng ây đi đên Tuyêt Sơn. 


Sakka (Đề Thích) Thiên chủ trong luc xét suy, đã nhận biết mọi việc đang xảy ra. Ngài suy nghĩ: 
“Vương tử Hatthipàla đã làm Đại sự Xuât thê; quân chúng đông đúc lăm, như thê chúng phải có nơi 
cư trú”. Ngài liên ra lệnh cho Thiên sứ Vissakamma (Thân xây dựng): 


- Này hiền hữu, hãy ra đi xây dựng vùng am tu dải ba mươi sáu dặm và rộng mười lăm dặm, rồi 
thâu góp về đó tất cả mọi thứ cần dùng cho các vị tu hành. 


VỊ này tuân lệnh, và dựng bên bờ sông Hằng ở một nơi mát mẻ dễ chịu cả một vùng am thất 

theo đúng tầm cỡ cần dùng, chuẩn bị trong các am đầy đủ nệm rơm lót bằng cánh lá cây, lại để sẵn 
sàng mọi vật dụng cần thiết cho các người tu hành. Mỗi am đều có các cửa ra vào, một chốn đi dạo 
mát, có chỗ ở riêng biệt dùng cho ban ngày và ban đêm, tất cả đều được quét vôi trắng sạch sẽ sáng 
sủa, lại có thêm các trường kỷ để nghỉ ngơi. Đó đây rải rác đủ loại trái cây trồ hoa chi chít trên cành 


khoe đủ sắc hương ngào ngạt; cuối mỗi chốn dạo chơi là một cái giếng để kéo nước, cạnh đó có cây 
ăn trái, mỗi cây đều mọc đủ mọi thứ. Tất cả những thứ này đều nhờ thân lực hóa ra cả. 


Khi Thiên sứ Vissakamma đã xây xong khu ấn cư này và cung cấp cho các thảo am đủ mọi vật cần 
thiết, vị ấy ghi các hàng chữ bằng son đỏ trên bức tường: "Ai muốn sông. đời tu tập xin mời đến chỗ 
các vật dụng này”. Sau đó vị ây lại dùng thần lực xua đuôi ra khỏi vùng ây mọi thứ tiếng kêu kỳ 
quái, mọi ác điều và mãnh thú, những loại phi nhân rồi trở về cõi của mình. 


Tôn giả Hatthipàla chợt thấy vùng ấn am này là tặng vật của Đề Thích Thiên chủ, ngài đi theo con 
đường mòn và thấy phiến đá ghi chữ kia. Ngài nghĩ thầm: "Đề Thích Thiên chủ hắn đã nhận thấy ta 
vừa làm Đại sự Xuất Thế". Ngài mở một cánh và bước vào am, cầm lên những vật dụng dành cho 
người tu khô hạnh, ngài lại bước ra đi đọc theo chốn đạo chơi, và quanh quân đó đây vài lần. 

Sau đó ngài thâu nhận cả hội chúng vào nếp sống tu hành, và đi quan sát cả vùng ân cư ấy. Ngài để 
dành phần giữa là cho phụ nữ có con thơ, phần kế đó cho các bà già, phần kế nữa cho đám phụ nữ 
không có con cái gì, còn các am thất khác ở chung quanh đều dành cho nam giới. 


Thế rồi một hôm vị vua kia nghe tin đồn là không có vua cai trị vì Ba-la-nai liên đi xem và thấy cả 
kinh thành được trang hoàng rực rỡ với nhiều báu vật. Bước vào cung điện vua ấy thấy vàng bạc 
nằm ngồn ngang từng đồng. 


- Kia! Vị ấy bảo. Rời bỏ kinh thành như thế này để trở thành người tu hành ngay khi cơ duyên tốt 
lành vừa đến, thật là một việc cao cả thay! 


Vị vua ấy vừa hỏi đường một anh chàng say rượu nào đó, liền đi tìm Tôn giả Hatthipàla. Khi 
Hatthipàla nhận biết vị vua ấy đã đến ven rừng, liền bước ra đón mừng, vừa trên không vừa thuyết 
Pháp cho toàn hội chúng mới. Sau đó ngài dẫn đám người ấy vào rừng ấn cư, tiếp nhận cả đoản vào 
hội chúng tu tập. Cùng cách trên, sáu vị vua khác gia nhập vào đây. Bảy vị vua này đều từ bỏ mọi 
phú quí vinh quang. Chốn ấn cư này rộng cả ba mươi sáu đặm cứ đông đúc dần dần. Mỗi khi có 
một vị đạo nhân nào khởi tư tưởng tham dục hay các tưởng tượng như thế, ngài thường thuyết Pháp 
cho vị đó và giảng dạy hội chúng tư duy về các Công hạnh Viên mãn (Các hạnh Ba-la-mật) và 
thiền định, nên dần dân các vị này tu tập pháp môn nhập định; hai ba phần hội chúng được tái sanh 
vào cảnh giới Phạm Thiên, còn một phần ba lại được chia ra thành ba nhóm: một nhóm được sanh 
lên cõi Phạm thiên giới, một nhóm được sanh vào sáu tầng trời dục giới và một nhóm, sau khi hoàn 
thành sứ mạng của vị kiến giả, được sinh vào thế giới loài người. Như vậy mỗi người trong ba 
nhóm đều được thọ hưởng công đức của mình. Thế là việc giáo hóa của hiền giả Hatthipàla đã 

cứu độ mọi người khỏi đọa địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và khỏi trở thành một Asura (A-tu-la: một 
loại ác thần hay sân hận, từng gây chiến với chư Thiên dục giới). 


+ 


Trên đảo Tích Lan (Ceylon) này, các vị đã làm Đại sự Xuất thế là Trưởng lão Dhammagtutta, vị 

này đã làm cho địa cầu chấn động; Trưởng lão Phussa-deva, một thị dân của thành Katakandhakara, 
Trưởng lão Mahàsamgharakkhita từ vùng Uparimandalakamalay, Trưởng lão Malimahàdeva từ 
vùng BhaggirI; Trưởng lão Mahàsìva, từ vùng Vàmantapabbhàra; Trưởng lão Mahànàøa từ vùng 
Kàlavallimandapa; các vị trong hội chúng của ngài Kuddàla, Mùgapakkha, Cùlusutasoma, của Hiền 
giả Ayohara, và cuối cùng của tất cả hội chúng Hatthipàla. 


Do vậy bậc Thế Tôn bảo: 


- Hãy vội làm việc lành, các vị sẽ được an lạc! Nghĩa là an lạc chỉ đên với ta nêu ta vận dụng hêt 
công sức mình. 


Khi Pháp thoại này chấm dứt, bậc Đạo Sư bảo: 
- Như vậy này các Tỷ-kheo, ngày xưa, Như Lai làm Đại sự Xuất thể cũng như bây giờ 
Nói xong Ngài nhận diện Tiên thân: 


- Vào thời ấy phụ vương Sudhodana (Tịnh Phạn) là vua Eusari, mẫu hậu Mahàmayà là vị chánh 
hậu kia; Kassapa (Ca-diến) là vị tế sư, Bhaddakapilàni là vị phu nhân, Anuruddha (A-na-luật-đà) 
là 4japàla, Moggallàna (Mục- kiên-liên) là Gopàla, Sâripuffa (Xá- lợi-phất) là Assapala, hội chúng 
của đức Phật là toàn thể đám người kia, và Ta chính là Hiển giả Hatthipàla. 


-ooOoo- 
510. Chuyện vương tử trong ngôi nhà sắt (Tiền thân Ayoghara) 
Mâm sống một khi nhập tử cung... 
Câu chuyện này bác Đạo Sư kề về Đại sự Xuất thể của Ngài. Tại đáy một lần nữa, Ngài bảo: 


- Này các Tj-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Như Lai làm Đại sự Xuất thể, vì trước kia Như 
Lai cũng đã làm như thể. 


Và Ngài kế cho Tăng chúng một chuyện quá khứ. 


Một thuở nọ, khi vua Bramadatta trị vì Ba-la-nại, bà chánh hậu thọ thai, đến thời mãn nguyệt khai 
hoa, bà sinh một vương tử ngay sau buổi rạng đông. Bấy giờ trong một đời trước có một phụ nữ 
khác cũng lấy chồng chung với bà, đã thốt lời thề rằng nàng sẽ tìm cách ăn thịt hài nhi của bà đời 
sau. Chuyện kể lại, vì nàng không sinh sản gì nên đem lòng tức giận cả hai mẹ con bà thuở ấy, mới 
thốt lên lời nguyên như trên. Bởi duyên cớ đó, nàng tái sinh thành một thứ quỷ cái. Còn người mẹ 
kia, nay trở thành chánh hậu và sinh hạ hoàng nam này. Con quỷ cái ấy tìm cơ hội hiện hình khủng 
khiếp chụp lẫy hài nhi ngay trước mặt người mẹ và mang đi mất. Hoàng hậu thét lên vang lừng: 


- Một con quỷ đã bắt hoàng nam của ta rồi! 


Con quỷ kia nhai ngấu nghiền trệu trạo đứa hài nhi như ăn một củ hành sống rồi nuốt trửng hết! 

Sau đó nó lại biến hóa tay chân ra đủ hình dạng để đe dọa cho hoàng hậu kinh hoảng lên, rồi biến đi. 
Khi vua hay tin đữ ấy, ngài câm lặng không nói gì được, ngài suy nghĩ: "Còn biết làm sao chống 
chọi lại con quỷ cái kia chứ?” 


Lần kế tiếp hoàng hậu lâm bồn. vua sắp đặt quân canh phòng bên mình bà. Bà hạ sinh một vương 
tử nữa, con quỷ ây lại đến vồ lấy đứa bé ăn thịt rồi biến mắt. 


Làn thứ ba chính là bậc Đại Sĩ nhập mẫu thai của chánh hậu. Vua triệu tập một SỐ người lại phán: 


- Hễ hoàng nhi nào do chánh hậu của trẫm sinh ra đều bị một con quỷ cái đến vô lấy ăn thịt. Vậy 
phải làm sao bây giờ? 


Sau đó có người tâu: 

- Bọn quỷ rất sợ lá thốt nốt, chúa thượng nên cho buộc một ngọn lá ấy vào tay chân hoàng hậu. 
Một kẻ khác lại tâu: 

- Bọn quỷ cũng sợ cái nhà bằng sắt. Vậy phải dựng lên một cái. 


Nhà vua chấp thuận. Ngài triệu tập tất cả thợ rèn trong quốc độ ngài và ra lệnh dựng cho ngài một 

cái nhà bằng sắt, và cho người giám sát công việc của họ. Ngay trong kinh thành, tại một địa điểm 
khả ái, họ xây lên một ngôi nhà có cột trụ và mọi bộ phận trong nhà không gì khác ngoài sắt; trong 
chín tháng ngôi nhà được hoàn tất, thật là một lâu đài vững chắc kiên cô, được đèn chiếu sáng suốt 
ngày đêm không bao giờ ngưng cả. 


Khi vua biết rằng hoàng hậu sắp mãn nguyệt khai hoa, ngài truyền lệnh sắp đặt tiện nghi đầy đủ 
cho tòa nhà sắt rồi rước bà vào trong đó. Bà hạ sinh một hoàng nam có đầy đủ mọi quý tướng tốt 
lành, và hai vị đặt tên con là Ayoghara Kumàra hay Vương tử Thiết Thất (Vương tử ở trong ngôi 
nhà sắt) 

Vua giao hài nhi cho các nhũ mẫu trông nom lại sắp đặt một đôi vệ sĩ hùng hậu giữ quanh lâu đài 
Ấy, trong khi ngài cùng chánh hậu đi diễu quanh kinh thành hướng, về phía hữu, rôi ngự lên thượng 
lầu nguy nga lộng lẫy của hoàng cung. Đồng thời con quỷ cái, vì cân uông nước đã đi tìm thứ nước 
của Thiên Vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) nên bị giết. 


Trong ngôi nhà sắt kia, bậc Đại Sĩ lớn lên cùng với trí khôn phát triên dân, ngài được dạy đủ mọi 
môn học thuật cũng tại nơi đó cả. 


Vua hỏi các triêu thân: 
- Nay vương nhi đã mây tuôi rôi? 
Hội chúng đấp: 


- Tâu chúa thượng, vương tử vừa lên mười sáu: thật là một trang anh hùng đầy dũng lực cường 
tráng, đủ đê chê ngự cả ngàn con quỷ kia! 


Vua liền quyết định giao vương quyền vào tay vương tử. Ngài ra lệnh cho kinh thành trang hoàng 
rực rỡ, truyền bảo rước vương tử ra khỏi ngôi nhà sắt đên triêu kiên ngài. Quân thân tuân lệnh: 
Toàn thành Ba-la-nại được trang hoàng rực rỡ, kinh đô vĩ đại ây trải khắp mười hai dặm; họ lại tô 


điểm cho vương tượng bằng tắm khăn phủ lưng thật lộng lẫy, phục sức cho vương tử cực kỳ sang 
trọng rôi đặt ngài lên lưng vương tượng và tâu: 


- Tâu Điện hạ, xin Điện hạ ngự du một vòng theo phía hữu quanh kinh thành đang nô nức mở hội 
này, đây chính là giang sơn sự nghiệp của Điện hạ, sau đó sẽ đến đảnh lễ đẳng Hoàng thượng là 
Đại vương quốc độ Kàsi, vì hôm nay chính là ngày Điện hạ đón nhận chiếc Lọng trăng. 


Bậc Đại Sĩ ngự đám rước ngài diễu quanh kinh thành theo về phía bên hữu, ngài thấy các hoa viên 
tuyệt mỹ, đủ màu sắc xinh tươi với hồ nước, các thửa ruộng, vườn cây, nhà cửa phố xã, khắp 

nơi đều đẹp mắt, ngài tự nhủ thầm: "Tất cả cảnh sắc thế này mà trong bao lâu vương phụ lại giam 
giữ ta rất cần mật, chăng hè cho ta thấy kinh thành được trang hoàng rực rỡ thê kia. Ta đã có lỗi gì 
vậy?" Ngài liền đem câu ấy hỏi các triều thần. Hội chúng đáp: 


- Tậu Điện hạ, ngài chắng có lỗi gì. Song có một con quỷ cái đã xé xác ăn hai vương huynh của 
ngài mât đi nên đức Thượng hoàng cho ngài ở trong ngôi nhà sắt và chính ngôi nhà sắt ây đã cứu 
mạng ngài. 


Những lời này lại làm ngài suy nghĩ: "Suốt mười tháng ta đã ở trong bụng mẹ, chắc hăn có khác gì 
cái địa ngục hình Chảo Sắt (Thiết Oa địa ngục) hay Địa ngục phân dơ (Phân Ni địa ngục) đâu, rồi 
khi ta ra khỏi bụng mẹ, cả mười sáu năm trời nay ta sông trong ngục thất kia, không bao giờ có cơ 
hội nhìn ra ngoài. Mặc dù ta đã thoát được đôi bàn tay của con quỷ kia, ta vẫn không sao 

thoát được tuôi già và thần chết; vậy ta sẽ xin phép phụ vương đi theo đời sống tu hành, và ta sẽ lên 
vùng Tuyết Sơn đề thực hiện ước nguyện." 


Như vậy sau khi ngài dự đám lễ hội rước ngài ngự quanh kinh thành xong, ngài vào hoàng 
cung, đảnh lễ phụ vương và đứng chờ lệnh. Vua ngăm dung sắc tuyệt mỹ của ngài, lại nhìn đến 
đám quân thần với tắm lòng yêu thương mãnh liệt bừng lên trong đôi mắt. Quân thần hỏi: 


- Tâu Chúa thượng, Chúa thượng muốn truyền cho chúng thần làm gì? 


- Các hiền khanh hãy đưa vương nhi ngự lên đám trân châu báu ngọc, làm lễ quán đảnh cho vương 
nhi với nước từ ba vỏ ốc xà cử, xong rồi giương chiếc Lọng trắng viễn tua vàng lên che cho vương 
nhI. 


Song Bậc Đại Sĩ đảnh lễ phụ vương và thưa trình: 


- Tâu phụ vương, con không muốn liên hệ gì với vương triều nữa. Con ước ao sông đời tu tập và 
con tha thiết cầu mong phụ vương cho phép con làm việc ấy. 


- Này vương nhị, tại sao con lại muôn rời bỏ vương vị và sông theo đời tu khô hạnh. 


- Tâu phụ vương, suốt mười tháng con năm trong bụng mẹ chăng khác nào Địa ngục phân dơ, 

khi đã sinh ra đời, vì sợ con quỷ dữ mà con phải sống trong cảnh giam cầm, chẳng bao g1ờ có cơ 
hội nhìn ra ngoài. Con thấy giông như bị nhốt vào ngục Ussada (Ngục có thành sắt bao bọc), nay đã 
thoát nạn quỷ cái Ấy, song con chăng bao giờ thoát được tưổi già và cái chết, vì không ai có thê 
chiến thắng thần chết cả. Con nhàm chán sự sinh ra đời rồi. Vậy trước khi già, bệnh, chết kéo đến 


với con, con quyết theo đời người tu hành, tiến bước trong chánh hạnh. Con không muốn ngai vàng 
dành cho con. Tâu phụ vương, xin phụ vương ban ơn châp thuận cho con đi. 


Rồi ngài thuyết Pháp cho thân phụ như vầy: 


1. Mâm sống, một khi nhập tử cung 
Mới vừa khởi sự bước đâu xong 

Nó liên tiễn mãi hoài liên tục 

Sinh mệnh dòng kia chẳng thể dừng. 


2. Không một quyên năng, chẳng lực hùng 
Giúp người tránh lão tử sau cùng, 

Mọi loài khổ lụy vì sinh lão, 

Con quyết tìm thanh tịnh bản thân 


3. Đại vương chiến thắng bởi hùng binh 
Bốn đạo quân nhìn thật đáng kinh, 
Song chẳng phá tan quân Diêm chúa 
Nên con nguyên Phạm hạnh phân mình 


4. Dù mã, tượng, xa với đạo quán 
Váy quanh, vài kẻ thoát nhanh chán; 
Song không ai thoát tay thân chết 
Con quyết đời thanh tịnh để phân. 


3. Với mã, tượng xã, các đạo bình 
Anh hùng tiêu diệt thảy tan tành. 
Song không thấy có người nào đủ 
Sức mạnh phả tan được tử hình; 
Vì thể lòng con nay đã quyết 

Cuộc đời Phạm hạnh để cho mình 


6. Voi điên, da đẫm ớt trên đường 
Phố xá dâm tan, giết hại dân, 

S0ng chẳng thấy người đây thể lực 
Dẫm ta, tiếu diệt tử ma VƯƠNG, 

Cho nên con quyết lòng tu tập 
Thanh tịnh đời riêng với bản thán. 


7. Xạ thủ đại hùng, thiện xảo thay, 
Bắn như tia chớp tự xa bay, 

Song con không thấy người thừa sức 
Làm tốn thương được thân chết này 
Vì thể lòng con giờ quyết định 

Theo đời thanh tịnh để phân đây. 


8. Rừng núi, hồ sông với thạch bàn 
Không lâu đề sụp đồ điêu tàn 

Đúng thời, vạn vật thành không cả, 
Con quyết đời thanh tịnh bước đàng. 


9. Giống như cây ở mé bờ sông 

Bán áo, người say đổi rượu nông 
Cuộc sống muôn loài đêu khổ cả, 
Nên con quyết Phạm hạnh riêng phần 


10. Tứ đại rã tan, chúng lụi dân, 
Trẻ già, nam nữ, cả nhân quân 
Ngã như trải rụng vì cây đồ; 

Con quyết đời thanh tịnh bản thân 


11. Xuân của thể gian khác nữ thân 
Ngự trên tỉnh tú ây cô Hằng 

Chẳng bao giờ tuổi xuân về nữa 

Đối với lão niên kiệt quệ dân 

Lạc thủ ải ân nào có được? 

Nên con quyết Phạm hạnh riêng phần. 


12. Ác quỷ thân tiên, lúc nổi sân 
Phun luông khí độc hại phàm nhân, 
Song làn khí độc thân linh ấy 
Chăng giúp vào xô ngã tử thân 

Vì vậy lòng con giờ đã quyết 

Cuộc đời thanh tịnh để riêng phân. 


13. Khi ác thân, yêu quái quỷ tỉnh 
Nồi sân, được vuốt dịu làm lành 
Do người cúng bái; song không thể 
Làm tử thân tan hết bắt bình 

Vì vậy giờ con đây quyết định 

Cuộc đời thanh tịnh để phần mình. 


14. Những người gáy tội ác, hung tàn 
Khi lộ, bị hình phạt chúa ban 

Song với tử thân, không thể phạt 

Nên con nguyên Phạm hạnh lên đàng 


15. Những người gáy tội ác đau thương 
Tìm cách cản tay các để vương 

Song với tử thân tay lưỡi hải 

Việc này xem quả thát vô phương. 

Cho nên con quyết giờ đây chọn 


Thanh tịnh đời con tiến thắng đường 


16. Quân vương, võ tướng, Bả-la-môn 
Những kẻ mang danh vị tối tôn, 
Những đại phú gia, người thể lực 

Tử thân cũng chẳng rũ lòng thương 
Cho nên con quyết từ đây sống 

Phạm hạnh đời con đã chọn đường 


17. Cọp beo, sự tử chụp con môi 
Tắt cả đêu ăn sống nuốt tươi 

Cho dẫu con môi mong giãy giụa 
Tử thân đâu Sợ hồ, sự nhai! 

Cho nên con trẻ từ đây quyết 
Phạm hạnh riêng con sống cả đời 


18. Kẻ xiếc trên sân khẩu lộn sòng 
Diễn trò lừa bịp mắt người trông 
Muốn lừa thần chết, không mưu kể, 
Thánh hạnh đời con đã quyết lòng 


19. Nọc độc rắn rồng lúc nổi sân 
Tấn công, giết lập tức người trần; 
Nọc kia, thân chết không hè SƠ; 
Thanh tịnh đời con quyết chọn phần 


20. Nanh độc răn dùng lúc nổi sân, 

VỊ lương y có đủ tài năng 

Làm tiêu tan hết xà công lực 

Song chữa vết thương của Tử thân 
Không một anh hùng nào đủ sức 

Nên con quyết Phạm hạnh riêng phần 


2L Lương y chữa nọc răn tài tình, 
Đã chết, giờ đây khuất bóng hình: 
Bố-gia, Vệ- tài, Đa-mẫn nữa 

Nên con quyết Phạm hạnh cho mình 


22. Vài kẻ tỉnh thông thuật, chú thân, 
Tàng hình ải trước mặt tha nhân, 
Tuy nhiên không thể tàn hình mãi 
Mà tử thần trông thấy vẫn gần 

Vì vậy lòng con nay quyết định: 
Cuộc đời thanh tịnh để riêng phần 


23. Bất cứ ai theo hạnh phúc chánh chân 


Đếu là người được hưởng bình an, 
Khéo hành chánh đạo nhiễu công đức, 
Hạnh phúc thay là bậc chảnh nhân! 
Chẳng bao giờ có người chánh hạnh 
Rơi vào trong đọa xứ đau buồn 


24. Đúng chăng nghiệp quả của riêng mình 
Đếu phải do tà, chánh phát sinh? 

Tà hạnh dẫn người vào địa ngục 

Chánh chân đưa đến cối thiên đình. 


Khi bậc Đại Sĩ đã thuyết pháp như vậy qua hai mươi bốn vần kệ xong, ngài tiếp: 


- Tâu Đại vương, xin Đại vương giữ quốc độ cho mình, phần con không màng đến nó chút nảo. 
Ngay khi con đang tâu trình với phụ vương thì bệnh tật, tuôi già và thân chêt nữa đêu tiên đên gân 
con hơn. Xin phụ vương ở lại vương vị cũ. 


Sau đó, chẳng khác nào con voi điên cuồng bật tung xiềng xích bằng sắt, hoặc như chú sư tử nhỏ bé 
phá vỡ chiêc lông vàng, ngài đập tan mọi dục vọng phàm tục trong lòng và đánh lê song thân rôi ra 
đi. 

Tiếp theo đó phụ vương của ngài phán: 


- Ta cũng không thiết ngai vàng quốc độ nữa! 


Rôi vua cha từ giã thê sự, ra đi cùng ngài. Khi các ngài đi rôi, chánh hậu, đám triêu thân Bà-la-môn, 
các gia chủ cùng mọi người khác trong kinh thành đêu bỏ nhà cửa ra đi hết. 


Thế là một đoàn đại chúng trải dài cả mười hai đặm đường. Cùng với đám đông này, ngài tiễn về 
phía Tuyêt Sơn. 


Khi Sakka Thiên chủ (Đề Thích) biết rằng ngài đã xuất gia, liền sai Thiên sứ đi xây dựng một vùng 
am thất trải đài cả mười hai dặm, bề rộng bảy đặm và truyền bảo vị ấy đem vào đó mọi thứ cần 
thiết cho cuộc đời tu tập khổ hạnh. Cách thức bậc Đại Sĩ tiếp tục thâu nhận đám người này vào hội 
chúng xuất gia của ngài và thuyết giáo cho hội chúng, sau đó hội chúng được sinh lên Phạm thiên 
giới hay chứng đắc quả Tam quả bất Lai như thế nào, tất cả đều diễn ra giống như trước kia 


x 


Khi Pháp thoại này châm dứt, bậc Đạo Sư bảo: ˆ 
- Như vậy này các Tỷ-kheo, trước kia Nhự Lai cũng đã làm Đại sự Xuát thê. 


Sau đó Ngài nhận điện T' lên thân: 


- Vào thời ấy, song thân của vương tử kia là phụ hoàng và mẫu hậu ngày nay, hội chúng của đức 
Phật là đảm thân dân và Ta chính là Hiên giả Ayoghara (Thiết Thát) 


-ooQoo- 


Chương XVI 
Phâm Ba mươi bài kệ 


511. Chuyện dục tham kỳ dị (Tiền thân Kimchanda) 
Vì cớ sao ngài ở bến sông..., 


Câu chuyện này bác Đạo Sư kế trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên hay Thắng Lâm) về việc hành 
trì ngày trai giới (uposatha: Bô-tát giới hay bát quan trai giới) 

Một ngày nọ, một số nam nữ cư sĩ đang hành trì ngày trai giới, đến nghe Pháp và ngôi tại Chánh 
pháp đường. Bác Đạo Sư hỏi xem hội chúng có hành trì ngày trai giới không, và khi họ đáp là có, 
Ngài nói thêm: 


- Các ông hành trì ngày trai giới thật tốt lành thay; ngày xưa, có những người chỉ nhờ hành trì nửa 
ngày trai giới mà đạt được vinh quang tột Dục. 


Rôi theo lời thỉnh câu của hội chúng, Ngài kể câu chuyện quá khứ. 


x 


Một thuở nọ tại thành Ba-la-nai, vua Brahmadatta cai trị quốc độ rất đúng pháp và là một người 
sùng đạo, ngài nhiệt tình hành trì mọi thiện sự trong ngày trai giới, giữ đúng giới luật và bô thí. 
Ngài cũng khuyên các cận thần cùng nhiều người khác giữ hạnh nguyện bồ thí, làm phước đức, 
nhưng vị quốc sư của ngài là một kẻ xấu miệng, ưa gièm pha, tham của hối lộ, nên xử án bất công. 
Vào một ngày trai giới kia, vua triệu các quân sư lại và bảo họ giữ giới. VỊ quốc sư này không thi 
hành phận sự của ngày trai giới. Vì vậy trong ngày ấy, lão nhận hối lộ và xử án bắt công rôi sau đó 
đến chầu vua. Sau khi hỏi mỗi vị cận thần xem có giữ giới không, vua hỏi vị quốc sư: 

- Này Tôn giả, người có giữ giới không? 

Lão nói dối là có, rồi rời cung vua. Lúc ẫy một vị cận thần khác quở trách lão: 

- Chắc chắn ngài chẳng giữ giới. 

Lão đáp: 


- Ta đã ăn từ sáng sớm, nhưng khi ta về nhà sẽ súc miệng và giữ giới luật, ta sẽ không ăn gì buôi 
chiêu và suôt đêm ta sẽ giữ giới luật, như thê ta cũng giữ được nửa ngày trai giới. 


Họ đáp: 


- Thưa Tôn giả, thế thì tốt lắm. 


Lão đi vê nhà và làm đúng như vậy. 


Một ngày kia, khi lão đang ngồi xử kiện, một người đàn bà vốn là kẻ giữ đúng giới luật, đang gặp 
chuyện thưa kiện, và vì không thê vê nhà được, bà ây nghĩ thâm: “Ta không thê vi phạm hành trì 
ngày trai giới." 


Nên lúc đến gần giờ trì giới, bá ấ ấy bắt đầu súc miệng. Và lúc ấy có người mang vào một mâm xoài 
chín biếu tế sư Bà-la-môn. Lão thấy bà ta đang giữ giới liền bảo: 


- Bà ăn đi rồi giữ giới. 
Bà ấy vâng theo. Hạnh nghiệp của vị Bà-la-môn kia đã tạo được nhiều phước lớn. 


Về sau đó, lão chết đi và tái sinh vào vùng núi Tuyết Sơn, trong một nơi phong cảnh tươi đẹp bên 
bờ sông Kosiki, chỉ nhánh của sông Hằng, trong một khu rừng xoài rộng ba dặm trên một vương 
sản nguy nga của một cung điện băng vàng. Lão tái sinh như thể một người vừa thức giấc, liềnđược 
phục sức xiêm y, điểm trang lộng lẫy, với dung mạo tuyệt vời, lại được mười sáu ngàn tiên nữ chầu 
hầu chung quanh. Suốt đêm trường lão thọ hưởng vinh quang này vì đã được sinh làm vị Thần 
trong Ma cung, phước lộc của lão cũng tương xứng với hạnh nghiệp xưa của lão. 


Vì thế khi bình minh đến, lão vào rừng xoài, ngay lúc vừa bước chân vào, thân thê thần tiên của lão 
biến mắt, lão hóa hình thù to lớn như một cây thốt nốt cao tám mươi cubit (acubit = 45cm), toàn 
thân rực sáng như một cây phượng vĩ đang trổ hoa đỏ thắm. Lão chỉ có một ngón tay trên mỗi bàn 
tay, nhưng móng lại to như bàn cuôc, với các móng tay này, lão móc thịt sau lưng, xé thịt mình ra 
mà ăn, rôi đau đớn điên cuồng lên, lão cứ khóc rông thật to. Mãi vào lúc mặt trời lặn, thân hình này 
biến mất và phong cách thân tiên của lão hiện ra. Bầy tiên nữ nhảy múa, cầm nhiều nhạc cụ trong 
tay, hầu hạ quanh lão, trong lúc hưởng đại vinh hiển như vậy, lão bước lên tiên cung trong khu 
rừng xoài diễm lệ. 


Như vậy là do kết quả việc tặng trái xoài cho người đàn bà đang trì giới, lão được hưởng một khu 
rừng xoài rộng ba dặm, nhưng vì phải thọ lãnh nghiệp quả về việc nhận hối lộ và xử án sai lầm, lão 
phải xé thịt trên lưng ra mà ăn, đồng thời nhờ việc hành trì nửa ngày trai giới, lão tận hưởng vinh 
quang mỗi đêm cùng với mười sáu ngàn tiên nữ múa hát hầu hạ quanh mình. 


Vào thời ấy, vua xứ Ba-la-nại hiểu rõ tội lỗi do tham dục gây ra, nên xuất gia tu hành, ân cư trong 
một thảo am nọ trên một vùng phong cảnh xinh đẹp miên hạ lưu sông Hăng, sông khô hạnh với 
những vật ngài kiêm được. 


Một ngày kia, có quả xoài chín trong rừng ẫy bằng cái bát, rơi xuống sông Hằng theo dòng 

sông đến nơi đối diện với chỗ định cư của vị khổ hạnh này. Trong khi ngài đang súc miệng, chợt 
thấy trái xoài trôi giữa dòng, ngài liền lội qua lấy nó mang VỆ am, “cất vào nội thất, nơi ngài đốt 
ngọn lửa thiêng. Sau đó khi xẻ xoài ra, ngài chỉ ăn vừa đủ sống, rồi gói phần còn lại bằng lá chuối. 
Ngài cứ ăn dần dân trái xoài như vậy cho đến hết. 


Khi đã ăn hết xoài, ngài không thể ăn trái cây nào khác nữa, nhưng bị thói tham ăn của ngon trói 
buộc, ngài thốt lời thê từ nay chỉ ăn xoài chín mà thôi, liền đến bờ sông nhìn xuống dòng nước, 


quyết không bao giờ đứng dậy cho đến khi tìm được một trái xoài! Thế là ngài nhịn ăn sáu ngày 
liền, cứ ngồi đó chờ mong tìm xoài, cho đến khi ngài khô héo vì nắng gió. 


Đến ngày thứ bảy, một vị nữ thần xem xét sự việc Ấy, thấy rõ lý do hành động của ngài và suy nghĩ: 
"Vị tu khổ hạnh này bị thói tham ăn câu thúc, cứ ngôi đó nhịn đói bảy ngày nhìn xuông sông Hằng. 
Việc ta chối từ ngài một quả xoài là điều sai lầm, vì nếu không có xoài , ngài sẽ chết, vậy ta sẽ cho 
ngài một trái." 


Thê là nữ thân liên hiện lên giữa không gian trên sông Hãng và nói với ngài vân kệ đâu tiên 


1. Vì cỡ sao ngài ở bến sông 

Suốt trong mùa hạ, nắng. 0l nông 
Bà-la-môn hỡi, người thâm nguyện 
Chủ đích gì ngài vẫn ước mong 


Nhà tu khổ hạnh nghe thế liền đáp lại chín vần kệ: 


2. Bông bênh trôi nổi ở trên dòng 
Ta thấy xoài kia, hỡi nữ thân 
Vươn cánh tay đài ta lấy quả 
Đem về nhà cất ở gian frong 


3. Ngọt ngào hương vị thật thanh tao, 
Ta nghĩ của trời qui giả sao! 

Hình dáng đẹp tươi này sảnh với 
Chiếc bình lớn nhất khác chỉ nào! 


4. Ta dấu xoài trong lá chuối cây 
Cất ra từng lát với dao này, 

Ít oi thực phẩm, phần ăn uống 
Họp với đời người đạm bạc đáy 


5. Phân ăn dân hết, bớt thèm thuông 
Tuy thể lòng ta vẫn tiếc luôn: 

Trong các trải nào ta kiểm được 

Ta đêu không thấy vị thơm ngon! 


6. Héo hắt ta đà mỏi mắt trông 
Xoải ngon ta lượm ở bên dòng 
Sẽ làm ta chết, ta lo Sợ 

Chẳng trái cây nào ta ước mong! 


7. Vì sao giữ giới đã trình nàng 
Cho dẫu ta đang ở cạnh dòng 
Sóng võ chập chùng, bao loại cá 
Đây đàn bơi lội cứ tung tăng 


§. Nay ta câu khẩn nói cho ta 
Chớ sợ hãi rồi bỏ chạy xa, 
Hỗi nàng tô nữ, là ai đó? 

Tại sao nàng lại đến đây mà? 


9. Thị nữ chự Thiên đẹp tuyệt vời 
Khác nào vàng óng ánh ngời soi! 
Xinh như bây hồ còn thơ dại 
Dọc các sườn non vẫn giỡn chơi 


10. Cũng ở nơi đây cõi thế gian, 
Muôn vàn vẻ đẹp lắm hông nhan 
Song không ai giữa nhân Thiên ấy 
Lại dam khoe tươi với nữ hoàng! 
Ta hỏi nữ thần muôn diễm lệ 
Được trời phú mọi vẻ thiên quang 
Xin cho ta biết phương danh tánh 
Nơi chốn xuất thân quí tộc nàng 


Nữ thần liền đáp tám dòng kệ 


TI. Trên dòng sông nước thật xinh tươi 
Bên cạnh Hằng giang đạo sĩ ngồi 

Bả chủ ngôi cao ta ngự trị 

Dưới vùng sâu thắm, thủy triều trôi 


12. Cầm quyển ngàn thạch động chung quanh 
Che phủ rừng cây rậm lâ xanh 

Từ đó bao dòng tràn ngập chảy 

Hòa theo với sóng nước sông mình 


13. Mỗi khu rừng, mỗi khóm vườn cây 
Đưa đến Long cung lắm suối đây 

Đồ xuống bao nguồn nước xanh biếc 
Noáp dòng bái ngáit của ta này 


14. Lệ thường trên các phụ lưu này 
Nhiễu trái sinh từ đủ loại cây 

Đào đỏ, chà là, sung mít vả 

Với xoài, người thấy rõ ràng ngay 


15. Trái kia đều mọc mỗi bên bờ 
Rơi xuống vừa tâm với của ta 
Ta bảo của trời cho chánh đẳng 
Danh ta, ai có thể giềm pha? 


16. Hiểu thông điễu ấy lắng nghe đây 
Hồi đại vương thông tuệ, trí tài 

Chớ đắm tham vào tâm dục VỌNGg 

Bỏ ngay lời nguyện đảng chê bai 


17. Đại Vương xưa ngự frỊ giang sơn 
Nay việc ngài, ta chẳng tán dương 
Muốn chết giữa mùa xuân tuổi trẻ 
Rõ ràng biểu lộ đại điên cuỗng 


18. Giáo sĩ, chư thần, quỷ hiển linh 
Mọi người biết hạnh nghiệp uy danh 
Của ngài, mọi Thánh nhân thanh tịnh 
Dưới thế đã thành tựu hiển vinh 

Quả thấy việc ngài làm trái đạo 

Hiển nhân tất cả biểu đồng thanh! 


Tiếp theo đó vị tu hành ngâm bốn vần kệ: 


19. Ai biết đời người thật mỏng manh 
Mọi loài dục giới thoáng qua nhanh 
Không hê nghĩ đến điều sinh sát 

Ma trú an trong mọi hạnh lành 


20. Xưa nàng được hội Thánh tôn vinh 
Là bậc làm công đức sảng danh 

Nay lại giao du nhiều kẻ ác 

Tiếng xấu nàng đang cô tạo thành! 


21. Ví ta chết cạnh bến sông nàng 
Hỡi nữ thân dung sắc vẹn toàn 

Tiê ïễng xấu trùm lên nàng tất cả 
Khác nào mây phủ giữa không gian! 


22. Vậy kiểu tiên hỡi, lão van nàng 
Hãy tránh xa điễu ác, sợ rằng 
Mặc lão chết đi, rồi hồi tiếc 

Làm trò đàm tiếu giữa trần gian! 


Nghe nói vậy , nữ thần đáp lại: 


23. Ta biết ngài thầm kín ước mong 
Và ngài nhân nhục thật cam tâm 

Ta cam đành phán làm tỳ nữ 

Đem đến xoài ngon tặng đạo nhân 


Kia ác dục từ bao thưở trước 
Khó thay bỏ lạc thú phàm trần 
Ngài đã đạt đến tâm thanh tịnh 
Và trí bình an, phải giữ luôn. 


24. Người nào đã thoát buộc ràng xưa 
Lại bám xiêng gông trước chuyện thừa 
Phóng dật bước vào phi thành đạo 
Chất chông ác nghiệp mãi luôn mà. 


25. Ta lặng ngài điều nguyện khát khao, 
Rồi ngài tiêu hết MỌI tu sâu, 

Ta đưa ngài đến nơi êm mái, 

Ngài sống đời an lạc biết bao! 


26. Mây-na, cu-gáy, hạc, hông nga, 
Say mật quây quần cạnh khóm hoa, 
Từng đám thiên nga cao vút lượn 
Chim đồng, đàn không tước kiêu sa 
Cùng nhau hòa tiếng ca êm ái 
Đánh thức rừng cây tỉnh giấc mơ! 


27. Hoa nghệ, Ka-dam-ba rộ bông 
Khác nào rơm rạ ở trên đông 

Chà là, thốt nói, nông nàn chín 

Tô điểm chung quanh lủng lắng chùm 
Và giữa cây cành đây tru trải 

Xoài cây sung mãn, hãy nhìn trông! 


Vừa ca tụng thắng cảnh kia, tiên nữ vừa mang nhà tu hành đến đó, và mời ngài ăn xoài trong rừng 
nảy cho đến khi thỏa thích, rồi nàng lại ra đi. Nhà ẩn sĩ ăn xoài mãi đến lúc đã hết cơn thèm, xong 
nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó loanh quanh thơ thân trong rừng, ngài thấy vị Thần kia đang lúc chịu 
khổ sở đau đớn, ngài không còn lòng dạ nào thốt ra lời hỏi han vị ấy, nhưng hoàng hôn đến, ngài 
thây vị Thần kia được bầy tiên nữ hầu hạ và thọ hưởng vinh quang của tiên giới, ngài liền ngâm ba 


vân kệ: 


28. Suốt đêm, quản đảnh tiệc liên hoan 
Vương miện trên mày lại được mang 
Tô điểm cổ tay, đây ngọc quí 

Sáng ngày đau khổ thật kinh hoàng 


29. Hàng ngân tiên nữ hộ quanh ngài 
Thân lực ngài kia thật đại tài! 

Kỳ diệu biết bao quyên biến đổi 

Khổ hình lại hóa cảnh bông lai! 


30. Ngài đã làm sao phải đọa đày? 
Tội gì ngài hồi tiếc ngày nay? 

Sao từ lưng nọ nay ngài phải 

Móc thịt mình ăn lại mỗi ngày? 


VỊ Thân kia nhận ra ngài, liên bảo: 


- Đại vương không nhận ra tiểu thần, nhưng ngày xưa tiêu thần là tế sư của Đại vương. Hạnh phúc 
này thần được hưởng hằng đêm là nhờ ơn Đại vương, đó là kết quả hành trì nửa ngày trai giới của 
thần, còn nỗi thống khổ thần phải chịu ban ngày là kết quả nghiệp ác mà thần đã làm. Vì khi 

thần được Đại vương cho ngồi ghế phán quan, thần đã ăn hối lộ, và phán xét sai trái, thần lại là kẻ 
xấu miệng, ưa phỉ báng sau lưng người khác, nên kết quả việc ác thần đã tạo những ngày đó, nay 
thần phải chịu khổ đau này. 


Nói xong vị Thân ngâm hai vân kệ: 


31. Xưa thân thọ hưởng thánh tam kinh 
Song ác nghiệp giam hãm đắm mình 
Việc ác đã làm cho bạn hữu 

Bao năm ròng, cuộc sống trôi nhanh 


32. Kẻ nào phi bảng các tha nhân 
Cứ thích rình mò phá tiếng thơm 
Phải móc thịt mình ăn lại mãi 
Như ta việc ây hiện đang làm! 
Nói xong vị thần hỏi nhà tu khổ hạnh tại sao đã đến đây. Vị này liền kế hết đầu đuôi câu chuyện 
của mình. VỊ Thân lại hỏi: 
- Vậy xin thưa Thánh giả, ngài định ở đấy hay lại ra đi? 
- Ta không muốn ở lại, ta muốn trở về am. 
Vị Thần đáp: 
- Thưa Thánh giả, lành thay, thần sẽ dâng cúng ngài trái xoài chín thường xuyên đầy đủ. 


Rồi vị ấy dùng thần lực đưa vị vua ân sĩ trở về vùng thảo am, khuyên ngài sống thiểu dục ở đó, yêu 
cầu ngài phải giữ tròn lời nguyễn, rồi ra đi. Từ đó vị Thần kia thường xuyên cung cấp xoài cho nhà 
tu khô hạnh. Ngài thọ hưởng thứ trái cây ấy, hành trì những pháp môn tu tập để làm phát khởi 
thiền định và về sau được thọ sinh vào Phạm thiên ĐIỚI. 


x 


Bậc Đạo Sư, sau khi chấm dứt Pháp thoại với các cư sĩ, liền thuyết các Thánh Đề và nhận diện 
Tiên thân: 


- Vào đoạn kết thúc các Thánh Đề, một số người đạt Sơ quả Dự Lưu, một số người đạt Nhị quả 
Nhát Lai, lại có một số người khác đạt Tam quả Bát Lai. 


- Vào thời ấy nữ thần ấy là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc) và ẩn sĩ khổ hạnh chính là Ta. 
-ooOoo- 

512. Chuyện bình rượu (Tiền thân Kumbha) 

Ngài là Đại Sĩ ở trên không.... 


Câu chuyện này bác Đạo Sư kể lại trong lúc tru tại Jetavana (Kỳ Viên) về việc năm trăm nữ nhân, 
các vị thân hữu của bà Visakhả (T)-xà-khư), là những kẻ uông rượu nặng. 


Lúc bấy giờ truyện kể rằng có một tửu hội được tổ chức tại Savathi (Xá-vệ) và năm trăm nữ nhân 
này, sau khi đem rượu nông cho các vị phụ quân xong, vào cuôi đám hội lại suy nghĩ: "Chúng ta 
cũng muốn dự tứu hội”. 

Họ liên tìm đến bà Visàkhà và bảo: 

- Này hiền hữu, chúng ta cũng muốn dự hội. 

Bà đáp: 

- Đây là một tửu hội, còn ta không muốn uống rượu nông. 

Họ bảo: 

- Thế hiền hữu hãy cúng dường đức Phật tôi thượng, còn chúng tôi muốn dự hội này. 


Nàng chấp thuận ngay và để họ đi. Sau khi đã cúng dường bậc Đạo Sư một phẩm vật long trọng, 
buôi chiêu bà đi đên Kỳ Viên, cảm nhiêu tràng hoa thơm cùng các nữ nhân kia đê nghe thuyết pháp. 


Bây giờ đảm nữ nhân kia thèm uông rượu cùng khởi hành với bà, nên lúc họ đứng trong căn phòng 
có nóc nhọn kia, họ uông rượu mạnh rồi cùng bà Visakha đên yết kiên bạc Đạo Sư. 


Bà Visàkhà đảnh lễ bậc Đạo Sư và cung kinh ngồi qua một bên. Vài người đàn bà trong bọn ấy 
dám múa ca ngay trước mặt bậc Đạo Sư, có người lại lấy tay, chân làm những cử chỉ thô lỗ có 
người còn cãi nhau nữa. Bậc Đạo Sư muốn gây chân động cho bọn này, liền phóng ra một tia hào 
quang từ chân mày của Ngài. 


T ïếp theo đó bầu trời tôi đen kịt. Bọn nữ nhân kinh hoàng sợ chết, vì thế tỉnh rượu ngay. 


Bậc Đạo Sư biến mất khỏi bảo tọa Ngài đang ngôi, xuất hiện trên đỉnh núi Tu-di và phóng ra một 
tia hào quang từ giữa chân mày rực rỡ, khác nào ngàn vắng trăng hiện. 


Trong lúc đứng đó, Bậc Đạo Sư nói lên kệ này để gây kinh động cho đảm nữ nhân kia: 


Ở đây không phải chốn vui cười 

Lửa dục đốt tan mọi cảnh đời 

Sao mãi chìm thân trong bóng tồi 
Không tìm ngọn đuốc, nẻo đường soi 


Câu kệ vừa chấm dứt, cả đám năm trăm nữ nhân đều đắc quả Dự Lưu. Bậc Đạo Sư lại xuất hiện 
trên bảo tọa dành cho đức Phật dưới bóng mát của Hương phòng. Lúc ấy, bà Visakhd đánh lê Ngài 
và hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, việc IuIỐng rượu mạnh phát xuất từ đâu đã xâm phạm đến thanh danh và lương tâm 
con người? 


Để trả lời bà, Ngài kề một câu chuyện quá khứ. 


Ngày xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì quốc độ Ba-la-nại có người thợ rừng tên gọi Sura, sống Ở 
quốc độ Kàsi, đến vùng Tuyết Sơn đi tìm hàng buôn bán. Ở đó có một cây mọc lên cao vừa tầm 
vóc người giơ hai tay lên đầu, và chia làm ba nhánh giữa cái chĩa ba này là một lỗ lớn bằng bình 
rượu, khi trời mưa lỗ này đầy nước. Chung quanh cây này có hai cây myrobalan (am-ma-lạc) và 
một bụi tiêu, khi trái chín được cắt xuống lại rơi vào lỗ này. Không xa cây này lại có một ruộng lúa 
tự mọc lên. Chim sẻ mồ lúa ăn đến đậu trên cây này. Trong lúc chim ăn, lúa và gạo sạch trấu TƠI 
xuống đó, chỗ ấy nước lên men dưới ánh năng mặt trời, nên có màu đỏ như máu. Mùa nắng, 

từng đàn chim khát nước, uống nước ấy và say sưa, ngã xuống dưới gốc cây, sau khi ngủ một lát, 
lại bay đi, kêu chiêm chiếp rất vui tai. Việc này cũng diễn ra với các loài chó hoang, khỉ và nhiều 
đã thú khác nữa. Người thợ rừng thấy vậy nghĩ thầm: "Nếu đây là thuốc độc thì chúng chết hết rồi, 
nhưng còn đây sau một giắc ngủ ngắn, chúng bay đi như ý muốn, vậy không phải là thuốc độc." 


Gã uống thứ nước ấy và lúc say rượu, gã thấy thèm ăn thịt, liền nhóm lửa lên, giết chim trĩ và gà gô 
vừa ngã gục dưới gôc cây, gã nướng con thịt trên đám lửa hồng, rồi một tay gã múa may, tay kia 
cầm thịt ăn, gã ở lại chỗ đó một hai ngày. 


Bấy giờ không xa nơi ấy, có một vị ấn sĩ tên gọi Varuna, nhiều lúc gã thợ rừng đến viếng ân sĩ, gã 
nghĩ thầm" Ta sẽ uống thứ rượu này với vị ân sĩ ấy" 


Gã đô đây nước vào một ông sậy, cùng một ít thịt nướng, rôi gã đi đên am tranh và bảo: 
- Thưa Thánh giả, xin ngài thử nêm rượu này. 


Hai người cùng uống rượu và ăn thịt. Vì thứ rượu này do Sura và Varuna phát hiện, nên được đặt 
tên theo đó: Rượu Surà và VarunI. Cả hai suy nghĩ: "Đây là cách sử dụng rượu này” 


Họ đô đây nước vào ông sậy, gánh đi đên làng lân cận, dâng sớ tâu vua răng có vài người lái buôn 
rượu đã đên. Nhà vua cho triệu họ vào, và họ dâng rượu lên. Nhà vua uông rượu hai ba lân là say 


mèm. Rượu này chỉ đủ dùng chừng hai ba ngày, sau đó vua hỏi còn rượu không. Họ bảo: 


- Tâu Đại vương còn. 


- Ở đâu thế? 

- Tâu Đại Vương trong vùng Tuyết Sơn.. 

- Thế đem rượu về đây. 

Họ đi tìm rượu kia chừng hai ba lần rồi suy nghĩ: "Ta không thê đến đó mãi." 

Họ nghiên cứu các thành phần chế tạo rượu ẫy và bắt đầu dùng thứ vỏ cây kia, họ đồ thêm các thứ 
kia vào, và làm rượu ngay tại kinh thành. Dân trong thành uông rượu say trở thành những kẻ khôn 


cùng lười biếng. Vùng ấy trở nên một kinh thành hoang vắng. 


Các lái buôn rượu bỏ đi đến Ba-la-nai dâng sớ tâu nhà vua xin trình báo họ đến thành. Nhà vua 
triệu họ vào, trả tiên cho họ và họ lại làm rượu tại đó. Thành ây cũng hoang tàn như kiêu trên. 


Sau đó họ đến Sàketa, từ Sàketa họ đến Xá Vệ, lúc bẩy giờ có vị vua mệnh danh Sabbamitta ngự tại 
Xá-Vệ. Nhà vua tỏ ra ưu ái họ và hỏi họ muôn gì. Khi họ bảo: 


- Chúng tiêu thần muốn có các vật liệu chính cùng gạo xay và năm trăm chiếc bình. 

Nhà vua ban đủ mọi thứ họ xin. 

Thế là họ cất rượu trong năm trăm bình kia, và họ cột một con mèo vào một bình rượu để canh giữ. 
Khi rượu lên men và bắt đầu phun Ta, bầy mèo uống rượu mạnh chảy ra từ trong bình, khi say mèm, 
chúng năm xuông ngủ, bọn chuột đên gặm taI, mũi, răng và đuôi mẻo. Quân cận thân đên tâu vua: 

- Bầy mèo đã chết vì uống rượu. 

Nhà vua phán: 

- Chắc chắn hai gã kia đã làm thuốc độc. 

Rồi vua ban lệnh chém đầu họ và khi phải chết, họ còn la lớn: 

- Xin cho chúng thần rượu mạnh, xin cho chúng thần rượu mật! 


Nhà vua, sau khi xử tử bọn kia rồi, ra lệnh mở các bình ra. Còn bầy mèo, khi tác dụng rượu đã hết, 
tỉnh dậy đi lại chơi đùa. Các cận thân thây vậy liên tâu vua. Vua bảo: 


- Nếu đó là thuốc độc thì chúng đã chết hết rồi, chắc đây là rượu mật ta phải uống mới được. 


Thế là vua ra lệnh trang trí kinh thành, dựng ngôi đình trong sân chầu và ngự vào đình nguy nga 
trên ngai vàng có lọng trắng che đầu, với các cận thần chầu quanh, nhà vua nhập tiệc uống rượu. 


Lúc ấy Đề Thích Thiên chủ bảo: 


- Có ai dưới trần là những kẻ phụng dưỡng mẹ cha lại tinh cần giữ trọn ba chánh hạnh chăng? 


Rồi nhìn xuống thế gian, ngài thấy nhà vua đang ngồi uống rượu nông, ngài nghĩ: "Nếu vua ấy cứ 
uống rượu nông mãi thì toàn cõi Diêm-phủ- đề sẽ bị hủy diệt, ta muốn thấy chắc chắn vua không 
được uống rượu nữa". 


Thế là đặt bình rượu vào lòng bàn tay, ngài giả dạng một Bà-la-môn, đứng trên không ngay trước 
mặt vua kêu lớn: 


- Mua bình này đi, mua bình này đi. 

Vua Sabbamitta thấy ngài đứng trên không và nói như vậy, liền hỏi: 
- Bà-la-môn này từ đâu đến đây? 

Và nhà vua ngâm vần kệ trò chuyện với ngài: 


1. Ngài là đại sĩ hiện trên không 
Mình phóng hào quang rực ảnh hông 
Như chớp ngang trời đang lóe sáng 
Đêm đen kịt chiếu ánh trăng trong. 


2. Giữa chốn bao la, lượt nhẹ mình, 

Đi đứng trong khoảng chẳng âm thanh. 
Lực thân ngài đạt, ôi vỉ diệu, 

Chứng tỏ ngài thân thánh hiển linh 


3. Đạo Sĩ, xin cho biết bậc nào 

Vật gì trong ấy, chiếc bình cao 

Giữa không trung giáng trần. như vậy 
Chắc muốn bán hàng cho trẫm sao? 


Lúc ây Thiên chủ đáp lại: 
- Này nhà vua hãy nghe đây 
Rôi vừa thuyết giảng mọi đặc điêm xâu xa của rượu nông, ngài vừa ngâm vân kệ. 


4. Bình không đựng lạc, chẳng dâu hương, 
Chẳng phải mật ong, chẳng mía đường 
Song chuyện xấu xa không kề xiết 

Chứa đây trong bụng quả cầu tròn 


5. Ai uống, tội thay kẻ dại khờ 

Sẽ chìm trong hồ thắm đen dơ 
Đâm đầu trong vũng bùn ghê tởm, 
Ăn phải vật xưa đã nguyện chùa, 
Đại để, xin mua bình rượu nặng 
Đây lên tận miệng của nhà ta. 


6.Rượu vào trí đảo lộn quay cuông 
Như chú bò ăn có lạc đường 

Tạm trí phiêu diệu, người láo đảo. 
Múa men ca hát suốt ngày trường. 
Bình ta đây rượu tràn lên miệng 

Cực mạnh, mua ngay, hỡi Đại vương! 


7. Người IUIỐng rượu irơ trên chạy rong 
Khắp thành, như á ẩn sĩ trần truồng 
Đến khuya nằm nghỉ, liền đâm hoảng 
Quên cả thì giờ phải ngã lưng 

Bình rượu ta đây lên tận miệng 

Cực nông, mua lấy hỡi Quân vương! 


ở. Bợm rượu, như người hoảng múa men, 
Ngã nghiêng, dường chẳng đứng ngôi yên 
Tay chân run rầy, đẫu co giật 

Như nộm gỗ nhờ tay kéo lên 

Đại để, mua đi bình rượu đó 

Đây lên tận miệng, rượu cay men. 


9. Bợm rượu bị thiêu đốt ruột gan, 
Hoặc làm mỗi lũ chó rừng hoang, 
Dân thân tù ngục hay thân chết 

Còn phải chịu hao tốn bạc vàng 
Bình rượu ta đây lên tận miệng 

Cực nông, mua lấy, hỡi Vương quân! 


10. Túy ông mất hết vẻ thanh tao 

Trò chuyện những điều bẩn thiu sao! 
Ngôi đứng trần truông cùng đám bạn 
Mọi đàng ô trọc, bệnh lao đao 

Bình ta đây rượu tràn lên miệng 

Cực mạnh, quân vương hãy lấy vào! 


11. Kẻ uống thường hay thói tự cao, 
Nhãn quang chẳng sảng suốt đâu nào, 
"Thể gian của tớ", lòng thâm nghĩ, 
Chẳng có vua nào sánh kịp đâu! 


12. Rượu nông là thứ đại kiêu căng 
Ác quỷ nhát gan tựa nhộng trần, 
Kết hợp đánh nhau và phỉ bảng 

Ấy nhà cho trộm, điểm dung thân. 


13. Dù gia đình có thật giàu sang 
Hưởng thọ kho vô số bảo tàng 

Giữ của trời cho phong phú nhất 
Rượu này cũng sẽ phá tan hoang 


14. Bạc vàng, đồ đạc ở trong nhà 
Đồng ruộng, trâu bỏ, thóc vựa kho 
Ta sợ tiêu vong Vì rượu mạnh 

Là mâm suy sụp của toàn gia 


15. Túy ông đây nặng tính kiêu căng 
Phi báng cả hai bậc lão thân, 

Thách đồ bà con cùng máu huyết 
Dám làm ô uề mỗi hôn nhân 


1ó. Nữ nhân uống rượu cũng kiêu căng 
Phi bảng chông mình lẫn phụ thân 

Bất chấp thanh danh nhà quý tộc 

Biến thành nô lệ tính điên khùng 


17. Bợm rượu, gan liều dám sát nhân 
Sa môn chân chính Bả-la-môn, 

Rồi cùng mọi cõi đời đau khổ 

Hỏi tiếc hành vi quá bạo tàn 


18. Rượu vào, phạm ác nghiệp ba phần: 
Lời nói, việc làm với ý tâm 

Địa ngục chìm sâu đây khổ não 

Vì hành động ác tạo sai lầm 


19. Có kẻ, người năn nỉ uống CÔNG 
Dù đem dâng mấy đồng vàng, song 
Khi say, chúng dụ theo đường chúng 
Lời dồi tuôn ra cũng sẵn lòng 


20. Vì người say giữ việc thông tin 
Gặp cảnh gian nguy đến đột nhiên 
Hãy ngắm! Kẻ này thê thốt nặng: 

"Việc này tâm trí chọt quên liền!" 


21. Ngay người thanh lịch nhất, khi say 
Cũng hóa ra phường tục tử ngay 

Đệ nhất trí nhân mà túy lúy 

Cũng huyện thuyên nói xuẩn ngu đây! 


22. Uống nhiễu, nhịn đói, ngã chơi vơi 


Đất cứng trần là chỗ nghỉ ngơi 
Lúc nhúc trên trơ như lũ lợn 
Chịu bao nhục nhã nhát trên đời 


23. Như bò, bị đánh ngã trên trên sản 
La liệt nằm từng đồng hỗn mang 
Ngọn lứa chứa trong men rượu nặng 
Sức người không thể sánh ngang bằng 


24. Mọi người kinh hoảng vội lùi ra. 
Tránh độc dược kia tựa độc xã 
Dũng sĩ to gan nào giải khát 

Cho mình bằng rượu giết người ta? 


25. Ta chắc sau khi uống rượu nông 
And-ha tộc, với Vrish-ni cùng 

Lang thang bờ biển rồi nhào xuống 
Vì chiếc chùy kia của họ hàng 


26. Tiên say bị đọa khỏi cung trời 
Thân lực mắt liền, Đại để ơi! 

Ai muốn nếm mùi ghê tởm ấy, 
Mua đi bình rượu của nhà tôi! 


27. Chẳng phải sữa chua, mật ngọt đây 
Song ngài luôn nhớ mãi từ nay 

Cải gì chứa đựng trong bằu ấy 

Đại để xin mua lấy rượu này! 


Khi nghe xong bài thuyết giảng trên, vua nhận thấy thống khổ do rượu nồng gây ra, nên lòng hoan 
hỷ, tán thán Thiên đề qua hai vần kệ sau: 


28. Chẳng song thân dạy khéo như ngài 
Ngài thật nhân tử, thiện hảo thay, 

Chân lý ngài tìm ra tối thượng 

Trâm vâng lời dạy bảo hôm nay 


29. Năm đệ nhất thôn của trẫm ban 
Bảy trăm bò, thị nữ trăm nàng 
Mười xe tuân mã thuản cao quỷ. 
Vì lợi ích ngài đã dạy răn 
Đề Thích nghe vậy liền xuất đầu lộ diện, vừa trụ trên không vừa ngâm hai vần kệ: 


30. Một trăm thị nữ ván nhà ngài 
Làng mạc, đàn bỏ, cũng mặc ai 


Chẳng ngựa xe, đòi thuần chủng quý 
Sak-ka Thiên chủ chính danh này 


31. Hưởng đủ bơ tươi, thịt ướp, cơm 

Vui lòng ăn bánh mật men thơm 

Thích nhiêu chân lý ta vừa dạy 

Trong sạch cõi Thiên đên đúng đường. 
Đề Thích Thiên chủ thuyết giáo cho ngài xong lại trở về Thiên giới. Nhà vua liền chừa rượu mạnh 
và ra lệnh đập vỡ các bình rượu kia. Sau đó ngài kiên tâm giữ Ngũ giới và bô thí, về sau được sinh 
vào cõi Thiên. 
Nhưng việc uống rượu mạnh dần dần phát triển khắp cõi Diêm-phù-đề. 

+ 
Bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại và nhận diện Tỉ lên thân: 
- Vào thời ấy, Ananda là nhà vua kia, còn Đề Thích Thiên chủ chính là Ta. 
-ooOoo- 

513. Chuyện vương tử chiến thắng (Tiền thân Jayaddisa) 
Kìa, đã nhịn ăn bảy buổi sáng..., 


Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể về một Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ mình. 


Phân mở đẫu cũng giống như chuyện kề trong số 540 Tiên thân Sàma. Nhưng vào dịp này, bậc Đạo 
Sư bảo: 


- Các hiển nhân ngày xưa từ bỏ chiếc lọng trắng có các vòng kim hoa để phụng dưỡng song thân. 


Nói xong, Ngài liên kể câu chuyện quả khứ. 


Ngày xưa có một vị vua ở kinh thành phía Bắc Pãncàla, trong quốc độ Kampila, mệnh danh là 
Pãncàla. Hoàng hậu của ngài có thai, sinh được một hoàng nam. Trong suôt tiên kiêp xưa, bà có 
một tình địch trong hậu cung đang cơn nóng giận đã thê: 


- Một ngày kia ta sẽ ăn thịt con bà. 


Và để lời nguyễn kia có công hiệu, nàng biến thành một con quỷ cái. Sau đó, ác quỷ tìm cơ hội 
chụp lấy hài nhi ngay trước mặt hoàng hậu, nhai ngấu nghiên như miếng thịt tươi rồi biến đi. Lần 
thứ hai cũng làm y hệt như thế, nhưng đến lần thứ ba, khi hoàng hậu đã vào phòng sinh, đám vệ 
binh liền canh gác quanh hoàng cung rất chặt chẽ. 


Vào ngày bà sinh con, quỷ cái lại xuất hiện và chụp lẫy hài nhi. Hoàng hậu thét lên: 
- Quỷ cái! 


Lập tức binh lính cẦm khí giới chạy đuôi theo con quỷ cái khi nghe báo động. Vì không kịp ăn thịt 
hài nhi, quỷ cái chạy trốn, ẩn mình dưới cống. Hài nhi nhận quỷ cái ấy làm mẹ, ngậm vú đòi bú, và 
quỷ cái kia bỗng sinh lòng thương hài nhi như mẹ thương con, liền đi đến nghĩa địa dấu hài nhi 
trong hang đá và chăm sóc kỹ lưỡng. 


Hài nhi lớn dần, quỷ cái đem thịt người về cho nó ăn, và cả hai đều sống bằng thức ăn này. Đứa trẻ 
không biết mình là người, song dù tưởng mình là con của quỷ, cậu bé cũng không thể biến hóa khỏi 
hình người hay dấu mình được. Đề thực hiện việc này, con quỷ đưa cho cậu bé cất một loại rễ cây - 
Nhờ công lực của thứ rễ này, cậu biến hình được và tiếp tục sông băng thịt người. Lúc bấy giờ quỷ 
cái có việc đi xa để chầu đại lực quỷ vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) rồi chết luôn tại đó. Còn phần 
hoàng hậu, lần thứ tư sinh được một hoàng nam bình yên vì quý cái đã chết, và do sự kiện hoàng 
nam sinh ra chiến thắng kẻ thù là quý cái kia, nên được đặt tên Jayaddisa (Hoàng tử Chiến Thắng) 


Khi hoàng tử khôn lớn, học hành tinh thông mọi mặt, chàng lên nắm quyền theo nghi lễ Øølương 
chiếc lọng trăng Và trỊ VÌ quốc độ. Vào thời Ấy, hoàng hậu của vua sinh hạ Bồ-tát được đặt tên là 
Alinasattu. Khi hoàng tử lớn khôn tinh thông mọi môn học thuật, liền được phong làm phó vương. 
Còn cậu bé làm con của quỷ cái vì bất cân làm hư hỏng rễ cây kia nên không thê dấu mình được 
nữa, phải sống trong nghĩa địa ăn thịt người nhưng vẫn xuất lộ nguyên hình. 


Dân chúng thấy vậy sợ hãi, đến kêu than với nhà vua: 


- Tâu Đại vương, một con quỷ có hình dạng rõ ràng đang ăn thịt người trên nghĩa địa. Dần dần nó 
sẽ tìm đường vào kinh thành ăn thịt dân. Xin Đại vương ra lệnh bắt nó đi. 


Nhà vua chấp thuận ngay và ra lệnh bắt quỷ nọ. Một đạo binh cầm khí giới đứng quanh thành. Con 
quỷ ấy trần truồng nom thật khủng khiếp, nhưng lại sợ chết nên thét to và nhảy vào giữa ba quân. 
Quân sĩ la lên: 


- Quý đây rồi! 


Và họ cũng lo sợ cho mạng sông của họ, nên tan rã thành hai nhóm và bỏ chạy. Con quỷ thoát được 
và chạy ân mình trong rừng, từ đó không dám lai vãng chô có người ở. 


Nó sông dưới gốc cây đa gần con đường lớn xuyên qua rừng, khi dân chúng qua lại đường đó, nó 
bắt lẫy từng người một đem vào rừng giết, ăn thịt. Lúc bấy giờ có một Bà- la-môn dẫn đầu đám, bộ 
hành, đưa một ngàn đông. tiền cho đám kiêm lâm rồi đi ngang qua đường â ẫy với năm trăm Cỗ xe. 
Con quỷ có hình người liền rỗng lên nhảy vào đám người ây. Họ hốt hoảng chạy trốn ngã lăn lóc 
dưới đất. Quỷ chụp lấy gã Bà-la-môn nhưng vì bị mảnh gô gây thương tích trong lúc đang chạy 
trốn, lại bị đám kiểm lâm đuổi theo rất gắt, nên nó thả gã Bà-la-môn và đi đến năm dưới gốc cây 
thường trú ẩn. 


Đến ngày thứ bảy, vua Jayaddisa truyền lệnh đi săn và khởi hành từ kinh thành. Ngay lúc nhà vua 
lên đường. một người dân vùng Takkasilà, là một Bà-la-môn tên gọi Nanda, đang phụng dưỡng cha 
mẹ, đến yết kiến đức vua, mang theo bốn bài kệ, mỗi bài trị giá bốn trăm đồng tiên. 


Nhà vua dừng lại để nghe kệ, và ra lệnh làm chỗ nghỉ ngơi cho ngài. Trong lúc đi săn người bảo: 


- Người nào để con hươu chạy thoát từ phía mình thì phải trả tiền cho vị Bà-la-môn về các bài kệ 
ây. 


Sau đó một con hươu sao xuất hiện, chạy thẳng về phía nhà vua để thoát thân. Các cận thần cười rộ 
lên. Nhà vua chụp lầy kiêm, đuôi theo con hươu chừng ba dặm bắt được nó, liên lây kiêm xẻ đôi và 
gánh lên đòn. 


Lúc trở về, ngài đi đến chỗ quỷ nhân đang ngồi, nghỉ ngơi một lát trên bãi cỏ kusa rồi định tiếp tục 
đi, lúc đó quỷ nhân xuât hiện thôt lên: 


- Dừng lại, ngươi định đi đâu, ngươi là mỗi ngon của ta! 
Rồi chụp lấy tay ngài, quỷ ngâm vần kệ: 


1. Kia! Bảy ngày qua chịu đói lòng 
Môi ngon bỗng xuất hiện sau cùng 
Phải chăng danh tiếng ngươi lừng lây? 
Ta muốn biết tên họ, giống dòng 


Nhà vua kinh hoảng khi thấy quỷ nhân, nên đứng sửng như trời trồng, không thê chạy trốn được, 
song rôi tỉnh trí dân, ngài đáp vân kệ thứ hai: 


2. Nếu ngươi biết Chiến Thắng là vua 
Của xứ Pãn-ca, quốc độ tai 

Săn bắn trong rừng ta lạc bước, 

Xin dùng hươu nọ thả ta ra. 


Con quỷ nghe vậy liền ngâm vần kệ thứ ba: 


3. Muốn cứu mạng, ngài đã hiển dâng 
Môi kia ngon thật đấy Quân vương 
Ta xơi ngài trước và không bỏ 

Thú nếm thịt hươu: chớ nói quàng! 


Khi nhà vua nghe vậy liền nhớ đến Bà-la-môn Nanda, và ngâm vần kệ thứ tư 


4. Vì ta chẳng thuộc mạng an toàn 
Được thả như ta khẩn thiết van 
Thì hãy cho ta tròn hứa cũ 

Ta đà giao ước Bà-la-môn 


Sáng mại cứu được lời danh dự 
Rồi sẽ trở về với quỷ nhân 


Quỷ nhân nghe vậy, lại ngầm vần kệ thứ năm 


5. Đến gân chỗ chết chẳng an lòng 
Lo lắng việc gì hỡi Đại vương 

Nói thật cho ta rồi có thể 

Ta bằng lòng thả một ngày ròng 


Nhà vua ngâm vân kệ thứ sáu đê giải thích sự việc ây 


6. Ta hứa lời cùng một đạo nhân 

Nợ kia chưa trả, hứa cho xong 

Mong tròn nguyện ưóc, thanh danh cứ 
Ta sẽ gặp ngài buổi rạng đông 


Nghe vậy, quỷ nhân đáp vần kệ thứ bảy: 


7. Ngài đã hứa cùng một đạo nhân 

Nợ kia chưa trả, hứa chưa xong 

Mong tròn nguyện ước thanh danh cứu 
Rồi trở về đây buổi rạng đông 


Nói xong con quỷ đê cho vua đi, Vua được tha về liên bảo: 
- Xin đừng bận tâm vì ta, sắng sớm mai ta sẽ trở lại. 


Rồi ghi nhận một số dấu đường xong, ngài trở lại với đám bĩnh sĩ và chúng hộ tống ngài về thành. 
Sau đó ngài triệu vị Bà-la-môn vào, ngài ban tặng bốn ngàn đồng tiền. Rồi ngài lại truyền đưa vị 
Bà-la-môn lên ngồi một cỗ xe, ra lệnh cho đám tùy tùng rước vị này thắng đến Takkasilà. Ngày 
hôm sau, nôn nóng đến gặp quỷ nhân, ngài gọi hoàng thái tử đến dặn dò. 


x 


Bậc Đạo Sư ngâm hai vân kệ giải thích việc này: 


§. Thoát ác quỷ kia, lại trở về 
Nhà yêu, mộng nước đẹp tràn trê 
Với La-môn bạn, không sai hứa 
Song dặn A-lin quỷ tử kia 


9. Vương nhỉ nay nhận chức Quân vương 
Cai trị bạn thù thật chính chán 

Đừng để bắt công làm hại nước 

Cha đành nộp mạng chốn hung thần 


Thái tử nghe vậy liền ngâm vần kệ thứ mười: 


10. Hoàng nhỉ mong biết rõ nguyên nhân 
Khiến trẻ mất ân lộc phụ hoàng 

Cha phải đưa con lên kế vị 

Thiếu cha, con chẳng thiết ngai vàng 


Nhà vua nghe vậy, ngâm vần kệ tiếp theo: 
11. Này con, cha chẳng thể tìm ra 
Một ác ngôn hay một nghiệp tà 
Song nợ thanh danh, giờ trả trọn 
Còn lời nguyên giữ với yêu ma. 
Thái tử nghe thế liền ngâm vần kệ: 
12. Cha ở lại, đây con sẽ đi 
Trở về an Ôn, CÓ ØÌ MOnĐ 
Nêu cha đi nữa, con theo gót 
Phụ tử cùng nhau chăng sông chỉ! 
Nghe lời này, nhà vua đáp kệ: 
13. Vương tử, con theo đúng đạo trời 
Song cha mát hết thủ yêu đời. 
Nêu yêu tỉnh nọ dùng xiên gô 
Nướng thịt con ăn trọn cả đời 
Nghe vậy thái tử lại ngâm vần kệ nữa: 
14. Nếu cha thoát được vuốt yêu tỉnh 
Vì phụ vương, con nguyện bỏ mình 
Hơn nữa con trần tr hỷ lạc 
Được đem đời hiến sinh thành 
Nghe vậy vua nhận thấy đức hiểu thảo của con, liền nhận lời cầu mong của con và bảo: 


- Tốt lành thay, vương nhi, hãy ra đi. 


Thế là thái tử giả từ song thân và rời kinh thành. 


Bậc Đạo Sư làm sáng tỏ việc này qua nửa vân kệ: 


đội, Thái tứ anh hùng, xin vĩnh biệt 
Cui đâu ngài đảnh lê song thân. 


Lúc ấy, song thân ngài, em gái ngài, vương phi cùng triều thần tiễn ngài đi ra khỏi kinh thành; ngài 
hỏi vua cha lối đi và sau khi xêp mọi việc cân thận cùng dặn dò khuyên nhủ các người thân, ngài 
lên đường tiến về hang quý, oai hùng như con sư tử có bờm. Mẹ ngài thấy ngài ra đi, không thể 
kềm chế được, liền ngất lịm. Vua cha giơ hai tay khóc lớn. 


x 


Bậc Đạo Sư làm sáng tỏ việc này qua nửa vân kệ: 


1ó. Phụ vương khóc lớn, giơ tay cản, 
Hiên mâu buôn thương, ngã lịm dân 


Như vậy, muôn nêu rõ lời nguyện câu của vua cha và lời Thê Chân thực của mẹ ngài, em ngài, 
cùng vương phi, bậc Đạo Sư lại ngâm thêm bôn vân kệ: 


17. Khi hình thái tử khuất mờ dẫn 
Trước mắt thảm sâu của phụ thân 

Cấu nguyện chư thân , tay chắp khấn 
Va-rù-na với So-rmua vương 

Phạm thiên, nhật nguyệt, chư thân nữa, 
Bảo vệ hoàng nhỉ được vạn an 

Nhờ các thân linh này, thái tử 

Mong con thoát ắc qu) kinh hoàng 


Mâu hậu: 


18. Như mẹ Ra-ma đẹp dáng người 
Cứu con nàng đã bặt tăm hơi 

Khi vào rừng rậm Dam-da ấy 

Con trẻ ta mong giải thoái thôi 

Nhờ khẩn lời chân thành, ước nguyện 
Chư thân cho trở lại an vui 


Vương muội: 


19. Hoàng huynh chẳng có lỗi lẫm gì 
Dù lộ rõ ràng hoặc giấu che 

Chứng thực lời này, con nguyện ước 
Chư thân mang thái tử quay vê 


Vương phi: 


20 Với thiếp, chàng không phạm lỗi lâm 
Lòng đây yêu dấu, hỡi lang quân 
Chứng thực lời này xin tước nguyện 
Thân thánh cho chàng trọn tấm thân 


Về phần thái tử, ra đi theo lời hướng dẫn của vua cha, lên đường đến nơi quỷ nhân ở. Song quỷ 
nhân nghĩ thầm: "Các vua Sát-dế-ly nhiều mưu mẹo lắm, ai biết được việc gì sẽ xảy ra?" Rồi nó 
trẻo lên cây đợi nhà vua đến. 


~ 


Khi thấy thái tử, nó nghĩ "Người con đã ngăn cản vua cha và tự dẫn thân đến. Không có gì phải sợ 
người ây cả." 


Và quỷ trèo xuống ngồi quay lưng về phía thái tử. Khi đến nơi thái tử đứng trước quỷ nhân, vừa lúc 
quỷ nhân này ngâm vân kệ: 


2L Chàng từ đâu đến, hỡi hoàng nam 

Có biết rừng này của quỷ chăng? 

Ai đến thật xem thường tính mạng 

Nơi loài quỷ đữ chiếm làm hang 
Nghe vậy, thái tử bèn đáp kệ: 

22. Ta biết rõ ngươi, quỷ bạo tàn 

Chôn này ngươi ở giữa rừng hoang 


Ta là đích tử Ja-ya để, 
Ăn thịt rôi,, thả phụ vương 


Quý nhân lại ngâm vần kệ: 
23. Ta biết con trai chúa Ja-ya 
Dáng chàng đề lộ việc kia mà 
Thát là gian khô cho chàng quá 
Phải chết vì thay mạng của cha 
Thái tử liền đáp kệ nữa: 
24. Nghĩ rằng chẳng phải việc anh hùng 
Được chết vì ân phước phụ thân 
Và mẹ quý yêu khi bỏ mạng 
Đời đời hưởng cực lạc thiên cung 
Nghe vậy, quỷ liền nói 
- Này thái tử, không có kẻ nào không sợ chết. Thế tại sao chàng lại không sợ? 
Ngài liền nói lý do cho quỷ nghe qua hai vần kệ: 
25. Nhớ ta không phạm. lỗi lầm gì 


Dù lộ ra ngoài hoặc giấu che 
Sinh tử ta đều cân nhắc kỹ 


Dù đây, hay các cối sau về 


26. Ăn thịt ta đây, hỡi quỷ nhân 
Phải làm công việc ấy cho xong 

Ta buông mình xuống trên cao chết 
Người cứ ăn ta, thỏa nguyện lòng 


Qủy kia nghe vậy kinh hoảng liền bảo: 
- Ta không thể ăn thịt người này được. 
Rồi nghĩ mưu kế cho ngài chạy trốn, quỷ liền bảo: 


17. Nếu chàng tự nguyện muốn liễu thân 
Thải tử, đem đời cứu phụ vương 

Ta bảo chàng rời ngay bước vội 

Tìm gom củi đốt lửa than hừng 


Bậc Đạo Sư ngâm một vân kệ nữa làm sáng tỏ vân đê này: 


27. Hoàng nam anh đũng nhặt cây rừng 
Và chất cao lên một cái giàn 

Và thét vừa châm: "Bày tiệc săn! 

Hãy xem, ta nhóm lứa cho hừng!” 


Khi thấy thái tử trở về và nhóm lửa, quỷ nhân nói: 
- Người này thật gan dạ không sợ chết. Xưa nay ta chưa từng thấy ai can đảm như vậy. 


Nó ngồi sửng sờ, thỉnh thoảng lại nhìn thái tử. Ngài thấy thái độ quỷ nhân như thế, liền ngâm vần 
kệ: 


26. Đừng đứng nhìn ta, dáng sửng sở 
Ta câu ngươi giết bắt ăn ta 

Khi đang còn sống ta trù tính 

Muốn để ngươi ăn thịt đúng giờ 


Quý nhân nghe vậy, liền ngâm kệ: 
29. Một hiển nhân, chánh trực, công bằng 
Chác chăng bao giờ phải bị ăn 
Hoặc kẻ nào ăn người, ãt hăn 
Đáu kia tan nát bảy phán chăng 


Thái tử nghe vậy hỏi: 

- Nếu ngươi không muốn ăn ta, tại sao ngươi bảo ta bẻ cành về nhóm lửa? 
Quỷ nhân nói: 

- Ta muốn thử chàng đó thôi, vì ta chắc chàng sẽ bỏ chạy trốn. 

Thái tử đáp: 


- Bây giờ làm sao ngươi thử ta được, bởi vì lúc còn là súc sinh, ta đã để cho Thiên chủ thử đức 
hạnh của ta rôi. 


Cùng với lời này ngài ngâm vân kệ: 


30. Đề Thiên giả dạng một La-môn 
Thỏ lấy thịt mình để cúng dâng 

Từ đó mặt trăng in dáng thỏ 

Ta chào nguyệt diện: "Dạ xoa thân!" 


Quý nhân nghe vậy thả cho thái tử đi về và bảo: 


31. Như trăng thoát vuốt La thân 
Chiếu giữa đêm rằm tỏa ánh quang 
Ngài, chúa Kam-pi anh dũng đã 
Thoát tay quỷ dữ, sáng huy hoàng 
Bạn đang sâu, bỗng tung hô dậy 
Trước mặt ngài xuất hiện vẻ vang 
Phụ mẫu thân yêu, ngài cống hiển 
Bao niềm hạnh phúc ngập hân hoan 


Rồi nó nói thêm: 

- Hỡi đắng anh hùng, hãy đi đi! 

Và nó để Bậc Đại Sĩ lên đường. Sau khi đã hàng phục quỷ nhân xong, ngài còn dạy nó ngũ giới và 
muốn thử xem nó phải quỷ không, ngài nghĩ thầm: "Mắt bọn quỷ thường đỏ và không chớp. Chúng 
không đồ bóng xuống đường và không hề biết sợ gì cả. Còn đây không phải quỷ. Đây là người. 
Nghe nói cha ta có ba vương huynh bị quỷ dữ tha đi, hai người ắt hắn đã bị ăn thịt rồi, còn một 


người được quỷ cái thương yêu với tình mẹ con. Chắc là đây thôi. Ta phải đem vị này về tâu với 
vua cha đê đưa lên ngôi báu mới được. 


Nghĩ vậy ngài kêu lên: 


- Này Tôn ông, Tôn ông chẳng phải là quỷ đâu, mà là bào huynh của cha ta. Xin mời Tôn ông đi về 
cùng ta giương chiếc lọng trắng biểu hiện vương quyền trong giang sơn của tô tiên mình. 


Khi quỷ nhân đáp: 

- Ta không phải là người. 

Thái tử nói: 

- Tôn ông chăng tin ta ư? Vậy kẻ nào cho Tôn ông tin được? 

Quỷ đáp: 

- Có chứ, có một nơi nọ có một ân sĩ đã thành tự thiên nhãn thông. 

Thế là ngài dẫn quỷ đến nơi ấy. Vừa trông thấy hai người xuất hiện, vị ẩn sĩ hỏi ngay: 
- Hai vị có cùng đòng họ tổ tiên, cần gì mà đến đây? 


Nói xong vị ân sĩ lại nói rõ về liên hệ dòng họ giữa hai người. Con quỷ ăn thịt người liên tin ngay 
và bảo: 


- Này hiền hữu cứ về triều đi, phần ta, ta sinh ra với hai bản chất trong một hình hài. Ta không 
muôn làm vua. Ta sẽ đi tu làm ân sĩ. 


Thế là quỷ thọ giới tu hành với vị ân sĩ ấy. 


Sau đó thái tử đảnh lễ hai vị và trở về triều. 


Bậc Đạo Sư ngâm vân kệ làm sáng tỏ thêm vân đê này: 


32. A-lin thải tử anh hùng 

Nghiêng mình kính lẾ quỷ nhân hung tàn 
Thêm lân thoát nạn lên đàng 

Vẻ Kam- -Dỉ Xứ, an toàn tấm thân. 


Khi thái tử về thành, bậc Đạo Sư giải thích cho dân trong thành cùng toàn thể hội chúng nghe 
những chuyện thái tử đã làm và ngâm vân kệ cuôi cùng: 


33. Từ thành thị đến thôn trang 

Nhán dân lũ lượt lên đàng chen chân 
Kìa! Đồng nô nức hô vang 

Uy danh thải tử can tràng hùng anh 
Tượng, xa ngất nghều đăng trình 

Đến ngài đảnh lễ, cung nghênh khải hoàn 


Vua nghe thái tử đã trở về liền đi ra ngoài đón ngài. Thái tử được đám đông hộ tống bước đến đảnh 
lê vua cha. Vua cha hỏi: 


- Này vương nhỉ, làm thế nào con thoát được ác quỷ kia? 
Ngài đáp: 


- Tâu phụ vương, vị đó chẳng phải quý đâu. Chính là bào huynh của phụ vương, là bá phụ của 
conđây. 


Ngài liền kể mọi chuyện cho vua cha nghe và nói: 

- Vương phụ nên đi thăm bá phụ ngay. 

Vua lập tức ban lệnh khua trồng lên rồi cùng đoàn tùy tùng lên đường đi thăm hai vị ân sĩ, vị ân sĩ 
trưởng kế lại đây đủ chỉ tiết câu chuyện: hài nhi bị quỷ bắt đi ra sao. Thay vì ăn thịt, quỷ cái đem 
hài nhi về nuôi thành quỷ nhân. Vua và quỷ liên hệ máu huyết như thế nào. Vua liền bảo: 

- Này hoàng huynh, hãy về làm vua trị nước. 

- Xin cảm tạ Đại vương. Không được đâu. 

Vua lại nói: 

- Thế thì hoàng huynh đến ở trong vườn thượng uyền, ta sẽ cung cấp đủ bốn thứ vật dụng. 

Nhà ấn sĩ lại từ chối. 

Sau đó vua cho lập ngôi làng trên một ngọn núi, không xa nơi ân cư kia, xây hồ, trồng trọt, đất đai 
và đem một ngàn gia đình cùng nhiêu của cải đên lập một ngôi làng lớn cùng ban bô thí cúng 


dường cho hai vị ân sĩ. Ngôi làng lớn dần thành thị trấn Cullakammàsadamma. Vùng có quỷ 
nhân được bậc Đại sĩ Sutasoma điêu phục mệnh danh là thị trần Mahàkammàsadamma. 


x 


Đác Đạo sư chấm dứt Pháp thoại xong liền tuyên thuyết các Thánh để, và nhận diện Tỉ iên thân: - 
Vào lúc kêt thục các Thánh đê, vị Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ mình đã đặc quả Dự Lưu- 


- Thời ấy, phụ vương và mẫu hậu là hai thân trong hoàng tộc ngày nay, ẩn sĩ là Sariputta (Xá-lợi- 
phât), quỷ nhân là Anguhimala; vương muội là Uppalavannàa (Liên Hoa Sac), hoàng hậu là mẹ của 
La-hấu-Ìa và thải tứ Alinasaftu chính là Ta. 

-ooOoo- 
514. Chuyện tượng vương ở hồ Chaddanta (Tiền thân Chaddanta) 
Ái hậu mắt nhung, đẹp tuyệt trần..., 


Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ-viên) về một Sa-di-ni. 


Một thiện gia tín nữ ở Xá vệ nhận thấy nỗi khô đau của cuộc đời thế tục, đã xuất gia tu hành. Một 
ngày kia, nàng cùng các Tỷ-kheo-ni khác đi đên nghe Pháp. 


Trong lúc đức Phát ngôi thuyết giảng trên bảo tọa uy nghỉ, nàng chiêm ngưỡng kim thân của 
Ngài đây đủ vẻ tối thắng mỹ diệu phát xuất từ công đức vô lượng của Ngài, nàng nghĩ thâm: "Ta 
không biết trong một đời trước nào ta từng phụng sự là thê thiếp của bậc vĩ nhân này chăng?" 


Ngay lúc ấy, nàng chọt nhớ lại các đời trước của nàng. "Vào thời thượng tượng vương Chaddama, 
ta đã từng làm vợ vĩ nhân này ". Tâm nàng tràn ngập hân hoan hạnh phúc khi nhớ lại việc ấy. 
Trong niềm xúc động sung sướng kia, nàng bật cười lớn và nghĩ thâm: "Ít phụ nữ có thiện ý đối với 
chỗng mình, đa số đều có ác ý cả. Ta không biết xưa kia ta có thiện ý hay ác ÿ đối với vị này." 


Rôi hồi tưởng lại quá khứ, nàng nhận ra là vì cảm thấy bị đổi xử thờ ơ lãnh đạm nên nàng đã sinh 
lòng oán hận Đại tượng vương Chaddamta có chiếu đài một trăm hai muơi cubif ( gần năm mươi 
mới), và nàng đã nhờ tay thiện xạ Sonudtara dùng tên tâm thuốc độc bắn trọng thương để giết ngài. 
Lúc ấy niềm đau khổ khởi lên, lòng nàng bồn chồn nóng rang, rồi không thể kêm chế xúc động kia, 
nàng bật tiếng khóc nức nở. 


Thấy thể, bậc Đạo Sư nở một nụ cười và khi được hội chúng tý-kheo hỏi: 
- Bạch Thế Tôn, duyên có gì khiến Thế Tôn mỉm cười? 
Ngài bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, Sa-di-ni này vừa khóc, khi nhớ lại một tội ác đã từng phạm để hại Ta trong một 
đời trước. 


Nói vậy xong Ngài kể một câu chuyện quá khử. 


Một thuở nọ, có tám ngàn vương tượng nhờ tu luyện thần thông, du hành qua không gian đến an trú 
gần bên hồ Chaddanta ở vùng Tuyết Sơn. Vào thời ấy Bồ tát tái sinh làm con của Voi chúa. Thân 
ngải thuần trắng, bàn chân đỏ, da mặt đỏ hồng. Dần dần lớn khôn, ngài cao đến tám mươi tám cubIt, 
và dài một trăm hai mươi cubit. Ngài có cái vòi như cuộn dây thừng bằng bạc dài năm mươi tám 
cubit, bộ ngà có chu v1 mười lăm cubit, dài ba mươi cubit, tỏa ảnh sáng lục sắc. Ngài là chúa đàn 
voi lớn gồm tám ngàn con, thường tôn kính cúng dường các vị Độc Giác Phật và Mahảsubhaddà 
(Tiểu Hiền Phi và Đại Hiền Phu) Tượng cương với quân thần tám ngàn voi ngự trong Kim động. 


Lúc bấy giờ hồ Chaddanta dài năm mươi đặm và rộng năm mươi dặm. Ở giữa hồ khoảng mười hai 
dặm, chẳng hề có cây Sevàla hoặc Panaka nào mọc, nên nước trong như khối ngọc thần. Bao quanh 
vùng nước này gần đó là một dải toàn hoa súng trắng tinh khiết rộng chừng một dặm. Tiếp theo đó 
là loại sen trắng, sen hồng, đến súng trắng, súng hồng và loại súng trắng ăn được, đám súng trắng 
chen lẫn các loại súng khác, rộng chừng một dặm cứ mỗi lớp bao quanh các lớp trước. 


Kế tiếp bảy lớp cây này là một đám súng trắng xen lẫn các loại súng khác cũng rộng chừng một 
dặm, bao quanh tât cả các lớp trước. 


Kế đó trong vùng nước sau vừa cho voi đứng, là một đám lúa đỏ. Tiếp theo trong vùng nước bao 
quanh là những khu rừng cây nhỏ đầy hoa thơm dịu dàng đủ mầu vàng, xanh, trăng, đỏ. Như vậy 
mười rừng hoa nảy rộng chừng một dặm mỗi thứ. Kế đó là rừng đậu đủ loại. Kế nữa là rừng chen 
lẫn bìm bìm, dưa, bí bầu và nhiều cây leo khác. Tiếp theo là một rừng mía cao bằng cây cau. 

Rồi đến một rừng chuối có quả lớn bằng chiếc ngà voi. Kế đó là một ruộng lúa. Rồi đến một vườn 
mít, trái bằng bình nước lớn. Tiếp theo là một vườn me đầy quả ngon ngọt. Sau đó là vườn táo voi. 
Rồi đến một rừng cây lớn đủ loại. Kế tiếp là một rừng tre. Vào thời ấy, phong cảnh vùng nảy tráng 
lệ như thế. Vẻ kỳ vĩ đương thời miêu tả trong bộ Luận Samyatta (Luận giải Bộ Kinh Tương Ưng) 


Song vùng bao quanh rừng tre lại là bảy ngọn núi. Từ phía ngoài cùng là ngọn Tiểu Hắc Sơn. 

Kế đó là Đại Hắc Sơn, Thủy Sơn, Nguyệt Sơn, Nhật Sơn, Ngọc sơn và núi thứ bảy theo thứ tự là 
Kim Sơn. Núi này cao bảy dặm, vươn cao lên quan hồ Chaddanta, như đường viền cái chén; vách 
núi bên trong màu vàng chói. Do ánh sáng tỏa ra từ đó, hồ Chaddanta rực rỡ như mặt trời mới mọc. 


Trong sô các núi phía ngoài, có một ngọn cao sáu dặm, một ngọn cao năm dặm, ngọn cao bôn dặm, 
ngọn cao ba dặm, ngọn cao hai dặm và ngọn chỉ cao một dặm. Lúc bây giờ về phía góc hô đông, 
được bao bọc băng Thât Sơn như vậy, ở một nơi gió thường thôi trên mặt nước, có một cây đa lớn 
mọc lên. 


Thân cây có chu vi năm dặm, cao bảy dặm. Bôn cành vươn ra bôn phía dài sáu dặm. Như vậy từ 

rề đên ngọn cao mười ba dặm, từ đâu ngọn cành cây phía này sang đâu ngọn cành cây phía kia rộng 
mười hai dặm. Cây này sinh ra tám ngàn chôi mọc thăng tuyệt đẹp, chăng khác nào Ngọc Sơn lô lộ 
kia. 


Song về phía Tây hồ Chaddanta trong Kim Sơn, có Kim Động chừng mười hai dặm. Tượng vương 
Chaddanta cùng đoàn tùy tùng tắm ngàn voI, về mùa mưa thường sông ở Kim Động này, vê mùa 
nóng lại đứng dưới gôc đa lớn kia, giữa các nhánh cây đê đón gió nhẹ hiu h1u thôi từ mặt hô nước. 


Một ngày kia, đám quần thần tâu với ngài: 
Đại Thọ Sàla vương đang độ nở hoa. 


Thế là đám tùy tùng hộ tống, ngài có ý định đi du ngoạn trong vườn Sàla, và khi vừa đến nơi ấy, 
trán ngài đụng vào một cây Sàla đang nở rộ hoa. 


Lúc bấy giờ nàng Cullasubhaddà đứng theo chiều gió, nên một đám cành lá khô cùng kiến đỏ rớt 
xuống thân nàng. Còn nàng Mahàsubhaddà đứng chỗ khuất gió nên các hoa tươi cùng phấn hoa và 
cành lá xanh rơi trên thân nàng. 


Cullasubhaddà nghĩ thầm: "Ngài đề rơi trên mình nàng ái phi của ngài đầy hoa tươi, phân hoa cùng 
cành lá xanh, còn trên mình ta, ngài lại làm rớt cả một mớ cành lá khô cùng bây kiên đỏ lân lộn! 


ụ"” 


Được lăm, rôi đây ta sẽ biệt cách làm gì! 


Và nàng sinh lòng oán hận bậc Đại Sĩ từ đó. 


Một ngày kia, Tượng vương cùng đám tùy tùng xuống hồ Chaddanta để tắm. Lúc ấ Ấy, hai chú voi 
dùng vòi cầm các bó rễ cây usìra để hầu tắm ngài, chà xát cả thân ngài cao như thê núi Kelàsa. Khi 
ngải bước ra khỏi nước, lên đứng trước mặt bậc Đại Sĩ. 


Sau đó tám ngàn vol kia xuống hồ vui đùa thỏa thích trong nước, hái đủ loại hoa dưới hồ, trang 
điểm bậc Đại Sĩ khác nào một ngôi đền bằng bạc; sau đó, chúng trang điểm cả hai hoàng hậu của 
chúa voI. Lúc ây có một con voi kia bơi quanh hồ, hái một đóa sen lớn bảy chồi dâng bậc Đại Sĩ. 
Ngài dùng vòi cầm hoa sen rảy phẫn lên trán mình xong đưa tặng hoa cho chánh hậu 
Mahàsubhaddà. Thấy việc này, nàng tình địch của chánh hậu lại nghĩ: "Hoa sen bảy chồi này ngài 
cũng tặng cho ái hậu của ngài, chứ không phải tặng ta!." 


Nàng lại càng sinh lòng căm hờn ngài thêm nữa. 


Một ngày kia, khi Bồ-tát đã ướp hoa quả ngon cùng ngó sen và củ sen với mật ong xong, ngàiđem 
cúng dường năm trăm vị Độc Giác Phật thọ thực, nàng Cullàsubhaddà cũng đem các thứ quả rừng 
nàng đã hái dâng cúng các vị Độc Giác Phật ấy, và nàng cầu nguyện như vây: 


- Từ nay, sau khi con lìa trần, ước mong rằng con được tái sinh làm công chúa Subhaddà trong 
hoàng tộc của vua Madda, và khi đến tuổi trưởng thành, mong rằng con được vinh dự làm hoàng 
hậu của vua Ba-lai-nai. Lúc ấy con sẽ đầy vẻ diễm lệ trước mắt ngài và được ngài sủng ái. và sẽ 
có đầy đủ quyên lực thực hiện điều gì con ước muốn. Thế là con sẽ tâu đức vua cho người thợ săn 
dùng tên độc bắn tử thương Voi chúa này. Và như vậy con ước mong có thể bảo chúng đem về 
dâng con một cặp ngà tỏa hòa quang lục sắc kia. 


Từ đó nàng bỏ ăn uống, nên héo mòn dân, chăng bao lâu nàng từ trần rồi tái sinh làm con chánh 
hậu vua Madda và được đặt tên là Subhaddà. Khi nàng đến tuổi dậy thì, song thân nàng liền xe 
duyên nàng với vua Ba-lai-nai. Nàng làm đẹp lòng vua và được sủng ái, nên được phong làm chánh 
hậu giữa đám mười sáu ngàn phi tần. 


Khi nhớ lại các đời trước của mình, nàng nghĩ thầm: "Lời nguyện cầu của ta đã thành tựu, nay ta 
phải truyện đem bộ ngà voI ây dâng ta mới được”. 


Thê là nàng xoa dâu khắp người, mặc áo dơ bân, năm lên giường, giả vờ bệnh. Nhà vua hỏi: 
- AI hậu Subhaddà của trâm đâu rôi? 


Khi nghe tin nàng bị bệnh, ngài vội vào hậu cung ngôi bên vương sảng, vuôt nhẹ lưng nàng và 
ngâm vân kệ đâu tiên: 


1. Ái hậu mắt nhung, đẹp tuyệt trần, 
Nàng xanh xao quá, dáng đau buồn, 
Như tràng hoa dưới chán giày xóo, 
Vì cớ sao nàng héo úa dân? 


Nghe lời này, nàng liền đáp vần kệ thứ hai: 


2. Dường như chuyện thấy ở trong mơ, 
Thân thiếp hằng mong mỏi thiết tha, 
Mộng ước hão huyền e khó đạt, 

Cho nên lòng thiếp mãi buôn lo. 


Vua nghe thê, lại ngâm vân kệ nữa: 


3. Những lạc thú nào ở thể gian, 

Con người khao khát tận tâm can, 
Điều gì mong trâm đem ban tặng, 
Hãy nói trẫm nghe, ước nguyện nàng. 


Nghe vậy, hoàng hậu bảo: 


- Tâu Đại vương, ước nguyện của thiếp thật khó đạt thành, thiếp chưa thể nói được ngay bây giờ 
ước nguyện ây, xin cho tất cả các thiện xạ trong nước tụ tập về đây, lúc ấy thiếp sẽ nói ra giữa đám 
thiện xạ ây. 


Và nàng ngâm vân kệ đê giải thích ý nàng muôn nói: 


4. Truyền đám thợ săn phụng mệnh ngay, 
Những người cư ngụ nWỚC "On nảy, 

Điều thân thiếp muốn nhờ tay họ, 

Khi diện kiến, xin sẽ giải bày. 


Vua chấp thuận và từ hậu cung, ngài ban lệnh cho các đại thần: 


- Hãy cho đánh trống ban lệnh rằng tất cả các thợ săn trong quốc độ Kàsi trải dài ba trăm dặm này, 
phải đên tụ tập tại đây. 


Họ tuân lệnh, chăng bao lâu các thợ săn trong quốc độ Kàsi mang tặng vật tùy theo phương tiện của 
họ, nhờ tâu trình vua họ xin bệ kiên. Lúc ây họ đên chừng sáu mươi ngàn người. Vua nghe tin ây, 
liên đứng trước cửa sô mở rộng giơ tay chỉ cho hoàng hậu thây họ đã trình diện, ngài bảo: 


3. Nhìn đám thợ săn đũng cảm đáy! 
Nghề săn môi lão luyện cao tay, 
Với tài chém giất bây hoang thú, 
Vì trâm, sẵn sàng bỏ mạng ngay. 


Hoàng hậu nghe thế liền ngâm vẫn kệ bảo họ: 


6. Lạp hộ can trường tụ tập đây, 
Những lời ta nói, lắng nghe vậy: 
Dường như ta thấy trong cơn mộng 
Bạch tượng sáu ngà tuyệt mỹ thay, 
Ta ước bộ ngà, lòng khắc khoải, 
Chẳng còn gì đáng giá đời này! 


Đám thợ săn nghe nàng nói, đáp lời: 


7. Các bậc tổ tiên thuở đã qua, 
Sảu ngà voi trắng, thấy bao giờ? 
Loài gì thú ấy, xin cho biết, 

Đã hiện trong mơ của lệnh bà. 


Sau đó họ lại còn ngâm thêm vân kệ nữa: 


8. Bốn phương Nam, Bắc, với T: ây, Đông, 
Chính giữa bồn miễn cũng họp chung, 
Thiên đỉnh thêm vào thiên để nữa, 

Nơi nào trong thập hướng không trung, 
Tượng vương này ở, xin cho biết, 

Xuất hiện trong mơ của chánh cung. 


Nghe nói thế hoàng hậu Subhaddà nhìn toàn thể đám thợ săn, thấy trong đó có một người chân lớn, 
bắp chân phông to như một cái thúng đựng đầy lễ vật, xương sườn, đầu gối đều vạm vỡ, bộ râu rậm, 
hàm răng vàng khè, mặt mũi méo mó đầy sẹo, là người thật xấu xí, đồ sộ, nôi bật lên giữa đám thợ 
săn, tên là Sonuttara, trong một đời trước đã từng là kẻ cừu thù của bậc Đại sĩ. Nàng liền nghĩ: 
"Người này có thể làm theo lời ta được". 


Và xin phép vua đem gã kia đi lên thượng lầu của cung điện bảy tầng, nàng mở cửa số hướng Bắc, 
chỉ tay thăng về phía dãy Bắc Tuyết Sơn, rồi ngâm bốn vần kệ: 


9. Hướng Bắc bên kia dãy Thất San, 
Cuối cùng ta đến Vách non Vàng, 
Đỉnh cao thưởng có loài ma quỷ, 
Hoa tự chán lên ngọn rỡ ràng. 


10. Dưới núi ma kia lại thấy ngay 
Xanh um cả khối, dáng như mây, 
Một cây đa chúa, từ nhiễu gốc 

Sinh tăm ngàn cảnh, tráng kiện thay. 


TI. Trụ đáy, Bạch tượng mạnh vô song 
Có su ngà, quân đội tắm ngàn, 

Ngà tựa càng xe, tài thiện chiến, 

Hộ phòng, giao đấu, tốc như phong! 


12. Thở phì, Voi đứng, mắt trừng trừng, 
Hơi gió nhẹ đưa cũng nổi sân, 

Nếu chọt thấy người gây máy gió, 
Đùng đùng, chúng dâm nát tan thân! 


Sonuttara nghe tả thế, hồn vía bay lên mây, vội đáp vần kệ: 


13. Lam ngọc sảng ngời hoặc bảo trần, 
Biết bao trang sức với kim ngân, 

Việc gì hoàng hậu cần ngà ấy, 

Hay lệnh bà mong giết thợ săn? 


Hoàng hậu lại ngâm vần kệ: 
14. Nung nấu lòng ta rẫy giận hòn, 
Môi lần nhớ lại vết đau thương, 
Cho ta, lạp hộ, điêu ta ước, 
Làng đẹp năm ngồi, sẽ hưởng ơn! 


Nói xong nàng thêm: 


- Này hiên hữu thiện xạ, ngày trước, khi ta cúng dường các vị Độc Giác Phật, ta dâng lời câu 
nguyện răng ta muôn có đủ thân lực giêt con voi sáu ngà kia đê chiêm một đôi ngà. Điêu này ta 


không phải chỉ thấy trong giấc mộng mà thôi đâu, đó còn là lời nguyện ta phải thành đạt. Hiền hữu 


hãy ra đi, đừng lo sợ gì cả. 
Nàng nói vậy đề trấn an gã. Gã chấp thuận lời nàng và đáp: 
- Xin tuân lệnh hoàng hậu, nhưng trước hết xin lệnh bà chỉ rõ cho thần biết voi ây hiện ở đâu. 
Và gã hỏi qua vần kệ: 
15. Voi ở đâu? Tìm kiếm chốn nào? 
Đường Voi đi tăm, hướng ra sao? 


Nơi nào Vương tượng thường bơi lội? 
Xin chỉ con đường đề bất mau. 


Lúc ây nàng hôi tưởng lại đời trước của mình và nhớ rõ địa điểm ây, nên chỉ đường cho gã qua hai 


vân kệ: 


1ó. Không xa nơi tắm ấy là bao, 
Thăm thăm hồ sâu diễm lệ sao, 
Hoa rộ nở, đây ong bướm lượn, 
Đấy nơi Vương tượng dễ tìm câu. 


17. Tắm mát, cài sen, chiếc miện hoa, 
Hân hoan Voi rảo bước về nhà, 

Như cảnh sen trăng CaO VỎi VỌI, 

Theo gót bà hoàng yêu thiết tha! 


Sonuttara nghe vậy chấp thuận ngay và thưa: 


- Tâu lệnh bà, tiêu thần xin đi giết Voi này và đem về dâng cặp ngà. 


Nàng hoan hỷ ban thưởng gã một ngàn đồng tiền vàng và bảo: 
- Hiền khanh cứ trở về nhà đã, sau bảy ngày nữa hãy khởi hành đến đó. 
Nàng cho gã lui về và triệu tập đám thợ rèn lại, truyền lệnh: 


- Này các khanh, ta cần một cái rìu, một cái xẻng, một cái khoan, một cái búa, dụng cụ để chặt tre, 
cái liềm cắt cỏ, một gậy sắt, một cái cọc, một cái chĩa ba bằng sắt, hãy làm mọi thứ thật gấp 
rồi đem đến đây ngay. 


Nàng lại cho triệu tập đám thợ đồ da, bảo họ: 


- Này các khanh, hãy làm cho ta một cái túi da đủ đựng đồ vật nặng cỡ một đầu heo lớn, ta lại cần 
các dây da, các lưới da, đôi giày lớn vừa cho voi mang và một cái dù da đê nhảy xuông. Hãy làm 
mọi thứ thật câp bách rôi đem lại đây ngay. 


Cả hai đảm thợ rèn và thợ da kia làm gấp mọi vật rồi mang lại cho nàng. Sau khi có đủ mọi vật 
dụng cần thiết cho cuộc hành trình, cùng lửa củi đủ loại, nàng đặt mọi món trang bị cần thiết như 
bánh nướng, lương khô.. vào túi da. Tất cả nặng cỡ chiếc đầu heo. Còn Sonuttara, sau khi sắp đặt 
xong xuôi, đến ngảy thứ bảy, cung kính diện kiến hoàng hậu. Nàng bảo: 


- Này hiền hữu, tất cả mọi hành trang đã hoàn thành, hãy cầm túi da này đi. 


Gã này là một tên hạ đăng lực lưỡng gan dạ, mạnh bằng năm con voi, nên cầm chiếc túi kia như thể 
túi đựng bánh đặt lên sườn, rồi đứng lên như thể hai tay không! Nàng Cullasubhaddà trao lương 
thực cho đám tùy tùng của gã, và tâu trình vua rỒi truyền gã lui ra. Gã đảnh lễ vua cùng hoảng hậu 
xong, xuống thềm cung điện đặt các vật dụng lên một cô xe, khởi hành khỏi kinh thành cùng 

một đoàn tùy tùng đông đảo rằm rộ vượt qua vô số thôn làng, tới vùng biên địa. 


Lúc ấy gã bảo dân chúng lui và tiếp tục đi cùng đám dân cư ngụ trên biên giới cho đến khu rừng, 
qua khỏi những nơi có người ở, gã lại cho dân biên giới lui về và một mình gã tiễn lên một khoảng 
ba mươi đặm đường, băng qua rừng cỏ kusa và nhiều cỏ khác rậm rạp, những đám dàyđặc rau quê, 
lau sậy, cây đậu, những khóm gai, mía, và cây đủ loại, rồi các rừng rậm toàn lau, mía dày, rậm đến 
độ răn cũng không thể bò qua được, rồi các rừng cây lớn, tre nứa, những bãi nước lầy, những dải 
núi; gã lần lượt đi qua mười tám vùng tất cả. 


Qua rừng cỏ, gã cắt băng, lưỡi liềm, qua các đám rau, gai, tre, nứa, gã mở đường bằng dụng cụ đẫn 
tre, gã chặt các cây lớn bằng cái rìu, còn các cây cô thụ quá lớn, gã phải đục bằng cái khoan trước 
tiên. 


Sau đó tiếp tục cuộc hành trình, gã làm một cái thang trong rừng tre và trèo lên ngọn cây, gã đặt 
một cây tre vừa chặt lên trên bụi tre kế đó, cứ thế gã bò dần qua các đọt tre đến một bãi lầy. 


Gã lại trải một tâm ván khô trên bùn, bước qua rôi ném một tâm ván khác ra phía trước và cứ như 
thê đi băng qua bãi lây. Sau đó gã lại đóng thuyên đê vượt qua một vùng ngập nước, cuôi cùng đên 
đứng dưới chân các ngọn núi. 


Gã buộc cái móc sắt có chĩa ba vào sợi dây, ném lên cao cho nó dính chặt vào sườn núi. Leo lên sợi 
dây, gã khoan núi bằng đầu gậy có gắn kim cương, đóng cọc vào lỗ rồi đứng lên đó. Sau gã lại kéo 
cái móc sắt có chĩa ba ra đóng vào sườn núi cao hơn trước, từ nơi này gã để dây da thòng xuống, 
xong gã cầm dây trèo xuống, buộc dây vào cọc phía đưới. Rồi tay trái cầm dây, tay phải cầm búa, 
gã đánh vào sợi dây để kéo cái cọc ra và trèo lên lần nữa. 


Bằng cách này gã trèo lên đỉnh núi đầu tiên, rồi bắt đầu đi xuống phía bên kia, sau khi đóng cọc 
vào đỉnh núi đầu tiên như trước đây, xong buộc dây vào túi da và bao quanh cái cọc, gã ngồi vào 
trong túi đa và thả mình xuống bằng cách buông dân cuộn dây như thê nhện nhả tơ vậy. Gã để cho 
cái dù da bắt gió và hạ xuống nhanh như chim. Tương truyền ít nhất là thế đấy. 


Như vậy bậc Đạo sư kê chuyện gã thợ săn tuân lệnh nàng Subhaddà, xông pha từ kinh thành băng 
qua mười bảy địa giới khác nhau cho đên khi vào tận miên núi rừng, những cách gã băng rừng vượt 
qua sáu vùng nước non như thê nào đê leo lên đỉnh Kim Sơn: 


18. Thợ săn nghe lệnh, vững can tràng, 
Nai nịt cung tên, tiễn bước đàng, 

Băng vượt bảy tầng non bát ngái, 

Cuối cùng đến thượng đỉnh Kim San. 


19. Đến núi cao đây quỷ ẩn thân, 
Khối gì trước mắt, dáng như vân? 
Chính cây đa chúa, thân to lớn 

Đổ tám ngàn cảnh tản trải giăng. 

| 

20. Tru đây Bạch tượng mạnh vô song 
Có sáu ngà, quân đội tắm ngàn, 

Ngà tựa càng xe, tài thiện chiến, 

Hộ phòng, giao đấu, tốc như phong! 


21. Gần đó, hồ kia nước tận bò, 
Xứng nơi vương tượng lội bơi qua, 
Đối bở khả ái muôn hoa đẹp, 

Ong lượn quanh đây tiếng nhỏ to. 


22. Đánh dấu đường đi của Tượng vương 
Những khi bơi lội, chí kiên cường 

Gã đào hồ, việc làm hèn hạ 

Xui giục cho vương hậu giận hỏn! 


Tiếp theo đây là câu chuyện từ đầu đến cuối: chuyện kể rằng, sau bảy năm, bảy tháng, bảy ngày, 
khi đến tận nơi cư trú của bậc Đại sĩ theo cách kể trên, gã thợ săn ghi dấu kỹ nơi ấy, và đào một cái 
hồ ở đó, gã bảo: 


- Ta sẽ đứng đây và đâm chết Voi chúa. 


Gã sắp đặt công việc như vậy xong, vào rừng chặt cây làm cột trụ, cùng chuân bị một sô vật dụng 
khác. 


Khi đàn voi đến tắm ở nơi Voi chúa thường đứng, gã lại đào một hồ vuông bằng một cái cuốc lớn, 
và đám đất gã đào lên gã rải khắp mặt nước, như thể gieo hạt, và trên đầu các tảng đá hình khối xay, 
gã trồng một trụ, chôn thêm các vật nặng cùng dây da và trải nhiều ván lên trên. Kế đó gãđào lỗ 

vừa cỡ một mũi tên rồi ném đất đá, rác rên lên nữa, còn một bên gã làm lối ra vào cho gã. 


Thế là khi hố đã xong xuôi, vào lúc tảng sáng gã buộc một chùm tóc giả trên chỏm, mặc hoàng y 
vào, cầm cung và mũi tên độc, gã bước xuống đứng dưới hồ kia. 


Bậc Đạo sư giải thích mọi việc như sau: 


23. Che hồ trước tiên đậy ván dày, 
Bước vào, cung nắm ở trong fay, 
Vừa khi Bạch tượng đi qua đó, 

Kẻ ác cho tên dữ vút bay. 


24. Voi bị thương gâm rồng thảm thương, 
Cả đoàn đáp lại cũng gầm vang, 

Ngàn cáy nghiêng ngã giày tan có, 

Tản loạn đàn voi chạy thẳng đường. 


25. Voi chúa đã gần giết địch nhân 
Vì chứng đau đớn hóa điên cuông, 
Nhưng kìa! Đôi mắt ngài vừa gặp 
Biểu tượng thanh cao, chiếc áo vàng, 
Bộ áo tu hành bắt khả phạm, 

Ấy điều suy nghĩ của hiển nhân. 


Bậc Đạo sư, trong lúc nói chuyện với thợ săn, ngâm hai vần kệ này: 
26. Người nào vấy phải tội đây thân, 
Chăng chê ngự mình, thiêu thật chân, 
Dù chiếc hoàng y, mình nó mặc, 
Chăng hỏng mong đạt tịnh thanh tâm. 
27. Còn kẻ thoát ra mọi lỗi lẫm 
Đáy lòng chán thát, tự điểu tâm, 
Vững lòng cương quyết theo công chánh, 
Xứng đáng y vàng khoác tâm thân. 
Nói xong, bậc Đại sĩ dập tắt mọi nỗi hận sân đối với gã kia và hỏi: 
- Tại sao ông bắn ta bị thương? Có phải vì lợi ích riêng hay vì bị kẻ nào mua chuộc? 


Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 


26. Voi trúng tên tàn bạo quy chân, 
Trong lòng bình thản, hỏi cừu nhân: 
"Dịch gì khi giết nhằm ta thể, 

Cho biết ai xúi giục, bạn thân?” 


Kế tiếp gã thợ săn đáp kệ này: 


29. Ái hậu Kà-s¡ bậc đại quán, 
Su-bhad-da, bảo đã từng trông 
Dáng ngài trong mộng, và vì thế: 
"Ta muốn ngà kia, hãy kiếm dâng!" 


Nghe gã nói điều này, ngài nhận ra đây là việc làm của nàng Cullasubhaddà, nên ngài nhẫn nhục 
chịu đau đớn và suy nghĩ: "Nàng chăng cân gì đôi ngà của ta đâu, nàng bảo gã đi đên đây chỉ vì 
muôn giIÊt ta đây thôi". 


Và đê làm sáng tỏ việc, ngài ngâm hai vân kệ: 


30. Kho bảu ta mang ở bộ ngà, 
Hình hài di tích của ông cha, 
Điều này ác phụ am tường quá, 
Nên kẻ khôn nhằm đoạt mạng fa. 


31. Trước khi ta chết, thợ săn Ôi, 
Cưa lấy bộ ngà của chúa Voi, 

Bảo ác phụ kia mừng mãn nguyện, 
“Đáy ngà, Bạch tượng đã lìa đời!” 


Nghe ngài bảo vậy, gã thợ săn đứng dậy từ nơi gã đang ngồi, cầm cưa trong tay đi đến gần ngài để 
cắt đôi ngà. Lúc bấy giờ Vương tượng cao như một ngọn núi tắm mươi tám cubit (gần bốn mươi 
mét) nên không thể cưa được như ý muốn, vì gã này không thể lên tới tận đôi ngà. Thấy thế bậc 
Đại sĩ phải cúi mình trước gã, năm xuống kê đầu dưới đất. 


Lúc ấy gã mới trèo lên chiếc vòi của bậc Đại sĩ, dẫm chân lên đó như thê sợi dây thừng bạc, rồi 
đứng trên trán ngài như thê đỉnh núi Kesàla. Sau đó gã nhét chân gã vào miệng ngài, đầu gôi gã đập 
vào da thịt trong miệng ngài, gã bò xuống từ trán ngài và thọc cây cưa vào miệng ngài. Bậc Dại sĩ 
chịu đựng nỗi thống khổ hành hạ và miệng ngài ứa đầy máu. 


Còn gã thợ săn đi loanh quanh chỗ này chỗ kia vẫn không thê nào dùng cái cưa cặt được đôi ngà. 
Vì thê bậc Đại sĩ đê máu rơi ra từ miệng ngài, chịu đựng nôi đau đớn cực độ, hỏi gã: 


- Này tôn ông không cưa được sao? 
Và khi nghe gã bảo: 


- Không. 


Ngài liền lẫy lại sự bình tĩnh trong tâm, bảo: 


- Vậy thì được rôi, vì ta không còn đủ sức đưa chiêc vòi lên, ông hãy nhặc nó lên cho ta và nó sẽ 
câm một đâu cưa. 


Gã thợ săn làm theo. 


Bậc Đại sĩ dùng vòi câm phía đầu cưa, đưa lui đưa tới và đôi ngà được cắt rời ra ngay như đọt cây. 
Sau đó ngài bảo gã câm lầy đôi ngà và nói: 


- Này hiền hữu lạp hộ, không phải ta cho ông đôi ngà này vì ta không quý trọng chúng, cũng không 
phải giông như một người mong ước địa vị của Đê Thích Thiên chủ, Ma vương hay Phạm thiên đâu, 
nhưng đôi ngà Chánh Đăng Chánh Giác còn đáng quý đôi với ta gâp cả trăm ngàn lân hơn đôi ngà 
này, và ta ước mong công đức thiện hành này sẽ làm nhân duyên cho ta chứng đắc quả Vô thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác. 

Vừa khi cho gã đôi ngà, ngài hỏi: 

- Ông đến đây phải đi mất bao lâu? 

- Bảy năm, bảy tháng, bảy ngày. 


- Vậy nhờ thần lực của đôi ngà này, ông sẽ về đến Ba-la-nại trong bảy ngày thôi. 


Sau khi ngài bảo gã ra đi và trước khi đàn voi kia cùng hoàng hậu Subhaddà đến nơi, ngài đã 
qua đời. 


Bậc Đạo sư giải thích sự việc qua vân kệ: 


32. Rồi thợ săn cưa lấy bộ ngà 
Từ hàm Bạch tượng tối cao ra, 
Sáng ngời, bảo vật vô song ấy, 
Gã bước nhanh chán trở lại nhà. 


Khi gã đi rồi, đàn voi không còn thấy bóng kẻ thù trở lại nữa. 
Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 

33. Kinh hãi nhìn Vương tượng bỏ thán, 

Đàn voi vùng tản loạn, hoang mang, 

Chăng tìm thây vết cừu nhân ác, 


Trở lại nhìn vua ngã xuông đàng. 


Vương hậu Subhaddà cùng đến với đàn voi, tất cả đều đau đớn than và từ đó đi yết kiến các vị Độc 
Giác Phật trước kia thường rât thân thiệt với bậc Đại sĩ, và thưa: 


- Bạch các Tôn giả, đức vua thường vân cúng dường các Tôn giả mọi vật dụng cân thiệt, đã từ trân 
vì trúng một mũi tên độc. Xin các Tôn giả đên viêng thị hài của ngài đang được quảng tại nơi kia. 


Năm trăm vị Độc Giác Phật liền bay qua không trung hạ mình xuống vùng đất thiêng ấy. Vào lúc 
hai chú voI con lây ngà nâng thị hài của Voi chúa lên đê thi hài tỏ dâu hiệu sùng kính các vị Độc 
Giác Phật, rôi nâng thi hài cao đên tận dàn hỏa thiêu và làm lê hỏa táng. Suôt đêm ây các vị Độc 
Giác Phật tụng kinh trong thánh địa này. Tám ngàn vol ây, sau khi dập tắt các ngọn lửa, liên tắm 
rửa rôi cùng theo hoàng hậu Subhaddà dân đâu, trở lại nơi cư ngụ như cũ. 
Bậc Đạo sư giải thích vấn đề như sau: 

34. Đàn voi khóc lóc lẫn kêu gào, 

Tát cả chất tro đội đỉnh đáu, 

Chám chậm trở VỀ Hơi cư frú, 

Theo sau hoàng hậu mãi thanh cao. 
Còn gã Sonuttara trong bảy ngày đã về tới Ba-la-nai cùng với bộ ngà voi. 
Bậc Đạo sư giải thích việc này như sau: 

39. Tj hẳng đến Kà-si, gã thợ săn, 

Vô song tặng vát, gã vừa mang: 

Bộ ngà của chúa Voi ngời chiếu 

Làm mọi tâm hoan với ánh vàng; 
Đến trước bà hoàng kia, gã nói: 
"Đây ngà; Vương tượng đã từ trần!" 
Bấy giờ khi mang đôi ngà đến dâng hoàng hậu, gã thưa: 


- Tâu hoàng hậu, chúa Voi mà hoàng hậu mang mối thù hận trong lòng chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt 
ây đã bị tiêu thân giêt chêt rôi!. 


- Ngươi bảo rằng ngài đã chết rồi ư? Nàng kêu lớn. 

Gã dâng đôi ngà lên và tâu: 

- Hoàng hậu cứ tin chắc rằng ngài đã chết, đây là đôi ngà của ngài. 

Nàng nhận lấy đôi ngà có sáu sắc hào quang ấy đề lên chiếc quạt nạm ngọc của nàng rồi đặt vào 
lòng, nàng nhìn đôi ngà của Voi chúa ngày trước trong một đời trước đã là vị quân vương ái kính 
của nàng, nàng nghĩ thầm: "Gã thợ săn này trở về với đôi ngà gã cưa được từ Bảo tượng mà gã đã 


giết bằng mũi tên độc". 


Rồi nhớ lại bậc Đại sĩ, lòng nàng bỗng tràn ngập đau thương đến độ nàng không thể chịu đựng 
được nữa, tim nàng tan nát ra và nàng từ trân ngay hôm ây. 


Bậc Đạo sư ngâm vân kệ đê làm sáng tỏ câu chuyện: 


36. Bà hoàng vừa chợt thấy đôi ngà, 
Chúa thượng dấu yêu thuở đã qua, 
Lòng quá đau thương liên vỡ nát, 

Vì ngài, kẻ ngốc hóa ra ma. 


37. Khi Đại trí nhân đủ lực thần, 

Mũm cười trước mắt các hiển Tăng, 

Tức thì Thánh chúng liên suy nghĩ: 

"Chu Phật chẳng cười chuyện bỗng dưng!" 


38. Ngài bảo: "Các ông thấy nữ nhỉ 
Làm Sa-di ấy, khoác hoàng y, 

Xưa là hoàng hậu, và Ta nữa, 

Ngài tiếp, "là Voi chúa mất ẩi" 


39. Kẻ ác cưa ngà báu trắng tỉnh, 
Vô song dưới thể, ảnh quang mình, 
Đem về thành phố Ba-la-nai 

Nay chính Đê-bà-đạt đích danh". 


40. Phát-đà với trí tuệ riêng Ngài 

Kể lại chuyện xưa ấy thật dài, 

Đủ mọi nổi buôn đau thống thiết, 

Dù Ngài đã thoát hết bi ai. 

4I. "Ngày xưa Bạch tượng chính Ta đây, 
Làm chúa Voi đông đảo cả bây, 

Như vậy, chự T1 ăng, ta muốn bảo 


Các ông hiểu rõ Tiên thân này”. 


Các vần kệ trên được các Tỷ-kheo ghi nhớ khi Tăng chúng tán dương Đạo pháp và ca ngợi đẳng 
Thê Tôn đây đủ mọi thân lực. 


x 


Khi nghe Pháp thoại này xong, một SỐ frong đại chúng chứng quả Dự Lưu, còn vị Sa-di-ni ấy về 
sau nhờ tu tập Thiên định đã chứng đặc quả A-la-hán. 


-ooOOoo- 


Chương XYVI (tt) 


515. Chuyện nam tử Sambhava (Tiền thân Sambhava) 


Trâm chăng màng ngôi vị ÑỀ VƯƠHG.., 


Trong lúc tru tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê lại câu chuyện này liên quan đên sự Viên mãn của Trí tuệ 
Tôi thăng. 


Các chỉ tiết đưa đến phân mở đầu câu chuyện sẽ được nêu ra trong Tiên thân Mahà Ummagga 
Đường Hám lớn, Chương XXHI, tập VII 


Ngày xưa có vị vua danh hiệu Dhananjaya Korabya trị vì tại kinh đô Indapatta ở quốc độ Kuru 
(Câu-lâu). Một Bà-la-môn tên Sucìrata là tế sư cùng là quốc sư của ngài trong mọi vấn đề thánh sự. 
Nhà vua cai trị rất đúng pháp, thực hành bồ thí cùng nhiều thiện sự khác. Một ngày kia ngài chuẩn 
bị một câu hỏi liên quan việc phụng sự Chân lý, nên sau khi mời Bà-la-môn Sucìirata an tọa xong, 
và cung kính đảnh lễ vị ấy, ngài đưa vấn đề ra hỏi bằng cách ngâm bốn vần kệ: 


1. Trâm chẳng màng ngồi vị đễ vương, 
Su-cì, và thống trị giang sơn, 

Vì mong trẫm đạt thành cao cả, 

Ngự trị khắp toàn cõi thể gian. 


2. Bằng Chánh chân thôi, tránh lỗi lâm, 
Bởi vì tất cả đẳng quân vương, 

Ở trên trần thể cần theo đúng 

Bất cứ điều Chân chánh Thiện lương. 


3. Do đó ta xa lánh lôi lâm 

Đời này và mãi mãi ngàn năm 

Ta câu mong được danh vinh hiển 
Ở giữa chư Thiên lân thể nhân. 


4. Này hỡi tế sư, hãy biết rằng 
Những gì Chân thiện, trầm mong làm, 
Vậy khi được hỏi, xin cho biết 
Những việc làm nào đụng Thiện Chân. 


Lúc bấy giờ, đó là cả vấn đề cao siêu thuộc phạm vi tri kiến của một vị Phật. Đó là vấn đề ta phải 
đem ra thưa trình lên đức Phật Chánh Đăng Chánh Giác, hoặc nếu không có Ngài, thì ta phải trình 
với một vị Bồ-tát đang mong cầu quả vị Chánh Đăng Chánh Giác kia. Còn Sucìrata không phải là 
một vị Bồ-tát nên không lý giải được vấn đề; vì thế ông chăng hè làm ra vẻ thông thái, mà đành thú 
nhận sự bắt tài của mình qua vần kệ sau: 


5. Khải tấu Đại vương, chẳng có ai 
Ngoài Vi-dhu ấy đủ thiên tài, 

Nói điểu kỳ diệu là Chân thiện, 

Chúa thượng hằng mong thực hiện hoài. 


Nhà vua nghe lời này, liền phán: 
- Vậy Tôn giả hãy đi ngay. 


Và vua ban một tặng vật đê vị tê sư đem theo và trong niêm mong mỏi ông lên đường, ngài ngâm 
vân kệ: 


6. Hiện hữu, đi ngay lấy phiến vàng 
Đến Vi-dhu á áy trâm nhờ mang 
Tặng phần xứng trí nhân ưu tú 
Dạy trâm điều Chân thiện tỏ tường. 


Nói xong ngài cho ông một phiến vàng đáng giá một trăm ngàn đồng tiền dùng đề viết lời giải đáp 
vấn đề lên trên đó, một xe ngựa đề đi đường, một đạo binh hộ tống, một tặng vật và bảo ông đi 


ngay. 


Khởi hành từ thành Indapatta, ông không đi thăng Ba-la-nại, trước tiên đến thăm nhiều nơi chốn 
các bậc hiền nhân cư ngụ, vẫn không thây ai có thể giải đáp vấn đề được, ông đi dần đến Ba-la-nại. 
Trong khi nghỉ tại đó, cùng vài người tùy tùng . đến nhà Vidhura vào giờ ăn sáng, sau khi nhờ thông 
báo việc đến yết kiến, ông được mời vào và thấy tế sư Vidhura đang dùng điểm tâm tại nhà riêng. 


Bậc Đạo sư ngâm vân kệ thứ bảy đê giải thích sự việc này: 


7. Bhà-rad vội vã tiến lên đàng 
Đến gặp Vi-dhu, thấy bạn vàng 
Ngôi tại nhà riêng, sắp sửa dự 
Bữa cơm thanh đạm sảng tỉnh sương. 


Lúc bây giờ Vidhura là bạn thiêu thời của Sucirata, đã học chung tại nhà một vị giáo sư, nên sau 
khi cùng ăn điêm tâm với nhau, tê sư Sucirata an tọa, và được tê sư Vidhura hỏi: 


- Hiền hữu đến đây có việc gì? 

Tế sư Sucìrata nêu rõ lý do đến đây và ngâm vần kệ thứ tám: 
§. Đền vì thánh chỉ chúa Câu-lâu 
Dòng dõi Yu-dhi, hiện thỉnh cầu, 


Hiền hữu, Vi-dhu, cho đệ biết 
Thiện lương, Chân chánh phải là đâu. 


Lúc bấy giờ, vị Bà-la-môn này đang đeo đuôi công việc sưu tập các dòng tư tưởng của một số 
người, VIỆC Ấy cứ chồng chất lên cao như thể nước lụt sông Hằng dâng tràn, cho nên chăng có thì 
giờ giải đáp vấn đề này được nữa. Vì thế, ông ngâm vần kệ thứ chín nêu rõ trường hợp mình: 


9. Tràn ngập chủ đê quả lớn lao 
Như sông Hãng nước lụt tuôn trảo, 


Ta không thể nói đâu là lẽ. : 
Chán Thiện, hiên huynh đên thỉnh cáu. 


Nói vậy xong, ông lại thêm: 


- Ta có một con trai rất thông minh, cháu ấy còn mẫn tuệ hơn ta nhiều. Cháu sẽ giải thích rõ cho 
hiên hữu. Vậy hãy đên gặp tiêu điệt. 


Và ông ngâm vân kệ thứ mười: 


10. Hiện giờ đệ có một con trai 
Tên gọi Bhà-dra ở giữa đời, 

Tìm đến chàng ngay, chàng sẽ nói 
Thiện lương, Chán lý rõ cho ngài. 


Nghe điều này, tế sư Sucìrata liền rời nhà vị tế sư Viđhura, đến tư thất của Bhadrakàra, và thấy 
chàng đang ngôi ăn điêm tâm giữa đám thân nhân của chàng. 


Bậc Đạo sư ngâm vân kệ thứ mười một làm sáng tỏ vân đê này: 


11. Lúc ấy Bhà- rad lại vội vàng 
Đến Bha-dra gấp tại gia đường, 
Giữa bao bằng hữu đang tÊ tựu, 
An tọa thong dong được thấy chàng. 


Khi đến nơi, vị tế sư được chàng thanh niên Bhadrakàra tiếp đãi nồng hậu, mời lên tọa sàng cùng 
nhiều tặng vật. Vừa khi an tọa, và được hỏi nguyên cớ đến thăm, ông ngâm vần kệ thứ mười hai: 


12. Đến vì thánh chỉ Câu-lâu 
Đỏng họ Yu-dhi, hiện thỉnh cầu 
Hiển điệt Bhà-dra, cho chú biết 
Thiện lương, Chân lý phải là đâu. 


Lúc ấy Bhadrakàra đáp lại: 
- Thưa Tôn giả, ngay bây giờ, tiêu điệt đang có dự mưu dan díu với vợ một người khác. Cho nên trí 
óc của tiêu điệt không được thư thái đê giải đáp vân đê. Song em trai cháu tên là SanJaya còn thông 
thái hơn cháu nhiêu. Xin Tôn giả đi hỏi chàng, chàng sẽ giải đáp vân đê của Tôn giả. 
Chàng ngâm vần kệ để bảo ông đến đó: 

13. Cháu bỏ thịt nai thật ngọt ngon, 

Và đang theo đuôi tặc kè con, 

Làm sao có thê nào thông hiểu 


Đáu lẽ Thiện lương với Thật chơn? 


14. Song có em trai, ngài phải biết, 


San:ja tên gọi, hãy lên đường 
Kiểm chàng cho được, chàng tuyên thuyết 
Chán Thiện ngài nghe thật tỏ tường. 


Ông liền đi đến nhà Sanjaya ngay và được chàng tiếp niềm nở, khi được hỏi lý do đến đấy, ông nói 
TỐ Ta. 


Bậc Đạo sư ngâm hai vân kệ đê giải thích sự việc này: 


15. Lúc ấy Bhà-rad phải vội vàng 
Đến San-jay gấp tại gia đường 
Giữa bao bằng hữu đang tÊ tựu, 

An tọa thong dong được thấy chàng. 


16. Đến vì thánh chỉ chúa Câu-lâu, 
Dòng đõi Yu-dhi, hiện thính cẩu 
Hiển điệt San-jay, cho chú biết 
Thiện lương, Chân lý phải là đầu. 


Nhưng Sanjaya cũng đang bận bày mưu tính kế, chàng liền thưa với ông: 


- Thưa Tôn giả, tiểu điệt đang theo đuôi vợ người khác, và lại sắp đi xuống sông Hằng để qua sông. 
Sáng tối trong lúc tiêu điệt qua sông thường phải gặp nanh vuốt tử thần, cho nên tâm trí tiêu điệt 
đang rối ren, tiểu điệt không thể giải đáp vẫn đề của Tôn giả được, song em trai tiêu điệt là 
Sambhava, mới lên bảy tuổi đã thông minh tài trí hơn tiểu điệt gấp cả trăm ngàn lần đấy. Em cháu 
sẽ nói chuyện với Tôn giả, xin hãy đi tìm đề hỏi em cháu ngay. 


Bậc Đạo sư ngâm hai vân kệ đê giải thích sự việc: 


17. Tử thân há miệng rộng đầy chông 
Sáng tối chờ con, hỡi thúc ông 

Làm thể nào con thưa với chú 

Đâu là Chân lý với Hiển lương? 


18. Song có em thơ, chủ biết chăng, 
Sam-bha tên gọi, hãy lên đường, 
Tìm em, thưa chú, em HẾU rõ 

Chán lý, Thiện lương thát tỏ tưởng! 


Nghe vậy, tế sư Sucirata nghĩ thầm: "Vẫn đề này šắt là điều kỳ bí nhất trên đời. Ta chắc không ai đủ 
sức giải đáp cả". 
Nghĩ vậy ông ngâm hai vần kệ: 

19- 20. Việc lạ lùng này phật ÿ ta, 


Chẳng hai con lớn, chẳng ông cha, 
Biết phương giải đáp điểu mâu nhiệm 


Vậy nếu như chàng cũng chịu thua, 
Thì phải chăng đây là cậu bé 
Biết gì về lý Thiện Chân t! 


Nghe vậy, SanJaya đáp: 


- Thưa Tôn giả, xn ngài đừng tưởng Sambhava chỉ là đứa trẻ thơ dại. Nếu chẳng ai giải đáp được 
vân đề của Tôn giả, thì cứ đi hỏi em cháu. 


Rôi chàng ngâm mười hai vân kệ nêu lên những đức tính của cậu bé này qua các ví dụ chứng minh 
trường hợp trên: 


231. Xin ngài đi hỏi Sam-bha, 

Xin ngài chớ vội khinh là trẻ thơ, 

Em đây thông thải tài ba 

Nói ngay ngài biết đâu là Thiện Chân. 


22. Khác nào ánh nguyệt trong ngân 
Sáng bừng vượt hẳn sao giăng đây trời, 
Ảnh sao le lói mờ soi 

Chim dân trong ánh rạng ngời Hằng nga, 


23. Cũng như chu bé Sam-bha 

Trí tài kiệt xuất vượt xa tuổi vàng, 

Hỏi Sam-bha, biết tỏ tưởng, 

Xin ngài chớ vội khinh thường tuổi thơ. 


24. Em đây thông thải tài ba 

Nói rành Chân Thiện đáu là lẽ ngay. 
Tháng tư quyến rủ đắm say, 

Vượt xa tất cả tháng ngày trong năm. 


25. Hoa xuân đâm lộc nảy mâm, 

Màu xanh bát ngát bao trùm rừng cây, 
Bé Sam-bha cũng thể này, 

Vượt xa tuổi trẻ, trí tài tuyệt luán. 


26. Như trên đỉnh tuyết Hương Sơn 
Rừng cây bao phủ, có thân điểm trang 
Tỏa ra ánh sảng huy hoàng, 

Mùi hương ngào ngạt dân lan toàn miễn, 


27. Dành cho vô số thân tiên 

Tìm nơi ấn náu bình yên chốn này. 
Bé Sam-bha cũng như vây, 

Vượt xa tuổi trẻ, trí đây khôn ngoan. 


26. Khác nào ngọn lửa huy hoàng 

Cháy tràn lan khắp đông hoang tung hoành, 
Với cáy cột hứa cuộn nhanh, 

Không hè biết thỏa, tan tành cỏ non. 


29. Đểtrơ một lối đen ngòm, 

Bất kỳ nơi chốn lửa bùng lướt qua. 
Cũng vây chú bé Sam-bha, 

Trí tài kiệt xuất vượt đà ấu niên, 


30. Khác nào một ngọn lửa thiêng 
Đối bằng bỏ sóng trong đêm tôi trời, 
Gặp cây gỗ quý nhất đòi, 

Giục cơn thèm cháy sáng ngời cao xa. 


31. Cũng vây chú bé Sam-bha 

Thông mình trí tuệ vượt xa tuổi vàng, 

Hỏi Sam-bha, chớ coi thường 

Em thông hiểu, nói tận tường Thiện Chơn. 


32. Trâu nhờ sức lực tráng cường 

Ngựa nhờ tốc độ phô Írương giông ni, 
Bỏ nhờ vất sữa tHÔn VỎI, 

Hiền nhân, ta biết nhờ lời khôn HgoaH. 
33. Sam-bha cũng vậy, mẫm non, 

Thông mình trí tuệ vượt hơn tuổi vàng, 
Hỏi Sam-bha, chớ coi thường 

Em thông thái, nó tận tường Thiện Chán. 


Trong khi Sanjaya ca ngợi Sambhava như vậy, tế sư Sucìrata nghĩ thầm: "Ta sẽ đặt vẫn đề với cậu 
bé này là biệt ngay". 


Ngài hỏi: 

- Thê tiêu hiện điệt ở đâu rôi? 

Chàng liên mở cửa sô giơ tay chỉ và nói: 

- Ngài nhìn cậu bé đăng kia, da óng như vàng ròng, đang chơi cùng các trẻ khác bên đường trước 
cửa, chính đó là tiêu đệ của cháu. Xin cứ đên hỏi, tiêu hiện đệ sẽ giải đáp vân đê của ngài với mọi 
lý lẽ huyền diệu của một vị Phật. 


Sucìrata nghe thê, liên bước xuông khỏi dinh, đên gân cậu bé vừa đúng lúc cậu bé đang đứng, áo 
quân xôc xêch vặt qua vai, hai tay đang bôc đât. 


Bậc Đạo sư ngâm vân kệ giải thích sự việc này: 


34. Lúc ấy Bhà-rad lại vội vàng 
Đến Sam-bha gấp tại gia đường 
Ở ngoài công lộ, kìa ngay đó 
Cậu bé đùa chơi thấy rõ ràng. 


Bậc Đại sĩ vừa khi thấy vị Bà-la-môn kia đến đứng trước ngài, liền hỏi: 
- Hiền hữu đến đây có việc gì chăng? 
Vị tế sư đáp: 


- Này tiểu hiền điệt, ta đã đi khắp cõi Diêm-phù-đề mà không tìm ra người nào đủ tài trí giải đáp 
vân đê ta đặt ra, nên nay ta đên đây tìm cháu. 


Cậu bé nghĩ thầm: "Họ bảo đây là vấn đề khắp cả cõi Diêm-phù-đề chưa giải đáp được, nên vị 
này đên tìm ta. Còn ta đã am hiệu thông thạo rô!”. 


Lúc ấy cậu thấy hồ thẹn, liền vứt cục đất đang cầm trong tay, sửa sang áo quân lại đàng hoàng và 
bảo: 


- Này Tôn giả Bà-la-môn, cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp cho ngài với mức tinh thông lưu loát của một vị 
Phật. 


Rôi với trí tuệ Tôi thăng, ngài mời vị kia lựa chọn đê tài đê hỏi. VỊ Bà-la-môn liên hỏi vân đê qua 
các câu kệ: 


35. Đến vi thánh chỉ chúa Câu-lâu, 
Dòng đõi Yu-dhi, hiện thính cầu, 
Hiên điệt Sam-bha, cho chú biết, 
Thiện lương, Chân lý phải là đau? 


Vân đê được hỏi kia quá rõ ràng đôi với Sambhava như thê vâng trăng tròn giữa bâu trời cao. Ngài 
bảo: 


- Này hãy nghe lời ta. 

Và ngài giải đáp vẫn đề Phụng sự Chân lý qua các vần kệ: 
36. Hiển hữu, ta nay sẽ bảo ngài, 
Đúng như bậc trí phải trình bày, 
Vua cán biết rõ điểu Chán Thiện, 


Song việc vua làm, ai có hay? 


Trong khi ngài đứng giữa đường phố thuyết giảng Chân lý với giọng ngọt như mật, âm thanh vang 
dội khắp thành Ba-la-nai, mỗi phía vang đến mười hai đặm đường. Nhà vua cùng các phó vương và 


nhiều vua khác tụ tập lại, bậc Đại sĩ liên đứng giữa đám đông ấy, tuyên thuyết Chân lý. Sau khi đã 
hứa giải đáp vân đê qua vân kệ này, giờ đây ngài nêu lời giải đáp vân đê Phụng sự Chân lý: 


37. Đáp lại đức vua, hãy ( tấu ngài: 

“Ngày nay không hẳn giống ngày mái, 
Thân khuyên Chúa thượng nên thông suốt 
Năm lấy thời cơ kịp đến tay" 


38. Ta ước mong hiển hữu tẾ sư 
Gợi cho vua biết cách Suy tư, 
Nhờ đây tám trí ngài an lạc: 
Vua phải trảnh xa mọi oän thù, 
Cũng chớ đi theo đường ác độc 
Như là người độn trí mề mờ. 


39. Đừng gây tội lỗi mất tâm hồn, 
Đừng phạm hành vi bất chánh chơn, 
Đừng có bao giờ theo ác hạnh, 
Đừng đưa huynh đệ bước sai đường. 


40. Ai biết hoàn thành đúng chánh chân 
Những điều này, giống nguyệt tròn dân, 
Như vua danh tiếng tăng lên mãi, 

Làm ánh sáng soi đám bạn thán, 

Yêu mến họ hàng, khi tận mạng 

Hiển nhân sẽ đạt đến thiên cung. 


Như vậy chăng khác nào đem vằng trăng soI rọi khắp bầu trời, bậc Đại sĩ giải đáp vấn đề của vị Bà- 
la-môn này với mọi vẻ tinh thông của một bậc Giác Ngộ. Dân chúng reo hò vỗ tay vang dậy. Hàng 
ngàn tiếng reo tán thưởng cùng vô số khăn vẫy lên không và tiếng búng tay lách tách. Họ thả luôn 
cả đồ trang sức trên tay. Vua Ba-la-nai hoan hỷ tỏ lòng tôn kính ngưỡng mộ ngài. Còn vị tế sư 
Sucìrata, sau khi tặng thưởng ngài một ngàn cân vàng, liền viết câu giải đáp vân đề trên bằng 

son đỏ vào phiến vàng ấy và khi đến kinh thành Indapatta, ông tâu trình vua về câu giải đáp Phụng 
sự Chân lý như trên. 


Phần vua nhờ kiên tâm hành trì các pháp chân chánh, về sau được lên thiên giới. 
x 
Khi chấm dứt Pháp thoại, bậc Đạo sư bảo: 


- Này các Tj-kheo, không phải chỉ bây giờ, mà ngay từ xa xưa, Như Lai đã dùng đại trí để giải đáp 
mọi ván đề. 


Và Ngài nhận diện T ïên thân: 


- Vào thời bấy giờ Ảnanda (A-nan) là vua Dhananjaya, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Sucirata, — 
Kassapa (Ca-diêp) là Vidhura, Moggallàna (Mục-kiên-liên) là Bhadrakàra, Sàriputta (Xá-lợi-phát) 
là thiếu sinh Sanjaya, và Trí giả Sambhava chính là Ta. 


-ooOoo- 
516. Chuyện khỉ chúa (Tiền thân Mahàkapi) 
Tương truyền đại để xứ Kà-si... 


Câu chuyện này được bậc Đạo sự kể trong lục tru tại Trúc Lâm, về việc Devadatia (Đề-bà-đạt-ấa) 
ném đá vào Ngài. 


Vì vậy khi Tỷ-kheo quở trách Đề-bà-đạt-đa về việc xúi giục các thợ săn bắn cung vào đức Phật và 
sau đó lại ném đả vào Ngài, bậc Đạo Sự bảo: 


- Không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa nữa, Đề-bà-đạt-đa cũng đã ném đá vào Ta. 


Nói xong Ngài kể câu chuyện quá khứ. 


Ngày xưa, khi vua Bradhmadatta trị vì xứ Ba-la-nạ1 có một nông dân dòng họ Bà-la-môn trong một 
làng Kàsi, sau khi cày ruộng xong, thả trâu ra và bắt đầu cuốc đất. Đàn trâu trong khi gặm lá ở bụi 
cây dần dần tâu thoát vào trong rừng. Người ấy nhận thấy trời tối liền đặt cuốc xuống đi tìmđám 
trâu nhưng chắng thấy đâu, gã quá buôn khổ đi lang thang vào trong rừng tìm chúng, dần dần đến 
tận vùng Tuyết Sơn. Vì lạc mất phương hướng, gã lang thang bảy ngày nhịn đói, nhưng khi nhìn 
thấy cây Tinduka, gã trèo lên hái trái ăn. Rồi tuột khỏi cây này gã rơi xuống một vực thăm như địa 
ngục sâu 60 cubit (1 cubit = 45cm) và ở đó cả mười ngày. 


Thời bấy giờ Bồ-tát sinh làm thân Khi, đang lúc ăn trái rừng, ngài thấy gã kia, liền dùng một hònđá 
lôi gã ra khỏi vực. Trong lúc Khi đang ngủ, gã kia đập đâu Khi băng một cục đá, bậc Đại Sĩ 
biêt được việc này, liên vùng dậy nhảy lên cành cây, đứng lại và kêu to: 


- Này tôn ông, ngài đang ngồi trên đất bằng, ta sẽ chỉ đường cho ngài từ trên ngọn cây này rồi ta 
sẽ đi ngay. 


Thế là ngài cứu gã kia ra khỏi rừng, chỉ đúng đường cho gã rồi biến mắt trong rừng núi Ấy. Còn gã 
kia vì đã gây tội ác với bậc Đại sĩ, nên hóa thành tên hủi, chăng khác nào ngạ quỷ đội lốt người trên 
trần thế. Trong bảy năm liền, gã đau đớn chất chồng, lang thang hết nơi này sang nơi khác, gã . đến 
ngự viên Migàcira (Lộc Uyên) tại thành Ba-la-nai, trải ngọn lá chuối trên một góc, gã nằm xuống, 
lòng đau khổ điên cuồng. 


Lúc bẩy giờ vua Ba-la-nai đến ngự viên và trong khi dạo chơi, tìm thấy người kia, liền hỏi: 


- Ngươi là ai và ngươi đã làm gì đến nỗi phải khô như vậy? 


Gã trình vua toàn thê câu chuyện với đây đủ chi tiết. 
Bậc Đạo sư ngâm vân kệ đê làm sáng tỏ vân đê: 


1. Tương truyền đại để xứ Kà-si, 
Một thuở Ba-la-nại trị Vì, 

Cùng với hiển thân trên đại lộ 
Vào đến Vườn Nai một bữa kia. 


2. Đăng kia vua thấy gã La-môn, 
Một bộ xương khô bước chập chờn, 
Da trắng vì mang dòng máu hủi, 
Xù xì xương xấu tựa cây mun. 


3. Ngạc nhiên trước cảnh tượng đau thương 
Của kẻ không may, nặng khổ buôn: 

"Thật tội nghiệp ngươi", ngài phán hỏi, 

Tên gì, ác quỷ phận đành mang? 


4. Giống như tuyết trắng . cả tay chán, 
Ta chắc đầu ngươi lại trắng hơn, 
Thân thể ngươi tràn đây vết hủi, 
Bệnh kia ghi dấu ấn riêng phân. 


9. Lưng ngươi như suốt chỉ giăng hàng, 
Lôi lõm, dài ngoằn lại uốn quản, 
Xương khớp đen điu như máu gố, 
Chẳng hê ai thấy kẻ ngang bằng! 


6. Ngươi từ đâu đến, kẻ lang thang, 
Khốn khổ bơ vơ, da bọc Xương, 
Đầu đội nắng trời nung bức lửa, 
Chịu bao đói khát quả đau thương? 


7. Hình hài tàn phá thật kinh hoàng, 
Chẳng xứng nhìn lên ánh nhật quang, 
Ngay chính mẹ ngươi chắc cũng chẳng 
Còn mong nhìn trẻ quả tôi tàn! 


ở. Ác nghiệp gì xưa ngươi đã gây 
Hay là ngộ sát kẻ nào đây, 

Tội gì người phạm, ta mong biết, 
Xui khiển ngươi mang nỗi khổ này? 


Gà Ba-la-môn đáp lại: 


9. Thân xin thưa thật với Tôn quân 
Hành động đúng như một thiện nhân, 
Vì kẻ không bao giờ dối trá, 

Người hiển khen ngợi giữa phàm trần. 


10. Xưa kia thần đến một rừng hoang, 
Tìm kiếm đàn trâu tối lạc đàng, 

Băng mãi lối mòn rừng rậm rạp, 

Nơi loài voi ở, bước lang thang. 


TÌ. Lạc trong rừng rậm quá hoang sơ, 
Chịu đói khát đau khổ xót xa, 

Suốt bảy ngày ròng thân lần quần, 
Chốn loài hồ dữ mớm con thơ: 


l2. Trải độc tối kinh, cũng cứ thèm 
Ô hìa, đôi mắt bỗng bừng lên: 
Cây xinh lắt lẻo ngang bờ vực, 
Lơ lửng trái thơm trĩu nhánh mễm. 


13. Những trái rơi theo gió lạnh rung 
Thân nhai ngấu nghiễn nuốt thơm lừng, 
Vẫn còn khao khát, thần leo VỘI: 

"Cách ấy no nê được vẹn toàn ”. 


14. Chưa từng ăn quả chín ngon sao! 
Thân vội giơ tay hải thật nhiễu, 

Cảnh lá, dựa thân vào gãy đựt 

Như là chặt bởi búa ông tiểu. 


15. Cành gãy làm cho ngã lộn thân, 
Không gì chặn lại, rớt nhanh dân 
Trên bở vực thắm, đây tưởng đa, 
Không thoát khỏi hang vực thắm cùng. 


16. Nước sâu nằm dưới bờ vực kia, 
Cứu mạng không tan nát thảm thê, 
Rồi bắt hạnh thay, thân tuyệt vọng, 
Mười đêm nằm đợi thật dài ghê! 


17. Cuối cùng một chú Khi dài đuôi 
Trú ẩn trong hang đa, đến nơi, 
Nhảy nhót cảnh này sang bụi nọ, 
Hải ăn trái chín thát xinh tươi. 


18. Chọt thấy thân vàng vọt héo khô, 


Động lòng trắc ấn, Khi kêu Ío: 
"Khôn thay! Ta thấy ai nằm đó 
Tuyệt vọng đau thương ngập tận bở 
Như vậy, ví như người hoặc quỷ, 
Ông là ai đó, nói nguyên do". 


19. Thân đây cung kính, vội thưa ngay: 
"Một kẻ khốn cùng chính lão đây, 
Song phước đức dành cho Khi hết, 

Nếu tìm được cách cứu thân này". 


20. Chúa Khi chuyển cảnh ở nủi cao, 
Mang hòn đá nặng lực anh hào, 

Ay nhờ tu luyện tròn công hạnh, 
Mục đích tỏ bảy trọng đại sao: 


21. "Tôn ông, trèo đến chỗ lưng này, 
Quanh cổ ta, ghì chặt cảnh tay, 

Tức tốc ta đem ông thoát khỏi 

Vách tường đả, chính cảnh tù đây”. 


22. Hoan hỷ, thân ghỉ nhớ rõ ràng 
Lời khuyên của chúa Khi vinh quang, 
Trẻo lên lưng nọ, đôi tay bảm, 
Quanh cổ trí nhân thật vững vàng. 


23. Chúa Khí lúc này thật mạnh thay, 
Kiên cường can đảm đến như vây 
Dấu rằng mệt lả vì hao sức, 

Chóốc lát đưa lên vách đá dày. 


24. Kéo thân xong, cất tiếng anh hùng: 
“1a mệt nhoài: xin đứng hộ phòng, 
Bên cạnh mình ta, tôn giả hỡi, 

Trong khi ta ngủ giấc say nông. 


25. Các thứ như beo, gấu, hồ, sư, 
Nếu nhìn ta, thấy quá thờ ơ, 
Chúng liên giết hại ta ngay đấy, 
Tôn giả canh phòng, chớ phải lo”. 


26. Trong lúc thân đang đứng hộ phòng 
Hầu vương đánh một giấc an thân, 

Một tư tưởng xâu xa nhen nhúm 

Tiêm ấn lan dân ở nội tâm: 


27. "Khi, vượn, hươu, nai thật ngọt ngon 
Vậy sao ta chẳng giất hấu vương 

Đố cơn đói khát và con thịt 

Cung cấp cho ta món tuyệt trần? 


28. Khi no đạ, chẳng muốn chân chờ, 
Song kiếm thật đây thực phẩm khó, 
Tích trữ cho nhiễu ngày vất len 

Từ rừng ta sẽ kiếm đường ra". 


29. Cẩm viên đá suýt đánh tan tành 
Chiếc sọ kia, song bởi phận mình 
Tay vụng về đưa lên loạng quạng, 
Vung ra yếu ớt chẳng nên hình. 


30. Chúa Khi nhanh chân nhảy ngọn cây 
Toàn thân bê bết máu tuôn đây, 

Từ xa trách móc nhìn thân mãi 

Với cặp mắt tuôn lệ chảy dài: 


31. "Câu trời ban phước lộc tôn ông, 
Đừng làm như vậy, chỉ cầu mong 
Kẻo sau số phận ngài, ta chắc 

Gặp phải người hành động bất nhân. 


32. Than ôi nhục nhã đến như vầy! 
Sao trả ơn ta cách thế này? 

Vì đã cứu ông ra thoát khỏi 

Vực kia sâu thắm hãi kinh đây! 

| 

33-34. Cưu tử, chơi trò phản bội ta 
Âm mưu việc ác với tâm ma, 

Coi chừng, kẻ ác, e đày đọa, 

Khốc liệt xuất từ ác nghiệp kia 
Đem họa tử vong cho chủ nó, 
Khác nào trải giết gốc tre già. 


35. Ta chẳng còn tin tưởng ở ngươi, 
Vì ngươi làm ác với ta rồi, 

Hãy đi tới trước kia cho khóo, 

Còn đề ta nhìn thấy bóng thôi. 


36. Thoát bây dã thú đói tìm môi, 
Ngươi trở về nơi sống đời 

Thăng tắp con đường dài trước mặt, 
Đi theo như ý muốn nhà ngươi". 


37. Đến đây, dòng lệ Khi lau khô, 
Vội vã nhanh chân nhảy xuống hỗ 
Rủa sạch chiếc đầu bê bết máu 
Ôi, vì thần, đã chảy tuôn ral 


38. Từ đấy, đây đau khổ đoạn trường, 
Đối thiêu, vò xé bởi Hẳu VƯƠN, 
Lê bước thân tàn, thân thất thêu, 
Tìm nơi giải khát cho mình luôn. 


39. Nhưng khi thần đến vũng hô kia, 
Mặt nước đều loang lỗ mắu me, 
Một dòng đỏ sâm dân dân hiện 
Thành một đảm nhự lứa lập lòe. 


40. Mỗi giọt nước kia dính đến thân, 
Hóa thành mụt nhọt lớn lên dẫn, 
Như Vil-va trái khô rồi nứt 

Giống hệt sắc da lẫn cỡ tâm. 


41. Máu mủ tràn ra thật đáng nhờm, 
Nơi nào thân muốn được an thân, 
Dù là thành thị hay thôn đã, 

Dân chúng chạy bay hỗn loạn luôn. 


42. Làng tránh vì mùi quá thối tha, 
Trong khi gậy, đã cứ tung ra: 
"Này tên khốn nạn! Đừng ấi đến 
Gần chúng ta!" Toàn thể hét la. 


43. Như vậy khổ đau thật đáng thương, 
Thân mang theo suốt bảy năm trường, 
Tùy theo hạnh nghiệp mình gây tạo, 
Mỗi người đi đến một con đường. 


44. Thân ước mong chư vị vạn an, 
Mọi người, thân gặp gỡ trên đàng, 
Xin đừng phản bạn, ôi hèn hạ, 

Kẻ phạm tội mưu chống bạn vàng! 


45. Tất cả những ai với bạn mình 
Tỏ ra là kẻ thiếu chân thành, 

Như bầy hủi phải ăn năn tội, 

Thân hoại, vào trong ngục tải sinh. 


Và trong lúc kẻ kia đang tâu trình vua, ngay chính thời điểm ấy, mặt đất há miệng rộng ra làm gã 
mât dạng và được tái sinh vào ĐỊa ngục. Khi gã bị trái đât nuôt xong, vua ra khỏi ngự viên và trở vê 
thành. 


Bậc Đạo sư chấm dứt Pháp thoại và bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, Devadatta (Đẻ-bà-đạt-đa) đã némđá 
vào Ta. 


Và Ngài nhận diện T ïên thân: 

- Vào thời ấy, kẻ phản bạn kia là Đê-bà-đạt-ẩa và Ta chính là Khi chúa. 
-ooOoo- 

517. Tiền thân Dakarakkhasa 

Chuyện này sẽ được trình bày trong Tiên thân số 546, Mahà Ummagga (Đường hâm lớn), tập VII. 
-ooOoo- 

518. Chuyện long vương Pandara (Tiền thân Pandara) 

Người nào chuyện bí mật đem phơi... 


Câu chuyện này bậc Đạo sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc Devadatta (Đê-bà-đạt-đa) nói dối 
và quả đát đã há miệng nuốt sông ông như thê nào. 


Thời đó là lúc Đê-bà-đạt-đẩa bị chúng Tỷ-kheo quở trách, bậc Đạo sư bảo: 


- Này các T)-kheo, không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Để-bà-đạt-đa đã nói dối và đã bị 
quả đát nuôt chứng. 


Nói xong, Ngài kế câu chuyện quá khứ. 


Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nai, có năm trăm thương nhân lên tàu ra khơi. Vào 
ngày thứ bảy, khi họ đã khuất dạng khỏi đất liền, họ bị đắm tàu giữa biển và tất cả làm môi cho cá 
chỉ trừ một người. Người này nhờ gió đây đến bờ Karambiya, lên bờ, mình trần trụi, vô cùng khốn 
khổ, gã lang thang khắp nơi khất thực. Dân chúng nghĩ: "Đây là bậc tu hành khổ hạnh thiêu dục tri 
túc”. 


Và họ tiếp đãi gã rất ân cần. Song gã bảo: 


- Ta đã có đủ sông rôi. 


Và khi họ cúng dường y trong y ngoài, gã đều không nhận thứ gì cả. Họ bảo nhau: 
- Chăng có bậc khô hạnh nào vượt quá vị này về phương diện thiểu dục tri túc. 


Và lại càng hân hoan vô cùng vì gã, họ xây am ân sĩ cho gã trú ân và gã lầy danh hiệu 
Karambiya đạo sĩ. 


Trong khi gã ở đó, gã được nhiều lợi dưỡng vinh quang, cả Long vương lẫn Kim sí Điều vương đều 
đến bày tỏ lòng tôn kính gã, vị Long vương này có danh hiệu là Pandara. Một ngày kia Kim sí Điều 
vương đến gặp đạo sĩ, và sau khi đảnh lễ vị này, ngồi xuống một bên và bảo: 

- Thưa Tôn giả, dân chúng của ta, khi tắn công loài Rồng rắn, thường hay bị chết đuối. Ta không 
biết cách nào bắt Rồng răn cho đúng. Nghe nói có điều bí ân chi đây. Ngài có thể dỗ dành chúng 
nói ra điều bí ân ấy chăng? 


- Được tôi - đạo sĩ nói. 


Khi Điều vương từ giã ra về, vừa đúng lúc Long Vương đến tôn kính đảnh lễ xong ngồi xuống, gã 
hỏi: 


- Này Long vương, loài Kim sí Điều nói rằng khi bắt loài Rồng, chúng bị giết chết rất nhiều. Thế 
lúc đánh bắt Rông răn, làm sao cho chúng được an toàn? 


Long vương đáp: 


- Thưa Tôn giả, đây là điêu bí mật của loài ta, nêu ta nói ra, ta sẽ gây tai họa tàn sát cả chủng tộc 
của ta. 


- Sao thế, ngài nghĩ rằng ta nói với kẻ nào chăng? Ta chăng nói với ai đâu, ta chỉ hỏi cho thỏa thích 
hiệu kỳ thôi. Ngài cứ tin ta và nói cho ta biệt, đừng e sợ gì cả. 


Long vương hứa sẽ nói và từ giã. 


Ngày hôm sau ân sĩ lại gạn hỏi, Long vương cũng không nói ra. Song vào ngày thứ ba, lúc Long 
vương đên và ngôi xuông, ân sĩ bảo ngay: 


- Hôm nay là ngày thứ ba ta hỏi ngài rồi. Tại sao ngài không nói? 

- Thưa Tôn giả, ta sợ ngải kê lại cho kẻ khác. 

- Ta sẽ không hé môi với aI cả, nói đi, đừng sợ gì. 

Thế là Long vương bảo ấn sĩ hứa sẽ không kể lại với ai rồi nói: 

- Thưa Tôn giả, loài Rồng răn chúng ta nuốt đá lớn cho nặng mình và nằm sát xuống, rồi loài Kim 
sí Điêu đên, chúng ta há miệng ra, nhe răng nhào đên chúng. Chúng chụp lây đâu bọn ta, và trong 


khi chúng cố nhấc lên mà chúng ta lại nặng và nằm sát đất, nước tràn lên chúng khiến chúng chết 
chìm giữa biên. Một sô Kim sí điêu chêt như vậy. Trong lúc bắt bọn ta, tại sao chúng lại chụp lây 


đầu? Nếu bọn ngu xuân kia chụp lấy đuôi chúng ta và đốc ngược đầu xuống, chúng sẽ bắt bọn ta 
phải nhả ra những hòn đá đã nuôt ây, thê là làm cho bọn ta nhẹ đi và tha bọn ta vê tô chúng. 


Long vương đã tiết lộ bí mật như vậy với ác nhân này. 

Sau đó khi Long vương ra về, Điều vương lại đến đảnh lễ đạo sĩ Karambiya xong, liền hỏi: 
- Thưa Tôn giả, thế Tôn giả đã biết điều bí mật của Long vương chưa? 

- Thưa ngài, đã. 

Và gã kế mọi điều vừa được kể trên cho gã. 

Nghe xong, Điều vương bảo: 


- Long vương đã sai lầm nặng nề, đáng lẽ không nên nói cho ai biết cách tàn sát chủng tộc mình 
như vậy. 


Thế là vừa nồi gió lên, Điều vương liền chụp lẫy đuôi Long vương Pandara và dốc ngược đầu 
xuống, làm chúa Rồng nay phải nhả những hòn đá đã nuốt vào cô, rồi Điều vương mang Long 
vương bay lên không. Rồng Pandara, trong lúc bị treo ngược đầu lên không như vậy, liền than khóc 
thê thảm: 


- Ta tự gây khổ cho ta rồi! 
Và chúa Rồng ngâm các vần kệ: 


1. Người nào chuyện bí mật đem phơi 
Bất cần, lòng không muốn giữ lời, 

Kẻ ngốc bị kinh hoàng trấn áp, 

Như ta, Rồng chúa ngã nhào thôi! 


2. Người nào ngu xuẩn lộ ra ngoài 
Tự tưởng cân che dấu mặt trời, 
Kinh hoảng ngập tràn vì léo mép, 
Như ta, Rồng chúa gặp chim môi! 


3. Không nên để bạn hữu tham gia 
Ÿ tưởng thâm trầm nhất của f4, 
Bạn tốt có khi đây xuẩn ngốc, 

Kẻ khôn lừa dối, phải phòng xa! 


4. Tìn tưởng gã, ôi! Có phải chăng? 
Chuyên trì khổ hạnh bậc hiển nhân? 
Phơi bày bí mật, ta lâm lỗi, 

Ta khóc, giờ đây nỗi đoạn trường! 


5. Chuyện riêng tư, gã khôn len vào, 
Bí mật ta không giữ được nảo, 

Ta sợ mối nguy từ gã đến, 

Giờ ta khóc chính nổi thương đau. 


6. Tưởng bạn trung thành tận tủy xương 
Sinh lòng kính sợ, nặng tình thương 

Ân tình tiết lộ cho người khác 

Ngã gục, người ngu chẳng thể vươn! 


7. Ai nói lên cùng đám ác nhán 
Điều thâm kin phải giữ trong tâm 
Được xem rắn độc nơi trần giới, 
"Kẻ ấy, tránh xa!" Chúng thét rần! 


$. Cẩm y, mỹ nữ, gỗ chiên-đàn 

Hương liệu, vòng hoa, thực phẩm ngon, 
Mọi dục ác Kia, ta tránh cả, 

Điều vương, nếu đến giúp Long vương! 


Rồng chúa Pandara đã khóc than như vậy qua tám vần kệ trong khi bị dốc ngược trên không. Điều 
vương nghe tiêng than khóc liên khiên trách Long vương và bảo: 


- Này Long vương, tại sao lại than khóc sau khi đã tiết lộ bí mật cho đạo sĩ kia? 
Và Điều vương ngâm vần kệ: 

9. Trong chúng ta, ba kẻ sống đây, 

Nói tên ai kẻ đáng trách này? 

Chăng sư, chăng điêu, nhưng ngài ngóc, 

Mang họa Long vương nhục nhã đáy! 


Nghe vậy, Rồng Pandara liền ngâm vần kệ khác: 


10. Đạo sĩ, theo ta, một bạn vàng, 
Chuyên trì khổ hạnh, bậc hiển nhân, 
Ẩn tình ta lộ, ta lầm lỗi, 

Ta khóc, giờ đây, chính khổ thân! 


Kế đó Điều vương lại ngâm bốn vần kệ khác nữa: 
11. Nhân sinh trần thể phải lìa đòi, 
Thành đạo cho con châu phải soi, 


Bằng tự điễu thân, chân chánh hạnh, 
Con người thành đạt đích cao vời. 


12. Chẳng ai thân thiết vượt song thân, 


Không kẻ thứ ba ái luyễn bằng, 
Song ân tình, người đừng tỏ lộ, 
E răng phản bội thật không tưởng! 


13. Mẹ cha, quyền thuộc khắp xa gân, 
Bạn hữu đồng mình, dẫu thiết thân! 
An ý ngươi đừng nên tỏ lộ, 

Về sau phản bội, phải ăn năn. 


14. Vợ hiển xinh đẹp, tuổi còn xuân, 
Chia xẻ bây con, đám bạn thán, 
Song chớ tỏ bày điểu bí ẩn, 

E nàng phản bội, phải đê phòng. 


Tiệp theo là các vân kệ sau: 


15. Đừng ai đem chuyện kín phơi ra, 
Phải giữ như kho báu của nhà, 

Việc tiết lộ ra điều bí mật, 

Hiển nhân chẳng muốn ngợi khen mà. 


16. Bậc trí không nên lộ tắc lòng, 
Với cừu nhân hoặc với hông quần, 
Những người nô lệ lòng tham dục, 
Bọn chúng tỏ ra lũ bốc đồng. 


17. Ai hé lộ ra một ẩn tình 

Cho người không có trí thông mình, 
Sợ lòng tín bị người làm phản, 

Phải chịu người kia khống chế mình. 


18. Những người biết được chuyện riêng tư 
Mà bạn chẳng nên để lộ ra, 

Sẽ khiến bắt an tâm trí bạn, 

Vậy đừng tiết lộ chuyện riêng mài 


19. Ban ngày chỉ có một mình ta, 
Cứ bạo gan nêu chuyện kín ra, 
Song giữa đêm khuya trời vắng vẻ, 
Đừng liêu lĩnh lộ chuyện riêng mà. 


20. Bởi vì chắc chắn ở bên lựng, 
Cỏ kẻ phản ta đứng sẵn sàng, 

Lời thoáng đưa đêu nghe lọt cả: 
Vậy đừng tin chúng: đệ cầu mong! 


Đây là năm vần kệ sẽ xuất hiện trong vẫn đề Năm vị Hiền nhân của Tiền thân Ummagøa, số 546, 
tập VI. 


Tiệp theo là các vân kệ này: 


21. Như cổ thành vây bọc tử phương, 
Với hào, cọc sắt, đã coi thưởng 
Quán thù xâm nhập vào Tiên giới, 
Bí mật người khôn giữ kín luôn. 


22. Những người dù vội vã nhanh lời, 
Chuyện kín vẫn không hé hở môi, 

Mà quyết giữ mình luôn vững chắc, 
Thật lòng chân chánh, đấy là người 
Cừu nhân phải tránh, như đi trồn 
Lúc rắn độc đang đuổi chạy dài! 


Khi Chân lý đã được Điều vương tuyên thuyết như vậy, Long vương Pandara liền ngâm vần kệ: 


23. Lõa thể, cạo đâu, gã xuất gia, 
Lang thang khát thực khắp quê nhà, 
Ôi! Đem bí mật khai cùng gã, 

Phúc đúc tan tành, số phán ta! 


24. Giới hạnh nào, tu sĩ phải tri, 
Phát nguyễn nào, tránh lôi lầm chỉ? 
Làm sao thoát ác hành vậy hãm, 
Để đạt thiên cung cuối hạn kỳ? 


Điều vương đáp: 


25. Bên lòng, kham nhẫn, tự điễu thân, 
Vứt bỏ vọng ngôn, với hận sản, 

Tu sĩ đoạn trừ bao tội lỗi, 

Sau cùng đạt đến cảnh thiên cung. 


Long vương Pandara nghe Điều vương thuyết Pháp như vậy liền xin tha mạng và ngâm vần kệ này: 
26. Như trẻ sơ sinh, mẹ ngắm nhì, 
Khấp người rung động, thú thân tiên, 
Điêu vương cũng vậy, xin ban bó, 
Từ ái đàn con, đáng mẹ hiện! 


Sau đó Điêu vương tha mạng cho Long vương và ngâm vân kệ nữa: 


27. Chúa Rồng, ta thả bạn bây giờ 
Thoát chết, cho ngài được tự do 


Trong các bây con này, chỉ có: 
Con nuôi, con ruột, học trỏ fa, 

Là ba trẻ hưởng nhiều sung sướng, 
Quả thát ngài là một giữa ba! 


Nói vậy xong, Điêu vương hạ cánh từ trên không và đặt Long vương xuông mặt đât liên. 
Bậc Đạo sư ngâm hai vân kệ đê làm sáng tỏ vân đê: 


26. Nói vậy xong, Chim chúa thả ngay 
Kẻ thù, đáp nhẹ địa cầu này: 

Nay ta giải phóng, mau đi kiếm 

An trú xa nơi hiểm họa đây, 

Dù bạn lên bở hay dưới nước, 

Ta nguyên phòng hộ kỹ từ rày. 


29. Như lương y có đủ tài năng, 

Con bệnh hiểm nghèo đã chữa xong, 
Như nước mát trong hồ giải khát 
Cho bao người được thỏa thuê lòng, 
Như nhà trú ẩn trời băng giá 

1a, chốn bạn nhờ, lúc bại vong. 


Điều vương lại bảo: 

- Xin hãy đi ngay. 

Rồi Chim thần thả Long vương ra. Long vương liền biến mất vào cảnh giới của loài Rồng rắn. 
Còn Điều vương trở về nơi cư ngụ của loài Kim sí Điều, tự nhủ: 


- Long vương Pandara đã được ta tin tưởng nhờ lời thề nguyền nên được ta thả ra. Bây giờ ta phải 
thử thách xem tình cảm của vị này đôi với ta ra sao. 


Rồi đi đến cảnh giới Long vương, Chim thần này nổi cơn thần phong của loài Kim sí Điều lên thật 
mạnh. 


Thấy vậy, Long vương tưởng Kim sí Điều vương đến bắt mình, liền hóa hình dài cả ngàn sải (1 sải: 
Im 82) và nuốt cát sỏi cho nặng rồi năm sâu xuống, vừa dấu đuôi đưới mình xong, vừa vội giương 
cao mông lên như thể sẵn sàng căn Điều vương. 


Thây vậy, Điêu vương liên ngâm vân kệ: 


30. Kìa, Long vương trước đã làm lành, 
Nay bổng dưng ngài há bộ nanh, 

Với địch thủ ngài trong thuở trước, 

Vì đâu ngài phách lạc hôn kinh? 


Nghe lời này Long vương ngâm ba vần kệ: 


3l. Phải luôn nghỉ ngại kẻ thù mình, 
Chớ quá tin ngay bạn chỉ tình, 
Lòng cả tín sinh niễm sợ hãi, 

Giết ngươi từ gốc đến đầu cành. 


32. Sao đặt lòng tin tưởng một người 
Trước kia ta đã cãi tranh rồi? 
Hãy lo phòng hộ mình cho kỹ, 
Yêu kẻ địch à? - Chẳng có ai! 


33. Hãy gây tin tưởng khắp nơi nơi, 
Song chở tin vào bất cứ ai, 

Đừng để người nghỉ ngờ chỉnh bạn, 
Song tâm hướng đến mối nghỉ hoài; 
Người nào thực sự là người trí, 

Cân phải hết lòng gắng sức thôi, 
Bản tính mình không hề để lộ, 

Phơi bày ra trước mặt người đời! 


Hai vị đã trò chuyện với nhau như vậy xong liên hòa giải với nhau và cùng nhau thân thiệt đi đền 
am của ân sĩ khô hạnh kia. 


Bậc Đạo sư ngâm vân kệ đê làm sáng tỏ vân đê này: 


34. Này thấy xứng đôi bạn thánh thân, 
Toát ra dáng điệu tịnh tham tâm, 

Như đôi tuần mã cùng cương chạy, 
Đến chốn nhàn cư của Thánh nhân. 


Về vân đê này, bậc Đạo sư ngâm thêm một vân kệ nữa: 


35. Long vương đi thắng đến thầy tu, 
Rồng chúa báo ngay với kẻ thù: 

"Phải biết hôm nay ta thoát nạn, 
Không nhờ tình Thánh giả dành chol". 


Tiếp theo, vị khổ hạnh liền ngâm vần kệ khác: 


36. Trịnh trọng ta thê trước Điểu vương, 
Với ngài, ta nặng trìu tình thương, 

Hơn bao giờ cả, song rung cảm 

Vì môi tình thân với đại bàng, 

Ta đã sai lầm vì cố ÿ, 

Chớ không do bởi tính ngông cuồng! 


Nghe vậy, Long vương liền ngâm ba vần kệ: 


37. Người thấy đời này lẫn kiếp sau 
Chẳng hê thương ghét nhọc lòng đâu, 
Tu hành đội lỗi, ngài mong dấu 

Hành động phi nhán, ngược thánh bào. 


38. Nhuốm đây ty tiện, dáng cao siêu, 
Khoác áo tu, lòng chẳng tự điễu, 

Bản tính chứa tâm tư hạ liệt, 

Ngài chuyên tạo ác nghiệp bao nhiêu! 


Rôi đề khiên trách gã, vị này lại ngâm vân kệ nhiêc măng: 


39. Chỉ điểm, dối lừa, muốn giết oan 
Bạn lành vô tội, vậy ta mong 

Nhờ đây Thê nguyện điều Chân thật: 
Bảy mảnh, đầu ngài phải vỡ tan. 


Thể là ngay trước mắt Long vương, đầu kẻ tu khổ hạnh kia bị vỡ nát thành bảy mảnh và mặt đất 
nứt ra ngay ở nơi gã đang ngôi. Gã biến mất vào lòng đất và tái sinh vào địa ngục Avìci (A-tỳ). Còn 
Long vương và Điều vương đều trở về cảnh giới của riêng mình. 


x 
Bác Đạo sư làm sảng tỏ sự kiện vị áy đã bị nuốt trứng vào lòng đát băng ván kệ sau cùng: 


40. Vì thể ta nay nhắn nhủ rằng 
Chớ bao giờ phản bội thân bằng 
Còn gì tôi tệ hơn nhìn thấy 

Một thứ bạn bè giả dối chăng? 
Bị nuốt trôi vào lòng đất lạnh, 

Kẻ môm độc ấy ngã nhào lăn, 

Và người khổ hạnh nay đành chết 
Vì chỉnh lời kia của chúa Rồng 


Đến đây bậc Đạo sự chấm dứt Pháp thoại và bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả xưa kia nữa, Devadatia (Đề-bà-đạt-đa) đã 
nói đồi và bị nuôt trứng vào lòng đát. 


Rồi Ngài nhận diện Tì yên thân: 


- Vào thời ấy, ẩn sĩ là Devadatta (Đê-bà-đạt-đa), Long vương là Sàriputa (Xá-lợi-pháU), và Kim sí 
Điêu vương chính là Ta. 


-ooOoo- 
519. Chuyện Hoàng hậu Sambulà (Tiền thân Sambulà) 
Run rấy nép mình dáng hãi kinh... 
Câu chuyện này bác Đạo sự kể lại trong lục Ngài tru tại Kỳ Viên, về Hoàng hậu Mallikà (Mạt-lợi) 


Phân khởi đầu được kể đây đủ trong Tiên thân Kammàsapinda (số 415, tập TH). Lúc bấy giờ nhờ 
công đức cúng dường ba phần cháo dâng đức Như Lai, ngay hôm á áy bà được sắc phong địa vị 
chánh hậu, cai quản đảm cung tân trung tín, bà đây ẩủ năm vẻ nữ sắc yêu kiểu, tài trí tột bực, lại 
là đệ tử của đức Phật, bà tỏ ra là một vợ hiền tận tụy. Lòng nhiệt tình của bà sảng chói tỏa khắp cả 
kinh thành. 


Vì vậy một ngày kia, các Tỷ-kheo bắt đâu bàn luận trong Chánh pháp đường việc hoàng hậu 
Mallihà là một hiên phụ trung kiên, tận tụy như thê nào. Bậc Đạo sư, lúc đên đó, liên hỏi các Tỷ- 


kheo đang bàn luận đề tài gì, và khi được biết, Ngài bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả ngay xưa nữa, bà ấy đã là một vợ hiển tận 
tụy. 


Nói vậy xong, Ngài kể câu chuyện quả khứ. 


Một thuở nọ, Brahmadatta có một hoàng nam mệnh danh là Sotthisena, và lúc đến tuôi trưởng 
thành, chàng được phong làm phó vương. Chánh phi của chàng là Sambulà cực kỳ diễm lệ, dung 
sắc rực rỡ chói lọi như thể ánh đèn chiếu sáng trong chốn tối tăm. 

Song dần dần chứng bệnh phong cùi xuất hiện trên mình phó vương Sotthisena và mọi lương 

y đành bó tay chữa trị. Khi các vết lở loét chảy mủ ra, thật hôi tanh khủng khiếp đến độ phó vương 
tuyệt vọng kêu lên: 


- Ngai vàng có ích gì cho ta đâu? Thôi ta vào rừng sâu này chết một mình không cần bạn bè cho 
xong. 


Khi đã cho trình vua cha, chàng rời hậu cung ra đi. 
Mặc dù chàng cô sức ngăn cản, Sambulà vân không chịu trở vê, mà bảo: 
- Thiệp xin nguyện chăm sóc Chúa công trong rừng thăm. 


Rồi nàng cùng chàng ra đi, từ bỏ kinh thành. Khi vào rừng, chàng xây một lều cỏ để trú thân ở một 
nơi có bóng cây và nước suối, trái rừng đầy đủ. Còn vương phi săn sóc chàng ra sao? 


Nàng dậy thật sớm, quét dọn lều sân mang nước đến cho chàng súc miệng. Khi chàng súc miệng 
xong, nàng nghiên nát nhiều loại cỏ thuốc thoa vào các vết lở loét của chàng rồi đưa trái cây ngon 
ngọt cho chàng ăn. Khi chàng đã súc miệng, rửa tay, nàng chào chàng và bảo: 


- Xin Chúa công hãy chuyên tâm làm việc thiện. 


Rồi nàng cầm cái thúng, cái xẻng, và cái móc đi vào rừng hái trái cây cho chàng. Khi chàng ăn hết, 
nàng đem nước thơm cho chàng uống rồi mới ăn trái cây phần mình. 


Nàng lại sắp đặt một tọa sàng có khăn phủ lên, và trong lúc chàng năm trên đó, nàng rửa chân cho 
chàng, thay áo quân, tăm gội đâu cho chàng xong, nàng đên năm xuông cạnh tọa sàng. Nàng chăm 
sóc Chúa công của nàng như vậy đó. 


Một ngày kia, trong lúc đem trái cây. về nhà, nàng thấy một hang có con suối, nàng liền đặt thúng 
trên đầu xuống, đứng bên bờ hang, rôi bước xuông tắm, nàng xoa khắp người với thuốc nhuộm 
vàng rồi tắm rửa. Xong xuôi nàng trèo lên mặc áo quân bằng vỏ cây và đứng trên bờ suối. Cả khu 
rừng sáng rực lên vì dung sắc rực rỡ tỏa ra từ thân thê nàng. Lúc ây có một con ác quỷ Dạ-xoa đi 
tìm mỗi, thoạt trông thấy nàng, liền mê mân ngâm đôi vẫn kệ sau: 


1. Run rấy nép mình dáng hãi kinh, 
Ai đây đang đứng cạnh hang ghênh, 
Nói ãi, thục nữ thân bô liễu, 

Quyến thuộc là ai, với quỷ danh? 


2. Nương tử là ai, đẹp rỡ rằng, 

Đáu là dòng giống của nhà nàng, 

Khiển nàng chiếu rực khu rừng sáng, 
Chốn lạc cư muôn loại thú hoang? 

Yêu quỷ là ta đây kính cần 

Nghiêng mình, bái phục trước tôn nhan! 


Nghe ác quỷ nói thế, nàng đáp lời qua ba vần kệ: 


3. Thái tử Sot-thi kế vị ngai, 

Xứ Kà-si, hãy biết như vây, 

Ta là vương hậu hoàng nam ấy, 
Thưởng gọi Sam-bu chính hiệu này. 


4. Vương tử Vi-đề đang ôm đau, 

Khổ thân mê loạn ở rừng sâu, 

Mình ta chăm sóc chàng năm liệt, 
Không thế, chắc chàng phải chết mau! 


5. Đây miếng thịt nai thật ngọt ngon, 
Ta vừa kiếm được chốn rừng hoang, 
Đem về dâng chúa công ta đó, 
Giờ bởi thiếu ăn đã mỏi mòn! 


Ác quỷ: 


6. Chúa công bệnh hoạn ích gì chăng? 
Ngài chẳng cần vương hậu, hỡi nàng, 
Mà chỉ cần người nuôi bảo hộ, 

Ta mong chiếm địa vị ông hoàng! 


Vương phi: 


7. Lòng ta mòn mỏi với ưu sâu, 
Khốn khổ bơ vơ, đẹp chẳng cấu, 
Nếu quỷ vương tìm nương tử mới, 
Hãy câu nàng khác đẹp dường nào! 


Ác quỷ: 


8. Thê thiếp bốn trăm sẵn của ta 
Tôn vinh lầu các ở đôi xa, 

Xin nàng chiếu cố, ngôi cao ngự, 
Cho thỏa bao nguyễn ước thiết tha. 


9. Hõi mỹ nhán tươi sáng ảnh vàng, 
Những gì nàng quý chuộng cho nàng, 
Ta đêu ban tặng, xin mời đến, 

Cùng ta tận hưởng thú trần gian. 


10. Nếu chối từ làm vợ quỷ vương, 
Hiển nhiên nàng hóa miếng môi ngon 
Cho ta thọ dụng hôm nay đấy, 

Để lót lòng ta đã nhịn cơm. 


Bậc Đạo sư: 


11. Ác quỷ mày râu rậm bảy chòm, 
Khiến cho người thất đảm kinh hoàng, 
Thấy nàng lạc lỏng bơ vơ bước, 

Liên nắm chặt tay ấy của nàng. 


12. Bị cẩm giam bởi quỷ hung tàn, 

Cừu địch nàng kia, ắc dục trần, 

Nàng chỉ khóc thương chàng văng mặt, 
Chẳng hê quên nỗi khó riêng chàng. 


Vương phi: 


13. Ta chăng buôn vì số phán ía, 
Làm môi cho quỷ ác căm thù, 


Song vì tình trượng phu tôn quỷ, 
Ly biệt ta, đành phải héo khô. 


14. Chư thân ấi vắng cả rôi chăng? 
Chẳng vị nào cai quản thể gian 

Để trấn áp hành vì sỉ nhục, 

Cản ngăn điêu phóng đãng dâm loàn! 


Lúc ấy cung đình của Đề Thích Thiên chủ rung động vì công năng đức hạnh của nàng, chiếc ngai 
bằng hoàng thạch của ngài trông có vẻ nóng lên; ngài suy nghĩ, tìm ra duyên cớ, liềm cầm kim cang 
chủy phi nhanh đến trước con quỷ và ngâm vần kệ: 


15. Giữa đảm quân đệ nhất danh, 
Chính nàng toàn hảo, trí thông mình, 
Khác nào ngọn lửa đang bừng sáng, 
Vĩ thứ ngươi ăn thịt gái lành, 

Ác quỷ, đầu ngươi liễn vỡ nát, 

Thành ra bảy mảnh phải tan tành. 
Vậy đừng làm hại nàng, nên thả, 
Nàng, vợ hiển dâng hiển trọn mình. 


Nghe vậy, con quỷ liền thả Sambulà. Thiên chủ nghĩ thầm: "Con quỷ này sẽ còn tái phạm một lần 


nữa". 

Vì thế ngải lây đây trói, giam lỏng nó trên ngọn núi thứ ba cách xa chỗ ấy, để nó không trở lại đây 
được, rôi nông nhiệt ngợi khen vương phi xong, ngài trở về thiên đình của ngài. Còn vương phi, 
sau khi mặt trời lặn, phải nhờ ánh trăng trở về lều cỏ. 


Bậc Đạo sư ngâm tám vân kệ giải thích sự việc: 


1ó. Thoát quỷ kia, nàng vội lại nhà, 
Như chim về thấy chết con thơ, 
Hay bò bị cướp bê con đại, 

Than khóc nhìn hang Ô trồng trơ. 


17. Cũng vậy, Sam-bu tiếng tốt vang, 
Hoàng phi liên cất giọng kêu than, 
Thất thân, hoảng hối, bơ vơ quả, 
Đơn độc, vô phương giữa núi ngàn: 


18. "Tiện thiếp xin quỳ lạy Đạo sư, 
La-môn, hiển thánh trí nhân từ, 
Bơ vơ, lạc lỏng thay, thân thiếp 
Chạy đến thân nhân để trú nhờ. 


19-20. Cọp beo, sự tứ, chúa sơn lám, 


Cùng các loài hoang thú ở giữa rừng, 
Tiện thiếp xin chào mừng tất cả, 

Cỏ cây, hoa lá mọc um tùm, 

Xin chào rừng rậm màu xanh ngắt 
Cùng núi cao dốc đứng chập chùng. 


21. Tiện thiếp xin thi lễ Dạ thân, 
Trên cao tỉnh tú điểm huy hoàng, 
Đêm dày tựa đóa sen xanh thắm, 
Nhuốm vẻ đậm đà nhất thế gian! 


22. Thiếp xin thi lễ cả SÔNG Hằng, 

Là mẹ hiển chung của suối sông, 

Ở giữa loài người trên hạ giới, 
Bha-gi-ra mỹ hiệu vang lừng. 

23. Tiện thiếp xin chào đỉnh Tuyết Sơn, 
Là vua ngự trị mọi sơn lâm, 

Đà chông chất nhất cao hùng vĩ, 


Vượt hẳn lên toàn cảnh thể gian. 


Nhìn thấy nàng đang than khóc như thế, Sotthisena nghĩ thầm: "Nàng than khóc quá lời. Ta không 
biết có ý 8ì đây, nêu nàng làm thế vì yêu thương ta, thì tim nàng sẽ tan nát. Thôi ta phải thử nàng 
xem sao”. 


Chàng liền đi đến ngồi ở cửa lều. Nàng đến cửa vẫn còn than khóc, đảnh lễ chàng xong, nàng hỏi: 
- Nãy giờ chúa công ở đâu? 
Chàng đáp: 
- Này vương phi, ngày thường nàng chưa hề về nhà giờ này, hôm nay nàng về quá trễ. 
Rồi chàng ngâm vần kệ hỏi nàng: 
24. Này quý phi danh tiếng vọng vang, 
Sao nàng về muộn quá chiêu tàn? 
Tình lang yêu dâu nào đâu hăn 
Đã giữ nàng lâu hóa trê tràng? 
Nàng đáp lại: 


- Tâu chúa công, thiếp đang mang trái cây về nhà thì gặp một con quỷ si tình thiếp, nắm tay thiếp 
và bảo: "Nêu nàng không nghe lời ta, ta sẽ ăn thịt nàng ngay”. 


Và nàng ngâm vân kệ: 


25. Bị cừu địch bắt, nặng sâu tư, 
Thiếp nói lời cùng quỷ Dạ-xoa: 
"Ta chẳng buôn đau vì số phận 
Làm môi cho ác quỷ tỉnh ma, 
Song vì tình trượng phu tôn quý 
Ly biệt ta, đành phải héo khô”. 


Rôi nàng kê hêt mọi chuyện cho chàng nghe và nói: 


- Khi thiếp đang bị quý bắt giữ như vậy không thể nào thoát thân được, thiếp liền xin sự phò hộ của 
chư thần, nên Đề Thích Thiên chủ hiện ra, cầm chùy kim cang trong tay, ở trên không hăm đọa ác 
quỹ thả thiếp ra. Rồi ngài lại lẫy dây thần trói quỷ trên ngọn núi thứ ba xa chỗ ấy, xong biến mắt. 
Thế là thiếp đã được Đề Thích Thiên chủ cứu mạng. 


Thái tử Sotthisena nghe xong liền bảo: 


- Này vương phi, chuyện có thể là như vậy. Với nữ nhân thật khó biết được sự thật. Trong vùng 
Tuyết Sơn có nhiều sơn nhân, ấn sĩ, và pháp sư. Ai sẽ tin nàng đây? 


Nói vậy xong chàng ngâm vân kệ: 


26. Các nàng ngọc nữ quá tỉnh khôn, 
Thật hiếm khi tùm được thật chơn, 
Cung cách nữ nhán làm rồi trí, 

Như đường cá lội giữa trùng dương! 


Nghe vậy, nàng đáp: 


- Tâu Chúa công, dù chàng không tin thiếp, thiếp vẫn nói nhân danh chân lý và thiếp sẽ chữa bệnh 
cho chàng. 


Thế là khi đã rót đầy một bình nước đề thực hiện một lời Ước nguyện Chân lý, nàng đồ nước từ 
trên đầu chàng và ngâm vân kệ: 


27. Uớc mong Chân lý, chốn nương thân, 
Ti hiển chẳng yêu ai khác Chúa công, 
Thiếp nguyện cầu xin nhờ Nói Thật 

Bệnh chàng nay được chữa lành chăng? 


Khi nàng thực hiện lời Nguyện cầu Chân lý ấy xong, nước vừa được rảy lên đầu Sotthisena thì 
bệnh hủi liên biên mât như thê rỉ đồng gặp cường toan vậy. Sau khi ở lại đó vài ngày, hai vị rời khu 
rừng, đi đên Ba-la-nại và vào ngự viên. 


Phụ vương biết chuyện hai con đã về, liền vào ngự viên, ngay tại đó, ngài bảo đem chiếc lọng 
hoàng gia đến che lên đầu Sotthisena, làm lễ quán đảnh sắc phong Sambulà lên ngôi chánh hậu. 
Sau đó ngài đưa hai con về thành, và chính ngài xuất gia tu hành, lập am trong ngự viên, nhưng vẫn 
thường dùng ngự thiện trong cung. 


Còn vua Sotthisena chỉ phong Sambulà lên ngôi chánh hậu, song chăng ban huệ gì cho nàng, chàng 
chăng quan tâm ngay cả đến đời sống của nàng, mà chỉ ham hưởng lạc thú với những nữ nhân khác. 
Sambulà hờn ghen với đám tình địch kia nên gây mòn bạc nhược, cả thân hình nôi gân xanh xao ra 
dáng bệnh hoạn. 


Một ngày kia, phụ hoàng của vua, vi ấn sĩ đã xuất gia ấy, đến dùng ngự thiện, nàng liền yết kiến 
ngài cho khuây khỏa nôi buồn. Sau khi ngài dùng bữa xong, nảng đảnh lễ ngài và ngồi xuống một 
bên. Trông thấy tình trạng suy nhược của nàng, ngài ngâm vân kệ hỏi: 


26. Bảy trăm vương tượng trực bên mình, 
Phòng hộ sẵn sàng khởi chiến binh, 
Thiện xạ hàng trăm ngừa hiểm họa, 
Đâu cừu nhân đến khiến hỗn kinh? 


Nghe vậy, nàng đáp lại: 
- Tâu phụ vương, chúa thượng không còn như xưa đối với thần thiếp nữa. 
Rồi nàng ngâm năm vần kệ: 


29. Chàng yêu mỹ nữ tựa liên hoa, 
Giọng điệu thiên nga cất tiếng thưa, 
Rung động lòng chàng say đắm đuối, 
Khi chàng nghe chúng nhịp nhàng ca, 
Thiếp không còn ngự trong tâm tưởng, 
Tình cảm chàng, như một thuở xưa! 


30. Nữ nhán dáng đẹp tựa thiên nga, 
Trang điểm toàn châu báu sáng lòa, 
Ti uyệt. sắc Cung tân năm yếu điệu, 
Mê hôn quyền rủ mắt vương gia! 


31. Mong lân nữa lạc bước rừng hoang, 
Kiếm mỗi bữa ăn đỡ dạ chàng, 

Thiếp sẽ được chàng yêu quỹ lại, 

Rừng xanh ngự trị bỏ ngai vàng! 


32. Gấm vóc lụa là khoác nữ nhĩ, 

Cao lương mỹ vị đu tràn trễ, 

Diễm kiểu, song nếu chàng không chuộng, 
Thà kết lụa đào đề chết đi! 


33. Gái nghèo khốn khổ ngủ Siưởng rơm, 
Nếu được yêu thương dưới mắt chồng, 
Cũng hưởng một đôi niềm hạnh phúc, 
Mà người chỉ thiếu tắm tình nông 


Không hê biết đến, dù đây đủ 
Tất cả mọi điều, tấu phụ vương! 


Khi nàng giải thích cho vị vua ân sĩ hiêu nguyên nhân vì đâu nàng héo mòn như vậy, ngài liên triệu 
vua tới và bảo: 


- Này vương nhi Sotthisena, khi vương nhi bị bệnh hủi giày vò khốn khổ phải chốn vào rừng sâu, 
nàng đã cùng vương nhi vào rừng, săn sóc hầu hạ đủ mọi nhu cầu cho vương nhi, lại nhờ thần lực 
Chân lý chữa bệnh cho vương nhi nữa; bây giờ sau khi nàng đã làm phương tiện cho vương nhi ngự 
chiếc ngai vàng, vương nhi không biết đến địa vị của nàng, thật là lỗi đạo lắm. Một hànhđộng phản 
bội bạn hiền như vậy là một tội lớn. 


Rôi ngài ngâm vân kệ: 


34. Khó tìm được vợ chung tình, 

Nam nhỉ tốt với vợ mình, khó sao, 
Vương nhỉ đức hạnh dường nào, 

Với chỗng, nàng lại dạt dào tình thương. 
Vậy giờ đáy, hối quán vương, 

Với Sambu, phải trọn đường thủy chung. 


Sau khi khiến trách vương nhi xong, ngài đứng dậy bỏ ra về ngay. Khi vương phụ đi rồi, vua triệu 
Sambulà đên và bảo: 


- Này ái hậu, xin hãy tha thứ lỗi lầm của trẫm bấy lâu nay. Từ nay về sau trầm giao hết quyền hành 
cho ái hậu. 


Và nhà vua ngâm vần kệ cuối cùng: 
35. Hưởng đây phúc lộc dối dào, 
Ái khanh vẫn cứ xanh xao héo mòn, 
Vì lòng nặng trĩu ghen hởn, 
Từ nay trẫm với phi tần cung nga, 
Là người dưới trướng Sam-là, 
Sẵn sàng tuân phục lệnh bà phán sai! 


Từ đó nhà vua cùng hoàng hậu sông hạnh phúc bên nhau, thực hành bồ thí, và các thiện pháp. 


Đến khi từ trần, hai vị đi theo đúng hạnh nghiệp của mình. Còn vị ân sĩ khô hạnh tu tập phát khởi 
Thiên định, về sau tái sinh vào Phạm thiên giới. 


Bậc Đạo sư chấm dứt Pháp thoại xong lại bảo: 


- Không chỉ báy giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, MalHika đã là người vợ thủy chung. 


Rồi Ngài nhận diện Tì yên thân: 

- Lúc bấy giờ Sambulà là Mallikà, Sotthisena là vua xứ Kosala, vị ấn sĩ kia chính là Ta. 
-ooOoo- 

520. Chuyện vị thần cây Tindu (Tiền thân Gandatindu) 

Lòng nhiệt thành là hướng Niết bàn... 

Câu chuyện này bác Đạo sư kể lại trong lục trú tại Kỳ Viên vỀ việc giáo hóa một ông vua. 


Việc giáo hóa này được kể đây đủ trong Tiên thân số 334 Tiên thân Ràjovàda tập HII và số 521, 
Tiên thân Tesakuna, tập V. 


Ngày xưa tại quốc độ Kampila, trong kinh thành phía Bắc xứ Pancala, có vị vua danh hiệu Pancala, 
cai trị bất công vì theo ác đạo và phóng dật buông lung, bởi thế các quần thần cũng trở nên bất công 
như nhà vua. Dân chúng bị thuế má nặng nề áp bức liên đem vợ con lang thang vào rừng như bầy 
dã thú. 


Những vùng trước kia là làng mạc, nay hoang văng cả, dân chúng ban ngày thì sợ quân sĩ của nhà 
vua nên không đám ở trong nhà, và lẫy hàng rào gai bao bọc lại, khi trời mới tảng sáng, họ đã biến 
dạng vào rừng. Ban ngày họ bị quân lính của vua tước đoạt của cải còn ban đêm lại bị bọn cướp 
hoành hành. 


Vào thời ấy, Bồ-tát xuất hiện trong thân hình một vị Thần cây Tinduka ở ngoại thành, hằng năm 
nhận được phẩm vật cúng dường của nhà vua trị giá một ngàn đồng tiền, ngài nghĩ thầm: "Nhà vua 
thật buông lung phóng dật, quốc độ đang suy tàn, ngoài ta ra, không ai có thê đưa vua trở về chánh 
đạo. Vua này là kẻ ban ơn cho ta, hằng năm lại dâng tặng ta phẩm vật một ngàn đồng tiền. Vậy ta 
sẽ giáo hóa cho vị vua này". 


Thế là đang đêm tối, ngài vào hậu cung đứng trên không, ngay phía đầu vương sảng, phóng ra một 
luồng hào quang. Vua thấy ngài sáng chói như mặt trời mọc, liền hỏi ngài là ai và từ đâu đến. Nghe 
vua hỏi, ngài đáp: 

- Này Đại vương, ta là thần Tinduka đến đây khuyên nhủ ngài. 

Vua hỏi: 

- Ngài muốn khuyên trẫm điều gì? 

Bậc Đại sĩ đáp: 


- Đại vương buông lung việc trị nước, cả quôc độ đang điêu tàn như thê làm môi cho bọn quân thân 
tay sai. Vua chúa buông lơi việc trị nước không thê nào làm chủ vận mệnh quôc gia được, ngay 


trong đời này chính họ sẽ bị suy tàn và đời sau phải tái sinh vào địa ngục, một khi vua chúa buông 
lơi việc cai trị, quân thân bên ngoài lân bên trong quôc độ buông lơi theo cả, vì thê nhà vua phải hêt 
sức lo trị nước. 


Nói xong, ngài ngâm các vân kệ ghi lại một bài học đạo đức: 


1. Lòng nhiệt tình là hướng Niễt-bàn, 
Buông lung thường dân đến vong thân, 
Những người tỉnh giác không hè chết, 
Phóng dật khác nào đã mạng vong. 


2. Buông lung có gốc tự kiêu căng, 
Phóng dật sinh hự hỏng, mạng vong, 
Hự hỏng tác thành ra ác nghiệp, 
Đoạn trừ phóng dạt, hối Anh quân! 


3. Người hùng phóng dật biết bao phen, 
Bị tước giang sơn lân bạc tiên, 

Điền chủ trở thành người thất lạc 
Không nhà, trôi giạt, khổ triền miên. 


4. Khi vua buông lỏng việc kinh bang, 
Không đúng theo danh nghĩa, tiếng vang, 
Vĩ thử bạc vàng đêu biến mát, 

Chỉ còn ô nhục với ông hoàng! 


3. Phi thời phóng dật, hỡi quân vương, 
Từ chánh, ngài ải lạc bước đường, 
Quốc độ phôn vinh ngày trước ây 

Nay làm môi bọn cướp tan hoang. 


6. Hoàng nam chẳng hưởng được giang san, 
Vàng bạc, lúa ngô, viện bảo tàng, 

Quốc độ làm môi cho kẻ ác, 

Ngài còn bị tước cảnh vinh quang. 


7. Ông hoàng bị tước đoạt giang san 
Với các kho châu báu, bạc vàng 
Chẳng được niêm tin yêu thuở trước, 
Của thân bằng quyến thuộc, lân bang. 


ở. Xe ngựa, quản xa, với vệ binh, 
Lục quán lúc trước thật hùng anh, 
Khi nhìn vua phải tiêu cơ nghiệp, 
Cũng chẳng còn vì nề, kính danh. 


9. Ngu xuân sống đời chẳng kỷ cương, 
Bị lời tà dụ dỗ, sai đường, 

Người ngu chóng mất vinh quang cũ 
Như rắn phải quăng lớp vỏ tàn. 


10. Song kẻ nào thức dậy đúng thời, 
Không hê mỏi mệt, kỷ cương noi, 
Cả đàn gia súc đêu tăng trưởng, 
Tài sản người kia lớn mãi hoài. 


11. Đại để, xin ngài mở rộng tai, 

Lắng nghe dân chúng nói bao lời: 

Nhờ nghe, nhìn được điều Chân lý, 

Thành đạt đường theo phước nghiệp ngài. 


Như vậy, bậc Đại sĩ đã giáo hóa vua mười một vân kệ, rôi bảo: 
- Đại vương hãy đi nuôi dưỡng quôc độ, đừng chậm trê, chớ đê đât nước suy tàn. 
Nói xong ngài trở lại cõi của ngài. 


Vua nghe các lời khuyên â Ấy, vô cùng cảm kích, ngay hôm sau, ngài liền giao việc nước cho các 

vị đại thần và cùng với vị tế sư của hoàng gia, rời kinh thành bằng đông môn và đi được một 
khoảng chừng vài trăm thước. Nhằm lúc ấ ây, có một ông lão vôn là dân làng lây những cành cây gai 
trong rừng vệ đặt quanh nhà, sát cửa lớn, rôi cùng vợ con vào rừng. Buổi chiều, khi quân lính 

vua đã bỏ đi, người ây trở về nhà đến gần cửa bị đầu gai nhọn đâm vào chân, lão ngồi vắt chân lên, 
vừa rút gai ra, vừa nguyên rủa vua qua vần kệ: 


12. Mong tên trúng ở chiến trường 
Cho Pan-ca bạo chúa thương khóc đời, 
Như ta có cớ kêu trời, 

Thế này vì bị gai dài đâm da! 


Lời nguyên rủa vua này phát ra nhờ thân lực của Bô-tát, lão già nguyên rủa vua như thê một 
người được Bô-tát nhập vào, hành động này của lão phải được hiệu như vậy. Vào lúc đó, vua cùng 
vị tÊ sư của ngài đang cải trang đứng trước mặt lão. 


Vị tế sư nghe như vậy liền đáp kệ: 


13. Tôn ông nay tuổi đã già, 

Và đôi mắt đã mù lòa, cho nên, 
Chẳng công bằng để xét xem, 

Chính ta đáng bị rủa nguyên đó sao? 
Chúa Brah-ma biết thế nào, 

Khi chân ông bị gai cào đâm da? 


Nghe lời này, ông lão ngâm ba vần kệ: 


14. Hiển nhiên vì chúa Brah-ma 
Cho nên mới khô thân ta thế này! 
Như dân cô thế thường hay 

Bị đem chém giết vì bây hại dân. 


15. Ban đêm bị trộm ăn phân, 

Ban ngày gặp lũ thuế nhân thu tiễn; 

Ác nhân đây rẫy toàn miễn, 

Khi bây bạo chúa nắm quyển trong tay. 


16. Khổ đau vì Sợ nỗi này, 

Dán lành đành phải chạy bay vào rừng, 
Chung quanh nhà rải lung tung 

Đám gai đề được yên phận mình! 


Nghe nói vậy vua bảo vị Sư trưởng: 


- Này Sư trưởng, lão già này nói đúng lắm, đó là lỗi của ta. Vậy ta hãy trở về cai trị nước chođúng 
pháp. 


Lúc Ấy, Bồ-tát nhập vào thân của vị Sư trưởng, đứng trước mặt vua bảo: 
- Tâu Đại vương, ta hãy xem xét vấn đề này cho kỹ. 


Rồi từ làng ấy qua một làng khác, hai vị lại nghe lời của một bà già. Nghe nói bà này nghèo khổ có 
hai con gái đã lớn mà bà không muốn cho hai con vào rừng. Nhưng chính bà phải tìm củi, lá khô về 
cung cấp cho hai con. Một ngày kia, bà lão trèo lên cây lượm lá, bị té lăn tròn xuông đất, liền 
nguyên rủa vua phải chết đi và ngâm vần kệ này: 


17. Khi nào vua ấy chết đi? 

Chao ôi, còn chúa trị VÌ non sông, 

Các con lẻ bóng phòng không, 

Thở than mong kiếm tắm chồng hoài hơi! 


VỊ tê sư ngâm vân kệ ngăn lời bà lão: 


18. Xấu môm vô ích, bà ơi! 

Những lời bà mới kêu trời gào la, 
Làm sao vua kiếm đâu ra 

Trong làng cho mỗi gái tơ một chông? 


Bà già nghe nói đáp lại hai vần kệ: 
19. Lời ta chẳng phải ác ngôn, 
Cũng không phải nói hoài công hão huyền; 
Khi côn thát thê dân đen 
Chịu đàn áp bởi lăm tên giêt người: 


20. Đêm nằm cho trộm làm môi, 

Ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phần! 

Ác nhân đây rây non sông, 

Khi quyên cai trị hôn quân nắm hoài 
Thời suy, bần nữ lắm người 

Buôn tình chẳng kiếm được ai làm chồng! 


Nghe bà lão nói, cả hai vị đêu nghĩ: "Bà lão này nói đúng vân đê đây". 


Rồi hai vị đi xa hơn một khoảng đường lại nghe một gã nông dân nói chuyện. Trong lúc gã cày 
ruộng, con bò của gã tên gọi Saliya ngã lăn ra vì bị lưỡi cày đụng phải, gã chủ bò liền nguyền rủa 
vua qua vần kệ: 


21. Câu Pan-ca chúa ngã lăn, 

Trúng nhằm mũi giáo của quân thù hăn, 
Như Sa-li ngã xuống đường, 

Thương thay! Cày đụng bị thương nằm đời 


VỊ Sư trưởng liên ngâm vân kệ chận gã lại: 


22. Ngươi hởn giận chua Brah-ma 
Song ai có thấy đâu là nguyên do? 
Vì ngươi phỉ bảng đức vua, 

Tội kia tất cả đêu là của ngươi! 


Nghe thế, gã nông phu đáp ba vần kệ: 


23-24. Vì vua, ta cứ giận sôi, 

Nên ta cương quyết giữ lời thẳng ngay; 
Dân đen thất thể như vậy, 

Đị tàn sát bởi lắm tay giết người: 

Đêm nằm cho trộm làm môi, 

Ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phẩn!.. 


25. Gia nô phải nấu hai lần 

Rồi mang cơm nước muộn màng cho ta, 
Lúc đang hả họng chờ nhà, 

Bò ta bị dụng ắt là mạng foil 


ĐI xa hơn một đoạn nữa, hai vị vào một làng kia. Sáng sớm hôm sau, một con bò trở chứng đá 
người vắt sữa ngã nhào, sữa đô tung tóc. Người này liên ngâm vân kệ nguyên rủa vua Brahmadatta: 


26. Câu Pan-ca chúa ngã lăn, 

Vì do một mũi kiếm đâm trận tiền, 
Như ta, bò đã lăn chiêng, 

Đá luôn thùng sữa đồ liên hôm nay! 


VỊ tê sư ngâm vân kệ đáp: 


27. Này, bò đá gậy thúc dai, 

Hay là thùng sữa của người đồ ra, 

Việc gì đến chúa Brah-ma, 

Khiến ngài chịu mọi gièm pha thể này? 


Nghe vậy người vắt sữa bò ngâm ba vẫn kệ đáp: 


26-29. Pan-ca chúa đăng trách thay 
Vì nễn cai trị, thưa ngài La-môn, 

Dân lành cô thế thấy luôn 

Bị tàn hại bởi những quân giết người: 
Ban đêm bị trộm rình môi, 

Ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phẩn!.. 


30. Hung hăng là thứ bò rừng, 

Việc đem vất sữa, chưa từng trước đây, 
Ta đành vắt sữa hôm nay, 

Vì nhu cầu sữa mỗi ngày một tăng! 


Hai vị bảo nhau: 
- Gã này nói đúng đấy. 


Rồi từ làng ấy hai vị đi ra đường cái tiến về kinh thành. Trong một làng nọ, có gã thu thuế giết một 
con bê con có, đốm rồi lột da để làm bao da bọc kiếm, khiến bò mẹ nó quá buồn khổ vì mất con thơ, 
bỏ cả ăn cỏ uống nước, chỉ lang thang kêu khóc. Thấy vậy trẻ con trong làng nguyễn rủa vua: 


31. Cầu Pan-ca chúa héo mòn, 

Hoài công than khóc mất con như vây, 
Bò kia quần trí thương thay, 

Đi tìm bê nhỏ, người nay giết càn! 


VỊ tê sư liên ngâm vân kệ khác: 


32. Khi bò trâu phải lạc đân, 

Muốn vơi nỗi khổ, khóc vang kêu gào. 
Vậy thì duyên cớ làm sao 

Khiến ngươi chê trách nhằm vào vua ta? 


Lũ trẻ đáp lại hai vân kệ sau: 


33. Tội tình của chúa Bra-hma, 

Việc này con thấy rõ ra rành rành: 
Bơ vơ khốn đồn dân lành, 

Vẫn thường bị bọn bạo hành giết fưƠï: 


34. Ban đêm bị trộm rình môi, 

Ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phân! 
Ác nhân đây rây non sông, 

Khi quyên cai trị hôn quân nắm tròn, 
Cớ sao bề hãy côn non, 

Phải đem giết bỏ, chỉ cần bao da? 


- Các ngươi nói đúng đấy. 


Hai vị nói xong liền ra đi. Trên đường, họ thấy trong một hồ nước khô cạn, bầy quạ đang lấy mỏ 
bắt ếch nhái ăn thịt. Khi hai vị đến nơi, Bồ-tát vận dụng thần lực nguyễn rủa vua qua miệng con 
nhái: 


35. Câu Brah-ma chúa chết chùm, 

Cùng bây con chảu ở trong chiến trường, 
Như ta nhái bén rừng hoang, 

Làm môi cho lũ quạ làng hôm nay! 


Nghe vậy vị tê sư ngâm vân kệ, nói chuyện với con nhái: 


36. Nhái cần biết rõ, nhái này, 

Đại vương không thể giữ bây nhải ranh! 
Việc này vua chẳng tội tình, 

Khi bây quạ đóp em anh nhà mày! 


Nghe vậy, nhái đáp lại hai vần kệ: 


37. Tế sư lời nịnh khéo thay, 

Phỉnh lừa vua chúa như vẫy ác gian, 
Mặc cho dán bị sát tản, 

Nhà vua cứ tưởng lối đàng quốc sư 
Quả là đệ nhất tài ba; 

Giá như có phúc mọi nhà phôn vinh. 


3đ. Nước này an lạc, thải bình, 

Qua kia được hưởng phân mình cực sang 
Có đâu cần phải giết càn 

Các loài nhỏ mọn như đàn ễnh ương? 


Nghe vậy vua và vị Sư trưởng đêu nghĩ thâm: "”Tât cả mọi loài, ngay cả nhái rừng, đêu nguyên rủa 
1 


ta. 


Vì thế, khi về thành, hai vị lo cai trị nước thật đúng pháp và hành trì theo lời thuyết giảng của bậc 
Đại sĩ, hai vị chuyên tâm bô thí và làm các thiện sự khác. 


+ 


Đến đây, bậc Đạo sư chấm dứt Pháp thoại với vua Kosala bằng các lời này: 
- Này đại vương, một vị vua phải dứt bỏ các ác đạo và cai trị đụng pháp. 
Rồi Ngài nhận diện Ti lên thân: 

- Vào thời ấy, vị Thân cây Tinduka chỉnh là Ta. 


-ooQoo- 


